GIẢNG GIẢI 


KINH ĐOẠN GIẢM 











Namo Tassa Bhagavato Aiahato Sarnmasarribudđhassa 
(Thành kính đẳnh lễ E)ửc Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biấi Tri.) 


Giảng Giải 


KỉiứiĐoạnGỉảm 



Thiầi Sư Mahasi Sayadaxv 


TK Pháp Thông dịch 



7lẮi#í4 TCmiÂ ^ảitÂ Ẩể 


^<ố; Vắề Hm, 


Sậc ỹ4-Ẩ<^-'ĩ¥<iit, 

S<}immãứAm6iicLdÂaứ4^. 

“DấttỶ ổ'^i4*tA Sim n>u. 





Giảiig Giải Kỉnh Đoạn Giảm 


Người đệ tử Phật chân chính phải là người có ít sự 
ham muốn (thiểu dục). Người ấy phải biết vừa lòng với những 
gì mình có và cố gắng để giảm bớt những phiền não. 

Không chỉ ít ham muốn đối với những của cải vật 
chất, người ấy còn ít muốn nói hay thậm chí không muốn nói 
về những thảnh tựu của mình trên phương diện nghiên cứu 
kinh điển và hành thiền. Người ấy luôn giữ kín những sở học 
và sở đắc tâm linh của mình. Một vị Thánh đích thực không 
bao giờ tiết lộ những sở đắc tâm linh của mình dù vị ấy rất 
muốn chia xẻ nó với người khác. Chỉ những kẻ lừa đảo hay 
giả tu mới tự nhận mình là một bậc Thánh hay một bậc A-la- 
hán. 

Tri túc cũng là một đức cần thiết cho sự phát triển tâm 
linh. Bạn phải biết vừa lòng với những gì mình có, dù vật đó 
tốt hay xấu. cần thiết không kém là nỗ lực để làm giảm bớt 
những phiền não Ợôlesa) của bạn. Việc rèn luyện bản thân để 
đạt đến mục tiêu này tạo thảnh chủ đề của bài Kinh Đoạn 
Giảm (SdỉelđĩaSiầa). Bài kinh rất hữu ích cho những người hành 
thiền cũng nhu không hành thiền; có thể nói nó hữu ích cho 
tất cả những ai mong muốn vượt qua những dục vọng bất 
thiện và trau dồi những ước mơ tốt đẹp. 



Mahasi Sayadaiv 


1 


Những Câu Hỏi của Tnrởng Lão Cunda 

Một thời Đức Phật ngụ tại Kỳ Viên tịnh xá, lúc bấy 
giờ Trưởng lão Mahã Cunda, một bậc Thánh A-la-hán và là 
em trai của ngài Xá-lợi-phất, nhập vào một trạng thái tâm 
siêu việt gọi là Thánh Quả Định (phala samãpatủ). Thông 
thường, khi không có điều gì khác để làm, như đàm luận 
pháp hay thuyết pháp, các vị A-la-hán sẽ dùng thời giờ của 
mình để nhập vào một trong những thánh quả định này. Đôi 
khi vị ấy trú trong Diệt Thọ Tưởng Định (nirodhasamãpaă), một 
định chứng ở đây tất cả những hoạt động của tâm tạm thời 
ngưng lại. Hoặc vị ấy cũng có thể nhập vào A-la-hán Thánh 
Quả Định, một định chứng giữ cho vị ấy an trú trong sự tịch 
tịnh của Niết-Bàn. Sau khi trải qua trọn ngày trong trạng thái 
tâm này, vào buổi chiều Trưởng lão Cunda đi đến Đức Phật, 
sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, Trưởng lão đã hỏi câu hỏi sau. 

“Bạch Đức Thế Tôn, cỏ rất nhiều quan kiến sai lầm 
liên hệ đến ngã luận thuyết (atta) hay thế giới luận thuyết 
ậoka). Bạch Đức Thế Tôn, liệu một vị Tỳ-kheo có thế xua tan 
được những quan kiến sai lầm này hay hoàn toàn từ bỏ được 
chúng ngay khi vị ấy bắt đầu tác ỷ đến chúng không? ” 


Câu Hỏi Cần Đưọc Giải Thích 




2 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Trước khi Đạo Phật xuất hiện, một chúng sinh được 
gọi là atta (tự ngã) hay loka (thế ^m). Có ba thế giới, đó là, 
chúng sinh thế giới {sattabka, thế giới của các hữu tình chúng 
sanh), hữu vi thế giới {sahkhãrdoka-ứíế giới hiện tượng), và 
không gian thế giới {okãsaloka, thế giới vật lý). Như vậy, về 
bản chất atta và lola muốn nói đến cùng một sự vật, đó là, 
một hữu tình chúng sanh. 

Những QuanNiệm Sai Lầm về Atta 

Có số người xem thân xác vật lý này là atta (tựngã)\\2iy 
cái tôi, hay linh hồn. Chẳng hạn, khi họ co duỗi chân tay hay 
chuyển động chân tay họ tin rằng chính họ thực hiện những 
chuyển động ấy. Theo quan niệm này, atta với thân thể là 
một. 

Theo một số người khác, atta không chỉ là thân thôi 
mà atta bao gồm cả thân lẫn sự liên hệ của nó với thân, giống 
như sự liên hệ của cây với cái bóng của nó vậy. Sự chuyển 
động của bất cứ thân phần nào không phải do atta làm mà do 
thân, một vật thuộc về atta, làm. Sự chuyển động xảy ra 
đúng theo ước muốn của atta. Như vậy, quan niệm này đã 
đồng nhất atta với tâm. 

Lại có quan niệm khác cho rằng thân dựa vào atta 
giống nhu mùi hưong dựa vào hoa mà có. Quan niệm này 
cũng xem tâm là một với atta. 




Mahasi Sayadaiv 


3 


Một số người khác tin rằng atta gắn liền với thân. 
Theo họ, atta dàn trải khắp toàn thân, kích cỡ của nó tuỳ 
thuộc vào kích cỡ của của thân này. Họ nói rằng atta nằm 
lặng lẽ trong hốc của trái tim giống như ánh sáng của ngọn 
lửa đang cháy trong một bầu không khí êm đềm vậy. Những 
niềm tin như vừa kể được thể hiện rõ trong văn học cổ điển 
Ản Độ, và những quan niệm tương tợ về linh hồn cũng được 
tìm thấy ở một số các quốc gia khác. 

Niềm tin vào tự ngã (atta) hay ngã kiến không thịnh 
hành trong một đất nước Phật Giáo như Miến Điện vì đạo 
Phật phản bác nó. Tuy nhiên vẫn có một số người tin vào sự 
hiện hữu của atta hay linh hồn (tiếng Miến: Idpyẩ) ở trong 
thân. Một số phụ nữ Miến đã nói về việc linh hồn bị ma quỷ 
làm cho hoảng hốt hay linh hồn bị ma quỷ bắt đi như thế 
nào. Nhiều người còn mô tả atta như một thực thể sống đi 
vào hay đi ra khỏi thân nữa. 

Có bốn loại ngã kiến (niềm tin nà tự ngã) tập trung vào 
thân. Ngã kiến thứ nhất xem thân là tự ngã trong khi ba ngã 
kiến còn lại đồng nhất tự ngã với tâm. Ba ngã kiến sau cũng 
có thể không liên quan gì đến tâm hoặc thân vì ngày nay 
những người tin nơi tự ngã khăng khăng cho rằng tự ngã 
không phải là thân cũng không phải là tâm. Bất chấp những 
phủ định này, niềm tin của họ cũng vẫn chỉ tập trung vào 
thân và tâm mà thôi. 

Tương tự, có bốn loại ngã kiến liên quan đến cảm thọ; 
ngã kiến thứ nhất đồng nhất tự ngã với cảm thọ, “Chinh tôi 




4 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


(tựngẫ) cảm thấy đau. Chỉnh tôi (tựngã) cảm thấy hạnh phúc 
hay khổ đau ngã kiến thứ hai cho rằng tự ngã không là một 
với cảm thọ mà cảm thọ chỉ là thuộc tính hay vật sở hữu của 
nó (tức xem tự ngã có cảm thọ)', ngã kiến thứ ba cho rằng 
cảm thọ nuong vào tự ngã; và ngã kiến thứ tu cho rằng tự 
ngã nuơng vào cảm thọ. 

Cũng vậy, có bốn loại ngã kiến liên quan đến tuởng 
(samã), bốn loại ngã kiến liên quan đến các hành (sahkhãras)\k 
bốn loại ngã kiến liên quan đến thức (vmnãna). 

Tóm lại, có bốn loại ngã kiến tuong ứng với mỗi 
trong năm uẩn và nhu vậy, chúng ta có cả thảy hai muơi loại 
ngã kiến (niềm tin vào tự ngã). Trong văn học PãỊi những 
ngã kiến này đuợc gọi là Ngã Kiến (attađtthi) hay Thân Kiến 
(sakkãyaầtthi). Hàng phàm nhân thuờng không thoát khỏi 
những kiến chấp về tự ngã này. Cái khác duy nhất là một số 
bị nó thống trị trong khi số khác không chấp chặt vào nó mà 
thôi. Chỉ khi đạt đến Nhập Luu Thánh Đạo (Sotapattừnagga) 
chúng ta mới hoàn toàn thoát khỏi thân kiến này vậy. 

Thế Giói Luận Thiyấ 

ở đây, loka (thế giới) là một từ khác trỏ tự ngã (atta). 
Có tám luận thuyết khác nhau về loka thịnh hành ở Ản Độ 
thời Đức Phật. 

1. Luận thuyết thứ nhất cho rằng loka hay 
atta bất khả hoại, nghĩa là nó tồn tại vĩnh hằng. 




Mahasi Sayadaiv 


5 


Đây là một loại thường kiến (sassatađtthi). Những 
người trung thành với luận thuyết này cho rằng 
mặc dù thân xác bị huỷ diệt vào lúc chết, cốt lõi 
hay tự ngã (atta) của nó không chịu chung số phận 
này. Atta sẽ chuyển sang một thân khác và tiếp 
tục tồn tại ở đó. Nó không bao giờ bị huỷ diệt. 
Quan niệm này hơi giống với niềm tin của một số 
người Miến không có kiến thức về Đạo Phật. Đối 
với họ, sự thụ thai đánh dấu việc đi đến của một 
con người trong bào thai người mẹ trong khi chết 
có nghĩa là sự ra đi của ngã thể ấy đến một nơi ở 
mới. Những người chấp chặt vào niềm tin này 
thường không hành thiền và do vậy họ không thể 
hy vọng có được những tiến bộ tâm linh. Niềm tin 
ấy quả thực là một chướng ngại lớn trên con 
đường đi đến Niết-Bàn. Cũng may nó không phải 
niềm tin vững chắc trong số những người Phật tử 
Miến Điện. Đa số người Phật tử Miến đều chấp 
nhận lời dạy của Đức Phật, rằng sự sống không 
có một cái ngã (útóql thường hằng, mà nó chỉ là một 
chuỗi nối tiếp nhau của nhân và quả hay của 
những trạng thái tâm-vật lý. Họ tin rằng tiến trình 
tâm-vật lý này chỉ chấm dứt khi nhân của nó, tức 
những phiền não, đoạn diệt do chứng bốn giai 
đoạn trí (bon thảnh đạo tri) bằng thiền. 




6 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Do đó, thường kiến của người Miến không 
đặt ra một sự đe doạ nghiêm trọng nào cho tiến bộ 
tâm linh. Mặc dù nó không ăn rễ sâu xa song 
người ta vẫn không thể loại trừ được nó cho đến 
khi trở thảnh một bậc Thánh Nhập Lưu. 

2. Đối lại với thường kiến là đoạn kiến 
(ucchedadtíthi). Theo kiến chấp này, ngã-thể chỉ hiện 
hữu cho đến khi thân hoại mạng chung, sau đó nó 
bị huỷ diệt. Thời Đức Phật chỉ một ít người chấp 
nhận quan niệm này, song ngày nay nó đang có 
được sự ủng hộ vì những người ngoài Phật Giáo 
đã đưa ra những lý lẽ nghe có vẻ rất họp lý. Họ 
phản bác quan niệm về một cuộc sống tưong lai 
trên cơ sở rằng sự hiện hữu của linh hồn không 
thể được chứng minh bằng những nghiên cứu theo 
lối kinh nghiệm. Chủ nghĩa đoạn diệt (của những 
người đoạn kiến) đã trở nên nổi tiếng và được 
nhiều người ưa thích có lẽ là nhờ nghệ thuật viết 
có sức thuyết phục của họ và ước muốn hưởng thụ 
trọn vẹn cuộc sống ngay trong hiện tại quá mãnh 
liệt của con người. 

Trong thực tế, không có linh hồn hay tự 
ngã bất tử cũng không có sự huỷ diệt hoàn toàn 
sau khi chết. Đạo Phật phủ nhận cái gọi là ngã-thể 
và chỉ nhìn nhận có một tiến trình tâm vật lý do 
quy luật nhân quả tạo điều kiện. Nói khác hơn chỉ 




Mahasi Sayadaiv 


7 


có sự tương tục của nhân và quả như vô minh làm 
duyên cho hành-nghiệp (saMiãra), hành nghiệp đến 
lượt nó làm duyên cho thức tái sanh,...Chết 
không phải là một điều bí ẩn vì nó chỉ có nghĩa là 
sự tan hoại cuối cùng của cơ cấu tâm-vật lý vốn 
nằm trong tiến trình phân rã không ngừng mà 
thôi. Tuy nhiên, chết không phải là sự huỷ diệt. 
Do những phiền não và nghiệp tạo điều kiện tiến 
trình tâm vật lý lại diễn ra nối tiếp nhau không 
gián đoạn nhu trước ở một nơi mới và một cuộc 
sống mới. 

Tái sanh không phải là sự đầu thai của linh 
hồn cũng không phải là sự di chuyển của tâm và 
vật chất từ một kiếp sống này sang kiếp sống 
khác. Hiện tượng tâm-vật lý luôn luôn sanh và 
diệt không ngừng. Không phải nhãn-thức thấy và 
nhĩ-thức nghe. Mỗi tâm sanh lên ở một sát-na 
thích họp và diệt liền ở đó. Tuy nhiên, vẫn có một 
mối liên quan nhân quả giữa bất kỳ hai đơn vị tâm 
liên tiếp nhau nào. 

Cũng vậy, cái chết huỷ diệt hoàn toàn tất 
cả sắc và tâm nhưng ngay đó phát sanh hiện tượng 
tâm vật lý mới của sự hiện hữu trong một kiếp 
sống mới và hiện tượng tâm vật lý này có liên 
quan nhân quả với hiện tượng tâm vật lý trong 
kiếp sống trước. Tâm tục sanh và các yếu tố tâm- 




8 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


vật lý khác đóng góp cho kiếp sống mới này phát 
sanh như kết quả của sự dính mắc vào một trong 
những tướng (nimitta) liên quan đến nghiệp (kamma), 
nghiệp tướng (kamma nimitta) hay thú tướng 
(gatinừnitta), dấu hiệu về kiếp sống tương lai của 
người ấy vào lúc chết. Như vậy, chỉ có hiện tượng 
tâm-vật lý dưới hình thức nhân và quả trôi chảy 
không ngừng chứ không có một ngã thể nào cả. 
Vì lẽ không có một ngã thể nên việc tin vào một 
linh hồn bất tử tiếp tục tồn tại sau khi chết (thường 
kiến) là hoàn toàn sai lầm và cũng sai lầm không 
kém khi nói về sự huỷ diệt (đoạn kiến). Tiến trình 
tâm-vật lý sẽ cứ tiếp diễn bao lâu nó chưa thoát 
khỏi những phiền não. Chỉ trong trường họp nhập 
diệt của một bậc Thánh A-la-hán, vị đã giải thoát 
khỏi mọi tham ái, tiến trình này mới chấm dứt 
hoàn toàn. Cái chết của vị A-la-hán hay việc Bát- 
Niết Bàn (parirúbbãna) của vị ấy không phải là sự 
huỷ diệt. Nó chỉ có nghĩa là sự chấm dứt hoàn 
toàn cái khổ cố hữu trong tiến trình tâm-vật lý. 
Tiến trình này phải được nghiên cứu qua kinh 
điển và qua việc thực hành thiền minh sát. 

3. Theo luận thuyết thứ ba, atta (tự ngã) 
hay loka (thế giới) là vĩnh hằng và cũng không 
vĩnh hằng. Thuyết này thừa nhận tính vĩnh hằng 
của đấng sáng tạo thế gian nhưng lại phủ nhận 




Mahasi Sayadaiv 


9 


thuộc tính ấy đối với những sinh vật do ông ta 
sáng tạo. Trong Kinh Phạm Võng thuyết này đuợc 
gọi là Nhất phần thuờng luận (ekaccasassatcivãda). 
Mặc dù theo luận thuyết này thì hầu hết các sinh 
vật đều vô thuờng, song nó lại không chấp nhận 
sự huỷ diệt vào lúc chết. Nó cho rằng sau khi thân 
hoại mạng chung tự ngã (atta) sẽ di chuyển đến một 
cõi khác. Vì thế, thuyết này vẫn thuộc về nhóm 
thuờng kiến. 

4. Luận thuyết thứ tu cho rằng loka hay 
atta chẳng phải vĩnh hằng cũng chẳng phải không 
vĩnh hằng. Quan niệm thày thật khó hiểu. Có thể 
xem nó là một sự suy luận vô nghĩa. Vì lẽ nó 
không nói dứt khoát điều gì về tự ngã (atta), nên 
nó cũng đuợc gọi là Thuyết truờn uốn nhu con 
luon (amaravikkhepavãda), amara là tên của một loài 
cá khó nắm bắt hay con luon. 

5. Thuyết thu năm cho rằng atta hay loka 
hữu biên. Nói cách khác, một chúng sanh, hay 
một con nguời chẳng hạn, tự nó là một thế giới. 
Cái tự ngã trải khắp thân nguời ấy bị giới hạn 
trong kích thuớc của thân tuơng ứng. Nhu vậy, tự 
ngã của một con nguời quá lắm cũng chỉ cao 
chừng một sải tay và chu vi quanh vòng ngực 
khoảng 60 hay 75 phân. Một số còn nói rằng atta 
nằm trong hốc của trái tim và kích cỡ của nó tuỳ 




10 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


thuộc vào kích cỡ nơi nó cư trú. Họ cũng nói rằng 
khi atta này đi tìm một nơi cư trú mới kích cỡ của 
nó chỉ nhỏ như một hạt điện tử (paramãnumrũ: phần 
thứ ba mươi sáu của một Am (vi trần). 

6. Thuyết thứ sáu thì nói atta hay loka 
rộng lớn vô biên. Thuyết này phản bác ý niệm về 
một tự ngã cá nhân (tiểu ngã) trong mỗi chúng 
sanh và chủ trương rằng mỗi chúng sanh là một 
phần của đại ngã (paramatta) của Thượng Đe, đấng 
sáng tạo Thế Gian. Đại ngã thì rộng lớn vô biên 
và bao trùm khắp toàn vũ trụ và vì vậy atta cũng 
rộng lớn vô biên. Những luận thuyết nhấn mạnh 
về tính vô biên hay hữu biên của tự ngã (atta) này 
vẫn được tìm thấy trong kinh điển của Àn Độ 
ngày nay. Các bản chú giải của đạo Phật thì cho 
rằng chúng chỉ là ảo ảnh về kích thước của tợ 
tướng (paíềhãganimỉtta) xuất hiện trong lúc hành 
thiền định trên đề mục kasiụa (vòng tròn hay biến 
xứ đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trang...) và 
được ngộ nhận là atta hay loka. Nhưng ảo ảnh 
này chỉ xuất hiện đối với một số người và ở một 
giai đoạn thiền định (an chỉ định) tương đối cao. 
Còn những quan niệm tôi vừa đề cập là những 
niềm tin của hạng người bình thường. 

7. Có số người tin rằng atta hay loka là 
hữu biên cũng như vô biên. Niềm tin này hơi 




Mahasi Sayadaiv 


11 


giống như thuyết thứ ba, Nhất phần thường luận 
(ekaccasassatavãda). Rõ ràng những người này muốn 
nói rằng những tiểu ngã (aítas)áo Thượng Đe sáng 
tạo là hữu biên trong khi đại ngã (paramatta) của 
Thượng Đế là vô biên. 

8. Một số khác thì cho rằng atta hay loka 
chẳng hữu biên cũng chẳng vô biên. Niềm tin này 
cũng là một sự suy đoán vô lý (giong như thuyết 
thứ 4, thuyết trườn uốn như con lươn), một loại 
thuyết không đưa ra câu trả lời xác định nào cả. 

Tất cả những luận thuyết này đều vô lý vì chúng chỉ 
xoay quanh cái gọi là tự ngã (atta) vốn không thực hiện hữu. 
Chúng làm cho sự việc đã rối rắm còn trở nên rối rắm hơn 
giống như những suy đoán về sừng thỏ và lông rùa không 
thực hiện hữu vậy. Tuy nhiên những luận thuyết này lại hấp 
dẫn đối với những người không phải là đệ tử của Đức Phật. 
Vì thế, Trưởng lão Cunda đã hỏi Đức Phật là liệu một vị Tỳ- 
kheo có thể loại trừ hoàn toàn những kiến chấp này ngay khi 
vị ấy bắt đầu hành thiền hay không. 

Nói cách khác, câu hỏi của Trưởng lão Cunda là 
không hiểu việc chứng thiền (đnh) hay việc cảm giác hoan hỷ 
(pĩã) hoặc thấy ánh sáng ở giai đoạn đầu của thiền có hàm ý 
sự diệt trừ của những tà kiến về atta hay loka hay không. 

Nêu lên một câu hỏi như vậy tất phải có lý do. Một số 
người tin rằng định (samãdhi) hay an chỉ định ỳhãna) hay trạng 
thái hoan hỷ (pĩti) hay một số trải nghiệm khác gọi là 




12 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


upakkilesa (nhữngphiền não của ninh sát) có đủ bảo đảm đế 
thắng phục các tà kiến và chứng đắc A-la-hán thánh quả hay 
không. Câu hỏi của Truởng lão Cunda đuợc chọn để khai 
sáng cho những nguời đã và đang bị đánh lừa và ngạo mạn 
với những sở đắc nhu vậy. 

Việc hành thiền có một bầu không khí thiêng liêng và 
do đó bất kỳ một trải nghiệm hơi bất thuờng nào cũng có thể 
bị hiểu lầm nhu một tuệ giác kỳ đặc đã phát sanh. Không có 
một sự huớng dẫn đúng đắn hay không có một vị thầy thích 
họp, nguời hành thiền có khuynh huớng đánh giá quá cao về 
mình và có những ảo tuởng về những sở đắc tâm linh của 
mình dựa trên sự trải nghiệm hơi bất thuờng và không đáng 
kể ấy. Điều này không có gì đặc biệt đối với thời buổi hiện 
nay. Ngay cả thời Đức Phật, những nguời hành thiền duới sự 
huớng dẫn chuyên môn của Đức Thế Tôn và các bậc đại A- 
la-hán nhu Truởng lão Xá-lợi-phất cũng vậy, một số hành 
giả vẫn nuôi duỡng ảo tuởng do những kinh nghiệm bất 
thuờng của mình. Vì thế có thể nói một cách chắc chắn rằng 
ngày nay con số những hành giả lầm lẫn nhu vậy là rất lớn. 

Trong thực tế, việc chứng đắc mục đích tâm linh có 
nghĩa là phân biệt đuợc thân và tâm hay danh và sắc, nhận 
thức đuợc tính chất sanh và diệt không ngừng của chúng và 
hiểu rõ bản chất vô thuờng (anicca), khổ (dukkha), và vô ngã 
(cmatta) của hiện hữu. Trên hết, nguời hành thiền phải có sự 
soi sáng vào bản chất của hiện hữu có tính hiện tuợng, đó là, 
trạng thái thay đổi liên tục và tan hoại không ngừng của nó; 




Mahasi Sayadaiv 


13 


một sự soi sáng xuất phát từ sự tỉnh ngộ, nhàm chán và 
buông xả. Chỉ khi có đuợc những soi sáng hay minh sát trí 
(vipassanã nãna) này nguời hành thiền mới có thể thấy Niết 
Bàn. Chỉ khi thấy đuợc Niết Bàn, chí ít cũng Niết Bàn của 
nhập luu thánh đạo (sotãpaầrmgga), nguời hành thiền mới có 
thể loại trừ đuợc những tà kiến về tự ngã (atta) và thế giới 
ậoka). 


Câu Tm Lòi Của Đức Phật 

Đức Phật trả lời câu hỏi của Cunda nhu sau: 

“Này Cunda, thực sự trên đời này có rất nhiều tà kiến 
về tự ngã hoặc thế giới. Những tà kiến này xuất phát từ năm 
uấn (hợp thể thân và tâm), chúng ngủ ngầm trong năm uấn, 
chúng luôn luôn tập trung vào năm uấn. Nhưng nếu một 
người biết, “năm uẩn này không phải của ta, không phải 
tự ngã (atta) của ta, ” nếu người ẩy thấy các pháp đúng như 
thực với minh sát trí như vậy, người ẩy sẽ loại trừ được 
những tà kiến này một cách hoàn toàn. ” 

(Này Cunda, những loại sở kiến này khởi lên trên đời, 
hoặc liên hệ đến ngã luận, hoặc liên hệ đến thế giới luận, - chỗ 
nào những sở kiến này tiềm ấn, và chỗ nào những sở kiến này 
hiện hành, chỉ có cách như thật quán sát chúng với trí tuệ rang: 
"Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi", có vậy thời có sự đoạn trừ những sở 




14 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


kiến ấy, cỏ sự xả ly những sở kiến ấy. Kinh Đoạn Giảm, HT Minh 
Châu dịch) 

Cả câu hỏi lẫn câu trả lời này thật là khó hiểu. Cunda 
hỏi liệu có thể vuợt qua đuợc những tà kiến ngay khi một 
nguời bắt đầu tác ý đến chúng không. Nhung sự bắt đầu của 
tác ý là gì? Câu trả lời của Đức Phật là quán tính chất không 
thực của năm uẩn có nghĩa là sự diệt trừ của các tà kiến. 
Nhung nguời hành thiền sẽ quán nó nhu thế nào? 

Đe thoát khỏi những tà kiến về tự ngã hoặc thế giới, 
chúng ta phải biết nguyên nhân chính của chúng cũng nhu 
những nhận thức sai lầm về nó khiến cho những tà kiến này 
phát sanh. Vì thế, theo lời dạy của Đức Phật, những tà kiến 
này sẽ thống trị chúng ta nếu chúng ta ngây thơ xem năm 
uẩn nhu thuộc về chúng ta hay nhu tự ngã của chúng ta và 
chúng ta sẽ vuợt qua đuợc chúng khi chúng ta quán tính chất 
phi ngã của các uẩn. 

Năm uẩn đuợc tìm thấy trong thân của mọi hữu tình 
chúng sanh. Chúng là (1) sắc (rũpa), (2) thọ (vedanã), (3) tuởng 
(sahm), (4) hành (sankhãra), và (5) thức (vinnãna). uẩn thứ nhất 
(sắc uẩn) muốn nói đến toàn bộ thân vật lý do hàng tỷ phân 
tử vật chất cực nhỏ tạo thành, uẩn thứ hai, thọ uẩn, lạc hay 
khổ tuỳ thuộc vào sự xúc chạm của chúng ta với thế giới bên 
ngoài. Tuởng là danh pháp giúp chúng ta nhớ đuợc các đối 
tuợng giác quan; hành (sahkhãra)\ầm phát sanh những hành vi 
của thân, khẩu, và ý. Hành uẩn này bao gồm xúc (phassa), tác 
ý (mamsíkãra), tu (cetanã), tham ậobha), sân (dosa), và các tâm sở 




Mahasi Sayadaiv 


15 


khác lên tới số năm mươi. Còn về uẩn cuối cùng, đó là thức 
uẩn, có nhiều loại do các căn tương ứng quyết định, chẳng 
hạn nhu nhãn-thức, nhĩ-thức,...Như vậy con người của 
chúng ta chỉ là các danh uẩn và sắc uẩn (nãma-rũpa). 

Năm uấn Hoạt E)ộng 

Năm uẩn trở nên hoạt hoá khi có sự tiếp xúc giữa các 
căn và trần cảnh tương ứng của chúng. Khi bất kỳ một đối 
tượng nào được thấy, con mắt cùng với toàn thân cộng với 
cảnh sắc tạo thảnh sắc (rũpa), cảm giác dễ chịu hay khó chịu 
vào lúc thấy là thọ (vedanã), nhận ra đối tượng là tưởng (sanm), 
chú ý đến đối tượng hay vận dụng nỗ lực để thấy tiêu biểu 
cho các hành (scmkhãras) và sự hay biết đối tượng là thức 
(vmnãna). Bất cứ khi nào chúng ta thấy, chỉ có năm uẩn này 
xảy ra, không có tự ngã nào ngoài nó. Tuy nhiên, người ta 
thường đồng nhất mỗi trong năm uẩn liên quan đến sự kiện 
thấy này với tự ngã (atta) của họ. Khi một người thấy chính 
mình họ xem cảnh sắc ấy như tự ngã của họ và khi họ thấy 
một hữu tình nào đó, họ xem nó nhu tự ngã của người ấy. 
Như vậy chính ngã kiến ăn rễ sâu xa trong khuynh hướng 
của con người này khiến cho họ đồng nhất năm uẩn với tự 
ngã vào sát-na thấy. 

Cũng vậy, năm uẩn hoạt động khi chúng ta nghe hay 
khi chúng ta ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ. Lại nữa, ảo 
tưởng về tự ngã của chúng ta còn xuất phát từ khuynh hướng 




16 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


xem các uẩn như một ngã thể. Hầu hết những người bình 
thường đều nằm dưới ảnh hưởng của ngã kiến mà nguồn gốc 
của nó là ở tâm vì họ thường đồng nhất tự ngã của họ với 
những hoạt động tâm lý và những cảm xúc của họ, chẳng 
hạn hạnh phúc, khổ đau, cảm nhận, ký ức, nhận thức, ý định, 
nồ lực, v.v... 

Những PhiềnNão Tiềm Tàng 


Trong câu trả lời của ngài cho Trưởng lão Cunda, 
Đức Phật nói rằng những quan niệm không đúng về tự ngã 
“phăsanh, nằm ngầm và thườngxưyênxuấUện Chúng phát sanh do 
quan niệm sai lầm về các uẩn vào lúc thấy, v.v.. .Chúng phát 
sanh không chỉ một lần, hai lần, mà lập đi lập lại liên tục. 
Chúng ngủ ngầm theo nghĩa rằng cho dù chúng có thể không 
phát sanh vào lúc thấy,...do như lý tác ý (yonừomamsikãra), 
V.V.. chúng vẫn luôn sẵn sàng sanh dưới một vài điều kiện 
nào đó. Năm uẩn thể hiện vào lúc thấy,.. .để lại một ấn tượng 
rõ ràng trong chúng ta và những suy nghĩ trên những ấn 
tượng này có thể làm phát sanh tham, sân, vô minh, mạn,và 
v.v.. .Tất nhiên chúng ta cũng có thể thắng phục được tà kiến 
vốn đồng nhất kinh nghiệm của chúng ta với tự ngã (“chính 
Tôi thấy,” V.V..) này bằng sự tu tập. Như vậy, tiềm lực cho 
ngã kiến nằm trong ký ức rõ ràng của chúng ta về các đối 
tượng giác quan. 




Mahasi Sayadaiv 


17 


Ngăn Chặn PhiềnNão NgủNgầm Nhờ Quán 

Đe ngăn chặn những phiền não ngủ ngầm này chúng 
ta phải quán sự sanh diệt của các uẩn cũng nhu bản chất vô 
thuờng, khổ, và vô ngã của chúng. Chúng ta phải cố gắng để 
thấy chúng đúng nhu chúng thực sự là. Chúng ta phải ghi 
nhận, “thấy, thấy” mỗi lúc thấy và, theo cách tung tự, chúng 
ta phải chánh niệm ghi nhận các cảm thọ khác xuất phát từ 
sự nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ. Đối với thân xúc, 
những đối tuợng của sự nội quan (xoay vào bên trong đế xem 
xét nội tâm) có rất nhiều. Vì cảm thọ này liên quan đến lúc 
đi, đứng, nằm, co duỗi...Những cảm giác nóng, đau, ngứa 
hay mệt mỏi cũng thế, đều xuất phát từ thân xúc. Cũng có rất 
nhiều đối tuợng của sự quán vào lúc chúng ta ý thức về 
những sự kiện tâm lý (“ỷ định ”, “biết”, “suy nghĩ”, v.v...). 
Lạc, hỷ, uu, nóng giận, tham ái và những cảm xúc khác cũng 
có thể là những đối tuợng của sự nội quan. 

Tất nhiên nguời mới bắt đầu hành thiền không thể tự 
nội quan từng sự kiện tâm lý hay vật lý này đuợc; họ cũng 
không thể phát triển sức mạnh của định bằng cách nội quan 
nhu vậy đuợc. Vì thế, thay vì nội quan họ nên bắt đầu với 
việc quan sát một vài hoạt động của thân nhu ngồi hoặc 
chạm. Hoặc, nguời ấy có thể hành niệm hơi thở vô-ra và 
quan sát chót mũi, ghi nhận từng hơi thở vô và ra. Nhung 
cách tốt nhất chúng tôi khuyên là theo dõi sự chuyển động 
của bụng, đó là theo dõi sự phồng lên và xẹp xuống của 




18 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


bụng. Tuy nhiên chánh niệm của hành giả không chỉ giới hạn 
ở sự chuyển động của bụng thôi. Trong khi theo dõi sự 
phồng và xẹp của bụng, hành giả cũng phải ghi nhận những 
cảm giác đau, nhức, co, duỗi,.. .nữa. Tóm lại, hành giả phải 
theo dõi mọi hoạt động của tâm và thân. Bắt đầu với sự 
chuyển động của bụng nhung khi bạn đã quen với việc chánh 
niệm, bạn nên mở rộng nó đến tất cả mọi hiện tuợng tâm-vật 
lý khác. 

Khi bạn gia tăng thực hành chánh niệm, bạn sẽ hay 
biết đuợc rằng chỉ có các hiện tuợng nhu thấy, nghe mà 
không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự thuờng, lạc hay tự ngã. 
Lúc đầu, bạn sẽ thấy sắc nhu đối tuợng bị biết và tâm hay 
danh nhu chủ thể biết nhung với sự phát triển của định, bạn 
sẽ chỉ thấy nhân và quả. Khi sức mạnh của định tăng cuờng 
thêm nữa nó sẽ dẫn bạn đến chỗ nhận ra sự sanh và diệt 
không ngừng của các hiện tuợng trong từng sát-na. 

“Cái Này Không Phải Là Tôi” 

Lúc đó bạn sẽ biết đuợc tính chất vô thuờng của năm 
uẩn và trí hiểu biết này là liều thuốc giải cho tính kiêu ngạo 
cũng nhu sự hay biết về cái chết sắp đến chắc chắn sẽ hoá 
giải thói tự phụ thất thuờng của bạn. Vì thế, bất cứ khi nào 
nguời hành thiền nhận thức rõ mọi vật đều phù du, vị ấy biết, 
“Cã này ỉdiôngphải là Tôi ” Hon nữa, vị ấy cũng nhận thức rõ 
đuợc tính chất bất toại nguyện của mọi hiện tuợng sanh và 




Mahasi Sayadaiv 


19 


diệt. Vị ấy không xem bất kỳ đối tượng giác quan nào là của 
tôi, hay như một đối tượng của sự chấp thủ hay như một điều 
gì vị ấy có thể nương tựa vào được. Vì thế, khi vị ấy nhận 
thức được tính chất vô thường và bất toại nguyện của các 
pháp (mọi sự mọi vật), vị ấy suy nghĩ, “Cái này không phải OM 
tôi. ” Lại nữa, vì lẽ các pháp mà hành giả quan sát trái ngược 
với những ước muốn của mình và diệt liền theo tự tánh của 
nó, vị ấy ngộ ra tính chất phù phiếm và phi ngã của các uẩn. 

Sự chứng ngộ vô ngã (anatta, sự phi hữu của bản ngã) 
có tầm quan trọng rất lớn. Bất cứ khi nào người hành thiền 
quán ba đặc tướng của các uấn và tuệ tri, “Cáinàykhôngphảicủa 
tôi. Cái này không phải ỉà tôi, ” yị ấy sẽ không còn ảo tưởng về tự 
ngã đối với chúng. Vị ấy sẽ không xem mình như chủ thể 
thấy hay chủ thể nghe,.. .như vậy, nhờ hành thiền vị ấy sẽ tự 
giải thoát mình khỏi niềm tin vào ngã thể ngay trong lúc ấy. 

Tuy nhiên sự diệt tạm thời của ảo tưởng về tự ngã này 
không có nghĩa là sự đoạn trừ hoàn toàn của nó. Ảo tưởng 
này sẽ phát sanh bất cứ khi nào người hành thiền không hiện 
quán năm uẩn. Minh sát trí về ba đặc tính của các uẩn cùng 
với sự sanh và diệt của chúng đúng thời sẽ dẫn đến Hoại 
Diệt Trí (bhahganãna), một loại trí minh sát làm cho hành giả 
chỉ thấy sự tan hoại hay sự phân giải của các hiện tượng. Lúc 
này vị ấy sẽ thấy đối tượng giác quan cũng như tâm ghi nhận 
tan biến liên tục. Vị ấy hiểu rõ rằng mọi sự mọivật đều vô 
thường, bất toại nguyện, không có thực thể (vô ngã) và 
không đáng để chấp giữ. Sau đó Bố uý trí (bhạyanãm), trí thấy 




20 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


đặc tính đáng kinh sợ của các uẩn, sẽ phát sanh. Trí này dẫn 
đến Quá hoạn trí (ãđnavanãna), trí thấy những khuyết điểm hay 
lầm lồi của các uẩn và từ trí này Yem ly trí (mbbidãnãna), hay 
sự nhàm chán đối với các uẩn phát sanh. Lúc đó, nguời hành 
thiền muốn từ bỏ năm uẩn, nhu vậy dục thoát trí 
(mucdtiàcmyatãnãna) đã phát sanh và vị ấy vận dụng tinh tấn 
nhiều hon nữa để quán, đây là Phản khán trí hay Tỉnh sát trí 
(patisankhãnãna). Trí này dẫn đến sự xả ly các uẩn, tức Hành xả 
trí (sahlàiãmpekìàiãnãrỊa). Cùng với sự thành thục của Hành xả 
trí, Nhập luu Thánh Đaọ trí sẽ xuất hiện khi nguời hành 
thiền thấy đuợc sự an tịnh của Niết Bàn ở đây tất cả các hiện 
tuợng tâm vật lý hay danh pháp và sắc pháp diệt hoàn toàn, 
ở giai đoạn này, sự thấu thị ba đặc tính của hiện hữu đã đủ 
để diệt trừ ngã kiến. Theo Kinh Đoạn Giảm (Sơllekha Sưtta), trí 
hiết (“Cái không phải của Tôi” “Cái này không phải ỉà Tôi” “Cáỉnày 
khôngphảiỉàtựngã(atta)cmtôi”)\ầ đủ đế vuợt qua ảo tuởng về tự 
ngã. Một khi nguời hành thiền đã thấy Niết Bàn, thì việc họ 
có ảo tuởng về các uẩn là điều không thể xảy ra. Hay nói 
khác hơn ảo tuởng này đã bị diệt hoàn toàn và đây là câu trả 
lời của Đức Phật cho Cunda. 

QuánNhưThếNàoĐểDiệtEXrọc TàKiến 

Cái biết do đọc sách, cái biết do nghe pháp, hay cái 
biết do ghi nhớ nằm lòng các uẩn không phải là tự ngã, vì thế 
chúng không đáng để chấp giữ, là điều dễ làm. Tuy nhiên 




Mahasi Sayadaiv 


21 


không phải kiến thức do nghe, cũng không phải sự chấp 
nhận có tính tri thức về sự kiện vô thường, khổ, vô ngã, tự 
nó có thể giúp chúng ta loại trừ được những phiền não. Chỉ 
có trực giác trí, hay trí dựa trên kinh nghiệm thực tiễn mới 
bảo đảm được sự đoạn trừ của phiền não. 

Vì vậy, nhờ thường xuyên nội quan (quán chiểu nhmggi 
xảy ra trong thân tâm mình) người hành thiền nhận ra rằng các 
pháp sanh lên và diệt tức thời và vị ấy có được một sự thấu 
thị vào tính chất vô thường của mọi hiện tượng, phương diện 
đáng sợ và tính chất bất toại nguyện của chúng. Vị ấy biết rõ 
rằng không có gì bên trong thân này hay bên ngoài thân này 
thuộc về tự ngã và như vậy vị ấy thoát được sự dính mắc vào 
chúng. 

Hơn nữa, sự thấu thị này còn giúp vị ấy vượt qua 
được tính kiêu mạn tự kỷ trung tâm. Kiêu mạn là do không 
hiểu biết về bản chất phù du của sự hiện hữu. Kẻ phàm phu 
do không quan sát sự sanh và diệt của các hiện tượng tâm vật 
lý, họ tin rằng thân và tâm này kéo dài suốt kiếp sống, rằng 
con người hiện đang thấy và nghe đây là một với con người 
đã thấy và nghe trước đó. Ảo tưởng về sự thường hằng và 
đồng nhất này là căn nguyên chính của tính kiêu mạn và 
trịch thượng. Nhưng, đối với người hành thiền luôn hay biết 
về sự tan hoại không ngừng của họp thể thân và tâm, không 
có lý do gì để họ kiêu mạn về chúng cả. 

Vì lẽ mọi hiện tượng tâm-vật lý đều sanh và diệt liên 
tục, nên không có lý do gì để tin vào một ngã thể thường 




22 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


hằng. Đối tượng biết cũng như tâm hay biết luôn luôn phải 
chịu sự biến hoại và thực tại duy nhất là sự trôi chảy không 
ngừng của các yếu tố tâm-vật lý mà thôi. 

Khi người hành thiền phát triển được minh sát trí, mọi 
hiện tượng sanh và diệt ngay khi vị ấy ghi nhận nó. Neu 
trong lúc đang quan sát sự phồng và xẹp của bụng, tâm 
phóng đi, người hành thiền lập tức ghi nhận nó và phóng tâm 
sẽ biến mất. Neu vị ấy có một cảm giác nóng ở đâu đó trên 
thân, vị ấy hướng sự chú ý đến đó, nó sẽ biến mất ở sát na kế 
cùng với tâm tập trung trên nó. Chắc chắn, sự tan hoại không 
ngừng của các hiện tượng tâm vật lý này không thể tiêu biểu 
cho một ngã thể, hoặc tiêu biểu cho đàn ông hay đàn bà với 
một bản ngã thường hằng được. Nhận thức rõ được sự kiện 
này là minh sát trí đích thực về tính phi ngã của hiện hữu. 

Một số người hành thiền nói rằng họ thấy được sự 
sanh và diệt không ngừng của các đối tượng quán nhưng họ 
lại không hay biết rõ những gì đang xảy ra với tâm quán. 
Trong trường họp này, họ vẫn chưa thoát khỏi ngã kiến đối 
với vai trò chủ thể của tâm. Tuy nhiên những người quan sát 
liên tục mọi hiện tượng tâm vật lý xuất phát từ sáu căn đúng 
theo lời dạy trong Kinh Niệm Xứ sẽ thấy tất cả đối tượng 
giác quan cũng như tâm quan sát sanh diệt liên tục và như 
vậy vị ấy trở nên ý thức rất rõ bản chất vô thường của sự vật. 
Sau đó, khi đã kinh qua các giai đoạn nối tiếp nhau của minh 
sát trí, người hành thiền đạt đến thánh đạo thứ nhất và thấy 
Niết Bàn, sự diệt hoàn toàn của các hiện tượng tâm-vật lý 




Mahasi Sayadaiv 


23 


hay danh và sắc. Chỉ lúc đó vị ấy mới thoát khỏi mọi ảo 
tưởng về tự ngã và thế giới. Đây là những gì Đức Phật dạy 
khi trả lời cho Cunda. 

Tóm lại, minh sát vào sự trôi chảy không ngừng của 
mọi hiện tượng tâm vật lý cùng với ba đặc tánh của hiện hữu 
giúp người hành thiền hiểu rõ được sự vô ích của chấp trước, 
kiêu mạn, và ngã kiến (ã, mạn, Men) và cho vị ấy thấy Niết Bàn 
lần đầu tiên trên thánh đạo. Chỉ lúc đó vị ấy mới hoàn toàn 
thoát khỏi những quan kiến sai lầm. Sự tu tập định hay kiến 
thức hiểu biết đơn thuần về sự sanh và diệt của các pháp hay 
sự xuất hiện của minh sát trí tự nó vẫn không có nghĩa là sự 
đoạn diệt của các tà kiến. Trái lại, người hành thiền chấp 
chặt vào những tà kiến này còn có khuynh hướng đánh giá 
quá cao về mình do kết quả của việc chứng thiền. Điều này 
đã được chỉ rõ trong cuộc đối thoại của Đức Phật với Cunda. 

Sơ Thiền và Mạn 

“Này Cunda, Như Lai sẽ nói cho ông biết về nguyên 
nhân khiến cho người ta có tà kiến và ngã mạn liên quan đến 
việc hành thiền. Trong số những đệ tử của Như Lai, có một 
số vị Tỳ-kheo đã đạt đến sơ thiền được biếu thị bằng trạng 
thái hỷ lạc, thoát khỏi dục tham, thoát khỏi các triền cải và 
phóng tâm. ” 

Thiền ỳhãna) là tập trung sự chú ý trên một đối tượng 
duy nhất như biến xứ đất, biến xứ nước, hơi thở vô-ra, một 




24 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


bộ phận nào đó của cơ thể hay một tử thi. Trạng thái tâm cần 
phải có sự tập trung và yên tĩnh này là thiền chỉ (scữmthajhãm). 
Có một loại thiền khác là thiền minh sát ậipassanãjhãna) vốn 
lấy sự quán và minh sát trí về ba đặc tánh của hiện hữu, đó là 
vô thuờng, khổ và vô ngã, nhu đối tuợng của nó. 

Những Thuộc Tính Của Sơ Thiền 

Trong sơ thiền nguời hành thiền thoát khỏi những 
tham dục vốn luôn luôn chi phối tâm kẻ phàm phu và thậm 
chí gây trở ngại cho những nguời hành thiền chua phát triển 
đuợc định. Sơ thiền cũng bảo đảm thoát khỏi bốn triền cái 
khác, đó là sân, hôn trầm-thuỵ miên, trạo cử phóng dật và 
hoài nghi. Nguời hành thiền huởng đuợc sự giải thoát này 
không chỉ trong lúc nhập thiền mà ngay cả truớc và sau khi 
nhập thiền nữa. 

Sự giải thoát khỏi các triền cái đuợc theo sau bởi hỷ 
(pĩti) và lạc (siảha). Nguời hành thiền có một cảm giác ngây 
ngất ngập tràn khắp toàn thân không thể mô tả đuợc. Vị ấy 
không còn cảm thấy bị tê cứng, mệt mỏi, hay những bất ổn 
khác trên thân nữa. 

Nhu vậy, ngoài sự giải thoát khỏi các triền cái nguời 
hành thiền còn có năm thuộc tính biểu thị sự an trú sơ thiền, 
đó là, tầm (viưảka), tứ (vicãra), hỷ (pĩti), lạc (sukha) và nhất tâm 
hay định (ehiggatãhạysamãđii). Thân của nguời hành thiền an 
trú trong sơ thiền sẽ bất động, vững chắc, và thanh thản. 




Mahasi Sayadaiv 


25 


Trạng thái tâm thiền này có thể kéo dài hai hoặc ba giờ; cũng 
có khi nó kéo dài cả ngày hoặc cả đêm tuỳ theo quyết định 
của người hành thiền mà không có sự đổ sụp hay lắc lư của 
thân. Thật lầm lẫn khi một số người xem việc nằm dài hay 
lăn quay trên sàn nhà như dấu hiệu của sự chứng đắc tâm 
linh. Những chứng đắc được gọi tên bằng những từ như 
thiền ậhãm), đạo (rmgga) hay quả (phaia) gọi là appanạịavam mà 
chúng ta có thể dịch là tốc hành an chỉ vì các bản chú giải 
xác định nó là sự duy trì và làm cho vững chắc các oai nghi 
ngồi hoặc đứng của thân. 

Do thoát khỏi năm triền cái và kinh nghiệm năm thiền 
chi biểu thị đặc tính của sơ thiền, người hành thiền có 
khuynh hướng tự cao và ngã mạn. Nhưng, như trong câu trả 
lời của Đức Phật cho Cunda, ngài đã khẳng định rõ ràng rằng 
sự chứng sơ thiền không có nghĩa là sự đoạn giảm của các 
phiền não. 

Tất nhiên, phần người chứng sơ thiền cũng có những 
lý do để ảo tưởng. Trước khi hành thiền vị ấy đã hy vọng sẽ 
có được những kinh nghiệm phi thường, vì thế nếu đạt được 
những kinh nghiệm như vậy, họ có khuynh hướng bị đánh 
lừa vào cảm giác sai lầm của sự chứng đắc. Cũng có một số 
mắc ảo tưởng do bị hướng dẫn sai lầm bởi những vị thầy 
không có khả năng. Trong trường hợp của một số người 
hành thiền, sự giải thoát tương đối của những triền cái và 
cảm giác hoan hỷ cũng như những kinh nghiệm khác thường 
làm cho họ thoả mãn đủ để phát sanh sự tự mãn. 




26 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Tuy nhiên, trong thực tế kinh nghiệm chứng thiền này 
khác xa với minh sát trí về vô thường, khổ và vô ngã. Nó 
không thể nào bị lầm lẫn với việc thực hành sallekha (tứcthực 
hành sự đoạn ^ảrỘYốn giúp vị hành giả giảm bớt những phiền 
não được. Vì sơ thiền chỉ có thể tránh xa những phiền não, 
trong khi nhờ thực hành đoạn giảm người hành thiền cuối 
cùng có thể đoạn trừ được chúng, cả gốc lẫn cành. Mặc dù 
vậy, sự chứng thiền vẫn có khuynh hướng tạo cho người 
hành thiền cái ấn tượng rằng mình đã là một bậc thánh nhập 
lưu hay A-la-hán. Khi Đức Phật còn tại thế và sau khi ngài 
nhập diệt không lâu cũng vậy, có những vị Tỳ-kheo đã mắc 
phải những ảo tưởng như vậy. 

Năm Trăm Vị Tỳ-Kheo Bị Đánh Lừa 

Có lần năm trăm vị Tỳ-kheo hành thiền trong rừng 
theo sự chỉ dẫn của Đức Phật. Khi họ an trú trong thiền, họ 
tự thấy mình không còn chút phiền não nào cả, vì thế họ 
đoan chắc về sự chứng đắc của mình và liền trở về để trình 
sự việc lên Đức Thế Tôn. Tại cổng chùa họ gặp Trưởng lão 
Ãnanda, vị này đã thông báo cho họ về sự hướng dẫn của 
Đức Phật rằng chỉ sau khi họ đã vào thăm nghĩa địa họ mới 
được diện kiến Bậc Đạo Sư. Vì thế, các vị Tỳ-kheo liền đi 
vào nghĩa địa. Có vẻ như rằng thời ấy xác người chết được 
người ta đem bỏ vào nghĩa địa chứ không chôn. Lúc các vị 
Tỳ-kheo đi đến đó có những tử thi đem thiêu còn trong tình 




Mahasi Sayadaiv 


27 


trạng mới nguyên. Khi nhìn vào những tử thi đã phân huỷ, 
các vị Tỳ-kheo dễ dàng phát sanh sự ghê tởm. Nhưng họ 
không thể không khởi lên dục vọng đối với những thân xác 
người nữ vừa mới chết. Chỉ lúc đó các vị mới nhận ra rằng 
mình vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi những phiền não. Bấy 
giờ Đức Phật từ nơi trú ngụ phóng ra những tia hào quang và 
thuyết một thời pháp cho các vị. Nghe xong bài pháp, các vị 
Tỳ-kheo chứng đắc đạo quả và trở thành các bậc Thánh A- 
la-hán. 


Câu Chiyện về Trưởng Lão Mahanaga 

Khoảng ba hay bốn trăm năm sau khi Đức Phật nhập 
Niết Bàn, tại miền nam Tích Lan có một vị A-la-hán tên gọi 
là Dhammadinna trú ngụ. Thời gian đó cũng có một vị 
Trưởng lão tên Mahãnãga tự xem mình là một bậc A-la-hán. 
Một hôm, Dhammadinna đi đến gặp vị Trưởng lão này và 
hỏi rất nhiều câu hỏi, những câu hỏi đó đã được vị Trưởng 
lão trả lời một cách dễ dàng. Dhammadinna hết lòng ca tụng 
trí tuệ uyên thâm của vị Trưởng lão và hỏi thăm xem ngài đã 
trở thảnh vị A-la-hán từ lúc nào. Vị Trưởng lão nói mình đã 
trở thảnh một bậc A-la-hán khoảng hon sáu mươi năm trước. 
Vậy ngài có thần thông không? Có, vị Trưởng lão xác nhận. 
Theo thỉnh cầu của Dhammadinna, vị Trưởng lão đã hoá 
hiện ra một con voi lớn. Vậy bây giờ ngài có thể làm cho con 
voi ấy rống lên và lao về phía ngài được không? Vị Trưởng 




28 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


lão bằng lòng làm theo như vậy nhưng khi con voi lao đến, 
vị Trưởng lão trở nên sợ hãi và chuẩn bị bỏ chạy, 
Dhammadinna nắm lấy chéo y của vị Trưởng lão và nói, 
“Bạch ngài, liệu một vị A-ìa-hản cỏ còn sợ hãi không?” Chỉ lúc đó 
Mahãnãga mới hiểu ra rằng mình còn là một phàm nhân. 
Ngài đã hành thiền theo sự chỉ dẫn của Dhammadinna và trở 
thành một vị A-la-hán đích thực. 

Câu Chiyện về Trưởng Lão Culasuma 

Câu chuyện về vị Trưởng lão này được kể trong chú 
giải Kinh Sallekha. Ngài được gọi là Culasuma và trú ngụ 
trong một khu rừng đã sản sanh ra rất nhiều vị A-la-hán thời 
đó. Culasuma cũng tự xem mình là một bậc A-la-hán. Theo 
yêu cầu của Dhammadinna, ngài đã hoá hiện ra một hồ nước 
và một đoá sen lớn với một người thiếu nữ đang múa hát rất 
dịu dàng trên đó. Dhammadinna bảo vị sư này ngồi quan sát 
thiếu nữ đang ca múa ấy một lúc rồi đi về phòng. Trong khi 
vị sư quan sát cô gái do chính mình tạo ra, tham dục ngủ 
ngầm trong mười sáu năm bỗng ngóc cái đầu xấu xa của nó 
dậy. Vỡ tan ảo tưởng, vị sư đã hành thiền theo sự chỉ dẫn của 
Dhammadinna và đạt đến Đạo Quả A-la-hán. 


Những KinhNghiệm Phi Thường 




Mahasi Sayadaiv 


29 


Những câu chuyện vừa kể ở trên chỉ ra cho thấy 
những quan niệm sai lầm hiện hành ở Àn Độ cổ xua lúc mà 
Đaọ Phật còn đang hung thịnh. Những vị Tỳ-kheo hành giả 
thuở ấy là những nguời đã tiến rất cao trên lĩnh vực tâm linh 
và có những năng lực thần thông. Sự ngộ nhận của các vị có 
thể là do năng lực phi thuờng của định này. Ngày nay, một 
số hành giả có những ảo tuởng nhu vậy thuờng không đạt 
đuợc một tiến bộ tâm linh nào cả. Khi nguời hành thiền thực 
hành đúng và có đuợc trí minh sát vào sự sanh và diệt của 
các danh pháp (hiện tượng tâm), họ bị tràn ngập bởi rất nhiều 
những kinh nghiệm phi thuờng nhu thấy ánh sáng, ngập tràn 
hỷ lạc, an tịnh, đức tin, v.v... Thanh Tịnh Đaọ (Vừuddhimagga) 
nói nguời hành thiền chắc chắn sẽ có những kinh nghiệm 
này. Vì nếu việc hành thiền không đem lại những kinh 
nghiệm nhu vậy, câu hỏi sẽ phát sanh là không biết phuơng 
pháp họ đang tu có đúng hay không hay không biết có phải 
tại họ hành thiền thiếu tinh tấn hay không. Nguợc lại, nếu 
nguời hành thiền có đuợc những kinh nghiệm ấy họ có thể 
đánh giá quá cao về những chứng đắc của mình. 

Hiện Tại Lạc Trú 

Sơ thiền không phải là sự thực hành của pháp đoạn 
giảm (sallekhađĩamma)yon giúp nguời hành thiền nhổ bật gốc 
những phiền não. Trong Kinh Sallekha (KinhĐoạn Giảm), Đức 
Phật gọi việc thực hành sơ thiền là hiện tại lạc trú 




30 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


(ầtthađiammasiảhmihãra), nghĩa là sống an lạc ngay trong hiện 
tại. 

Khi người hành thiền bị cuốn hút trong Thiền (nhập 
ửủền), tâm vị ấy gắn chặt trên một đối tượng duy nhất. Với 
tâm thoát khỏi những sự phân tán bất thiện này, người hành 
thiền cảm giác một trạng thái rất an tịnh và bình yên. Trạng 
thái này có thể kéo dài hai hay ba giờ liên tục. 

Đức Phật cũng chỉ rõ ảo tưởng và sự tự mãn này có 
thể phát sanh từ nhị thiền với ba đặc tính hỷ, lạc và nhất tâm, 
hoặc từ tam thiền với lạc và nhất tâm, hoặc từ tứ thiền với xả 
và nhất tâm như thế nào. Tất nhiên, nhị thiền, tam thiền, và 
tứ thiền còn tuyệt vời hơn cả trạng thái tâm sơ thiền trước đó 
nhưng chúng chỉ bảo đảm một sự hiện tại lạc trú 
(ătthadhcmmcmảhcmhãra)yk hoàn toàn không tương đương với 
việc thực hành đoạn giảm vốn được chỉ định để diệt trừ 
phiền não chút nào. 

Thực hành đoạn giảm cũng không cùng ý nghĩa với 
không vô biên xứ thiền (ãkãsãnahcậyatanajhãia), thức vô biên xứ 
thiền (vinmmhcặyatanajhãna), vô sở hữu xứ thiền (ãkmmmãyatana) 
và phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền (nevasamã-nãscmmyatam 
jhãna). Những bậc thiền này không giúp người hành thiền 
chiến thắng được những phiền não. Chúng chỉ đem lại sự 
tịnh lạc và do đó được gọi là Santavihãra (tịch tịnh trú). 


Jhana Trong Thiền Min h Sát (vipassanã) 




Mahasi Sayadaiv 


31 


Thiền minh sát (vipassơm) và Jhãna có chung một số 
đặc điểm. Khi việc thực hành chánh niệm được khéo thiết 
lập ở giai đoạn khám phá (sammascmamm, TưDựyTríhay 

Trí Tham Sát Tam Tumg) có tầm (vitakka), tứ (vicãra), hỷ (pĩti), lạc 
(sukha)\2i định (samãdhỉ). Như vậy, khi người hành thiền quán 
bất kỳ hiện tượng nào, thiền minh sát của vị ấy hơi giống 
như sơ thiền với năm đặc tính hay năm thiền chi của nó. 

Khi người hành thiền có được minh sát trí về sự sanh 
và diệt của mọi hiện tượng, vị ấy chỉ hay biết đơn thuần về 
một đối tượng đang sanh không có sự nghĩ tưởng hay tác ý 
nào khác. Lúc đó, hỷ, lạc và sự tĩnh lặng của vị ấy rất mạnh. 
Như vậy thiền của vị ấy hơi giống như nhị thiền với những 
thuộc tính hỷ, lạc và định của nó. 

Sự biến mất của ánh sáng, v.v... (cácti^pỉnềnmocủamirầ 
sát, upakkilesa) đánh dấu một sự tiến bộ trong minh sát trí về sự 
sanh và diệt của các hiện tượng. Lúc đó không có hỷ nhưng 
lạc rất mãnh liệt. Tâm tĩnh lặng và thoát khỏi những sự phân 
tán. Người hành thiền có được lạc và định là những đặc tính 
của tam thiền. 

Những cấp độ minh sát trí cao hơn như “Hoại Diệt 
Trí” (bhanganãna) ở đây người hành thiền chỉ thấy sự diệt 
thường không liên quan gì đến hỷ. Chúng được biểu thị đặc 
tính bằng xả và nhất tâm. Xả đặc biêt được cảm nhận mạnh 
mẽ trong Hành xả trí (sahìàiãrupekkhãnãna). ở giai đoạn này 
thiền minh sát hơi giống tứ thiền với hai thuộc tính xả và 
nhất tâm của nó. 




32 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Lại nữa, thỉnh thoảng toàn thân người hành thiền có 
vẻ như biến mất, tạo cho vị ấy cái ấn tượng đang sống trong 
hư không. Vào lúc đó vị ấy giống như một người đã an trú 
trong thiền không vô biên xứ (ãkãsãmãcậyatam jhãm). Những 
lúc khác, sự tác ý đặc biệt gắn chặt trên tâm và lúc đó trạng 
thái tâm của người hành thiền giống như thức vô biên xứ 
thiền (vimãnaLkãyatam jhãna). Thỉnh thoảng, dường như thể 
người hành thiền đang quán hư vô, một trạng thái hơi giống 
như vô sở hữu xứ thiền (ãkincanmyatamjhãm). Và đôi khi tâm ở 
trạng thái mơ hồ đến nỗi nó trở nên như không-hiện hữu, 
một trạng thái gần giống như phi tưởng phi phi tưởng xứ 
thiền (nevasaãm-nãsaãnãyatamjhãm)yậy. 

Những đặc tính mà thiền minh sát có chung với thiền 
định này luôn dẫn đến sự tự mãn vốn là một chướng ngại 
cho sự tiến bộ tâm linh. Vì thế, trong thiền điều cần thiết là 
phải ghi nhận những kinh nghiệp bất thường hay phi thường 
này và loại bỏ nó. 

Trong Kinh Đoạn Giảm, sau khi đã chỉ ra những đặc 
điểm sai lầm của jhãna (ửúềnđịnh), Đức Phật tiếp tục giải thích 
rõ việc thực hành đoạn giảm, một pháp môn đã được ngài trù 
liệu để đoạn trừ phiền não. 


Lối Sống Đoạn Giảm PhiềnNão 




Mahasi Sayadaiv 


33 


Kinh đề cập đến bốn mươi bốn loại hành vi, lời nói và 
ý nghĩ bất thiện mà chúng ta phải tránh để vượt qua những 
phiền não. Bốn mươi bốn loại ấy như sau: 

1/ Bạo hành (vihimsã). 2/ Sát sanh (pãnãựpãa). 3/ 
Trộm cắp (ađnãdãna). 4/ không phạm hạnh hay dâm ô 
(abrahmacariya). 5/ Nói dối (musãvãda). 6/ Nói đâm thọc 
(pừưnãvãcã). 7/Nói lời thô ác (pharusavãcã). 8/ Nói lời vô 
ích (scmĩphappaỉãpa). 9/ tham dục (ơbhịịịhã). 10/ sân tâm 
(vyãpãda) 11/ tà kiến (mtchãditthi) 12/ tà tư duy 
(micchãsankappa). 13/ Tà ngữ (mỉcchhãvãcã). 14/ Tà nghiệp 
(micchãkammmta). 15/ Tà mạng (micchãịĩva). 16/ Tà tinh 
tấn (micchãvãyãma). 17/ Tà niệm (micchãsatì) 78. Tà định 
(micchãsamãdhi) 19. Tà trí (micchãmm). 20/ Tà giải thoát 
(micchãvimutti). 21/ hôn trầm thụy miên (thĩmmkkầa). 22/ 
Trạo cử Hối quá (udđiacca) 23/ Nghi hoặc (vỉcỉkỉcchã). 
24/ Phẫn nộ (kodha). 25/ Oán hận (upanãha). 26/ Phản 
phúc (makkha). 27/ Hiểm độc (paịãsa) 28/ Tật đố (ỉssã) 
29/ Xan tham (macchariya) 30/ Đạo đức giả hay lường 
gạt (sãtheyya). 31/ Man trá (mậỹã). 32/ Cứng đầu 
(thambha). 33/ Quá mạn (atìmãm). 34/ Khó nói (dubbacata 
dovacassatã). 35/ pãpamitta (ác hữu). 36/ Dễ duôi 
(pamadã). 37/ Bất tín (asaddhatã). 38/ Vô tàm (ahirikã). 39/ 
Vô quý (anottqypa). 40/ ít nghe (appasuíata) 41/ Biếng 
nhác (kosqịa). 42/ Thất niệm (mutthasacca). 43/ Liệt tuệ 
(dưppahnatã). 44/ Tin mù quáng (sanđttMparãmãsa). 




34 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Giải Rộng về Việc Thực Hảnh EX)ạn Giảm 

Jhãna (tMầi định) tự nó không bảo đảm sự diệt hoàn 
toàn của những phiền não. Đe diệt chúng, người hành thiền 
đòi hỏi phải có sự rèn luyện bản thân trong nếp sống giới, 
định, tuệ đi ngược lại với chúng. Và ít nhất cũng phải đạt 
đến tầng thánh thứ nhất, tức nhập lưu thánh đạo. ở giai đoạn 
nhập lưu này, những tà kiến, những đức tin mù quáng, hoài 
nghi, ước muốn sát sanh, nói chung tất cả những phiền não 
nào có khả năng đưa một người vào những cõi sống thấp thỏi 
(địa ngục, ngạ quỷ,...) đã được bứng gốc. Sự diệt này hết sức 
quan trọng. Đắc thiền, hoặc có các năng lực thần thông và 
hào quang mà không diệt được những phiền não thì cũng 
không có giá trị gì. 

Đối với những người hành thiền ngoài Phật giáo, việc 
chứng thiền và duy trì được thiền đó cho đến lúc chết có 
nghĩa là sẽ được tái sanh vào các cõi Phạm Thiên và sống 
một cuộc sống trường thọ ở đó. Nhưng đúng thời, người ấy 
sẽ phải quay trở lại cõi người hay cõi chư thiên và lúc đó sự 
khuynh hướng về các dục lạc và những ác nghiệp của người 
ấy có thể sẽ đưa họ trở lại những cõi sống thấp hơn. Lại nữa 
người hành thiền trong Phật giáo nếu có sự tự mãn do chứng 
thiền cũng ở trong tình trạng không khá hon gì người hành 
thiền ngoài Phật giáo, nghĩa là họ vẫn có nguy co bị rơi vào 
những cõi sống thấp kém. Nhưng nếu người ấy hành thiền 
minh sát trên căn bản của bậc thiền (Ịhãuỷăã. chứng, người ấy 




Mahasi Sayadaiv 


35 


có thể thoát khỏi nguy cơ này. Vì thế, Đức Phật khuyên các 
vị đệ tử của ngài không nên tự tin về những thiền chứng của 
mình mà phải thực hành pháp đoạn giảm (SdìekMdhamma),yon 
sẽ bảo đảm sự diệt hoàn toàn của những khuynh huớng bất 
thiện. 


Không Bạo hành (Avihimsa, vô hại, bất 

sát) 


Giới thứ nhất Đức Phật chỉ thị cho đệ tử của ngài là 
giới không bạo hành (Avữdmsã). Chúng ta phải tránh làm tổn 
thuơng đến bất kỳ chúng sanh nào, đơn giản là vì chúng ta 
không muốn bị nguời khác làm hại và vì nguyên tắc bất sát 
này có thể đuợc tất cả mọi chúng sanh chấp nhận. 

Ân-ĐỘ rất tôn trọng nguyên tắc không bạo hành này. 
Nó đứng đầu trong năm giới chính mà những tín đồ của đạo 
Jain hay Kỳ-na-giáo phải tuân theo. Tuy nhiên sự giải thích 
về giới không bạo hành của những nguời Kỳ-na-giáo rất cực 
đoan. Theo quan niệm của họ, nuớc lạnh, cỏ xanh hay cây 
xanh, và đất là những vật hữu tình và vì thế chúng ta không 
nên làm tổn hại chúng. Giới luật cấm huỷ diệt cỏ, cây và đào 
đất đuợc chỉ định để tránh sự chỉ trích (của nguời thế tục) và 
ác tâm. Trong thực tế, cỏ cây và đất không phải là những vật 
hữu tình, vì thế nguời không phải Tỳ-kheo chặt cây hay đào 
đất không thể nói là đã phạm vào điều ác. Nhung Đạo Phật 
yêu cầu chúng ta không nên làm tổn thuơng bất cứ hữu tình 




36 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


chúng sanh nào, dù lớn hay nhỏ, có thể hiểu đó là những sinh 
vật nhạy cảm với lạc và khổ. 

Không bạo hành hay bất sát có khả năng hơn jhãna 
(ttíầiđịnh). Đe hiểu đuợc điều này chúng ta phải nhớ rằng có 
ba cấp độ của phiền não bạo hành. Thứ nhất, chúng ta có loại 
phiền não ở cấp độ vi phạm, vĩtikkamakilesã, có nghĩa là 
chúng ta đã làm tổn thuơng một chúng sanh khác bằng thân 
hay bằng lời nói. Đối trị lại loại phiền não này là Giới. Một 
nguời biết trọng nhân cách đạo đức của mình sẽ không làm 
tổn thuong nguời khác. Nguời ấy có thể có ác tâm nhung do 
ý thức đạo đức nguời ấy không trút nó ra bằng hành động 
hoặc lời nói. 

Những ý nghĩ bạo hành mà chúng ta nuôi duỡng trong 
tâm đuợc gọi là phiền não tại triền, hay phiền não bột khởi 
pariyutthãna kilesã. Chúng ta vuợt qua đuợc loại phiền não 
này bằng cận định (upacãra-samãdhỉ) và an chỉ định 
(appanãsamãdhi). Tập trung trên một đối tuợng hay trên hơi thở 
vô - ra cũng giúp chúng ta kháng lại đuợc những ý nghĩ bất 
thiện này. Đây gọi là vuợt qua phiền não bằng trấn phục 
đoạn trừ (vikkhambhanappahãm lỈT, trẩnphụcxảđoạn), một 

sự đoạn trừ mà các bản chú giải ví nó giống nhu đẩy đám 
rong rêu trong một cái hồ sang một bên bằng cách ném vào 
đó một cái bình. Với trạng thái tâm hậu-thiền (tâm sau khi đắc 
thiền) này nguời hành thiền có thể thoát khỏi ác tâm trong 
nhiều năm, nhung cũng giống nhu mặt nuớc không bao lâu 
sẽ bị rong rêu bao phủ trở lại nhu thế nào, tâm nguời hành 




Mahasi Sayadaiv 


37 


thiền cũng sẽ bị ô nhiễm trở lại như vậy khi có điều kiện cho 
phiền não khởi lên như trong trường họp của hai vị sư Tích 
Lan có thần thông đã nói ở trên. 

Ngủ ngầm trong tâm một người không quán các hiện 
tượng tâm-vật lý (danh và sắc) sanh từ sáu căn hay trong 

một người vẫn chưa đạt đến giai đoạn Bất-lai (Anãgãmỉ) là 
những ước muốn bạo hành mà dưới những hoàn cảnh thuận 
lợi có thể bộc lộ ra. Từ PãỊi trỏ loại phiền não này là phiền 
não ngủ ngầm (anusạycàiỉesã). Một sự kiện tâm-vật lý thoát 
khỏi sự chú ý của chúng ta và tạm thời để cho chúng ta 
không bị ảnh hưởng, nhưng khi nó được hồi tưởng lại, nó có 
thể khiến cho chúng ta nổi sân. Loại phiền não ngủ ngầm 
như vậy phải được trừ diệt bằng minh sát trí. Một người 
hành thiền luôn luôn quan sát các hiện tượng tâm-vật lý sẽ 
không bị khó chịu khi đối diện với một trần cảnh dễ công 
kích. Đối với vị ấy mọi vật đều thoáng qua, phải chịu vô 
thường, khổ, và vô ngã. Vì thế, sự tiếp xúc hay hồi tưởng về 
nó không làm cho người ấy nóng giận được. Đây là cách 
vượt qua loại phiền não vi phạm bằng thiền và được gọi là 
nhất thời đoạn trừ hay bỉ phần xả đoạn (tadahga pahãna, 
^Ịk.(rỳ^Wĩ). Mỗi đối tượng mà một người không quan sát là 
một nguồn tiềm tàng của sân hận. Nhưng thiền là sự thực 
hành đoạn giảm cơ bản có thể giúp chúng ta dập tắt được 
nhân sanh của nó. Một khi người ta đã đạt đến tầng thánh thứ 
nhất, họ sẽ thoát khỏi những hình thức thô của sân hận vốn 
có thế đưa họ xuống các cõi thấp (địa ngục, ngạqụỷ, súc sanh,...), ớ 




38 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


tầng thánh thứ hai, Tư-đà-hàm hay Nhất-lai, sân hận suy yếu 
thêm nữa, và ở giai đoạn A-na-hàm nó bị diệt hoàn toàn. 
Thực hành đoạn giảm đòi hỏi nguời hành thiền phải tránh sự 
hung hăng và bạo hành cho đến khi chứng đắc A-na-hàm 
hay Bất-lai Thánh đạo. Chính vì vậy nó uu việt hơn hẳn 
thiền định (Jhãm). 

Những nguời hành thiền tại tmng tâm thiền của chúng 
tôi đã hiến mình cho lối sống đoạn giảm này. Thực hành 
đoạn giảm là một phần thiết yếu của Giới mà họ đã thọ trì. 
Trong đời sống hàng ngày, họ thuờng xuyên quan sát tất cả 
mọi cảm xúc và cảm thọ phát sanh do tiếp xúc với thế giới 
bên ngoài và mỗi sát-na chánh niệm có nghĩa là họ đã đè nén 
đuợc sự hung hăng, công kích, và đúng thời đoạn trừ nó một 
cách hoàn toàn. Điều này phù hợp với lời dạy của Đức Phật 
trong kinh Đoạn Giảm (Sdlekha). 

“Nguời khác có thế bạo hành đoi với các chủng sanh. Nhmg chúng 
ta sẽ không bạo hành đoi với các chúng sanh. Các nguôi nâi thực hành Pháp 
Đoạn Giảm von sẽ ỉàm giảm bớt các phiền não nhưvậy. ” 

Lời dạy này cũng áp dụng cho 43 phiền não khác đã 
nói ở trên. Liên quan đến các giai đoạn thực hành đoạn giảm, 
Đức Phật cũng dạy một số phuơng diện khác nữa. 

Phưong Diện Khỏi Tầm 

“Nậy Cunda, Ta nói rằng ngạy cả chỉ khởi tầm nghĩ đến các thiện 
pháp cũng rất có lợi ích. ” 




Mahasi Sayadaiv 


39 


Ý nghĩ đơn thuần về bố thí, giữ giới, và tu thiền cũng 
rất có lợi ích. Chỉ có ý định giữ giới, nghe pháp hay hành 
thiền thôi cũng có thể đua đến hạnh phúc cõi nguời hoặc cõi 
trời. Matthakuụdalĩ, con trai của một nguời đàn ông giàu có 
nọ, lúc sắp chết đuợc nhìn thấy Đức Phật và trong lòng cậu 
bé tràn ngập những ý nghĩ tốt lảnh đến nỗi sau khi chết cậu 
trở thảnh một thiên tử trong cõi trời Đạo Lợi (Tãvatìmsa). Một 
con ếch nọ cũng vậy, có lần bị lôi cuốn bởi bài pháp của Đức 
Phật và vào lúc chết nó trở thảnh một cu dân của thế giới 
chu thiên. Ngay sau khi Bát Niết Bàn của Đức Phật, một 
thiếu nữ ở kinh thảnh Rãjagaha có ý định cúng duờng một 
bó hoa đến tháp thờ ngài nhung trên đuờng đi cô đã bị một 
con bò húc chết. Sau đó, cô thấy mình ngự trên một cỗ xe 
ngựa lộng lẫy giữa đám tuỳ tùng của đức trời Đe Thích. 

Xét về đặc điểm đáng tán duơng của những ý nghĩ 
thiện, hầu nhu không cần phải nhắc đi nhắc lại về những lợi 
ích xuất phát từ việc thực hiện chúng cho có hiệu lực. Sự 
thành công trong cõi nguời hay cõi trời đều bắt nguồn từ 
những ý nghĩ thiện hay sự khởi tâm này. Có thể nói từ những 
ý nghĩ này đua đến việc thực hiện những hành nghiệp thiện, 
và rồi từ hành nghiệp thiện ấy sẽ đua đến hạnh phúc trong 
các cõi nguời và cõi trời. Nỗ lực để trở thành một vị Phật 
hay một vị A-la-hán cũng khởi đầu với những ý nghĩ thiện 
này. Những nguời hành thiền ở đây, đuợc thúc đẩy bởi 
những ý nghĩ cao quý nhu vậy và đúng thời chắc chắn họ sẽ 
có đuợc sự khai mở cho những gì họ tìm kiếm. Vì thế, ngay 




40 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


cả thai nghén một tư tưởng thiện, một tư duy thiện hay một 
ước muốn thiện cũng rất quan trọng. Đức Phật dạy: 

‘ ‘Này Cuda, chỉ cần khởi tầm nghĩ về sự không bạo hành (ahimsa) 
cũng đã có lợi ích Vĩ thế, ông nên trau doi ỷ nghĩnày, ‘người khác có thế bạo 
hành đoi với các chủng sanh, nhưng Ta sẽ không bạo hành ” 

Phương Diện TránhNé 

Phương diện khác để tiếp cận lối sống đoạn giảm là 
phương diện tránh né. Trong bài kinh Sallekha này, Đức 
Phật dẫn ra những ví dụ về con đường bằng phang và bến 
cảng bằng phang. Giả sử có hai con đường, một bằng phang 
và một gồ ghề, hay có hai bến cảng, một bằng phang và một 
không bằng phang. Người ta có thể tránh con đường gồ ghề 
và bến cảng không bằng phang bằng cách đi theo con đường 
bằng phang và dùng bến cảng bằng phang. Tương tự, nếu 
chúng ta đi theo con đường không bạo hành có nghĩa là 
chúng ta đã tránh được con đường bạo hành. Mặc dù kinh 
chỉ nói đến những người bạo hành (vũimsãkassa), song phải 
hiểu là lời dạy của Đức Phật cũng áp dụng cho cả những 
người không bạo hành nữa. Vì, mặc dù một người hiện tại 
không phạm tội bạo hành đối với các chúng sanh khác bằng 
hành động hay lời nói, song có thể người ấy đã phạm nó 
trong những kiếp trước và người ấy cũng có thể sẽ phạm nó 
trong tương lai do hoàn cảnh. Không người nào hoàn toàn 
thoát khỏi loại phiền não bạo hành này cho đến khi họ đắc 




Mahasi Sayadaiv 


41 


Bất Lai hay A-la-hán thánh quả. Vì thế chúng ta phải thực 
hành pháp đoạn giảm và cố gắng đạt đến những tầng Thánh 
cao hon để quét sạch mọi phiền não. 

Phưong Diện Hướng Thượng 

Phương diện khác của việc thực hành pháp không bạo 
hành (ahửhsã) là khuynh hướng nâng người thực hành lên 
những cảnh giới cao hơn của nó. Trong Kinh Sallekha Đức 
Phật nói rằng tất cả những bất thiện nghiệp có khuynh hướng 
đưa người tạo nghiệp vào những cảnh giới thấp kém (ãangục, 
ngạqựỷ, súc sanh..), trong khi những thiện nghiệp bảo đảm cho 
họ được tái sanh vào những cảnh giới cao hơn. 

Tất cả những bất thiện nghiệp đều có gốc của chúng ở 
tham, sân, và si. Những ác nghiệp chính như sát sanh, trộm 
cắp,...có thể dẫn đến tái sanh trong những cảnh giới thấp. 
Những ác nghiệp nhỏ do tham hay ác ý thúc đẩy tuy không 
gây đau khổ nhiều cho người làm hành động ấy nhưng chúng 
có khuynh hướng kéo dài khổ đau của họ trong vòng luân 
hồi. 

Người phạm những ác nghiệp thô, như sát sanh,... 
không những phải chịu khổ trong những cảnh giới thấp mà 
còn phải chịu khổ cả ở cõi người nơi mà họ có thể tái sanh 
nhờ một thiện nghiệp nào đó của họ. Quả báo theo sau họ 
trong nhiều kiếp sống dưới hình thức đoản thọ, những chứng 
bệnh của thân, nghèo đói,...Thể chất yếu đuối, bệnh hoạn 




42 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


luôn là quả của nghiệp sát sanh hay bạo hành chúng sanh 
khác mà một nguời đã phạm trong một kiếp sống truớc. Một 
ác nghiệp trong điều kiện thuận lợi nhất cũng sẽ dẫn đến tái 
sanh làm một vị chu thiên khốn khổ, bất hạnh ở cõi trời và 
trong điều kiện tệ nhất sẽ là đoạ vào địa ngục A-tỳ (Avki), một 
địa ngục thấp nhất. Thời Đức Phật Kakusanda, một Ác Ma 
tên gọi Dusi, do ác nghiệp chống lại Đức Phật và các vị A- 
la-hán đã ngay lập tức rớt vào địa ngục A-tỳ này. 

Nguợc lại, những thiện nghiệp nhu bố thí (dãna), trì 
giới (sĩìa ),... có khuynh huớng đua nguời làm nghiệp ấy lên 
những cấp độ hiện hữu cao hơn, nhu đuợc sanh trong cõi 
nguời, cõi trời, hoặc cõi Phạm Thiên. Nó cũng đua họ tới 
gần các thánh đạo nhu Tu-đà-hoàn, Tu-đà-hàm.. .hơn. Thiện 
nghiệp còn giúp cho nguời làm nó trở thảnh một nguời giàu 
sang hoặc một vị vua nhu trong truờng họp cô gái bán hoa 
lài nhờ cúng duờng một ít thức ăn cho Đức Phật mà không 
lâu sau đó đã trở thành hoàng hậu của vua Kosala vậy. Khi 
một ghè dầu bị bể trong nuớc, những mẻ sành nặng sẽ chìm 
xuống, trong khi chất dầu nhẹ nổi lên. Tuơng tự, những ác 
nghiệp có khuynh huớng kéo một nguời xuống trong khi 
thiện nghiệp góp phần nâng cao nguời ấy lên. Do làm những 
điều thiện một nguời sẽ đuợc huởng những quả báo nhu 
sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức khoẻ v.v.. .Họ sẽ trở thành một 
vị chu thiên hay Phạm Thiên, hay cũng có thể đắc đạo quả 
Niết-Bàn trong một kiếp sống tuơng lai nào đó. Nói chung, 
nguời đã tạo đuợc sự tiến bộ về vật chất hoặc tinh thần trên 




Mahasi Sayadaiv 


43 


nền tảng của những thiện nghiệp như vậy sự đi lên chắc chắc 
sẽ được bảo đảm. Vì thế, quý vị nên cố gắng tìm kiếm những 
địa vị cao, về tinh thần hay vật chất, bằng sự thực hành pháp 
không bạo hành này. 

Phưong Diện Dập Tằ 

Bây giờ chúng ta đi đến phương diện cuối cùng của 
sự thực hành đoạn giảm, đó là phương diện dập tắt những 
ngọn lửa của phiền não. 

Trong Kinh Đoạn Giảm (Sdlekha Sỉứta) Đức Phật nói 
rằng không có lý do gì một người bị chìm trong sa lầy lại có 
thể cứu được một người khác đang trong tình trạng hiểm 
nguy tương tự. Nhưng thật hợp lý khi nói rằng một người 
không bị chìm trong sa lầy có thể cứu được người khác đang 
bị sa lầy trong vũng bùn. Cũng vậy, chỉ có người đã tự khép 
mình vào giới luật, tự mình tu tập theo tam học (BátTỉiánhĐọo) 
và đã dập tắt được những ngọn lửa phiền não, mới có thể 
giúp người khác khép mình trong giới luật, tu tập tam học và 
dập tắt các phiền não. 

Theo các bản chú giải, vũng lầy trong Kinh muốn nói 
tới các dục lạc và một người ưa thích dục lạc cũng giống như 
người bị chìm đắm trong vũng lầy. Hàm ý ở đây là một 
người tâm còn ô nhiễm với các dục lạc không thể nào cứu 
người khác khỏi sự vướng mắc trong các dục lạc được. Điều 
này phải được đặc biệt lưu ý bởi những người đang hướng 




44 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


dẫn người khác hành thiền nhưng không tự mình hành thiền, 
hay những người đang thực hành dưới sự hướng dẫn của 
những người thầy như vậy. 

Mặc dù thế, chú giải cũng nói rằng có những người 
trở nên giác ngộ sau khi nghe lời nói của kẻ còn là phàm phu 
và rằng sự giác ngộ như vậy có thể là do người ấy suy quán 
thích hợp trên những lời nói thích họp về pháp giải thoát của 
Đức Phật. Tất nhiên những trường họp như thế chỉ là biệt lệ. 

ở đây, thực chất của lời Đức Phật dạy là một người 
chưa thoát khỏi những hiểm nguy của vòng luân hồi và 
những cõi khổ thì không thể giải thoát người khác khỏi 
những hiểm nguy ấy, hay một người vẫn chưa thắng phục 
được những phiền não thì không thể giúp người khác làm 
công việc đó được. Một ngọn lửa không thể dập tắt một ngọn 
lửa khác như thế nào, thì một phiền não cũng không thể vô 
hiệu hoá một phiền não khác như vậy. Bạo hành không thể 
dập tắt bạo hành, chỉ có không bạo hành mới chấm dứt được 
nó. Làm hại không diệt được làm hại chỉ có không làm hại 
mới chấm dứt được nó. 

Vậy chúng ta hãy phát nguyện rằng mình sẽ tránh 
bạo hành hay không làm hại chúng sanh khác; chúng ta sẽ 
trau dồi những ý nghĩ Ợàiătâm) không bạo hành; chúng ta sẽ 
tránh bạo hành bằng sự không bạo hành (tránhné); chúng ta sẽ 
nâng địa vị của chúng ta lên cao hơn bằng pháp không bạo 
hành (humgầuọng); và chúng ta sẽ dập tắt ngọn lửa của phiền 
não bạo hành với không bạo hành hay sự không làm hại. 




Mahasi Sayadaiv 


45 


Trên đây là năm phương diện (vãras: phần hay phương ầện của sự 
thực hành đoạn giảm, HTMmh Châu dịch là pháp môn) mà Đức Phật đã 
giải thích trong Kinh Sallekha. 

Quả Báo của Nghiệp Bạo hành và Không Bạo hành 

Quả nghiệp của bạo hành và không bạo hành đã được 
giải thích rõ trong Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt 
(Cuỉakammavibhanga Sutta) của Trung Bộ. Có lần Subha, một 
thanh niên Bà-la-môn, đã hỏi Đức Phật vì sao có người sống 
trường thọ, có người đoản thọ, vì sao có người khoẻ mạnh 
trong khi người khác thì hay ốm đau, vì sao có người đẹp đẽ 
và có người lại xấu xí, v.v... Đức Phật nói: 

‘ ‘Ncy Thanh niên, các chủng sanh là chủ nhân của nghiệp, ỉà M thừa 
tự của nghiệp. Nghiệp ìà nguyên nhân chỉnh cho đều kiện hiện ncy của họ. 
Nghiậ) là chỗ dựa của các chủng sanh. Chỉnh nghiậ) quyảãnh sốphận của 
họ ởđởi. ” 

Trong câu trả lời của Đức Phật cho thanh niên Subha, 
Đức Phật đã giải rộng những quả báo của nghiệp bạo hành 
và không bạo hành. Ý chính của lời Đức Phật dạy có thể tóm 
lại như sau: những người đối xử độc ác với người khác, sau 
khi chết, sẽ đi vào địa ngục. Khi thoát khỏi địa ngục, chỗ nào 
họ sanh ra, họ sẽ phải chịu đựng nhiều chứng bệnh. Trái lại, 
cõi chư thiên sẽ là số phận sau khi chết của những người 
hiền lương biết thực hành pháp không bạo hành; và khi họ 




46 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


trở lại cõi người, chỗ nào họ sanh ra, họ sẽ được khoẻ mạnh 
và không có bệnh hoạn. 


Câu Chityện của Trưởng-Lão Putigatlatissa 


Quả báo của nghiệp độc ác và bạo hành được thấy rõ 
trong câu chuyện của Tỳ-kheo Tissa sống ở kinh thảnh Xá- 
Vệ thời Đức Phật. Trong lúc đang khép mình tu tập trong 
nếp sống giới, định, tuệ, ngài lâm bệnh. Trên thân ngài 
những ung nhọt xuất hiện và ngày càng trở nên lớn hơn cho 
đến khi chúng vỡ ra thảnh những vết loét hôi thối. Xương 
của ngài mục dần và tan gãy. Thân thể ngài thối rữa đến nỗi 
không một ai, kể cả thân quyến và đệ tử của ngài, có thể kiên 
nhẫn chăm sóc cho ngài được. Điều này cũng không có gì 
đáng ngạc nhiên bởi vì con người ta thường ít có sự nhẫn nại 
trong việc chăm sóc người khác, ngay nhu cha mẹ họ, nếu 
chẳng may có trở thành nạn nhân của những chứng bệnh 
kinh niên, không thể cứu chữa được, cũng vậy. 

Thấy Tissa ở trong cảnh ngộ đáng buồn nhu vậy và 
nhất là thấy được tiềm năng chứng đắc A-la-hán thánh quả 
của ngài, Đức Phật đã đến thăm. Các vị Tỳ-kheo sống kế 
bên, nhìn thấy Đức Phật, không thể nào giữ thái độ dửng 
dưng nhu trước được nữa. Đức Phật nhờ mọi người cởi hết y 
áo của người bệnh ra, tắm rửa và lau khô cho vị ấy. Sau khi 
được tắm bằng nước ấm và thay đổi y phục, Tissa nằm trên 
giường, cảm thấy nhẹ nhõm và trấn tĩnh được tinh thần. Lúc 




Mahasi Sayadaiv 


47 


đó Đức Phật đứng ngay đầu giường và nói lên một bài kệ mà 
chúng ta có thể dịch như sau: 

‘ ‘Này Tissa, không bao ỉầu nữa ngưoi sẽ trở thành vô thúc và bị các 
bọn đong phạm hạnh của ngươi đem vấbỏ vào nghĩa địa. Thân của ngươi sẽ 
nằm đỏ giong nhưmộtkhứ: gỗ vô dụng 'ỴAcirarn vatayyarn kãyo, Pathavừn 
adhisessaũ; Chuddho apetavihhãno; Nirattharn va kaỉingarantì.) 

Bằng bài kệ này, Đức Phật đã nhắc cho Tissa biết về 
sự cần thiết phải thực hành Pháp Ợ)hamma)\ì ngoài Pháp ra vị 
ấy không còn gì khác để có thể nương tựa trong giây phút 
cuối đời này. Một khi vị ấy chết rồi, sẽ không còn ai quan 
tâm đến thân xác của vị ấy nữa. Chỉ một vài ngày sau, nó sẽ 
trở nên thối rữa và đáng kinh tởm. Nó sẽ bị đem bỏ vào 
nghĩa địa và trở nên vô dụng, giống như một cái cây, người 
ta chỉ lấy đi những khúc gỗ tốt để làm bàn ghế, khung 
giường,..và bỏ lại những đầu thừa đuôi thẹo trong rừng vậy. 


Xá-Lọi của Vị A-La-Hản 


Nhờ đã có một thời gian tu tập, nên khi nghe xong bài 
kệ, Tissa trở thành một bậc Thánh A-la-hán, và nhập diệt. 
Đức Phật cho thiêu xác của vị ấy và an trí xương cốt (xả-lợi) 
trong một ngôi tháp (ceũya). Những miếng xương còn lại sau 
khi hoả thiêu nhục thân của một vị A-la-hán là những gì 
chúng ta gọi là xá-lợi. Người Phật tử Miến thường tin rằng 
xá-lợi của các vị A-la-hán là những vật thể hình cầu giống 
như xá-lợi của Đức Phật. Điều này không đúng. Chỉ có xá- 




48 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


lợi của Đức Phật là hơi giống những viên bi nhỏ như kết quả 
của ước nguyện của ngài. Khi chúng tôi đi đến Calcutta để 
cung nghinh xá-lợi của hai vị thượng thủ thanh văn về Miến 
Điện, chúng tôi thấy chúng cũng giống như những miếng 
xương bình thường. Chắc chắn xá-lợi của các vị A-la-hán 
khác cũng vậy, không hơn gì những miếng xương người. 
Theo đức tin phổ biến thì xá-lợi của một vị Thánh đáng kính 
sẽ biến thành dạng những viên bi sau khi hoả thiêu, và do đó, 
dễ bị nhầm lẫn với những hạt muối. 

Tiền Kiếp Của Tissa 


Sau đó các vị Tỳ-kheo bạch hỏi Đức Phật về số phận 
của người bạn đồng phạm hạnh vừa mất. Đức Phật nói rằng 
vị ấy đã đạt đến Niết Bàn. Các vị Tỳ-kheo thắc mắc không 
hiểu vì sao Tissa phải chịu khổ đau nhiều nhu vậy bất chấp 
tiềm năng đắc thánh quả của vị ấy. 

Theo Đức Phật, Tissa là một người đánh bẫy chim 
trong thời Đức Phật Kassapa. Hàng ngày ông đã giết và bán 
không biết bao nhiêu là chim, số chim còn lại không bán 
được ngày hôm đó, ông sẽ bẻ gãy cánh và chân của chúng để 
cho chúng khỏi bay đi. Có lẽ, thời đó không có những tủ ưóp 
lạnh nên không còn cách nào khác để giữ cho những con 
chim được tươi sống nhu vậy. Do ác nghiệp làm tổn thương 
và giết hại chim chóc này ông đã phải chịu khổ ở địa ngục 
trong một thời gian lâu dài, và khi được tái sanh trong cõi 




Mahasi Sayadaiv 


49 


nhân loại, ông mắc rất nhiều chứng bệnh, thậm chí trong 
kiếp cuối của ông ác nghiệp giết chim này đã thể hiện ra cho 
đến kỳ cùng của nó. Còn về việc chứng đắc A-la-hán Thánh 
quả của Tissa, Đức Phật nói, một phần do sự cúng duờng 
thức ăn đến một vị A-la-hán và một phần là do nguyện lực 
của vị ấy trong kiếp làm nguời đánh bẫy chim đó. 

Những nguời có lòng nhân từ và tránh bạo hành sẽ 
không bị ốm đau và yếu đuối trong các kiếp sống tuong lai 
giống nhu Truởng lão Bakula (Bcàuỉa là một vị Tỳ-ìẻieo thăEức 
Phậtđ^ực tưyên bo là vô bệnh đệ nhất Câu chựyện đầy ầi của ngài cỏ thếxem 
trong Vận Hành CmNghiậ)tầpII, trang603). Lúc ở Moulmein, chúng 
tôi có gặp một nguời phụ nữ mà sức khoẻ của bà rất đáng 
kinh ngạc. Bà khoảng trên sáu muơi tuổi và chua bao giờ 
dùng đến một viên thuốc nào, cũng chẳng hề đau ốm dù chỉ 
là đau đầu hay cảm lạnh. Vùng tôi sống ở Moulmein là một 
vùng bị bệnh sốt rét tàn phá, bản thân tôi cứ hai ba tháng lại 
bị tấn công một lần nhung nguời phụ nữ ấy không hề mắc 
bệnh sốt rét dù cả đời sống ở đó. Sức khoẻ của bà có lẽ là do 
thực hành pháp không bạo hành và có lòng nhân ái trong tiền 
kiếp. 

Vì thế, để có thể có đuợc sức khoẻ tốt và vô bệnh quý 
vị nên sống một đời sống không bạo hành và có lòng nhân 
ái. 


Sát Sanh (Panatipala) 




50 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Tránh sát sanh là một trong ngũ giới, vì thế nó rất 
quen thuộc với Phật tử. Tuy nhiên nó cũng cần phải đuợc 
nói thêm để mọi nguời hiểu. 

Từ PãỊi trỏ sát sanh là pãụãtipãta. Pãna có nghĩa là 
một hữu tình chúng sanh hay sự sống, ati là “rấtnhanh”, và 
pãta có nghĩa là làm cho cái gì đó rơi xuống. Vì thế dịch 
theo từng chữ, thì pãnãtỉpãta có nghĩa là cắt đứt sự sống một 
cách sớm hơn. Nhu trong truờng hợp của không bạo hành, 
tránh sát sanh cũng đuợc Đức Phật đề cập đến trên năm 
phuơng diện của nó. 

Phưong Diện Đoạn Giảm 

Những nguời không thực hành lối sống đoạn gảm đua 
đến sự diệt trừ của các phiền não chắc chắn sẽ không do dự 
khi làm chuyện sát sanh. Tuy thế họ lại là những nguời thực 
sự sợ chết. Đức Phật thuờng nhấn mạnh cho chúng ta nhớ 
rằng mọi chúng sanh đều biết tham sống và sợ chết hoặc sợ 
hiểm nguy. Tất nhiên điều này không áp dụng cho các bậc 
A-la-hán và các bậc Thánh ở giai đoạn bất lai (cmãgãmi)xủmn% 
dù sao thì các bậc Thánh này cũng chỉ rất ít. 

Luật rừng ngự trị ở khắp mọi nơi trên thế giới. Do bản 
năng tự tồn mà thú lớn ăn thịt thú bé. Điều này là một sự 
thực đối với những con vật ở trên đất liền cũng nhu duới 
biển. Nhu Đức Phật nói, trong thế giới loài vật, việc ăn thịt 
đồng loại với giá của kẻ yếu là việc phổ biến. Nhung về 




Mahasi Sayadaiv 


51 


phương diện này, con vật không đến nỗi tàn ác như con 
người. Vì con người ăn rất nhiều loài thú vật kể cả những 
con chim nhỏ bé bay trên trời và những con cá voi lớn ở 
ngoài biển khơi. 

Sát sanh và bảo vệ bản thân mình bằng sự hy sinh của 
các chúng sanh khác quả thực là điều hết sức bất công. Tuy 
nhiên, những người sát sanh vì bảo vệ sự sống của mình lại 
là những người rất sợ chết. Họ sợ bị người khác giết, sợ bị 
các loài thú dữ như cọp, beo, sư tử hay mãng xà ăn thịt. Có 
lần một nhóm thợ săn người Mỹ đã cố gắng đánh bắt những 
con rồng (dragon) trên một hòn đảo ở Indonesian. Rồng là con 
vật to lớn hơn người. Nhóm đi săn này đã bắn chết hoặc đặt 
bẫy để bắt sống chúng. Thình lình một con rồng ào đến tấn 
công một người phụ nữ trong nhóm. Người phụ nữ này rất 
hoảng sợ và chỉ kịp thoát thân trong gang tấc nhờ một người 
trong nhóm đã nhanh tay bắn chết con rồng đúng lúc. Điều 
này cho thấy con người ta sợ chết như thế nào dù họ luôn sát 
hại những chúng sanh khác một cách độc ác. 

Vì thế, theo lời dạy của Đức Phật, chúng ta nên tránh 
sát sanh, hay nói cách khác, chúng ta nên chấp nhận việc 
thực hành lối sống đoạn giảm để giúp làm giảm nhẹ loại 
phiền não sát sanh này. Đây là phương diện đoạn giảm 
(Saỉỉekhavãra). 


Khỏi Tầm Không Sát Sanh 




52 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Cũng như trong trường hợp của không bạo hành, 
chúng ta phải ghi nhớ trong tâm bốn phưong diện khác của 
không sát sanh. Thứ nhất chúng ta nên trau dồi những ý nghĩ 
hay khởi tâm nghĩ đến việc không sát sanh (cỉttuppãdãvãra - 
phumg diện ỉdiỏi tâm), và đi theo con đường không sát sanh để 
tránh con đường sát sanh (phươngăện tránh né). 

Ke tiếp, chúng ta có phương diện hướng thượng của 
không sát sánh. Sát sanh là một ác nghiệp sẽ dẫn người ta 
đến những cảnh giới thấp hoặc tái sanh trong những giai cấp 
cùng đinh, thấp hèn của nhân loại. Một số người đạt được sự 
thành công và giàu có với giá phải trả bằng sinh mạng của 
người khác nhưng rồi sự thành công của họ cũng chết yểu. 
Họ chắc chắn sẽ phải chịu khổ đau trong vòng luân hồi này. 
Ngược lại, không sát sanh dẫn đến sự an ổn và hạnh phúc 
trong những cảnh giới cao hơn của sự hiện hữu. Những 
người tránh sát sanh sẽ không quay lui trở lại những cảnh 
giới thấp. Vì thế chúng ta hãy thực hiện sự tiến bộ tâm linh 
của chúng ta bằng pháp không sát sanh. 

Cuối cùng, chúng ta có phương diện dập tắt của 
không sát sanh, một phương diện góp phần vào sự diệt của 
các phiền não. 

Thiền Định Và Không Sát Sanh 


Thực sự ra tránh sát sanh chỉ là việc hành giới, một 
giai đoạn tu tập căn bản trước khi hành thiền, và như vậy câu 




Mahasi Sayadaiv 


53 


hỏi đặt ra là tại sao nó được mô tả như cao hơn thiền định 
(Jhãna). Theo các bản chú giải, trước khi Đạo Phật xuất hiện 
thiền định là pháp đang được thịnh hành và như vậy, rõ ràng 
chúng không đưa đến những chứng đắc tâm linh cao hơn và 
Niết Bàn. Trái lại, không bạo hành và không sát sanh đã 
nhận được lực đẩy từ Đaọ Phật như một phần của con đường 
đưa đến giải thoát viên mãn. Chính vì thế mà người Phật tử 
chú trọng đến việc thực hành đoạn giảm hơn. 

Kinh điển PãỊi khi nói đến niềm tin chung trong 
những giá trị tinh thần cao của thiền thường ám chỉ “Mộtsovị 
Tỳ-ỉàieo ử-ong giáo pháp này (sãsam)”âó là, trong Giáo Pháp của 
Đức Phật. Dĩ nhiên, điều này muốn nói tới các vị Tỳ-kheo, 
và cả những hành giả Phật tử, không có pháp hành đoạn 
giảm nếu vị ấy trở nên quá tự tin và tự mãn với các thiền 
chứng của họ. Theo ý kiến của tôi, sự tự mãn do chứng thiền 
không hợp với tiến bộ tâm linh thực sự. Nó cũng không 
ngang bằng với việc thực hành đoạn giảm vốn đưa đến sự 
đoạn diệt hoàn toàn (samucchedapahãm) của các phiền não. 

Tôi đã trích dẫn những trường họp của Trưởng lão 
Mahãnãga và Culasumaụa, hai vị sư đã cống hiến cả đời 
mình cho việc thực hành thiền định và nhầm lẫn cho đó là trí 
siêu thế trong suốt sáu mươi năm do sự tự tin của họ. Tuy 
nhiên nếu không có những hướng dẫn của A-la-hán 
Dhammadinna những nỗ lực và ước nguyện của họ có lẽ đã 
trở thảnh vô ích giống như những nỗ lực của các vị đạo sĩ 
Alãra và Udaka thời Đức Phật vậy. Vì thế, từ quan điểm của 




54 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Đạo Phật, không nên lầm lẫn việc chứng thiền với việc thực 
hành đoạn giảm. 

Trong tu tập Đoạn Giảm người ta phải vượt qua điều 
ác bằng giới, định, tuệ hay bằng thiền minh sát. Nghĩa là, 
chúng ta phải dựa vào giới để diệt những phiền não thô của 
thân và khẩu như sát sanh, trộm cắp, nói dối, nói lời thô ác, 
v.v... Còn về những ý nghĩ ác chúng ta phải ngăn chúng bằng 
định. Chúng ta có thể phát triển định lực qua các bài tập chú 
tâm trên Kasina (vòng tròn đấ, nước, lửa, gió, xanh, vàng đổ, trang...), 
hay bằng cắch gắn chặt tâm trên hơi thở vô-ra, hoặc an trú 
tâm trong bậc thiền. Tập trung trên hoi thở có thể kéo dài 
năm hay mười phút, chứng thiền có thể kéo dài một hay hai 
giờ, và trong những trạng thái tâm thiền này những ý nghĩ 
bất thiện bị loại trừ. 

Nhưng, chinh phục phiền não bằng định như vậy chỉ 
có tính cách tạm thời. Tập trung liên tục trên tính chất đáng 
nhòm gớm của các nội tạng trong co thể sẽ tạo cho người 
hành thiền cảm giác nhàm chán đối với cái đẹp của người 
nam hay người nữ nhưng một khi vị ấy ngưng quán, vị ấy sẽ 
bị dính mắc vào các trần cảnh trở lại. Nói cách khác, định chỉ 
cung cấp một loại thuốc giải độc tạm thời cho các phiền não 
chứ không diệt vĩnh viễn. 


Thiền Min h Sát: Biện Pháp Cứu Chữa Vìhh Viễn 




Mahasi Sayadaiv 


55 


Chỉ có thiền minh sát (vipassanã) mới giúp chúng ta 
vượt qua các phiền não vĩnh viễn. Khi người hành thiền quan 
sát các đối tượng giác quan như cảnh sắc, âm thanh, v.v... 
một cách chăm chú, người ấy thấy chúng, và cả tâm quan 
sát, diệt một cách liên tục. Không có gì thường hằng được 
thấy. Không có một ấn tượng về cảnh sắc hay âm thanh nào 
lưu lại trong tâm vị ấy. Vị ấy không bị ô nhiễm bởi tham hay 
sân liên quan đến cái thấy hay nghe đó. Cũng không có sự 
hồi nhớ lại bất kỳ sự kiện nào đưa đến phiền não vì cảm giác 
dễ chịu hay khó chịu liên quan đến các đối tượng giác quan 
xuất hiện không rõ ràng vào sát-na thấy hay nghe, và tính 
chất vô thường của mỗi đối tượng cũng như tâm nhận thức 
không để lại chỗ trống cho những xu hướng bất thiện. Sự 
quan sát liên tục là yếu tố cần thiết, vì người hành thiền 
không thể chinh phục được phiền não xuất phát từ các đối 
tượng giác quan thoát khỏi sự quan sát hay chú ý của người 
ấy. 

Quan sát liên tục và sự hoàn thiện của minh sát trí xảy 
ra sau đó sẽ đưa hành giả đến chỗ tiếp xúc với Niết Bàn trên 
đạo lộ của bậc Thánh. Một sự soi sáng như vậy sẽ nhổ bật 
gốc các phiền não tương ứng. ở giai đoạn Nhập Lưu 
(Sotãpată), ngã kiến hay thân kiến và hoài nghi bị dập tắt; 
người hành thiền không còn phạm vào những điều ác như sát 
sanh, trộm cắp, v.v... có khuynh hướng đưa người ấy xuống 
các cõi khổ. Thực sự ra ở giai đoạn này vị ấy vẫn chưa hoàn 
toàn thoát khỏi sự chi phối của tham và sân. Do đó vị ấy vẫn 




56 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


còn thích thú với những đối tượng khả lạc và phật ý với 
những gì không vừa lòng. Nhưng tham và sân ấy không đủ 
xấu xa và nguy hiểm khiến cho vị ấy phải sát sanh hay trộm 

cắp ... 

Đây là cách chinh phục phiền não bằng trí tuệ minh 
sát. Thực hành đoạn giảm đòi hỏi phải có sự chinh phục 
hoàn toàn này. Một số người hành thiền trở nên tự mãn khi 
đắc các bậc thiền. Sự tập trung trên hơi thở vô - ra hoặc trên 
bất kỳ đối tượng nào khác thường đưa đến tình trạng đơ 
cứng của toàn thân và rơi vào sự quên lãng hoàn toàn. Trạng 
thái tâm này được gọi là nhập thiền. Do trong tâm không có 
trí minh sát về danh (nãma) và sắc (rũpa), không có sự phân 
biệt giữa danh và sắc và bản chất vô thường, khổ và vô ngã 
của chúng, nên trạng thái này chỉ là định sâu. Sau đó, người 
hành thiền có thể có những sai sót nghiêm trọng về đạo đức 
và để lộ nhân cách đích thực của mình ra. Điều này là do 
định tự nó không thể dập tắt các phiền não. Đe diệt hoàn 
toàn các phiền não chúng ta cần phải có trí tuệ minh sát dẫn 
đến sự tiếp xúc với Niết Bàn. Sự diệt hoàn toàn của các 
phiền não chỉ được tin chắc khi chúng ta thấy rằng chúng ta 
không thể sát sanh, trộm cắp, v.v... dưới bất cứ hoàn cảnh 
nào. Neu chúng ta còn có thể phạm vào tội sát sanh ... dưới 
những hoàn cảnh nào, dù hoàn cảnh ấy có đáng thông cảm 
chăng nữa, thì có thể nói một cách chắc chắn rằng sự thực 
hành Đoạn giảm của chúng ta vẫn không hoàn hảo. 




Mahasi Sayadaiv 


57 


Hành Động Sát Sanh 

Bây giờ chúng ta sẽ xem xét những yếu tố cấu thảnh 
hành động sát sanh theo quan điểm luân lý Phật giáo. Một 
hành động đuợc gọi là sát sanh phải có những yếu tố cần 
thiết sau: 1. Đoi tượngphãìà một hữu ủrầ (chúng sanh có thức 
tánh). 2. Phải có sự kụ^biả rằng đá ỉà một hữu ẩnh chúng sanh. 3. Người 
ỉàmhànhđộngphảicóỷđnhgiet 4. Phảicỏnỗlựcãế^ảhaygâyracãchả 
nhưđảnh, chặt, chém, V.V...5. Nolựcnàyphããưađếnsựhuỷdỉệt mạng 
song của chủng sanh ấy. Neu thiếu bất kỳ một yếu tố nào trong 
những yếu tố này, hành động ấy hoàn toàn không thể gọi là 
một hành động sát sanh. Sự huỷ diệt cây, cỏ bị nhầm lẫn cho 
là các vật hữu tình không tạo thảnh hành động sát sanh. Dĩ 
nhiên, việc làm ấy vẫn là việc làm bất thiện bởi vì nó bị thúc 
đẩy bởi ác ý hay tâm sân. Nhung nó sẽ không tạo ra quả 
nghiệp ác đáng nói nào. 

Sự huỷ diệt một chúng sanh mà bạn lầm tuởng đó là 
một vật vô tình cũng không phải là một hành động sát sanh 
vì không có ý định giết. Một hành động nào đó của bạn ngẫu 
nhiên dẫn đến cái chết của một hữu tình chúng sanh cũng 
không có quả nghiệp gì nhiều vì đó là một hành động không 
có chủ tâm. Chẳng hạn, bạn là một nguời giữ giới cẩn thận, 
khi bị một con kiến cắn, bạn sẽ phủi nó đi. Nhung nếu hành 
động của bạn vô tình dẫn đến cái chết của con kiến ấy, nó sẽ 
không có quả nghiệp vì hành động đó không có tu hay chủ ý 
(cetanã) giết. 




58 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Giả sử bốn điều kiện đầu có mặt nhung chủ thể thất 
bại trong việc gây ra cái chết của nạn nhân, hay nói khác hon 
hành động ấy không tạo ra cái chết cho nạn nhân. Đó là một 
hành động bất thiện, tính nghiêm trọng của nó trên phuơng 
diện nghiệp lực tuỳ thuộc vào giá trị sống của nạn nhân. Neu 
nạn nhân chết nhu kết quả của nồ lực giết của bạn, đó là một 
hành động sát sanh, không khác, và bạn sẽ phải trả giá cho 
hành động ấy theo địa vị của nạn nhân trong thế gian. Neu tu 
hay chủ ý của nguời giết yếu, quả nghiệp sẽ nhỏ. Neu tu 
mạnh, quả của nó sẽ lớn. Hơn nữa, cuờng độ của quả nghiệp 
còn đuợc quyết định bởi tâm trạng căng thẳng và khẩn 
truơng trong nỗ lực giết cũng nhu bởi nhân cách của nạn 
nhân. 


Bảo Người Khác Giá 


Một hành động sát sanh không chỉ có quả nghiệp khi 
tự tay bạn giết mà cả khi bạn xúi giục nguời khác giết nữa. 
Neu bạn bày tỏ những dấu hiệu cho thấy ước muốn tạo ra cái 
chết của một chúng sanh, thì đó cũng là một hành động sát 
sanh về phần bạn. Điều này hết sức quan trọng và những bà 
nội trợ cần phải nhớ. Người ta nói rằng ở những quầy bán cá 
ngoài chợ, cá thường được giữ cho còn sống và chỉ bị đập 
chết khi có khách hàng yêu cầu. Neu mua cá đã được những 
người bán cá làm sẵn có thể không tạo ra bất kỳ quả nghiệp 
nào. Nhưng quay lưng khi thấy cá còn sống và chỉ mua sau 




Mahasi Sayadaiv 


59 


đó khi nó đã được làm cho chết, cũng không làm cho bạn ít 
tội hơn trên phương diện nghiệp lực. Vì thế bạn cần phải lưu 
ý khi đi mua sắm ở chợ. 

Ăn Thịt Cá E)ối Vói Vị Tỳ Kheo 


Một vị Tỳ-kheo phải tránh ăn ba loại thịt, đó là, thịt 
con vật mà vị ấy thấy người ta giết với ý định để làm bữa ăn 
cho vị ấy; thịt con vật mà vị ấy biết đã được giết cho vị ấy 
ăn; và thịt con vật khiến vị ấy sanh nghi không biết có phải 
đã được tác ý dành cho vị ấy hay không. Trong những ngôi 
làng không có người bán thịt, món cà-ri gà mà người cư sĩ 
dâng cho một vị sư khách là đáng nghi. Sẽ không thích họp 
cho vị Tỳ-kheo để ăn món thịt ấy trừ phi vị ấy có thể dứt trừ 
được sự nghi ngờ của mình. Ăn ba loại thịt đáng nghi vừa 
nói mặc dù không phải là một hành động tạo nghiệp sát sanh 
nhưng theo Luật thì đó là một điều xấu và tạo thảnh một giới 
tội. 

Theo đạo Jains, người ăn thịt của một con vật mà họ 
biết đã được giết cho bữa ăn của mình, sẽ phải gánh một nửa 
quả nghiệp sát sanh. Quan niệm này không được chia xẻ bởi 
Đạo Phật. Nhưng ăn mà biết rằng con vật đã được giết cho 
mình ăn chứng tỏ không có lòng bi mẫn và có thể dẫn đến 
những hành động sát sanh thêm nữa cho người đó. Vì thế, sẽ 
là không thích họp cho một vị Tỳ-kheo để ăn bất kỳ loại thịt 
nào khiến vị ấy nghi ngờ rằng con vật đã bị giết để cung cấp 




6 o 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


thức ăn cho vị ấy hoặc cho vị Tỳ-kheo khác hay cho Tăng 
Chúng nói chung. 

Người ta nói rằng các vị sư Tích Lan xem việc ăn 
trứng là không thích hợp. Điều này có lý, vì, khi những quả 
trứng được cúng dường như thức ăn, chúng phải được luộc 
hay chiên cho họ. Đó là nhân sanh nghi ngờ mặc dù vị Tỳ- 
kheo không thấy hay nghe điều gì khiến vị ấy phải hoài nghi. 
Có những loại trứng, như trứng được bảo quản trong dung 
dịch muối hay vôi, và trứng luộc bán ở chợ cũng vậy, người 
ta có thể ăn một cách vô tội. Có những loại trứng không thể 
nở mà nhiều người cho là không có sự sống. Có điều tôi vẫn 
hoài nghi về quan niệm này. Có những quả trứng có thể chứa 
một hữu tình chúng sanh mà nghiệp lực đã ấn định phải chết 
ở giai đoạn phôi thai. Vì nghiệp lực của một số chúng sanh 
thực sự rất lạ lùng. Một số thụ thai trong những tảng đá và bị 
ép lại, khi ở trong một nơi chật hẹp như vậy chúng sanh ấy 
sẽ phải chịu rất nhiều đau khổ và người ta tự hỏi ác nghiệp gì 
đã ấn định cho họ phải chịu số phận khủng khiếp này! Có lẽ 
cũng có những sinh vật bạc mệnh như vậy trong những quả 
trứng không nở. Tuy nhiên, chúng ta có thể cho rằng những 
người ăn trứng với ý nghĩ chúng không có sự sống vẫn 
không có tội trên phương diện nghiệp lực vì thiếu hai yếu tố 
cần thiết, đó là dấu hiệu của sự sống và ý định gây ra cái 
chết. 




Mahasi Sayadaiv 


6 i 


Đãi ăn tập thể trong các dịp lễ hội ở một số vùng cũng 
cần xét lại. ở một số vùng không có người bán thịt, do đó, 
nếu người ta muốn đãi thịt, thịt đó phải được đặt trước. 

Vì thế, đáng tiếc thay, người thí chủ cố gắng bòn 
phước bằng việc bố thí hay cúng dường phải gánh ít nhất 
một phần trách nhiệm trên phương diện nghiệp lực đối với 
sự giết thú này. Câu hỏi cũng được đặt ra là không biết các 
vị sư có ăn món thịt cúng dường trong các dịp lễ ấy hay 
không. Nghe nói rằng ở một số ngôi làng người ta còn đem 
cả heo tới chùa để giết đêm trước lễ hội nữa. Tất nhiên, điều 
này là hoàn toàn không phải phép. Khoảng ba mươi năm 
trước, một vị sư bạn của tôi sống ở một ngôi chùa làng đã 
phải phản kháng dữ dội hành động này. 

Lại nữa, chúng ta phải cân nhắc kỹ xem có thích họp 
chăng việc các vị sư ăn danbouk ? (speciaỉỊyprq)aredricewithmeat, 
ìoại cơm đuợc nấu một cách đặc biệt với thịt) do các nhà hàng mang 
đến. Loại thức ăn như vậy chúng tôi thấy có vấn đề bởi vì có 
thể một số con vật đã bị giết đặc biệt cho dịp lễ hội ấy. Vì 
thế, cách tốt nhất để bảo đảm phù hợp nghiêm ngặt với giới 
không sát sanh là tránh ăn thịt. Neu chúng ta không phải là 
những người ăn chay, chúng ta phải rất thận trọng về việc ăn 
uống của chúng ta để giữ cho mình không bị ô nhiễm bởi bất 
kỳ một hành động sát sanh nào. 

Cách tốt nhất để nhổ bật gốc tham muốn sát sanh là 
quan sát các hiện tượng phát sanh từ các căn. Thông thường 
những người không thận trọng cảnh giác sẽ dễ khởi lên ước 




62 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


muốn huỷ diệt những ai xúc phạm đến họ. Nhưng đối với 
người hành thiền luôn luôn cảnh giác, nhận thức rõ tính chất 
vô thường, khổ, và vô ngã của mọi hiện tượng, sẽ không 
thấy hay nghe những điều chướng tai gai mắt huống nữa là 
có ước muốn huỷ diệt nó. Bị một con kiến cắn, người ác ý và 
không chánh niệm sẽ giết con kiến liền. Người có giới đè 
nén ước muốn giết và sẽ nhẹ nhàng phủi nó đi. Nhưng vị 
hành giả có chánh niệm sẽ hay biết cái đau, và ghi nhận sự 
sanh và diệt của nó. Do ghi nhận như vậy vị ấy sẽ không 
khởi lên ác ý, nói gì đến ước muốn giết. Như vậy, tâm của vị 
ấy không thể bị những ý nghĩ bất thiện tấn công và vị ấy 
luôn luôn được thoát khỏi phiền não sát sanh. 

Quả Nghiệp của Sát Sanh 

Đức Phật đã chỉ rõ những quả nghiệp của sát sanh và 
không sát sanh trong câu trả lời của ngài cho câu hỏi của 
thanh niên Subha về sự bất bình đẳng của con người. Có 
những nguyên nhân khác nhau cho những bất bình đẳng này. 
Chúng ta có thể giải thích nó theo những gì chúng ta quan 
sát về ảnh hưởng của các yếu tố di truyền và môi trường 
xung quanh như thức ăn, v.v...Nhưng ngay cả một số cặp 
sinh đôi giống hệt nhau cũng không có cùng tuổi thọ và vì 
thế việc quan sát sự sống tự nó cũng không quyết định được 
những vấn đề khác biệt giữa con người. Ke tiếp chúng ta 
phải xét đến hai cách giải thích không liên quan gì đến các 




Mahasi Sayadaiv 


63 


dữ kiện dựa trên kinh nghiệm. Một là sự giả định về Đấng 
Sáng Tạo thế gian và hai là quy luật Nhân Quả hay Nghiệp 
(Kamma). 

Theo quan niệm đầu tiên, thế gian và tất cả con nguời 
đều do Thuợng Đe, hay đấng Phạm Thiên (Brahmã), tạo ra. 
Niềm tin noi đấng Sáng Tạo xuất hiện khá lâu truớc khi Đạo 
Phật có mặt và đuợc đề cập trong Kinh Ba-Lê (Pãầikỷ của 
Truông Bộ Kinh. Những nguời tin nơi Đấng Sáng Tạo cho 
rằng sự đoản thọ hay truờng thọ của con nguời đã đuợc 
Đấng Sáng Tạo định truớc. 

Những E)ứa Bé ChầNon 

Nhung nguời ta sẽ khó mà trả lời câu hỏi, “Tại sao có 
một so đứa bé phải chả non sau khi chào đỏi?” Những đứa bé bạc 
mệnh này đuợc thấy giữa mọi nguời bất kể họ có tôn giáo 
hay không có tôn giáo. Mặc dù có những bác sĩ giỏi nhất và 
sự chăm sóc trẻ em đuợc xem là tốt nhất, các xã hội văn 
minh vẫn phải đuơng đầu với tình trạng tử vong ở tuổi còn 
thơ này. Nhiều phụ nữ với bản năng làm mẹ mãnh liệt đã 
dành hết tâm trí cho việc chăm sóc đứa con của mình, tuy 
vậy, đứa bé cũng không sống đuợc lâu. Nguợc lại, một số 
phụ nữ ở thôn quê lại có rất nhiều con dù họ không chăm sóc 
chúng đuợc mấy. 

Neu chúng ta tin rằng việc đứa bé chết là họp theo ý 
Chúa hay Thuợng Đe, thử hỏi tại sao Chúa lại rút ngắn tuổi 




64 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


thọ của một con người vô tội như vậy? Tại sao Chúa lại 
khiến cho cha mẹ của đứa bé, những người có đức tin và 
phụng thờ Chúa, phải chịu bất hạnh như vậy? 

Câu Tm Lòi Của Đức Phật 

Theo Đức Phật, ngwờiđànôngkụ>đũnbàmonhẫntâmgiấhại 
chúigsmh khác có thế phải đoạ vào đa ngục, ở đây ngam ấy sẽphải chịu kho 
trong hàng triệu năm. Neu, sau khi thoát khỏi địa ngục, nguừiơyđuợc tã sanh 
ỉàm người, mạng sống của họ sẽ tưong đoi ngan. 

Trong bài kinh này, Đức Phật chỉ nói đến khả năng 
người sát sanh có thể phải chịu khổ trong địa ngục. Tuy 
nhiên mọi người sát sanh đều không buộc phải như vậy sau 
khi chết. Một số người vẫn có thể được tái sanh trong cõi 
chư thiên hay nhân loại nhờ thiện nghiệp áp đảo của họ. 
Chẳng hạn, trong chuyện tiền thân Nãrada, có một viên tể 
tướng đã từng là người đồ tể trong kiếp trước. Mặc dù được 
tái sanh làm người có địa vị cao, nhưng đúng thời ông vẫn 
phải trả cho ác nghiệp của mình, và chịu khổ trong địa ngục 
nhiều ngàn năm. Chúng ta có thể hiểu rằng, những người 
phạm tội sát sanh nếu có tái sanh làm người họ cũng không 
sống được lâu. Neu thiện nghiệp của họ không đủ để bảo 
đảm sự tái sanh trong cõi nhân loại, họ sẽ sanh làm thú, với 
thọ mạng ngắn ngủi và thường phải chết một cái chết dữ tợn. 

Như vậy, những con gà, con vịt bị giết thịt cho con 
người ăn, và bò, heo, dê có chung một số phận như vậy. Các 




Mahasi Sayadaiv 


65 


con vật ở biển sống được là nhờ ăn thịt những con yếu hơn 
nhưng rồi đến lượt chúng, chúng cũng bị những loài vật 
mạnh hơn ăn thịt. Có thể nói, những sinh vật có thọ mạng 
ngắn ngủi nhất thường là các côn trùng sống dựa trên những 
cây trồng. Chúng thường xuyên bị con người huỷ diệt vì họ 
sợ một sự thiếu hụt lương thực trầm trọng. Thọ mạng ngắn 
ngủi trong thế giới loài vật này, theo quan niệm của Đạo 
Phật, phần lớn là do hành động sát sanh trong tiền kiếp của 
chúng mà ra. 

Trong thế giới loài người cũng vậy, một số chết khi 
chưa sanh, một số chết ngay sau khi sanh ra và một số chết 
chết lúc tuổi còn thơ. Một số chết trong những tai nạn, một 
số bị giết chết và mạng sống của một số người bị cắt đứt bởi 
những căn bệnh khủng khiếp. Tất cả những cái chết yểu này 
có thể nói là do ác nghiệp sát sanh trong những kiếp quá khứ 
của họ. 

Chú giải có đề cập rất nhiều mẫu chuyện về quả 
nghiệp sát sanh. Một trong những câu chuyện ấy như sau: 

Vì Giầ Một Con Cừu 

Xưa có một vị hoàng tử ở Benares đã nguyện trước 
một vị thọ thần rằng nếu được làm vua, ông sẽ tế thần bằng 
máu của một trăm lẻ một vị vua và hoàng hậu của họ. Khi lời 
nguyện của ông được thành tựu, ông đã đi bắt tất cả các vị 
vua và hoàng hậu để chuẩn bị cho buổi lễ hiến tế. Hoàng hậu 




66 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


của vị vua trẻ nhất tên là Dhammadinna. Nàng chỉ cung kính 
chồng mình chứ không cung kính vị vua kia. Khi bị vị vua 
kia la mắng, nàng nói rằng sở dĩ nàng chỉ đảnh lễ chồng 
mình bởi vì nguời này từng là ân nhân của nàng. Sau đó 
nàng khóc và rồi lại cuời. Khi vị vua hỏi lý do tại sao nàng 
có thái độ điên dại nhu vậy, nàng đã kể lại câu chuyện tiền 
kiếp của nàng: 

Xua lắm, trong một tiền kiếp truớc của mình nàng là 
một nữ gia chủ. Một hôm, khi nguời chồng đang ngủ, bạn bè 
của anh ta đến chơi, nàng sai nguời tớ gái của mình đi chợ 
mua thịt về đãi khách. Vì không mua đuợc thịt, nàng đã cắt 
cổ con cừu cái ở sau nhà mình làm thức ăn cho khách. Do ác 
nghiệp này, nàng phải chịu khổ trong hoả ngục một thời gian 
dài. Và do món nợ ấy vẫn còn, mỗi kiếp sanh ra nàng đều bị 
chặt đầu và số lần bị chặt đầu nhiều nhu số lông trên thân 
con cừu. Nàng khóc vì nàng lấy làm tiếc cho đức vua, do lễ 
hiến tế này vua sẽ phải chịu khổ đau giống nhu nàng. Nàng 
cuời vì nàng cảm thấy sung suớng với ý nghĩ rằng cái khổ 
mà nàng phải trả cho ác nghiệp giết cừu sắp hết. 

Đức vua bị chấn động mãnh liệt, ông đã xin những 
nguời bị bắt tha thứ cho ông và thả họ ra. 

Chiyện Tiền Thân Matalabhatla^ 


* Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về đồ 
ăn cúng người chết. Trong thời ấy, nhiều người giết hại nhiều dê 




Mahasi Sayadaiv 


67 


cừu... đế cúng đồ ăn cho người thân đã mệnh chung. Các Tỷ-kheo 
thấy họ làm như vậy, hỏi bậc Đạo Sư: 

- Bạch Thế Tôn, nay nhiều người giết hại sinh mạng nhiều 
loài hữu tình đế cúng đồ ăn cho người chết, Bạch Thế Tôn, ở đây có 
hạnh phúc, lợi ích nào không? 

Thế Tôn nói: 

- Cúng đồ ăn như vậy cho người chết không có lợi ích gì. Khi 
đã sát sanh, làm sao có lợi ích được? Thuở xưa, các bậc Hiền tri 
ngồi giữa hư không thuyết pháp, nói rõ nguy hại của tập tục này, 
khiến toàn thế dân chúng ở cõi Diêm-phù-đề bỏ hành động ấy. 

Nhưng nay, bị sanh hữu tích lũy, nên hành động ấy lại khởi lên. 

Nói vậy xong, Thế Tôn kế câu chuyện quá khứ. 

* 

Thuở xưa, khi vua Brahmadatta đang trị vì ở Ba-la-nại, một 
Bà-la-môn thông hiếu ba tập Vệ-đà, một danh sư nối tiếng bốn 
phương, muốn cúng dường đồ ăn cho người chết, cho bắt một con dê 
và bảo các đệ tử. 

- Này các con thân, hãy dẫn con dê này đến sông, tắm cho 
nó, đeo vòng hoa ở cổ nó, cho nó ăn lúa độ nửa đấu, chải chuốt cho 
nó rồi đem nó lại đây. 

Các đệ tử vâng lời, dắt dê đến sông, tắm cho nó, chải chuốt 
cho nó, rồi để nó đứng trên bờ sông. Con dê ấy thấy được việc của 
mình đã làm từ đời trước, suy nghĩ: "Hôm nay, ta sẽ được thoát đau 
khổ", vì vậy nó cảm thấy sung sướng, cười lớn tiếng như đập bể cái 
ghè, lại nghĩ: "Bà-la-môn này, khi giết ta, sẽ chịu nỗi đau khố của ta 
thuở trước", nó khởi lòng thương hại người Ba-la-môn và khóc lớn 
tiếng. Các thanh niên ấy hỏi nó: 

- Này bạn, bạn cười lớn tiếng rồi khóc lớn tiếng. Vì nhân gì 
bạn cười, vì nhân gì bạn khóc? 

- Hãy hỏi câu hỏi này trước mặt thầy các ông! 

Họ đem con dê ấy đi, và báo cáo cho thầy biết. Vị thầy nghe 
câu chuyện, hỏi con dê: 

- Này dê, sao ngươi lại cười và sao ngươi lại khóc? 




68 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Con dê nhờ trí biết được đời trước, nhớ đến việc đã làm của 
mình, và nói với Bà-la-môn: 

- Này Bà-la-môn, thuở trước, giống như ông, ta là một Bà-la- 
môn học giỏi các chú thuật, muốn cúng dường đồ ăn cho người chết, 
đã giết một con dê để cúng dường. Vì giết chỉ một con dê, ta bị chém 
đầu trong bốn trăm chín mươi chín lần sống chết. Nay là lần thứ năm 
trăm sống chết cuối cùng của ta. Hôm nay, ta sẽ thoát khỏi sự đau 
khố ấy. Nghĩ vậy, ta cảm thấy sung sướng, do nhân duyên này ta 
cười. Còn ta khóc, vì ta nghĩ rằng chỉ vì giết một con dê, ta phải chịu 
khố hình chặt đầu đến năm trăm lần. Hôm nay ta sẽ thoát cái khố ấy. 
Nhưng Bà-la-môn này, vì giết ta, sẽ như ta chịu khố hình chặt đầu 
trải năm trăm đời sống. Vì thương xót ông, nên ta khóc. 

- Này dê, chớ sợ, ta sẽ không giết ngươi! 

- Này Bà-la-môn, ông nói gì thế? Dầu ông có giết ta hay 
không, hôm nay ta cũng không thê thoát chêt! 

- Này dê, chớ sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi, sẽ cùng đi với ngươi! 

- Này Bà-la-môn, nhỏ nhoi thay là sự bảo vệ của ông và 
mạnh bạo thay là nghiệp ác ta làm! 

Vị Bà-la-môn thả con dê ra, nói với các đệ tử: 

Và cùng với các đệ tử, vị Bà-la-môn đi theo con vật. Con dê 
vừa được thả, vươn cổ lên, đến bụi cỏ mọc sau lưng tảng đá ấy, và 
bắt đầu ăn lá cỏ. Liền khi ấy, sét đánh trên lưng tảng đá ấy, một mảng 
đá bị đánh vỡ, rơi trên cố con dê đang vươn ra và chặt đứt đầu. Nhiều 
người qui tụ lại xem. 

Lúc bấy giờ, Bồ-tát sanh làm vị thần cây tại chỗ ấy. Với uy 
lực của vị thần, Bồ-tát ngồi kiết-già trên hư không, trên đại chúng 
đang đứng nhìn, và suy nghĩ: "Những chúng sanh này, nếu biết được 
kết quả của việc ác như vậy, sẽ không làm ác nữa!" Rồi với âm thanh 
dịu ngọt, Ngài thuyết pháp qua bài kệ: 

Neu chúng sanh biết được 
Sự này sanh đau khổ, 

Hữu tình sẽ không còn 

Giết hại hữu tình nữa, 




Mahasi Sayadaiv 


69 


Chuyện tiền thân này nói về một người Bà-la-môn vì 
lợi ích của người chết đã làm lễ hiến tế súc vật theo những 
chỉ dẫn trong Kinh Vệ-đà. Matakabhatta tiếng PãỊi có nghĩa 
là cúng đồ ăn cho người chết. Việc cúng đồ ăn cho người 
chết này đòi hỏi phải giết một con cừu và thực hiện đúng 
theo nghi lễ hiến tế. Do ác nghiệp đã làm, người Bà-la-môn 
phải tái sanh làm cừu trong 500 kiếp và mỗi kiếp như vậy 
đều bị người ta chặt đầu. Người Miến thường hay nói về 500 
kiếp khổ cho một ác nghiệp có lẽ đã dựa trên câu chuyện tiền 
thân này. 

Vậy thì, do nghiệp nhân gì khiến cho có nỗi đau khổ 
của các bậc cha mẹ đối với cái chết của đứa con đoản thọ 
của họ? Từ quan điểm của đạo Phật, điều này không khó 


Vì ai giết hũu tình, 

Sẽ phải sầu, phải khổ. 

Như vậy, bậc Đại Sĩ thuyết pháp khiến cho mọi người sợ hãi 
địa ngục. Và nhiều người nghe bài thuyết pháp ấy, biết sợ hãi điạ 
ngục, nên từ bỏ sát sanh. Bồ-tát thuyết pháp xong, an trú quần chúng 
vào Ngũ giới, rồi về sau đi theo nghiệp của mình. Còn quần chúng, 
an trú trong lời khuyên của Bồ-tát, sau khi làm các phước đức như bố 

thí v.v... được sanh lên thiên giới, làm tràn đầy thành phố chư Thiên. 

* 

Bậc Đạo Sư thuyết pháp thoại này xong, kết hợp hai câu 
chuyện với nhau, và nhận diện Tiền thân như sau: 

- Thời ấy, Ta là vị thần cây. 




70 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


hiểu. Có thể đoán chừng, trong một tiền kiếp nào đó họ từng 
là cha mẹ của một kẻ sát sanh. Có lẽ, họ đã tán thành những 
điều con họ làm, và vì vậy họ phải chịu bất hạnh trong kiếp 
sống hiện tại. 

ThiệnNgiệp Không Sát Sanh 

Theo Đức Phật, một nguời tránh sát sanh sẽ đuợc 
huởng sự truờng thọ trong kiếp sống tuơng lai. Đây là những 
gì Đức Phật dạy trong Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt của 
Trung Bộ Kinh. Chú giải Khuddakapãtha và Itivuttaka cũng 
đề cập đến ba muơi hai lợi ích phát sanh cho những nguời 
tránh sát sanh. Trong số đó có sắc đẹp, sống lâu, sức khoẻ, 
đuợc quần chúng yêu mến, có nhiều nguời theo hầu, không 
bị lo lắng và đuợc gần gũi những nguời yêu mến. 

Những ai muốn đuợc xinh đẹp trong những kiếp sống 
tuơng lai nên tránh sát sanh. Các bản chú giải đề cập đến tám 
đặc tính của sắc đẹp, đó là, không bị dị dạng, thân hình cân 
đối, đôi chân có hình dáng đẹp, duyên dáng, (da) mềm mại, 
thanh khiết, nét mặt tuơi tắn và cách cu xử đứng đắn. 

về sống lâu, theo chú giải, có nghĩa là sống một cuộc 
sống truờng thọ và chết một cách tự nhiên, tức không chết 
bởi tay của những kẻ sát nhân. 

Sức khoẻ bao gồm không bệnh hoạn, có đầy đủ sức 
mạnh, và sự nhanh nhẹn. Đuợc nhiều nguời yêu mến nghĩa 




Mahasi Sayadaiv 


71 


là được những người khác yêu thích. Vì thế, một người ưánh 
sát sanh sẽ có rất nhiều người theo hầu. 

Không lo lắng là một quả nghiệp khác mà người ta có 
thể được hưởng trong kiếp sống tương lai, nếu không sát 
sanh. Mọi người ai cũng muốn sống một cuộc sống thảnh 
thơi, không có những lo lắng, nhưng làm thế nào để sống 
được như vậy? Cách tốt nhất để vượt qua lo lắng là hãy sống 
một cuộc sống đạo đức và thường xuyên thực hành thiền Tứ 
Niêm Xứ hay thiền minh sát. Đây là lối sống mà những 
người hành thiền tại trung tâm thiền này thực lòng theo đuổi, 
vì, như Đức Phật nói, nó là bức tường duy nhất có thể ngăn 
được sầu ưu và lo lắng. 

Quả nghiệp thiện khác là không bị chia lìa với những 
người mình yêu mến như vợ, con, v.v... và với những của cải 
đã đạt được. Một lợi ích ngang bằng khác là quả nghiệp 
thiện dưới hình thức có nhiều người hầu hạ trong suốt cuộc 
đời. Vì thế, nếu chúng ta muốn được bảo đảm không bị chia 
lìa với những người mình yêu mến, với những kẻ hầu người 
hạ và tài sản của chúng ta trong kiếp sống tương lai, chúng ta 
nên tránh sát sanh. 

Quả nghiệp thiện nữa của không sát sanh là có những 
đức tính can đảm, ngay thẳng, không sợ hãi, và luôn luôn 
sống an ổn. 

Như vậy, chúng ta có ba mươi hai lợi ích của không 
sát sanh theo chú giải. Đối với những quả nghiệp ác của sát 
sanh, điều này rất dễ thấy, vì chúng chỉ là đối nghịch của 




72 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


những lợi ích vừa đề cập, chẳng hạn như xấu xí, đoản thọ, 
bệnh tật, v.v... 

Ngạy Của Phật 

Từ khi Đức Phật nhập Bát-Niết-Bàn đến nay đã 2514 
năm (hạy2555nămnếutínhtới 2012). Vì Đức Phật nhập diệt ở tuổi 
80 nên hôm nay là lễ kỷ niệm lần thứ 2594 ngày sanh của 
ngài. Thái tử Sĩ-đạt-đa (Siddhattha), là con của đức Vua Tịnh 
Phạn (Suddhodamỷyầ Hàng Hậu Ma-gia (Mãyãịì^ẫm 16 tuổi, 
ngài cưới Công Chúa Da-du-đà-la (Yasodharã)yèi trải qua cuộc 
đời giữa những xa hoa của một vị hoàng tử. Năm 29, ngài từ 
bỏ hoàng cung và trở thảnh một vị sa-môn đi tìm chân lý 
(Dhamtm) giải thoát. 

Già, bệnh, và chết là những điều không ai thích, nên 
hiến mình cho công cuộc đi tìm phương cách để chinh phục 
những bất hạnh này quả thực là một khát vọng cao quý. 
Những người có trí ở mọi thời đại đã và đang làm việc vì 
hạnh phúc của nhân loại, chẳng hạn nhu trong lĩnh vực 
nghiên cứu y khoa. 

Trong vô lượng kiếp sống, Đức Bồ-tát (Bodhừatta)ăã cố 
gắng mưu cầu hạnh phúc cho nhân loại. Trong số những tai 
hoạ phủ vây cuộc sống của con người, tồi tệ nhất có lẽ là già, 
bệnh, và chết vì thế ngài đã khởi sự đi tìm con đường để 
chinh phục những tai hoạ này. Năm ấy ngài vừa 29 tuổi, cái 
tuổi thường được xem nhu vẫn còn trong độ tuổi thanh xuân 




Mahasi Sayadaiv 


73 


của cuộc đời. Ngày nay, một số người ở tuổi này vẫn còn là 
sinh viên, đang cố gắng để kiếm lấy mảnh bằng đại học chứ 
chưa thể làm được một công việc gì xứng đáng. Đức Bồ-tát, 
sau khi từ bỏ vợ con và của cải thế gian của mình, đã trở 
thành một sa-môn năm 29 tuổi. Có thể nói, sự kiện xuất gia 
của Đức Bồ-tát đã làm chấn động mọi người, nhất là những 
người trong thời đại của chúng ta, vì quả thực nó là điều 
không thể nghĩ bàn đối với họ. 

Suốt sáu năm trường, Đức Bồ-tát đã thực hành các 
pháp môn khổ hạnh như đè nén hơi thở, nhịn ăn, 
v.v.. .Nhưng sau đó ngài nhận ra việc tự hành xác ấy không 
phải là con đường đưa đến Giác Ngộ, vì thế ngài đã từ bỏ nó 
và đi theo Con Đường Trung Đạo và cuối cùng trở thành một 
vị Phật. 

Nhận ra sự vô ích của khổ hạnh, ngài đã ăn uống trở 
lại, thực hành pháp niệm hơi thở và đắc thiền định. Sau đó, 
vào đêm rằm tháng Tư, sau khi thọ dụng món cơm sữa của 
nàng Sujatã, ngài đi đến ngồi dưới cội cây Bồ Đe (banyan) lãi 
Buddhagayã. 

Đức Bồ-tát đã trải tám bó cỏ do một người cắt cỏ 
dâng cúng dưới gốc cây Bồ Đe. Thời ấy, các vị sa môn 
thường có thói quen sửa soạn chỗ ngồi hoặc nằm cho mình 
bằng những bó cỏ như vậy. Tại đây, Đức Bồ-tát đã quyết 
định ngồi kiết già cho đến khi nào đạt được sự Giác Ngộ. 
Ngay lúc ấy, Ma Vương đi đến để quấy nhiễu ngài. Ma 
Vương không thích bất kỳ ai thực hành Pháp và thành tựu sự 




74 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


giải thoát cả. Chúng ta nhớ ngày Đức Bồ-tát từ bỏ hoàng 
cung để xuất gia, Ma Vuơng đã cố thuyết phục ngài trở về 
nhà. Do không thuyết phục đuợc, từ đó trở đi y đã kiên trì đi 
theo hoàng tử và trông chừng nhất cử nhất động của ngài để 
tìm lỗi. Giờ đây y vô cùng chấn động với sự quyết định của 
hoàng tử. Y không muốn thấy cảnh hoàng tử trở thảnh một 
vị Phật, cảnh Đức Phật thuyết pháp cho chu thiên và loài 
nguời cũng nhu cảnh những nguời đang duới quyền kiểm 
soát của y đuợc giải thoát. Ma Vuong không thể giữ thái độ 
dửng dung đuợc nữa truớc sự quyết tâm của hoàng tử. 

Ma Vuơng có uy quyền trong sáu cõi trời dục giới. Vì 
thế, y đã triệu tập tất cả chu thiên và ma quỷ duới quyền của 
y lại. Với những bộ dạng khủng khiếp và các loại vũ khí 
khác nhau, lũ thiên ma ùn ùn kéo đến và hô vang những 
tiếng kêu xung trận đinh tai nhức óc. Riêng Ma Vuong cỡi 
trên lung một thớt tuợng lớn, mồi tay trong số ngàn tay của y 
đều cầm một loại vũ khí, xông đến Đức Bồ-tát. 

Chúng đã cố gắng hết sức để khiến cho Đức Bồ-tát sợ 
hãi nhung hoàn toàn thất bại. Đức Bồ-tát vẫn ngồi an nhiên, 
bất động. Chứng kiến điều này, Ma Vuong bảo Đức Bồ-tát 
phải rời khỏi bồ đoàn (chongoỉdwởicộỉBoE>ề)yì nó chính là do 
những hoạt động từ thiện của y mà có, trong khi đó đám binh 
ma của y hỗ trợ bằng một tiếng gầm lớn giống nhu trời long 
đất lở. Ma Vuơng lúc đó thách thức Đức Bồ-tát đua ra bằng 
chứng về thiện nghiệp của ngài. Không một ai bên cạnh để 
hồ trợ Đức Bồ-tát. Vì, khi những đội binh của Ma Vuơng 




Mahasi Sayadaiv 


75 


đến đây, Đe Thích, Phạm Thiên và Long Vương, đều đã bỏ 
đi. Tuy nhiên Đức Bồ-tát không bị khuất phục. Ngài cầu 
khẩn quả đất vốn đã từng chứng kiến những hành động bố 
thí (dãm) của ngài khi còn là Vua Vesssantarã. Ngay lúc ấy 
quả đất chấn động theo nhiều cách khác nhau nhu thể một 
người đã từng chứng thực những hành động bố thí của Đức 
Bồ-tát trong tiền kiếp của ngài. Sau sự chấn động dữ dội của 
quả đất, Ma Vương và đám bộ hạ của y mất hết cả bình tĩnh 
và bỏ chạy tán loạn. Có thể nói đó là một trận động đất lạ 
thường đến nỗi những rung chấn của nó đã tác động đến bầu 
khí quyển và khiến cho Ma Vương và đám thuộc hạ của y 
phải khủng khiếp bỏ chạy, và điều này là do các ba-la-mật 
của Đức Bồ-tát vậy. 

Tuy thế, không có tai nạn nào xảy ra. Chỉ do sợ hãi 
mà chúng thiên ma tháo chạy mà thôi. Đây là điều đáng ghi 
nhớ vì những người phỉ báng Phật Pháp thường nói rằng do 
lời cầu khẩn của Đức Bồ-tát mà Vasundari (vịchưầiêncãquản 
QuảĐẩt, hạyĐịaMau) đã làm cho Ma Vương và thuộc hạ của y 
bị nhấn chìm trong một trận hồng thuỷ và điều này cho thấy 
sự thiếu từ bi của Đức Bồ-tát. Nhưng câu chuyện ấy hoàn 
toàn vô lý và người ta không tìm thấy nhân vật Vasundari 
hay Địa Mau ở đâu trong văn học Thượng Toạ Bộ (Theravãda). 

Lại nữa, có một câu hỏi khác do những người kiến 
thức nghèo nàn nêu lên. Tại sao Đức Bồ-tát lại dính mắc quá 
nhiều vào chỗ ngồi (bođ3àn)rủm vậy? Chắc chắn rồi, lẽ ra sẽ 
không có gì phiền phức nếu ngài nhường nó cho Ma Vương. 




76 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Nhưng phải hiểu rằng Ma Vương đến với đội binh ma của y 
không phải vì muốn chỗ ngồi ấy mà vì y đã không ngăn cản 
được nỗ lực thảnh Phật của Đức Bồ-tát mà thôi. Mỗi vị Bồ 
Tát đều chỉ đắc Toàn Giác dưới cội Bồ Đe. Neu ngài từ bỏ 
chỗ ngồi của mình, ngài sẽ phá vỡ lời cam kết (ngồi ìdetgià cho 
đếnìầỉ đạt đến giác ngộ) của mình và như vậy Ma Vương kể như 
đã giành được chiến thắng. Thực sự ra, vấn đề không phải là 
chỗ ngồi mà chính yếu là chánh tinh tấn, và tinh tấn chân 
chánh sẽ đưa đến sự Giác Ngộ dù ở bất cứ chỗ nào nhưng 
Ma Vương đã nguyện sẽ quấy nhiễu Đức Bồ-tát dù cho ngài 
có ở bất cứ nơi đâu, và vì thế, nhờ trung thành với quyết tâm 
của mình và cầu khẩn quả địa cầu mà Đức Bồ-tát đã giành 
được chiến thắng. 

Sau khi chiến thắng Ma Vương, Đức Bồ-tát nhập vào 
bậc thiền (Jhãna) mà ngài đã đạt đến và trong canh đầu ngài 
đắc túc mạng minh (pubbenivãsa abhinhãm) nhờ đó ngài có thể 
nhớ được tất cả các tiền kiếp của mình. Ngài nhớ lại kiếp 
sống làm thiên tử Setaketu trong cõi trời Đâu-Suất (Tusita), nơi 
đây ngài đã thọ hưởng thiên lạc trong hàng triệu năm. Lùi 
thêm nữa ngài nhớ được kiếp làm Vua Vessantarã và trong 
kiếp đó ngài đã tu tập hạnh bố thí nhu thế nào. Theo cách 
như vậy, ngài nhớ đến các tiền kiếp của mình xa đến tận kiếp 
làm đạo sĩ Sumedha khi được nghe lời thọ ký của Đức Phật 
Nhiên Đăng về Phật Quả tiềm tàng của ngài. 

Trí nhó các tiền kiếp (túc mạng minh) này không phải là 
trí siêu thế mà là trí hiệp thế và như vậy, nó có thể đắc được 




Mahasi Sayadaiv 


77 


bởi những đạo sĩ ngoài Phật Giáo. Tuy nhiên một số vị chỉ 
có thể nhớ được vài tiền kiếp và con số tối đa của các kiếp 
sống mà họ có thể nhớ là bốn mươi đại kiếp. Còn đối với các 
vị đệ tử Phật, túc mạng trí này có nghĩa là khả năng nhớ các 
tiền kiếp vượt qua thời gian, tầm của nó có thể từ một vài 
chu kỳ thế gian như trong trường họp của các vị đại đệ tử. 
Riêng Đức Phật tầm nhớ của ngài không giới hạn. Ngài 
không những có thể nhớ được các tiền kiếp của mình mà còn 
nhớ được rất nhiều tiền kiếp của các chúng sanh khác. 

Dihba CakMiu (ThiênNhãnMinh) 

Trong canh giữa, đó là, giữa 10 giờ tối và 2 giờ sáng, 
Đức Phật đắc thiên nhãn minh hay thiên nhãn trí (díbbacakkki). 
Thực tế thì, thiên nhãn minh mạnh hơn thiên nhãn (conmẳtcủa 
chư thiên) vì nó có thể thấy những vật mà thiên nhãn không 
thấy. 

Thiên nhãn minh khiến cho các vật ngoài tầm của mắt 
thường như những vật cực nhỏ, những vật khuất sau bức 
tường, những vật ở xa, các cõi địa ngục, cõi chư thiên và cõi 
phạm thiên, .. .trở nên có thể thấy được. Tuy nhiên trí này 
cũng không phải là trí siêu thế. Những hành giả ngoài Phật 
giáo có thể đắc được nó nhưng nó vẫn không đủ để làm cho 
họ thảnh Thánh Nhân hay bậc A-la-hán. Đức Bồ-tát vẫn 
chưa thảnh Phật khi ngài đắc trí này. Hay nói khác hơn ngài 
vẫn còn là một hành giả phàm phu khi đắc thiên nhãn minh. 




78 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Không giống như thiên nhãn của những người có thần 
thông khác, nét đặc biệt của thiên nhãn mà Đức Bồ-tát đắc là 
khả năng thấy vô tận vũ trụ bao la này của nó. Người ta nói 
rằng nhờ những kính thiên văn cực mạnh các nhà khoa học 
hiện đại đã khám phá ra hàng triệu thái dương hệ; và họ tin 
rằng có thể còn có nhiều thái dương hệ nữa nằm ngoài tầm 
kính thiên văn của họ. Nhưng mọi vật đều có thể thấy được 
đối với thiên nhãn của Đức Bồ-tát. Ngài có thể thấy được tất 
cả những hành tinh chung quanh mặt trời và mọi thứ mà với 
kinh thiên văn của các nhà khoa học không thể thấy được 
trên đó. 

Vì thế, với thiên nhãn, Đức Bồ-tát đã thấy các chúng 
sanh phải tái sanh theo nghiệp của họ như thế nào, ngài thấy 
những người có thiện nghiệp được tái sanh trong các cõi cao, 
và những người có ác nghiệp bị tái sanh trong các cõi thấp. 
Có thể nói một loại trí biết rõ vòng tái sanh luân hồi như vậy 
quả thực rất có lợi và làm cho người ta phải biết sợ hãi nhân 
quả. 


DiyênSanh 

Ke tiếp, trong canh cuối Đức Bồ-tát đã quán chuỗi 
duyên sanh (patiaxisamupãda). Căn bản của pháp quán này có 
thể được tóm tắt như sau: 

Tại sao có già và chết? Chính do có sự hiện hữu mới 
(tã sanh). Tại sao có sự hiện hữu mới? Do có hành nghiệp 




Mahasi Sayadaiv 


79 


(sankhãras). Tại sao có những hành ngiệp này? Do chấp thủ 
(upãdãna) và v.v...Chấp thủ là do tham ái (tanhã), aí xuất phát từ 
thọ (vedanã). Thọ do xúc (phassa) làm duyên, trong khi xúc phát 
sanh từ sáu căn hay lục nhập (ãyatam). Lục nhập có nguồn gốc 
của nó trong danh và sắc (nãma-rũpa),yk danh sắc này có gốc ở 
thức (vimãna). Thức do danh-sắc làm duyên và nguợc lại. Vì 
thế, có sự hiện hữu mới cùng với già, chết và sự tan hoại 
không ngừng. Đức Bồ-tát cũng suy xét về lý duyên sanh 
duới dạng nhân-quả, nhu thức sinh ra danh-sắc, danh-sắc 
sinh ra lục nhập và v.v... Ngài nhìn cuộc sống nhu một tiến 
trình nhân duyên, quả báo của khổ nhu vậy. 

Rồi ngài suy xét trên sự diệt nối tiếp nhau của những 
mắc xích tạo thành bánh xe sanh tử luân hồi này. Không có 
sự khôi phục của hiện hữu (hcựỹìàiôngcỏ tải sanh) sẽ không có già 
và chết. Không có thức sẽ không có danh và sắc và v.v... 

Hành Thiền E)ể Có Tuệ Giác 

Sau khi suy xét sâu xa trên lý duyên sanh nhu vậy, 
Đức Bồ-tát đã chuyển sang hành thiền minh sát (vipassanã 
bhãvanã) đế đắc chứng lậu tận minh (ãsavakhạyaỉĩam) hay A-la- 
hán Thánh quả và sự giác ngộ tối thuợng. Ãsavakhayanaụa 
hay lậu tận trí, đuợc gọi nhu vậy là vì nó đua đến sự diệt 
hoàn toàn của tất cả lậu hoặc (ãsava). Vipassanã có nghĩa là 
pháp quán sự sanh và diệt của mọi hiện tuợng (danh sẳc) và 
tính chất vô thuờng, khổ, và vô ngã của năm thủ uẩn 




8o 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


(ipãdãiakỉẻiaridha), tức năm uẩn tạo thành đối tượng của sự 
chấp thủ. 

Người ta thường xem thân là thường hằng và đồng 
nhất (mmh) với cái thân mà họ có ấy như một đứa con. Họ 
nghĩ, “TMnnàyỉàíâi; thãnnàyỉàcmtôi ”SỞ dĩ con người chấp thủ 
vào thân vật lý là vì ngã kiến (cho “Thân này là Tôi”)Yầ tham ái 
(cho “Thân này là cm tôi”). Ngã kiến và tham ái (diưhi và tanhã) này 
tạo thành căn bản cho mọi chấp thủ. 

Thân người là sự tập họp của những phân tử vật chất 
nhỏ li ti mắt thường không thế thấy được. Ngay cả một cái 
lông mi cũng đã chứa đựng hàng triệu đơn vị vật chất. Xem 
xét một giọt máu dưới kính hiển vi sẽ cho thấy có tới cả năm 
triệu tế bào. Những sự thực khoa học này hoàn toàn phù họp 
với lời dạy của Đức Phật. Mỗi trong muôn vàn tế bào ở trong 
thân lại còn chứa đựng vô số những phân tử. Thế thì, làm thế 
nào bạn có thể đồng nhất thân người với cái tôi hay bản ngã 
được? Bạn cũng không thể nói bất cứ thứ gì trong đó là của 
bạn được. Hơn nữa, các đơn vị vật chất nằm trong một dòng 
biến dịch không ngừng; vì người ta nói rằng sự sanh và diệt 
của tâm xảy ra một tỷ lần trong một cái nháy mắt, nên chúng 
ta có thể cho rằng các đơn vị vật chất sanh và diệt năm mươi 
ngàn triệu lần trong cùng thời gian ấy. Các nhà khoa học nói 
rằng sự sống của một nguyên tử chỉ kéo dài một phần triệu 
giây. Điều này gần như phù họp với lời dạy của Đức Phật 
vốn ước lượng con số những sát-na của sự phân rã vật chất 
trong một cái nháy mắt là khoảng năm mươi ngàn triệu (sã- 




Mahasi Sayadaiv 


8i 


na). Do đó, thật là lầm lẫn để xem thân người này là thường, 
lạc ... trong khi nó phân huỷ nhanh chóng như vậy. Đe có 
một sự thấu thị vào tính chất vô thường, khổ, và vô ngã của 
mọi vật chất (sẳỳ chúng ta cần phải hành thiền minh sát để 
thấy các pháp đúng như chúng là. 

Các đối tượng thuộc về tâm thủ uẩn là những đối 
tượng kết hợp với thọ, tưởng, hành, và thức. Vì mỗi trong 
các uẩn này có một sự chấp thủ tương ứng xuất phát từ vô 
minh và tham ái. “Chính tôi cảm thọ. Cái này ỉà cảm thọ của tôi. ” “ơiính 
tôinhậnthức. Cái này ỉà trí nhớ của tôi. ” “Ckỉnhtôỉìàmđiềunạy. Cảỉnàyìàỷ 
định của tôi. ” “Chính tôi biểí Cái này ìà cái biấcủa tôi, ”và v.v... Đe loại 
trừ chấp thủ, bạn phải quan sát liên tục mọi hiện tượng tâm 
hay danh pháp vào lúc thấy hay nghe, ... 

Khi định lực của bạn phát triển, bạn sẽ đi đến cái biết 
chính xác về bản chất của các hiện tượng tâm-vật lý; sau đó 
bạn sẽ hay biết được sự sanh và diệt không ngừng của các 
hiện tượng. Lúc ấy bạn sẽ nhận ra ba dấu hiệu nổi bật của 
chúng, đó là, vô thường, khổ, và vô ngã. Người bình thường 
sẽ nhận thức được như vậy. Riêng đối với Đức Bồ-tát, minh 
sát trí giúp ngài thấy rõ bản chất của mọi hiện tượng tâm-vật 
lý trong toàn vũ trụ, cả bên trong lẫn bên ngoài. 

Giác Ngộ 


Khi quán sự sanh và diệt của năm uẩn, Đức Bồ-tát đã 
phát triển minh sát trí theo tuần tự và đạt đến giai đoạn Nhập 




82 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Lưu (Sotãpcmm), ở đây ngài thấy Niết Bàn ở mức Đạo Qủa. 
Ngài cũng thấy Niết Bàn lần thứ nhì ở giai đoạn Nhất Lai 
(Scàadãgãmộyầ lần thứ ba ở giai đoạn Bất Lai (ãnãgãmi). Cuối 
cùng, với sự diệt hoàn toàn của các phiền não và chứng đắc 
A-la-hán Thánh Qủa, ngài thấy Niết Bàn lần thứ tư và trở 
thành Bậc Toàn Giác. 

Đối với các vị đệ tử của Đức Phật, A-la-hán Thánh 
Quả và sự chứng ngộ Niết Bàn chỉ có nghĩa là sự diệt tận của 
tất cả phiền não. Các vị thường không thoát khỏi những thói 
quen hay tập khí vốn đã có lần đan xen với những phiền não 
của mình. Một số vị A-la-hán không có bất kỳ một năng lực 
thần thông nào. Một số chỉ có tam minh, đó là, túc mạng 
minh qua đó các vị có thể nhớ được các tiền kiếp; thiên nhãn 
minh, qua đó các vị có thể thấy các vật ở xa hay gần, lớn hay 
nhỏ; và A-la-hán Thánh Đạo trí bảo đảm sự diệt hoàn toàn 
của các phiền não. Một số vị đắc A-la-hán cùng với lục 
thông, đó là, khả năng tạo ra nhiều loại sự vật (biến hoá thông), 
khả năng nghe những âm thanh ở xa (ầiền nhĩ thông), khả năng 
biết những gì người khác đang nghĩ (tha tâm thông) cộng với 
tam minh đã đề cập ở trước. Ngoài sáu loại thần thông đó ra, 
một số vị A-la-hán còn có bốn loại trí phân tích hay tứ tuệ 
phân tích (patỉsambhỉdãhãna). Cho dù là vậy, các vị vẫn không 
thoát khỏi những tập khí (ãềnỉéiêntật),Yầ cũng không biết hết 
tất cả Pháp (dhamma). Chỉ có Đức Phật là người hoàn toàn 
thoát khỏi các phiền não và tiền khiên tật. Ngài biết tất cả 
Pháp. Ngoài ra, ngài còn có những thuộc tính của Phật Quả. 




Mahasi Sayadaiv 


83 


Vì thế, theo các bản chú giải, thái tử Sĩ-đạt-đa đã thảnh Phật 
ngay trước hừng đông của ngày trăng tròn tháng Tư. 

Thân Vật Lý của Đúc Phật 

Với sự chứng đắc A-la-hán Thánh Quả, Đức Phật 
cũng đã thảnh tựu toàn giác trí hay nhất thiết tri trí 
(sabanMãrìãm^^ịS\^{ỊỀPẩỷ}^W), giúp ngài có thể biết được 
mọi thứ bằng cách suy xét trên những gì ngài muốn biết. 
Kinh điển đã cho chúng ta biết Đức Phật có nhất thiết tri trí 
và các loại trí phi thường khác nhu thế nào nhưng điều đáng 
nói là kinh không đề cập đến bất cứ điều gì lạ thường về thân 
vật lý của Đức Phật. Đức Phật chỉ phô bày nét đặc biệt phi 
thường của thân ngài ở tuần lễ thứ tư sau khi Giác Ngộ. 

Chúng ta biết sau khi đạt đến Giác Ngộ, tuần lễ đầu 
ngài tiếp tục ngồi dưới cội Bồ Đe, nhập vào trạng thái tịnh 
lạc của Niết-Bàn. Suốt tuần lễ thứ hai ngài đứng nhìn không 
chóp mắt vào chỗ ngồi (bồ-đoàn) của ngài. Ngài dành tuần lễ 
thứ ba để bước tới bước lui theo hướng đông-tây. Trong tuần 
lễ thứ tư, ngài suy nghĩ về Pháp-Vi-Diệu (AbhửầamrmỷYầ khi 
ngài suy xét đến bộ Patthãna, ngài có được co hội để vận 
dụng trí tuệ lên đến tột đỉnh của nó. Theo Chú giải, lúc đó 
toàn thân của Đức Phật phát ra những tia hào quang sáu màu, 
đó là, xanh, vàng, đỏ, trắng, cam và sự rực chói. Sau tuần lễ 
thứ tư, Đức Phật dùng bảy ngày dưới gốc cây Ajapala, bảy 
ngày khác dưới cây Kyee gần hồ Muncalinda và bảy ngài 




84 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


khác dưới cây Linlun. Như vậy, ngài đã trải qua 21 ngày 
trong Thánh Quả Định (phcdasamãpatũ). 

Bài Pháp Đầu Tiên và Bát Niá Bàn 


Năm mươi ngày sau sự giác ngộ tối thượng, Đức Phật 
đã đi đến Vườn Nai gần Benares và tại đây, vào ngày trăng 
tròn tháng Sáu, ngài thuyết bài pháp đầu tiên hay còn gọi là 
Kinh Chuyến Pháp Luân (DhammaccứàapơvattcmaSutta) cho năm 
vị Kiều Trần Như cùng các hàng chư thiên và phạm thiên. 
Sau đó, suốt bốn mươi lăm năm ngài đã lang thang khắp xứ 
sở để giảng pháp, và đến năm 80 tuổi ngài nhập diệt tại 
Vườn Cây Sala gần Kusinara. 

Bằng Chứng Lịch Sử 

Sự mô tả trên về Đức Phật chỉ ra cho chúng ta thấy 
rằng ngài là một con người đích thực, nhờ nỗ lực chon chánh 
mà trở thảnh Bậc Toàn Giác; hơn nữa còn có những ghi chép 
rõ ràng về danh tánh của cha mẹ ngài, về xứ sở, nơi chốn 
ngài đạt đến sự Giác Ngộ, thuyết bài pháp đầu tiên, nhập 
diệt, và v.v...Tat cả những sự kiện và ghi chép từ các nguồn 
khác nhau này tạo thảnh bối cảnh lịch sử về cuộc đời của 
Đức Phật. 

Những người có trí không đặt niềm tin vào bất cứ vị 
thầy nào mà nguồn gốc không rõ ràng. Họ chỉ bàn luận qua 




Mahasi Sayadaiv 


85 


loa về người ấy như một vị chư thiên hay Phạm Thiên có 
quyền lực vậy thôi. Còn đối với Đức Phật, nơi đản sanh, cha 
mẹ,..của ngài thì đều đã rõ. Vua A-dục đã cho dựng những 
trụ đá để đánh dấu những di tích lịch sử gắn liền với cuộc 
đời của Đức Phật. Đối với Giáo Pháp của ngài cũng thế, 
chúng ta biết được ngài đã thuyết bài pháp đặc biệt ấy ở đâu 
và cho người nào. Hơn nữa, chúng ta còn có những xá lợi 
của Đức Phật hỗ trợ thêm vào tính chất lịch sử của ngài và 
tính xác thực của giáo pháp. 

Xá Ld của Đức Phật 

Trong suốt 45 năm, Đức Phật đã lang thang khắp 
vùng Trung Ản Độ để thuyết giảng Giáo Pháp. Trên tấm bản 
đồ thế giới, vùng truyền giáo của ngài tưong đối nhỏ và thời 
gian cũng ngắn. Vì thế, con số những người được tiếp xúc 
với Đức Phật không lớn lắm. Cho nên, Đức Phật muốn rằng 
sau khi ngài nhập diệt những xá-lợi của ngài sẽ vỡ vụn ra để 
nhiều người sau khi thấy được xá-lợi ấy sẽ khởi lên những 
thiện ý. Đúng theo ước nguyện của ngài, sau khi hoả thiêu 0 
/hàộ^xá-lợi đã bể vụn thảnh từng miếng nhỏ. Thông thường 
đối với các vị Phật xuất hiện ở thời kỳ mà tuổi thọ của con 
người lên đến cả ngàn năm, như Đức Phật Ca Diếp (Kassapa) 
hoặc các vị Phật khác, chỉ một ngôi tháp duy nhất để an trí 
xá-lợi, nhưng trong trường họp của Đức Phật Gotama của 
chúng ta thì, do tuổi thọ của con người chỉ 100 năm, nên để 




86 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


nhiều người có được cơ hội chiêm bái, xá-lợi đã được an trí 
trong tám ngôi tháp. Người ta nói rằng thời Vua A-dục có 
tám mươi bốn ngàn ngôi tháp thờ xá-lợi như vậy. 

Kích Cỡ và Mảu Sắc củaXá-Lợi 

Xá-lợi của Đức Phật có những kích cỡ khác nhau từ 
cỡ hạt đậu cho đến cỡ hạt cải. Xá lợi cũng có những màu 
khác nhau, như vàng, trắng,.. .Chúng ta có thể xác định một 
vật thờ cúng của người Phật Tử có phải là xá lợi của Đức 
Phật hay không dựa trên những gì các bản chú giải nói về 
màu sắc, kích cỡ,.. .của xá-lợi. Như ở trên chúng tôi đã nói, 
xá-lợi của hai vị thượng thủ đệ tử của Đức Phật cũng như xá- 
lợi của các vị A-la-hán khác, chỉ là những miếng xương 
người bình thường mà thôi. 

Trộm Cắp 

Trộm cắp là một trong 44 loại phiền não. Kinh 
Sallekha nói: “Nhmgnguửkháccótheừ-ộmcaphạycm^bócnhmggì 
mà chủ nhân (của vật ấy) không cho. Chủng ta sẽ tránh xa việc trộm cắp. ” 
Quý vị nên thực hành pháp đoạn giảm (Saỉkkha đhamma) như 
vậy để giúp làm suy giảm những phiền não. 

Những người Phật tử thực hành theo lời dạy của Đức 
Phật một cách tín tâm luôn luôn giữ gìn ngũ giới, trong đó có 




Mahasi Sayadaiv 


87 


tránh xa sự trộm cắp. Bây giờ chúng tôi sẽ giải thích chi tiết 
giới thứ hai này. 

Hành động bất thiện đang được nói đến là adinnãdãna 
theo tiếng PãỊi mà nghĩa đen là lấy những gì chủ nhân của nó 
không cho. Dĩ nhiên trộm cắp này còn gồm cả việc lấy tài 
sản của người khác một cách lén lút hay lấy nó bằng vũ lực 
nữa. Luật Tạng giải thích rõ 25 loại trộm cắp mà người xuất 
gia phải tránh. Đe nói đủ về 25 loại ấy sẽ đưa chúng ta đi rất 
xa, vì thế chúng tôi sẽ chỉ mô tả những sự trộm cắp và sát 
sanh chính mà thôi. 

Trộm cắp là lén lút lấy những gì thuộc về người khác 
khi họ đang ngủ say không hay biết hay không canh chừng 
hay vắng mặt ở nơi khác. Lừa người mua bằng cách dùng 
cân điêu thước thiếu, hay đánh tráo một vật không giá trị cho 
người mua, bán vàng, bạc giả, không trả đủ tiền lương, 
không trả thuế,... không trả nợ, hay từ chối trả lại tiền hoặc 
tài sản được uỷ thác, và từ chối bồi thường bất kỳ sự thiệt hại 
hay mất mát nào mà mình là người phải chịu trách nhiệm. 
Tất cả những điều này tạo thảnh tội trộm cắp. 

Ăn cướp là dùng vũ lực để lấy tài sản của người khác. 
Tội này gồm cả sự hăm doạ và tống tiền hay tài sản, đánh 
thuế quá cao và bức thuế, tịch thu tài sản bất hợp pháp để 
thanh toán nợ, kiện tụng để được quyền sở hữu trái với luật 
pháp bằng cách làm chứng sai và tuyên bố sai sự thực. 

Có năm yếu tố cấu thảnh tội trộm cắp: 1. Mộtvãhạytài 
sản thuộc qựyầi sở hữu cm khác; 2. Biết người đỏ ìà chủ nhãn củavậtọỹ ; 




88 Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


3. Ỷãnhtrộmcẳphayăncưổp; A. Phạmvàotộỉtrộmcẳphayăncưởp. 5. 
Di chuyến thành côngvậ^ìiơytm sản ẩy v.v...yíội hành động sẽ tạo 
thành trộm cắp chỉ khi có mặt tất cả những phần tử cấu thành 
này. Neu lấy một vật không có chủ, đó không phải là tội 
trộm cắp. Ngay cả trong trường hợp tài sản ấy là của một 
người nào đó và nếu người lấy nghĩ rằng nó không có chủ 
hay rằng nó là của mình thì cũng không phải là tội trộm cắp. 
Nhưng khi một người biết rằng vật mình đã lấy là của người 
khác, y phải trả lại vật ấy hay đền bù tương xứng cho vật ấy. 
Bằng không, y đã phạm vào tội trộm cắp. Neu không có ý 
định trộm cắp, một người lấy vật của người khác do quen 
biết với chủ nhân, đó không phải là trộm cắp. Ngược lại thì 
đó là tội trộm cắp. Tuy nhiên nếu chủ nhân không muốn (mẩt 
vậtẩỹ), nó phải được hoàn trả lại cho y. Neu không hoàn trả, 
đó là một hành động trộm cắp. Còn về yếu tố thứ tư, được 
gọi là phạm tội trộm cắp hay ăn cướp dù người ấy tự mình 
làm hay bảo người khác làm hành động sai trái ấy. Lại nữa, 
được coi là phạm tội trộm cắp ngay khi một người lấy hay 
dời vật ấy sang chỗ khác với ý định trộm cắp. Người ấy có 
thể bỏ lại vật đó khi bị chủ nhân phát hiện nhưng điều đó 
cũng không làm khác đi được (tức vẫn phạm tội trộm cắp). Trong 
trường họp của một vị Tỳ-kheo, nếu vật đang nói có giá trị 
25 pyas, vị ấy vĩnh viễn không còn là thảnh viên của tăng 
đoàn nữa (nghĩa ỉà đã phạm tộiBấ-cộngtrụ). Đe lại vật đã trộm cắp 
vào chỗ cũ của nó cũng không gỡ cho vị ấy hết tội được. Vì 
thế, vấn đề quan trọng nhất là chữ “v.v...” sau khi dời chỗ (ở 




Mahasi Sayadaiv 


89 


ềềuUện cuối cùng, đỏ ỉà “Dichựỹếnthànhmngvậtấyhọỹtàisảnấyv.v... ”) 
vốn chỉ rõ những trường hợp trộm cắp mà không liên quan 
đến sự dời chỗ. Bạn cũng phạm tội trộm cắp khi bạn không 
trả đúng tiền lệ phí, đúng tiền công, đúng tiền tàu xe, v.v... 
hay khi ai đó đúng ra phải nhận được tiền của bạn nhưng đã 
mất hết tất cả hy vọng về điều đó. Neu toà án ra quyết định 
có lợi cho bạn trong trường họp tài sản mà bạn có được một 
cách gian lận, hay bất công do kiện tụng hay tranh chấp, bạn 
cũng phạm tội trộm cắp. Do đó, một hành động gọi là trộm 
cắp nếu nó hoàn thảnh năm điều kiện này hay khi nó liên 
quan đến việc lấy tài sản của người khác một cách lén lút 
hay do lừa đảo hoặc đe doạ. 

Trong Kinh Đoạn Giảm Đức Phật đã chỉ ra cho chúng 
ta thấy bốn phưong diện của sự thực hành đoạn giảm. Thứ 
nhất, bạn xác nhận rằng bạn sẽ tránh xa việc trộm cắp 
(saỉkỉẻiavãra). Thứ hai, bạn phải thường xuyên trau dồi những 
ý nghĩ, ý định,... không trộm cắp (cittuppãdỡvãra-phumgdiện 
ìàmtâm). Rồi bạn phải tránh con đường trộm cắp xấu xa bằng 
cách đi theo con đường không trộm cắp (pariỉỉamanavãra). 

Phưong diện thứ ba của thực hành đoạn giảm này dựa 
trên sự tránh né hay tiết chế. 

Kiêng Tránh (Virati) 

Có ba loại tiết chế, đó là, tiết chế do co hội (sampatta 
xiraã), tiết chế do tôn trọng lời cam kết giữ giới (samãdãmviratì), 




90 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


tiết chế do đã đoạn trừ điều ác (samuccheda virati). Sampatta 
virati là sự tiết chế không làm điều ác khi cơ hội phát sanh 
mà truớc đó không có bất kỳ sự cam kết giữ giới nào. Chú 
giải thuờng trích dẫn truờng hợp của Cakkana nhu một ví 
dụ. 

ở Tích Lan, một thanh niên tên là Cakkana có lần đi 
vào rừng để bắt một con thỏ, vì theo lời khuyên của thầy 
thuốc, phải có thịt thỏ tuơi làm thức ăn mới chữa đuợc bịnh 
cho nguời mẹ của anh ta. Nhìn thấy anh ta, con thỏ phóng 
chạy nhung bị vuớng vào một bụi dây leo. Cakkana bắt đuợc 
con thỏ và thoáng nghĩ đến việc giết nó. Nhung anh ta suy 
xét thấy rằng nếu vì mẹ mình mà giết một con vật nhu thế 
này thì thật là không họp. Vì thế anh thả con thỏ ra, trở về 
nhà anh long trọng tuyên bố, “TTieoửíhiắíbiấcmtôị tôỉchưatừng 
một dứng sanh nào trong cuộc đòi mình. Do lă chân thực này cầu mong 
cho mẹ tôi được ìàĩỏi bệnh!” Mẹ anh ta ngay lúc ấy hết bịnh, đuợc 
khoẻ mạnh. Trong câu chuyện này Cakkana không cam kết 
thọ trì giới truớc đó. Vì thế khi bắt đuợc con thỏ, anh có ý 
định giết nó. Nhung sau khi suy nghĩ anh thả con vật ra. Sự 
tiết chế không sát sanh, trộm cắp hay nói dối, ... khi có một 
cơ hội hay một dịp để phạm này đuợc gọi là sampatta virati 
hay tiết thế do cơ hội. 

Samãdãna virati là sự tiết chế xuất phát từ việc tôn 
trọng lời cam kết giữ giới. Câu chuyện của một nguời Phật 
tử ở vùng núi sau đây là điển hình của truờng họp đang nói. 
Sau khi phát nguyện giữ giới truớc mặt Truởng lão 




Mahasi Sayadaiv 


91 


Buddharakkhita, anh đi cày mộng. Vì con bò anh thả ra sau 
khi cày không quay trở lại, anh trèo lên núi để tìm nó. Tại đó 
anh bị một con trăn quấn. Anh đã nghĩ đến việc chặt đầu con 
trăn với con dao mang theo. Nhung nhớ lại lời phát nguyện 
mà anh đã thực hiện tmớc một nhà su đáng kính. Quyết định 
buông bỏ cây dao thay vì buông bỏ lời nguyện, anh ném cây 
dao đi và đồng thời con trăn cũng buông anh ra và tmờn mất. 
Có thể nói đây là một tmờng hợp của sự tiết chế do một 
nguời biết tôn trọng lời cam kết giữ giới của mình. 

Samuccheda Virati muốn nói đến sự tiết chế liên quan 
tới chánh ngữ, chánh nghiệp, và chánh mạng của Bát Thánh 
Đạo. Từ sát-na loại tiết chế này đuợc thiết lập trên Thánh 
Đạo, nguời ta không còn có uớc muốn sát sanh, trộm cắp và 
nói dối nữa. Nói khác hon, nguời ta không còn có sự ý thức 
đủ năng động để làm phát sanh tà ngữ, tà nghiệp, và tà mạng. 
Sự tiết chế của Thánh Đạo nhu vậy giúp một nguời loại trừ 
vĩnh viễn những khuynh huớng bất thiện. Vào thời Đức 
Phật, Khujjuttarã, một nữ tỳ của Hoàng Hậu Sãmãvatĩ, 
thuờng ăn bớt bốn trong số tám đồng tiền vàng mà hoàng 
hậu đua để mua hoa cho hoàng hậu. Một hôm, Khujjuttarã 
đuợc nghe pháp của Đức Phật và trở thành một bậc Thánh 
Nhập Luu. Từ khoảnh khắc ấy trở đi, cô đã dùng hết tám 
đồng (chứìéôngănbăbonđongnhưtrước) đế mua hoa và khi đuợc 
Sãmãvatĩ hỏi, cô không dấu giếm mà thú nhận sự thật. 

Nguời thực hành pháp Đoạn Giảm (Sallekha)ihQO nhu 
lời Đức Phật dạy sẽ phải giữ ít nhất là ngũ giới. Nguời ấy 




92 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


phải luôn luôn tránh xa sự sát sanh, v.v... Neu có thể, vị ấy 
phải hiến mình cho sự thực hành thiền minh sát để bứng gốc 
tất cả điều ác bằng sự tiết chế do đã đoạn trừ điều ác 
(scmuccheda vircứi) này. Chánh niệm thuờng xuyên về tất cả hiện 
tuợng sanh khởi ở sáu căn có nghĩa là sự tiết chế hay tránh 
xa điều ác. Chúng tôi sẽ giải thích thêm về điểm này. 

Không chánh niệm có thể làm sanh khởi những uớc 
muốn sát sanh, trộm cắp,.. .đối với những gì nguời ta thấy, 
nghe,.. .và nếu những uớc muốn này đủ mạnh, chúng có thể 
dẫn đến việc phạm tội sát sanh, trộm cắp thực sự. Còn đối 
với nguời hành thiền thuờng xuyên theo dõi mọi sự phát 
sanh từ sáu giác quan, nguời ấy chỉ biết có danh và sắc, sự 
sanh và diệt của chúng, không lạc cũng không khổ, vẫn ít có 
truờng họp khiến cho nguời ấy phải khởi lên uớc muốn sát 
sanh, trộm cắp,.. .hon. Nhu vậy sự tiết chế điều ác của nguời 
ấy đã đuợc bảo đảm. Khi minh sát trí phát triển đầy đủ nó sẽ 
dẫn đến Thánh Đạo Trí (trí ở mức Thảnh Đạo) Yằ. kể từ lúc đó 
nguời hành thiền hoàn toàn thoát khỏi uớc muốn nói những 
lời tà ngữ, làm những tà nghiệp và nuôi mạng một cách 
không chân chánh. 

Có thể nói ba loại tiết chế này nhằm mục đích chuyển 
huớng một nguời từ con đuờng sát sanh sang con đuờng 
không sát sanh, từ con đuờng trộm cắp sang con đuờng 
không trộm cắp,... 


Không Trộm cắp Để Nâng Cao Giá Tặ Tinh Thần 




Mahasi Sayadaiv 


93 


Những ác nghiệp sẽ dẫn đến một cuộc sống thấp hèn, 
tăm tối, trong khi những thiện nghiệp là động lực chính của 
cuộc sống cao thuợng, thánh thiện. Vì thế, Đức Phật nói rằng 
tránh xa trộm cắp đua đến sự nâng cao tinh thần của chúng 
ta. Những con nguời vô liêm sỉ thuờng nắm bắt mọi co hội 
để làm cho mình phát đạt và giành giật những địa vị xã hội 
bằng cách trộm cắp và ăn cuóp. Trái lại, chúng ta nên kiên 
quyết đi tìm một cuộc sống cao thuợng hơn bằng cách tránh 
xa sự trộm cắp. 

Đức Phật cũng dạy rằng không trộm cắp còn góp 
phần vào việc diệt các phiền não. Đây là phuơng diện dập tắt 
của không trộm cắp. 

Những nguời Phật tử nguyện thọ trì giới không trộm 
cắp phải nhớ rằng việc giữ giới của của mình là hoàn toàn 
phù họp với lời dạy của Đức Phật trong Kinh Đoạn Giảm; do 
đó các vị nên cố gắng trau dồi và hoàn thiện pháp hành của 
mình cho đến mức có thể. 

Quả Nghiệp của Trộm cắp và Không Trộm cắp 


Trong Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật dạy về quả nghiệp 
của trộm cắp và không trộm cắp nhu sau: 

‘ ‘Này các Tỳ-kheo, do thuờngxuyên trộm cắp, mộtngưă cỏ thế bị đoạ 
vào địa ngục hay súc sanh giói hoặc ngạ quỷ giới. Nhẹ nhất, trộm cap 
cũng âm đến sự ton hại và mẩ mát tài sản. 




94 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Người tạo nghiệp trộm cắp sẽ phải chịu khổ trong địa 
ngục hoặc có thể tái sanh làm thú vật. ở một tỉnh nọ của 
Miến Điện, một người đàn ông lớn tuổi kia dù đã nhận món 
tiền trả nợ 40 Kyats của người ta nhưng lại phủ nhận điều đó 
và đòi người kia phải giải quyết món nợ. ông thề, “Nấi tôi 
không nói đÁngsựthục cầu cho tôi ìàm bò tong nhà của người vạy nợ này sau 
khỉ chết. ”Người vay nợ túng thế phải trả cho ông ta 40 Kyats 
khác. Sau khi chết, người cho vay phải tái sanh làm con bò 
trong nhà người vay nợ trước đây. Điều này được xác minh 
bởi sự phản ứng của con vật khi đứa con gái của người chủ 
nợ (giờỉàconbò) gọi nó bằng tên thường gọi của ông ta. Vì thế, 
rất nhiều người tin câu chuyện này là đáng tin. Người trộm 
cắp hay ăn cưóp cũng có thể phải tái sanh làm quỷ đói và 
chịu nhiều đau khổ. Neu nhờ một thiện nghiệp nào đó người 
ấy được sanh trở lại cõi người, tài sản mà người ấy ky cóp 
rất dễ bị tấn công. Trong khi, quả nghiệp của không trộm cắp 
là những gì trái lại với những điều vừa kể, chẳng hạn như 
được tái sanh trong thiên giới và khi trở lại cõi người, sự 
giàu có của người ấy luôn bền vững không gì có thể huỷ hoại 
được. 

Trên đây là những quả nghiệp của trộm cắp và không 
trộm cắp đề cập trong Tam Tạng PãỊi. Các bản chú giải của 
Tiểu Tụng {Khuddakapãthà) và Như Thị Thuyết ựtivưtlaka) cũng 
nêu ra mười một lợi ích của không trộm cắp, đó là, sống 
sung túc, dồi dào tài sản, thành tựu mọi ước nguyện, gia tăng 
tài sản, không bị năm kẻ thù đe doạ đến sự an toàn của tài 




Mahasi Sayadaiv 


95 


sản, quyền sở hữu tài sản không bị tranh chấp, nghĩa là, 
quyền sở hữu không ai có quyền tranh đoạt, có địa vị cao và 
khả năng lãnh đạo, đuợc an vui và hạnh phúc. 

Năm kẻ thù đe doạ đến sự an toàn của tài sản là vua 
chúa hoặc nguời cai trị, trộm đạo, nuớc trôi, hoả hoạn và con 
cháu phá sản. ở đây, khi nói vua là một trong những kẻ thù 
đặt ra một sự đe doạ cho sự an toàn kinh tế của chúng ta 
chúng tôi chỉ muốn nói tới những vị vua vô đạo đức mà thôi. 
Thông thuờng thì những vị vua tôn trọng luật pháp sẽ giúp 
thúc đẩy sự thịnh vuợng kinh tế của nguời dân. Những nguời 
tránh xa sự trộm cắp sẽ không phải bị mất mát tài sản do 
hành động của những vị vua vô đạo, hay bị trộm cắp, lửa 
cháy, nuớc trôi, và họ cũng không sợ phải để lại tài sản cho 
con cháu không xứng đáng trong những kiếp sống tuong lai. 

Lẽ tất nhiên những quả nghiệp của trộm cắp sẽ nguợc 
lại với quả nghiệp của không trộm cắp. Chúng ta có thể tóm 
tắt những quả nghiệp của trộm cắp như sau: người tạo 
nghiệp trộm cắp sẽ bị nghèo, đói và khốn khó dù có làm việc 
quần quật cả ngày, kinh tế phá sản, tài sản bị tiêu hoại do 
năm kẻ thù, địa vị xã hội thấp và gian khổ, thiếu thốn trong 
cuộc sống hàng ngày. 

Thực Hành Đe Nâng Cao Cuộc sống 

Vì thế mọi người nên tránh trộm cắp để nâng cao địa 
vị xã hội và sự thảnh đạt trong cuộc sống của mình. Và cũng 




96 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


vì cùng một lý do trên mà chúng ta phải tìm cách diệt bốn 
mươi ba ác bất thiện pháp khác như sát sanh, làm hại,.. .đã 
được đề cập trong Kinh Đoạn Giảm. Các ác pháp phải được 
trừ diệt bằng sự cam kết giữ giới cũng như qua việc hành 
thiền. Đe chiến thắng những ác bất thiện pháp, người hành 
thiền phải sử dụng đến như lý tác ý, thiền và Thánh Đạo Trí 
(Arìyamagganãna). Trong bốn mươi bốn ác pháp, một số có thể 
bị đoạn trừ hoàn toàn ở mức Nhập Lưu Đạo, một số ở giai 
đoạn Bất Lai trong khi số khác chỉ có thể bị dập tắt khi 
chứng đắc A-la-hán thánh quả. 

Sự Diệt của Các PhiềnNão 

ở trung tâm thiền này, người hành thiền thực hành 
chánh niệm liên tục để vượt qua các phiền não. Phiền não 
sanh là do thiếu chánh niệm và cho dù chúng không sanh vào 
lúc thấy, nghe,...chúng vẫn có thể tìm được chỗ thoát ra 
trong lúc chúng ta mơ màng nhớ lại. Những phiền não như 
vậy được gọi là anusaya kikesã, hay phiền não ngủ ngầm 
trong mồi chúng ta. 

Với sự phát triển của định, người hành thiền thường 
giữ chánh niệm sẽ chỉ biết có thân và tâm hay danh và sắc 
trong trạng thái thai đổi không ngừng. Vào lúc đó vị ấy sẽ có 
một cái nhìn thấu thị vào bản chất vô thường, khổ, và vô ngã 
của chúng; và sự hiểu biết sâu sắc này sẽ không để lại chỗ 
trống cho tham, sân, và si. Vì thế những tham muốn bất thiện 




Mahasi Sayadaiv 


97 


như muốn sát sanh, trộm cắp,... bị dập tắt. Người hành thiền 
vượt qua được tham, sân, si khi họ có chánh niệm về chúng. 
Đây là cách vượt qua phiền não bằng sự đối nghịch hay nhất 
thời đoạn trừ (taảingq)ahãmJìkỷ^Wĩ, bỉ phần đoạn ửừ). 

Khi minh sát trí thảnh thục, người hành thiền đạt đến 
thánh đạo. ở giai đoạn Nhập Lưu, thân kiến, tà kiến, hoài 
nghi, và tất cả những tham muốn ác dẫn đến bốn cõi khổ bị 
dập tắt. Sau đó, ở giai đoạn Nhất Lai, người hành thiền yên 
trí đã diệt hoàn toàn những ác pháp thô kết họp vớt tham dục 
và sân hận. ở giai đoạn Bất Lai, vị ấy hoàn toàn thoát khỏi 
những hình thức vi tế của sự thiên hướng bất thiện, trong khi 
ở giai đoạn cuối cùng, với sự chứng đắc A-la-hán thánh quả, 
vị ấy được giải thoát khỏi mọi ác pháp có gốc trong hữu ái, 
ngã mạn và vô minh. Đe thảnh tựu sự giải thoát này, người 
hành thiền phải chánh niệm liên tục họp theo lời dạy trong 
Kinh Đoạn Giảm. 

Một số người có thể hỏi bài kinh Đoạn Giảm này có 
liên quan gì với chánh niệm? Tôi nghĩ, nếu họ thực sự hiểu 
bài kinh, họ không cần phải hỏi câu hỏi này. Mỗi sát na 
chánh niệm có nghĩa là người hành thiền đã thực hành pháp 
đoạn giảm ở mức cao nhất của nó. Dù những người không 
chánh niệm có sát sanh, trộm cắp ... người hành thiền 
nguyện sẽ tránh tất cả những hành động xấu nhờ luôn luôn 
chánh niệm ,.. .theo sau những gì họ thấy, nghe... 

Không chánh niệm có nghĩa là đang nuôi dưỡng tiềm 
lực cho những hành động xấu và chọn con đường lầm lạc (tà 




98 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


đạo) dẫn đến sát sanh, trộm cắp, và v.v... Mỗi khoảnh khắc 
chánh niệm đánh dấu một bước tiến trên sự phát triển tâm 
linh. Mới đầu, người hành thiền cũng chỉ là một kẻ phàm 
phu ngu mê, không biết gì về sự sanh và diệt của các hiện 
tượng tâm-vật lý. Nhờ chánh niệm họ phát triển được định, 
minh sát trí và sự hay biết về thân (sắc) như đối tượng của sự 
biết và tâm (danh) như chủ thể biết. Đây là bước thứ nhất. 
Bước thứ hai là sự hay biết về nhân và quả như chỉ là hai 
phương diện của thực tại. Ke tiếp, với những giai đoạn khai 
sáng tiếp theo sau có sự nhận thức rõ ràng về tính chất vô 
thường, khổ, và vô ngã,... 

Đó là những gì mà chính những hành giả ở đây tiết lộ 
với chúng tôi. Trong số họ, gồm cả nam lẫn nữ, đã có một 
cái nhìn đặc biệt rõ ràng (vào bản chất của sự hiện hữu có tính hiện 
tượng). Sáng nay một vị dullabha bhikkhu, đó là một vị Tỳ- 
kheo gia nhập Tăng Đoàn chỉ có tính cách tạm thời (xuấ^ 
gieo duyên) nói với tôi rằng vị ấy thực sự tôn kính Đức Phật vì 
sự hiểu biết Pháp sâu xa của vị ấy. Trước khi một người thực 
hành Pháp (Dhamma), kiến thức về pháp của người ấy còn hạn 
chế và chỉ dựa vào truyền thống. Sau một thời gian thực 
hành những chỉ dẫn của người thầy không còn tạo ra những 
ấn tượng và làm phát khởi sự thích thú như trước nữa. Chính 
sự thực hành đã khai sáng tâm khiến người hành thiền biết 
được bản chất của thực tại. 

Một vài người không biết điều gì đã tạo thảnh kinh 
nghiệm của người hành thiền. Họ nói rằng họ không thể nhó 




Mahasi Sayadaiv 


99 


hết những gì tôi dạy, do đó không nói rành mạch được bài 
giảng của tôi. Dĩ nhiên, có thể là tôi đã không giảng một điều 
gì đó để họ có thể hiểu rõ. Nhưng với các thiền sinh đã hành 
thiền và có kinh nghiệm sẽ thực sự hiểu những lời dạy của 
tôi. Có thể có những lời dạy khác không làm thoả mãn họ 
hoàn toàn. Đối với họ những bài pháp trau chuốt tỉ mỉ với 
những trích dẫn, những ví dụ, những ảnh dụ từ kinh điển sẽ 
không có giá trị nếu tách rời khỏi thực hành. Đe nói về bản 
chất của hợp thể thân-tâm hay về vô thường bằng ngôn ngữ 
kinh điển PãỊi đòi hỏi phải có những giải thích chi tiết cùng 
với những ví dụ nhưng đối với người hành giả đang hành 
thiền sự phân biệt giữa danh và sắc hay sự diệt của tất cả 
hiện tượng đã được vị ấy xác chứng ở từng sát-na chánh 
niệm. Vì vậy những hành giả này hiểu đúng được lời dạy của 
tôi và lượng định nó trên căn bản của sự kinh nghiệm. Đây 
quả thực là một bước tiến trên sự phát triển tâm linh của họ. 

Nhờ hành thiền vị hành giả thực chứng vô thường, 
khổ và vô ngã và đạt đến các giai đoạn minh sát trí 
ậipassanãnãna) khác nhau. Trong số đó, Sanh diệt trí 
(udạyabbaycmãm được xem là nổi bật. Vì ở giai đoạn 

này sự nhận thức rất nhanh lẹ; trí tuệ sắc bén; dường như 
không có gì mà (người ấy) không nhận thức hay biết được. 
Vị hành giả trải nghiệm những điều kỳ lạ, như thấy ánh sáng 
và tâm ở trong trạng thái cực kỳ ngây ngất... Cảm giác hoan 
hỷ không thể mô tả được này Đức Phật gọi là “amanmraã”, tức 
một sự hoan hỷ vượt xa tầm với của người bình thường. Tuy 




100 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


nhiên, hành giả cũng chỉ cần ghi nhận những giai đoạn tâm 
hoan hỷ này và từ bỏ nó để đạt đến Diệt Trí (bhahganãna). ở 
giai đoạn chứng diệt trí này đối tượng biết cũng như tâm hay 
luôn biết biến mất. Cái nhìn về hình thể con người với đầu, 
cổ, chân, tay,... của nó không tìm thấy đâu cả. Mọi thứ đều 
diệt mất và một cái nhìn thấu thị vào bản chất vô thường, 
khổ và vô ngã bắt đầu mở ra cho hành giả. 

Diệt trí được theo sau bởi các giai đoạn minh sát trí 
ậipassanãnãna) nối tiếp nhau khác, đó là, bố uý trí hay trí quán 
sự sợ hãi (bhayanãna‘W^^), quá hoạn trí hay trí quán sự nguy 
hiểm (ãđnavãmmìỀÊ-^), .. .mà chúng tôi đã đề cập trong một 
bài giảng trước. Sau đó, người hành thiền đạt đến Hành xả trí 
(sanỉihãỉvpekkhãnãm, một loại trí minh sát rất vi tế kéo 

dài trong khoảng hai hay ba giờ và được biểu thị đặc tính 
bằng sự nhận thức tự động, không cần nỗ lực, và xả. Trí này 
sẽ dẫn đến Thuận thứ trí, hay tuỳ thuận trí (ambmanãna, lỉẳ jll^ 
và rồi cuối cùng đến thánh đạo và thánh quả trí 
(ariycimaggq)haỉamm ở mức Nhập Lưu (Sotãpanna). 

Neu hành giả tiếp tục thực hành chánh niệm, hành giả 
sẽ kinh qua hai tầng thánh khác (NhẩLcdvàBatLaỉThánhE>ạo)yà 
cuối cùng đạt đến A-la-hán thánh quả, mục đích tối thượng 
của đời phạm hạnh. Như vậy, tiến bộ trên đạo lộ (giải thoát) 
đi đôi với sự chánh niệm liên tục và vì thế chúng ta phải thực 
hành chánh niệm để nâng cao tinh thần và chiến thắng cắc 
phiền não. 




Mahasi Sayadaiv 


101 


Ngày Mahasamaya (Đại Hội) 

Hôm nay là Ngày Mahãsamaya (Đại Hội), ngày mà 
chư Phật tử cử hành lễ trên khắp đất nước để tưởng nhớ bài 
Kinh Mahãsamaya do Đức Phật thuyết vào ngày Rằm tháng 
Sáu này. 

Trước tiên, về nguồn gốc của bài kinh. Vào ngày này 
năm trăm vị Tỳ-kheo dòng Sakya Thích Ca) đã hành 
thiền trong một khu rừng gần Kapilavatthu (Ca-tì-la-vệ) theo sự 
chỉ dẫn của Đức Phật và chính ngày ấy các vị đã trở thảnh 
những bậc Thánh A-la-hán. Vị Tỳ-kheo trở thảnh bậc A-la- 
hán trước đi đến để báo với Đức Phật về sự chứng đắc của 
mình. Nhưng ngay khi vị ấy sắp nói ra, vị ấy thấy một vị Tỳ- 
kheo khác đi đến và vì thế không thể nói về sự chứng đắc 
của mình. Khi 500 vị Tỳ-kheo lần lượt đi đến, không ai trong 
họ có thể nói được mục đích cuộc viếng thăm của mình cho 
Đức Phật. Điều này là do các vị không muốn để cho những 
người khác biết về sự hoàn thảnh (A-la-hản thảnh quả) của mình 
vậy. 

Một vị A-la-hán đích thực rất muốn chia xẻ kinh 
nghiệm giác ngộ của mình với người khác; nhưng không 
muốn những người khác biết được sự chứng đắc của mình vì 
thế vị ấy cố gắng giữ kín điều này cho đến mức có thể. Vị ấy 
không muốn để cho những người không phải là Tỳ-kheo 
khởi lên nghi hoặc về sự chứng đắc của mình. Có thể trong 
một số trường họp vị ấy phải tiết lộ thân phận khi bị một vị 




102 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Tỳ-kheo khác nài ép. Nhưng ngay cả trong trường hợp đó vị 
ấy cũng chỉ để cho họ biết một cách gián tiếp. Có lần, một vị 
Tỳ-kheo nọ mới từ bỏ gia đình để mặc vào tấm y vàng thánh 
thiện (mớixuẩtgia) và làm thị giả cho thầy mình là một vị A-la- 
hán. Một hôm người thị giả hỏi thầy mình rằng vị A-la-hán 
trông giống như thế nào. Tất nhiên vị ấy không biết được sự 
chứng đắc của thầy mình. Vị A-la-hán nói, “Thật khó mà 
biết được một vị A-la-hán là như thế nào. Ngay cả một vị sư 
từng phục vụ những nhu cầu cho một vị A-la-hán còn không 
biết được địa vị tinh thần của thầy mình đẩy. ” Như vậy, do 
không còn tính kiêu căng tự phụ, nên vị A-la-hán không tiết 
lộ sở chứng của mình. Neu các vị muốn để cho người khác 
biết những bí mật của mình, các vị chỉ làm điều đó vào cái 
đêm trước ngày nhập Niết Bàn mà thôi. 

Vì thế, không muốn để cho những người khác biết sự 
chứng đắc A-la-hán thánh quả của mình, 500 vị Tỳ-kheo đã 
không nói gì với Đức Phật mà chỉ ngồi yên lặng. Lúc bấy giờ 
các vị chư thiên và Phạm thiên đi đến để đảnh lễ Đức Phật 
và các vị tân A-la-hán. Có thể nói đó là một hội chúng rất 
lớn. Đức Phật lần lượt thông báo số chư thiên có mặt và sau 
đó thuyết những bài kinh đem lại lợi ích cho sáu loại cá tánh 
(tham, sân, si, tín, trí, ầm). Kinh nói rằng vào lúc chấm dứt thời 
pháp vô số chư thiên và Phạm thiên đã đạt đến giác ngộ. 


Brahmacariya Hay Phạm Hạnh 




Mahasi Sayadaiv 


103 


Đen đây chúng tôi sẽ nói về đề tài phạm hạnh 
(brcúmacciriya:^fĩ-dni^''iĩphạmhạnhhạytỉmhtinhhạíih). Theo Kinh 
Đoạn Giảm, chúng ta phải thực hành phạm hạnh dù những 
người khác có thể đắm chìm trong phi phạm hạnh. 

Con số những người không thể tránh những hoạt động 
tình dục có rất nhiều. Những ngoại lệ duy nhất là các vị Tỳ- 
kheo sống trung thành với giới luật và những nam, nữ cư sĩ 
cam kết giữ giới nhấn mạnh đến phạm hạnh nhu bát quan 
trai giới. Đa phần con người đều đắm chìm trong tình dục. 
Tuy nhiên, đắm chìm trong tình dục, nếu không phải là sự 
quan hệ tình dục thấp hèn, bất họp pháp, thì nó không phải là 
một hành động bất thiện giống nhu sát sanh, trộm cắp. 

Có hai loại phi phạm hạnh, đó là, phi phạm hạnh 
tương đương với quan hệ tình dục bất họp pháp (tà dâm) và 
phi phạm hạnh mà chúng ta không thể xem ngang bằng với 
tội tà dâm. Như vậy mọi người nên tránh những quan hệ tình 
dục bất họp pháp. Neu một nam cư sĩ không thể tránh được 
loại phi phạm hạnh thứ hai, nghĩa là không thể tránh loại 
hoạt động tình dục họp pháp, ngũ giới của vị ấy được xem 
như vẫn chưa hỏng. Còn nếu vị ấy tránh được nó thì đời 
sống tâm linh của vị ấy sẽ tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên, vị 
Tỳ-kheo thì phải tránh hoàn toàn mọi hoạt động tình dục. Bất 
kỳ sự ham thích trong tình dục nào đều có nghĩa là đời phạm 
hạnh của vị ấy đã bị vi phạm. Vì thế, có lẽ đoạn kinh này chủ 
yếu dành cho các vị Tỳ-kheo sống độc thân một cách nghiêm 
khắc. Tất nhiên nó cũng liên quan đến những người giữ tám 




104 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


giới hay mười giới hoặc bất kỳ giới nào nhấn mạnh đến 
phạm hạnh. Phạm hạnh được xem là pháp hành suốt đời của 
Đức Phật và các vị A-la-hán. Người cư sĩ thực hành phạm 
hạnh dù chỉ trong một ngày thì cũng có phần nào giới đức 
của Bậc Thánh trong ngày hôm đó. Cuộc sống của vị ấy 
được xem là rất cao quý và trong sạch. Neu không thể thực 
hành phạm hạnh trong sạch, vị ấy nên quyết tâm tránh loại 
quan hệ tình dục bất hợp pháp hay tà dâm. 

Kãmesumicchãcãm (Tà Dâm) 

Kãmesumicchãcãra là tà hạnh trong các dục hay gọi 
tắt là tà dâm. Tà dâm muốn nói đến các loại quan hệ tình dục 
dẫn đến sự vi phạm đạo lý truyền thống về hoạt động tình 
dục do các bậc hiền nhân có trí đặt ra. Có hai mươi loại 
người nữ mà người đàn ông không nên có những quan hệ 
tình dục với họ. Nói ngắn gọn, họ là những người nữ đang ở 
dưới sự che chở của cha mẹ và quyến thuộc, những người nữ 
đang ở dưới dự giám hộ của những người trong thị tộc hay 
bà con thân thích, những người nữ đang ở dưới sự bảo vệ 
của những người đồng môn của một tôn giáo, những người 
nữ đã có gia đình, những người nữ đã đính hôn và v.v... 
Người nam buộc phải tránh xúc chạm về tình dục với những 
người nữ như vậy. Đối với những người nữ đã có gia đình 
cũng thế, không nên có những quan hệ tình dục với bất cứ 
người đàn ông nào khác hơn chồng của mình. Nói chung, 




Mahasi Sayadaiv 


105 


người nam hay nữ nào vướng vào những quan hệ bất chính 
này đều được xem là đã phạm tội tà dâm, vì thế mọi người 
cần phải tránh phạm vào giới này. 

Brahmacariya 

Brahmacariya hay phạm hạnh (hạrầsốngđờithmhtịnh) là 
sự kiêng tránh tất cả mọi hoạt động tình dục bất kể là họp 
pháp hay không họp pháp. Các vị Tỳ-kheo, sa-di và tu nữ 
phải hành phạm hạnh này suốt đời. Riêng người tại gia cư sĩ, 
trong những ngày giữ bát quan trai giới hay các giới cao hơn 
khác, cũng phải thực hành nó. 

Cũng như trường họp của sát sanh, và trộm cắp, trong 
Kinh Đoạn Giảm Đức Phật dạy rằng chúng ta phải thực hành 
phạm hạnh cho dù những người khác có thể đắm chìm trong 
phi phạm hạnh (phuongđệnđoạn^án); chúng ta phải trau dồi 
những tư duy về phạm hạnh hay thường xuyên nghĩ về đời 
sống phạm hạnh (phumgdiện ỉéỏi tâm). Sự quyết tâm này dành 
cho các vị Tỳ-kheo, Sa-di, tu nữ và nam nữ Phật tử đã phát 
nguyện sống cuộc đời giữ giới hạnh cao hơn. Những thiền 
giả khi nguyện giữ bát quan trai giới là đã cam kết giữ phạm 
hạnh trong một số ngày hay một số tháng hay trong suốt thời 
gian hành thiền vậy. Những người không thể thực hành 
phạm hạnh thì nên tránh những hoạt động tình dục phi pháp. 


Phưong Diện TránhNé 




106 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Giống như sát sanh,..., việc thực hành phạm hạnh 
cũng có nghĩa là tránh con đường ác (phương diện tránh né); góp 
phần nâng cao tinh thần (phươngdiệnhumgthưọng)Yầ dẫn đến sự 
diệt của các phiền não (phương diện dập tẳ). 

Thật khó cho những người còn đang ham muốn tình 
dục thực hành phạm hạnh. Điều này là vì họ đã bị những 
phiền não dục làm cho mù quáng. Vì thế, chúng ta cần phải 
suy xét đến những ác dục này. Dính mắc vào các dục lạc có 
nghĩa là tâm đã bất tịnh. Tâm chúng ta đã bị sự ham muốn 
tình dục này thống trị và biến thảnh nô lệ. Chính vì các dục 
lạc mà chúng ta phải khổ đau, phải phạm những tội ác và đối 
diện với những sự trừng phạt. Chính vì tình dục, chúng ta đã 
tạo ra những ác nghiệp đưa đến những cõi khổ sau khi chết, 
chúng ta không thể giải thoát mình ra khỏi đời sống tình dục 
thấp hèn hay thoát khỏi vòng luân hồi. 

Neu một người sống một đời sống phạm hạnh trong 
sạch, địa vị tinh thần của người ấy rất cao. Hãy nhìn vào các 
vị Tỳ-kheo xem. Người ta kính trọng các vị Tỳ-kheo và cúng 
dường các món ăn,.. .bởi vì phạm hạnh thanh tịnh của vị ấy. 
Địa vị tinh thần của vị ấy sẽ còn cao hơn nữa nếu vị ấy có 
giới không bị sứt mẻ, có thiền định và trí tuệ. Vì thế, có thể 
nói giới tự nó là một dấu hiệu của đời sống cao quý và bảo 
đảm được sự kính trọng, quý mến, và hào phóng của người 
cư sĩ. Những vị Tỳ-kheo giới đức như vậy hiếm khi cần đến 
các thứ tứ vật dụng như đồ ăn, y áo, cốc liêu và thuốc men. 




Mahasi Sayadaiv 


107 


Do đó, mỗi lần có các vị sư lớn tuổi đến hỏi xin y áo, Tôi 
thường nói, “Thưasư,sởđsưbịthĩẩíthonyáonhưvầyỉàdosưthĩeugiới 
đk. Nẩi sư có gioz’ đk, Phật tử chắc chan sẽ củng đường y áo cho sư. Vì thế, 
sưhcy co gắng song theo ỉýtưỏng đạo đúc. ” Chính Đức Phật cũng đã 
đưa ra lời khuyên như vậy trong Kinh Akariikheyya, “Này các 
Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: Mong rằng ta được các vật dụng nhưy 
phục, các món ăn khất thực, sàng tọa và các dượcphấm trị bệnh! ’, Tỷ-kheo ấy 
phải thành tựu viên mãn gioz’ luật, kiên trì, nội tâm tịch fính, không gián đoạn 
Thiền ậnh, thành tựu quản hạnh, thkh song tại các trú xứ khàng tịnh.” Vì 
vậy, phạm hạnh trong sạch góp phần vào hạnh phúc vật chất 
và tinh thần trong kiếp sống này cũng như góp phần vào sự 
thăng tiến tâm linh trong vòng luân hồi cho đến khi chứng 
đắc Niết Bàn tối hậu. 

Những người cam kết sống phạm hạnh suốt đời nên 
thực hành nó một cách nghiêm ngặt. Nghiêm ngặt ở đây 
chúng tôi muốn nói theo nghĩa họ nên tránh không chỉ những 
hoạt động tình dục chính, như sự quan hệ tình dục có sự 
đồng ý lẫn nhau giữa hai người,.. .mà còn cả với những hoạt 
động tình dục nhỏ nữa. trong kinh Methuna (Dâm Dục) Đức 
Phật có nói đến bảy loại hoạt động tình dục nhỏ. 

Bảy Hoạt Động Tình Dục Nhỏ 

Có lần một người bà-la-môn tên lanussoni đã đi đến 
Đức Phật và hỏi ngài một câu hỏi. ông ta là một người đa 
văn, học rộng, và tinh thông ba tập Vệ-đà. Vào những ngày 




io8 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


ấy, các vị bà-la-môn thường hay đặt câu hỏi, thảo luận và 
tranh biện với Đức Phật. Những người theo Àn-Giáo ngày 
nay là con cháu của những người bà-la-môn thời ấy và vì thế 
lanussoni có thể được gọi là một học giả Hindu. ông đã hỏi 
Đức Phật rằng: “Thm Sa-môn Gotama, ngài có tự coi mình là mộtngim 
thực hmhphạm hạnh trong sạch không?” Sở dĩ ông hỏi câu hỏi này 
là vì ông xem Đức Phật không đủ tiêu chuẩn để được gọi là 
một brahmacãrĩ (người thực hmh phạm hạnh trong sạch). 

Thực bảnh phạm hạnh, theo nhu thánh điển Vệ Đà 
của họ mô tả, một người bà-la-môn phải giữ tình trạng độc 
thân cho đến khi 48 tuổi và hiến mình cho việc nghiên cứu 
ba tập Vệ-đà. ở tuổi 48 này, một số bà-la-môn đi khất thực 
để trả on cho thầy tổ của họ và sau đó trở thảnh các vị đạo sĩ. 
Một số đi đến nhà của các bà-la-môn có con gái đến tuổi có 
thể kết hôn được. Họ xin hỏi cưới những cô gái này nhằm 
duy trì dòng dõi của họ để đổi lấy những phước báu mà họ 
đã tích tập qua việc hành phạm hạnh trong suốt 48 năm. 
Những gia đình bà-la-môn muốn có được phước báu không 
tốn chút công nào sẽ vui vẻ gả con gái của họ bằng một lễ 
cưới. Tất nhiên, một sự dâng hiến nhu vậy sẽ là khó hiểu đối 
với những người Phật tử nhưng điều này không có gì đáng 
ngạc nhiên vì thỉnh thoảng chúng ta cũng nghe đồn rằng ở 
Miến người ta hiến tặng những người con gái cho một thầy 
lang tự cho là người của hoàng tộc để được chút danh lợi gì 
đó. Những người Bà-la-môn dâng hiến con gái là vì đức tin 
của họ nơi Thánh Điển Vệ-đà trong khi một số người Miến 




Mahasi Sayadaiv 


109 


cho con gái của họ đi là vì si mê. Những gì họ làm trong con 
mắt của chúng ta có thể là vô lý nhưng điều đó lại phát sanh 
từ niềm tin và hy vọng của họ. 

Khi sanh được một đứa con trai, người bà-la-môn tự 
xem như mình đã hoàn thành nhiệm vụ sinh sôi nẩy nở và 
một số lại trở thành đạo sĩ trong lúc đứa con trai của họ sẽ 
tiếp tục sống cuộc sống của một người gia chủ. lanussoni tin 
rằng chỉ những người, giống như những Bà-la-môn đã cam 
kết sống phạm hạnh trong suốt 48 năm này, mới tự gọi mình 
là người sống phạm hạnh (brahmacãn), một danh hiệu mà ông 
ta cho rằng Đức Phật phải bị phủ nhận, vì khi là thái tử Sĩ- 
đạt-đa, ngài đã hưởng thụ đời sống hôn nhân trong 13 năm 
vậy. 

Đức Phật trả lời rằng ngài là một brahmacãrĩ (nguời 
sổngphạmhạnh) đích thực. Rồi ngài chỉ ra bảy hoạt động tình 
dục nhỏ có khuynh hướng làm ô nhiễm và thoái hoá phạm 
hạnh. Bảy hoạt động ấy như sau: 

1. Có một số gọi là Sa-môn hay Bà-la-môn, tự tuyên 
bố sống Phạm hạnh một cách chon chánh, tuy 
không có hành dâm với nữ nhân, nhưng hưởng 
thụ được nữ nhân vuốt ve, xoa bóp, tắm, đánh 
phấn. Vị ấy thích thú, ước muốn, bị kích thích bởi 
nữ nhân. Những dam mê này là nguyên nhân của 
Phạm hạnh bị bể vụn, bị khuyết phạm, bị nhiễm ô, 
bị điểm chấm. Phạm hạnh của những người này 
không thanh tịnh, bị liên hệ, bị hệ lụy với dâm 




110 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


dục. Nó không góp phần vào sự giải thoát tinh 
thần của họ. Đây là hoạt động dâm dục nhỏ thứ 
nhất. Trong Tăng Chúng cũng vậy, người ta đồn 
rằng một số vị Trưởng lão đã để cho người nữ xoa 
bóp (massaged). Chắc chắn hành động này sẽ làm 
nho uế phạm hạnh của các vị. Thích thú khi xúc 
chạm với người nữ và bất cứ cố gắng nào để đạt 
được mục đích ấy đều có thể khép một vị Tỳ-kheo 
vào tội Tăng Tàn (Sanghãdisesa). 

2. Cười giỡn, cợt nhả với người nữ. Dù không có sự 
xúc chạm thân thể nhưng hành động có liên quan 
đến sự cười giỡn, chọc ghẹo, bông đùa quá mức 
với người nữ. Neu cuộc nói chuyện nhắc đến 
những sự khiêu dâm, vị Tỳ-kheo kể như phạm tội 
tăng tàn. 

3. Nhìn người nữ với sự thoả thích. 

4. Dù không thấy người nữ do cách tường, cách 
vách, hay màn che nhưng nghe được tiếng người 
nữ. Vị sa-môn hay Bà-la-môn lấy làm vui thích 
khi nghe người nữ cười, khóc, nói chuyện, ca 
hát... thì phạm hạnh của vị ấy đã bị ô nhiễm. Và 
ngày nay cách tìm kiếm dục lạc này dường như 
phổ biến hơn trước. Người ta có thể nghe giọng ca 
của những nữ ca sĩ ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, 
thích thú khi nghe giọng ca của người nữ như vậy 
vẫn là dam mê trong dục lạc nhỏ. 




Mahasi Sayadaiv 


111 


5. Hồi tưởng lại những lạc thú mà một thời đã trải 
qua với người nữ. Điều này đặc biệt liên quan đến 
những người lớn tuổi xuất gia sau khi đã đắm 
chìm trong các dục lạc trần gian lúc còn trẻ. 

6. Ghen tị với những người giàu đang hưởng thụ các 
dục lạc. Một sự ghen tị như vậy sẽ dẫn đến sự 
thoái hoá về phạm hạnh. Tất nhiên hoạt động tình 
dục này rất vi tế. Những hoạt động tình dục nhỏ 
từ số một đến số sáu liên quan đến kiếp sống hiện 
tại. 

7. Hoạt động tình dục nhỏ cuối cùng là mong muốn 
được tái sanh thiên giới do nhờ giữ phạm hạnh 
này. Theo đó việc giữ giới và phạm hạnh của vị sa 
môn hay Bà-la-môn chỉ cốt để được thọ hưởng 
dục lạc với các vị chư thiên trong kiếp kế và như 
vậy về căn bản không khác với mong muốn được 
hưởng một thời gian thoải mái của một vị Tỳ- 
kheo sau khi hoàn tục. Như vậy khát khao dục lạc 
thiên giới được Đức Phật mô tả như một hoạt 
động tình dục. Thực sự, mục đích của một vị Tỳ- 
kheo khi gia nhập Tăng Đoàn không phải để 
thành tựu hạnh phúc cõi trời mà là để giải thoát 
khỏi vòng sanh tử luân hồi. 

Bảy hoạt động tình dục nhỏ này, vị Tỳ-kheo cũng như 
nam cư sĩ giữ tám giới đều có thể phạm phải. Tất nhiên, 




112 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


những gì chúng tôi nói về sự ô nhiễm phạm hạnh của người 
nam cũng áp dụng như nhau đối với người nữ vậy. 

Trong bảy hoạt động tình dục nhỏ này, hai hoạt động 
đầu phần lớn dẫn đến sự phá giới. Năm hoạt động khác dù 
không đến nỗi đưa đến phá giới nhưng chúng có khuynh 
hướng làm ô nhiễm giới. Vì thế vị Tỳ-kheo nên, nếu có thể 
được, tránh cả bảy hoạt động này. Đối với những người 
không hành thiền có lẽ không thể thoát khỏi hoàn toàn 
những mong muốn hưởng thụ lạc thú cõi trời được. Ngay cả 
giữa những người hành thiền cũng vậy, sự mong muốn này 
đôi khi cũng lẻn vào tâm những người mà mục đích hành 
thiền của họ chỉ là để tránh rơi vào bốn ác đạo. Tuy nhiên 
nếu người hành thiền ghi nhận được mọi ý nghĩ và ước muốn 
liên quan đến các hoạt động tình dục nhỏ họ sẽ chiến thắng 
được chúng. Đối với họ điều này không khó gì hơn một 
người bệnh phải uống thuốc để chữa bệnh. Bằng sự quyết 
tâm vững chắc họ cũng có thể loại bỏ được những tư duy bất 
thiện liên quan đến tình dục. 

Những người thực hành phạm hạnh ngoài Phật Giáo 
xem việc tránh những hoạt động tình dục nhỏ này là điều 
không cần thiết; họ cũng không biết cách làm thế nào để vận 
dụng chánh niệm và suy xét để tránh nó. Vì vậy, những 
người thực hành phạm hạnh suốt 48 năm trong truyền thống 
Bà-la-môn chắc chắn không sao thoát khỏi những hoạt động 
tình dục nhỏ này. Cuộc sống hôn nhân của họ sau 48 năm 
thực hành phạm hạnh cũng làm cho họ trở nên không trong 




Mahasi Sayadaiv 


113 


sạch nữa. Đức Phật đã giúp cho Bà-la-môn lanussoni hiểu rõ 
những sự kiện này và cuối cùng ngài thêm rằng, chỉ sau khi 
đã hoàn toàn vuợt qua bảy hoạt động tình dục nhỏ ngài mới 
tuyên bố là bậc Chánh Đẳng Giác. 

Ân tuợng bởi những lời dạy của Đức Phật, Bà-la-môn 
lanussoni đã xin quy y và trở thành đệ tử của Đức Phật. 

Không chỉ Đức Phật mà các bậc Thánh A-la-hán cũng 
không liên quan gì đến những hoạt động tình dục nhỏ. Ngay 
ở giai đoạn Bất Lai (Anãgãmi), bậc thánh đã thoát khỏi ái dục. 
ở hai tầng thánh đầu cũng vậy, vị Tỳ-kheo thuờng không 
còn những hoạt động tình dục nhỏ này. Nguời tại gia cu sĩ 
cũng cần phải tránh chúng khi đang hành thiền hay giữ giới. 
Theo cách này, họ có thể nâng cao và làm cho phạm hạnh 
của họ thanh tịnh một cách hoàn hảo. 

Tôi vừa nói về những hoạt động tình dục nhỏ vì lợi 
ích của những nguời quan tâm đến việc thực hành phạm 
hạnh cao hơn. Riêng đối với phạm hạnh bình thuờng mà hầu 
hết mọi nguời hiểu theo chữ “brcầmacarìya”, bao lâu một 
nguời không hành dâm sự thanh tịnh của nó vẫn không bị 
ảnh huởng. Nguời tại gia cu sĩ không thể giữ phạm hạnh thì 
nên tránh xa sự tà dâm vì bất kỳ ai sống quá độ về tình dục 
đều phải trả giá đắt cho những việc làm ấy trong các kiếp 
sống tuơng lai. Theo lời dạy của Đức Phật trong Tăng Chi 
Bộ Kinh thì họ có thể phải đoạ vào bốn ác đạo sau khi chết. 
Và khi họ tái sanh lại làm nguời họ thuờng hay có nhiều kẻ 
thù. 




114 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Quả nghiệp của những người tránh tà dâm nên hiểu 
ngược lại với những gì đã nói. Chẳng hạn như, sau khi chết 
họ sẽ được tái sanh thiên giới, và khi trở lại làm người, họ 
không có kẻ thù mà còn có nhiều bạn tốt. 

Chú giải Tiểu Tụng (Khuáừảapãtha) Yầì^hư Thị Thuyết 
ậtivuttaka) có nói đến hai mươi quả nghiệp của phạm hạnh. 
Trong đó mười tám là đặc biệt đáng lưu ý: (1) Không có Mầù, 
(2) Không bị tái sanh vào bon ác đạo, (3) Không bị phanh thây, (4) Có the 
ìàm bất cứ ãều gì một cách công khai không sợ hãi, (5) Có thế nói thắng 
thừng không sợ hã, (6) Đnợc mọi ngwờiyêu men, (8) Đời sống ^đnh 
hạnhphúc, (9) cỏ Sỉ dào của cải, (10) Đầyđủlụccăn, (11) cỏnhững 
thuộc tính cần thiểt OM ngwời nam hạynguử nữ, (Ỉ2) Không bị thiển, (13) 
Khôngbịchuyến^ă,(\A) Khôngbịxacáchngưmyêu,(15) ngủngongiac, 
(16) Khôngphải lo lẳngvềamăn, ảo mặc, ...,(17) không nóng tính, (18) 
Không cổ sự sợ hãi hay e thẹn. 

Trên đây là những quả lợi ích phát sanh cho những 
người tránh xa việc tà dâm khi giữ ngũ giới hoặc thực hành 
phạm hạnh trong sạch khi giữ bát quan trai giới. Tất nhiên, 
không cần phải nói, phạm hạnh suốt đời của những vị Tỳ- 
kheo còn phát sanh những lợi ích lớn hơn như vậy. 

Phạm Hạnh của Người Nam 

Trong thời kỳ Giáo Pháp của Đức Phật Ca-diếp 
(Kassapa), bảy vị Tỳ-kheo chính trực nọ thấy sự suy đồi đạo 
đức của các vị Tỳ-kheo cộng trú, đã quyết định sống ẩn cư. 




Mahasi Sayadaiv 


115 


Họ dùng một cái thang để leo lên đỉnh núi và rồi xô bỏ cái 
thang ấy, vì họ có chấp nhận hy sinh thân mạng để thực hành 
Giáo Pháp. Đúng thời, một vị Trưởng lão đắc A-la-hán cùng 
với các năng lực thần thông. Vị này đã dùng thần thông để 
bay đi khất thực và mời các vị sư còn lại dùng chung những 
món ăn mà mình xin được. Nhưng sáu vị kia từ chối vì họ tin 
rằng ăn như vậy sẽ làm cho họ ít sợ chết và làm giảm nhuệ 
khí tu tập của họ đi. 

Ngày kế tiếp, vị lớn tuổi nhất trong nhóm sáu người 
còn lại đắc Bất Lai Thánh Quả cùng với các năng lực thần 
thông. Và cũng nhu vị trước, vị này chia sớt thức ăn với năm 
vị kia nhưng họ từ chối để giữ cho việc thực hành Pháp được 
liên tục. Tuy nhiên, do chưa đủ các ba-la-mật cần thiết cho 
sự phát triển tâm linh, cuối cùng cả năm vị đều bị chết do đói 
và khát. 

Người ta có thể cho rằng do tinh tấn thái quá mà các 
vị Tỳ-kheo này phải chết sớm. Tuy nhiên nếu chúng ta xét 
trường họp của họ một cách khách quan, cái chết của họ 
không phải là một sự uổng phí mà là một lợi ích rất lớn đối 
với họ. Lẽ ra họ có thể sống đến hai mươi ngàn năm nếu 
không hành phạm hạnh, nhưng nhu vậy sẽ không có được lợi 
ích gì nhiều. Giờ đây nhờ sự thực hành phạm hạnh một cách 
nghiêm túc, họ được tái sanh thiên giới. Tại đây, họ ở lại 
không chỉ vài kiếp, mà suốt cả một thời gian dài từ thời Đức 
Phật Kassapa cho đến thời Đức Phật Gotama của chúng ta, 
khi mà tất cả năm vị đều đắc đạo quả A-la-hán. Ba vị A-la- 




Ii6 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


hán đầu là Dabba, Kumãrakassapa và Bahiyadãmáriya. Vị thứ tư là 
du dĩ ngoại đạo Sabhiya, người đã hỏi Đức Thế Tôn một số 
câu hỏi và đắc chứng A-la-hán. Vị cuối cùng là đức Vua 
Pukkusơti, đắc A-na-hàm sau khi nghe Đức Phật thuyết kinh 
Dhatmnbhcmga. Không lâu sau đó vị này bị bò húc chết, được 
tái sanh vài cõi Tịnh Cư Thiên và trở thảnh bậc thánh A-la- 
hán ở đó. Có thể nói sự thọ hưởng hạnh phúc cõi trời và 
chứng đắc A-la-hán Thánh quả của các vị là nhờ thực hành 
phạm hạnh khi làm Tỳ-kheo trong kiếp quá khứ đó. Như 
vậy, mặc dù các vị đã phải chết đói trong thời Đức Phật 
Kassapa, nhưng đó là một lợi ích lớn đối với các vị. 

Phạm Hạnh của Người Nữ 

Thời Đức Phật Kassapa có một vị Vua tên Má, vua là 
người chăm lo tứ sự cho Đức Phật. Vua Kiki có bảy người 
con gái tên: Samanĩ, Sarmmguttã, Bhikkhmi, Bhikkhudạyikã, Dhammã, 
Sudhcmmã, và SanghadayikcL Những cái tên (liên quan đến Pháp) 
này đã chỉ ra cho thấy lòng kính trọng rất mực của vua đối 
với giáo pháp của Đức Phật. Quả thực vậy, bảy nàng công 
chúa này cũng rất quý kính Pháp. Họ muốn được xuất gia 
nhưng đức Vua không cho phép. Vì thế, thay vì lấy chồng họ 
đã thực hành phạm hạnh trong hai mươi ngàn năm. 

Là con gái của một vị vua, họ lớn lên trong sự chăm 
sóc chu đáo của các nữ tỳ và lúc nào cũng có kẻ hầu người 
hạ. Họ không bao giờ phải lo đến chuyện cơm ăn, áo 




Mahasi Sayadaiv 


117 


mặc,.. .Vì không lấy chồng nên họ sống một cuộc sống rất 
thảnh thơi. Họ dùng hầu hết thời gian của họ để chăm lo 
những nhu cầu cần thiết cho Đức Phật. Mặc dù sống đến 20 
ngàn năm họ không hề cảm thấy nhàm chán và cũng chẳng 
bao giờ nghĩ đến việc hôn nhân mà chỉ thực hành phạm hạnh 
một cách vui vẻ. 

Do nhờ những công đức này họ đuợc huởng hạnh 
phúc cõi trời nhiều lần. Và khi tái sanh vào cõi nhân loại họ 
cũng đuợc sống một cuộc sống sung túc và cuối cùng trong 
thời Đức Phật Gotama của chúng ta họ có đuợc những trải 
nghiệm vô cùng quý báu. Trong bảy nàng công chúa thì 
Sumanĩ, nguời chị cả đã trở thảnh một bậc thánh A-la-hán và 
là một trong những vị đại đệ tử của Đức Phật. 

Câu Chiyện về Khemã 

Khemã mới đầu là chánh cung hoàng hậu của vua Tần- 
bà-sa-la, vua xứ Ma-kiệt-đà (Magadha). Khi Đức Phật ngự đến 
kinh thành Vuơng Xá (Rãjagaha) cùng với một ngàn vị A-la- 
hán, vốn là những đạo sĩ thờ lửa thuộc nhóm ba anh em Ca 
Diếp ở rừng ưu-lâu-tần-loa đã đuợc Đức Phật chuyển hoá, 
ngài đã đuợc đức Vua và quần thần gồm 12 ngàn nguời tiếp 
đón. Dịp này Đức Phật đã thuyết một bài pháp thích hợp và 
khi nghe xong, đức vua và hầu hết mọi nguời có mặt đều đắc 
đạo quả nhập luu. Ngày hôm sau đức Vua cúng duờng thức 
ăn đến Đức Phật và Tăng Chúng, đồng thời vua cũng hiến 




118 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


dâng khu vườn Trúc (Veỉuvam) để làm trú xá cho Tăng. Đức 
Phật đã trải qua hạ thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ bảy và thứ hai 
mươi trong ngôi chùa Trúc Lâm này và thỉnh thoảng trên 
bước đường hoang hoá ngài cũng ghé lại nơi đó. Trong khi 
Đức Phật ở đó đức vua đã tận dụng mọi cơ hội để viếng 
thăm và nghe những bài giảng của ngài. 

Tuy nhiên, chánh cung hoàng hậu Khemãcủa đức vua 
lại không màng tới việc đến thăm Đức Phật. Vì hoàng hậu 
rất xinh đẹp và hầu hết thời giờ của bà đều được dùng để 
trang điểm. Bà nghe rằng Đức Phật thường hay nói về cái 
đẹp của thể xác với sự rẻ rúng và vì thế, bà rất sợ và ngại 
ngùng không dám đến gặp bậc Đạo Sư. Nhưng đức vua, sau 
khi đã nếm được hương vị của Pháp, rất muốn chia xẻ nó với 
hoàng hậu. Đức vua nhỏ hơn Phật năm tuổi, và có thể đoán 
chừng rằng hoàng hậu vẫn còn trong những năm đầu của tuổi 
ba mươi với ít nhiều kiêu căng tự phụ nên không muốn nghe 
pháp. Do đó đức vua đã lập một kế hoạch để tạo ra sự gặp gỡ 
giữa hoàng hậu và Đức Phật. 

Vua nhờ các thi sĩ soạn ra những bài hát ca ngợi vẻ 
rực rỡ của khu vườn Trúc này và để cho đám hát rong hát. 
Các thi sĩ đã làm hết sức mình để vẽ lên một bức tranh toàn 
hảo của khu vườn. Bài hát của họ ca tụng sự hấp dẫn của 
vườn Trúc, mô tả nét hao hao của nó với Lạc Viên 
(Nandavana) trên thiên giới, những du khách đến thăm khu 
vườn, sự kinh ngạc và mê say của họ, chỗ ở của Đức Phật 
được thêm vào để làm tăng vẻ lộng lẫy của khu vườn, và 




Mahasi Sayadaiv 


119 


v.v... Tất nhiên là bài hát được soạn bằng tiếng PãỊi và có thể 
đã tác động một cách sâu xa đến tâm hồn những người nghe 
khi được hát bởi một ca sĩ tài năng với một chất giọng du 
dưong và biểu cảm. 

Bài hát này cũng được những cung phi mỹ nữ trong 
triều hát. Khi nghe bài hát, hoàng hậu trở nên háo hức muốn 
được đến thăm khu vườn. Thực tế thì không có gì hoài nghi 
về vẻ tráng lệ của khu vườn. Trước đây, chỉ thưởng ngoạn 
khung cảnh đầy cỏ cây hoa là của nó đã khiến người ta thích 
thú. Giờ đây, nó còn được tôn vinh với vẻ huy hoàng của 
Đức Phật, với những bài giảng Pháp của ngài, với những 
hành giả đang hành thiền và với các vị Tỳ-kheo đang an trú 
trong định. Thảo nào mà các vị chư thiên đều lấy làm thích 
thú khi đến viếng thăm nó và không hề cảm thấy nhàm chán 
khi được thấy Đức Phật và nghe những lời dạy của ngài. 

Sau đó hoàng hậu Khemã quyết định xin phép đức 
vua để đến thăm khu vườn. Vua rất hoan hỷ đồng ý nhưng 
với điều kiện là bà phải đến gặp Đức Phật. Đe tránh gặp Đức 
Phật, hoàng hậu chờ khi Đức Phật đi bát theo thường lệ mới 
đi đến đó. Bà vô cùng thích thú với vẻ đẹp của khu vườn. 
Lang thang hết chỗ này đến chỗ khác, bà nhìn thấy một vị sư 
trẻ đang nhập thiền dưới một gốc cây. Bà ngạc nhiên không 
hiểu tại sao một thanh niên trẻ trung nhu vậy lại hiến mình 
cho đời phạm hạnh, mà theo bà nghĩ, chỉ có ý nghĩa đối với 
những người già đã chán chê việc theo đuổi các dục lạc thời 
trai trẻ của mình. 




120 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Khi bà sửa soạn lui gót quay về hoàng cung thì những 
nguời tuỳ tùng nhắc lại lời chỉ dẫn của đức vua cho bà nhớ 
và duới sức ép của họ bà buộc phải đi đến huơng thất 
(Gandhahầ) của Đức Phật. Bà hy vọng rằng Đức Phật vẫn còn 
đi khất thực trong kinh thảnh chua về nhung sự đối đầu mà 
bà lo sợ đã không thể tránh đuợc. 

Khi vừa buớc vào chính điện, bà nhìn thấy một nguời 
con gái cực kỳ xinh đẹp đang đứng hầu quạt cho Đức Phật. 
Thực sự thì nguời con gái đó chỉ là một sáng tạo của Đức 
Phật (một hình ảnh do Đức Phật biến hoả ra). Hoàng hậu chua bao 
giờ thấy một nhan sắc đẹp nhu vậy truớc đây, có thể nói cô 
gái đó đẹp đến nỗi so với cô ta, sắc đẹp của hoàng hậu bị lu 
mờ hẳn đi và hầu nhu trở thảnh vô nghĩa. Những gì hoàng 
hậu vừa nhìn đã xoá tan sự hiểu lầm của bà cho rằng Đức 
Phật là nguời khinh thuờng những phụ nữ đẹp. Nó cũng là 
một cú đấm đập vỡ sự kiêu mạn và hão huyền của hoàng 
hậu. 

Trong khi hoàng hậu còn đang nhìn không chóp mắt 
vào cô gái, Đức Phật, bằng năng lực thần thông của mình, đã 
làm cho cô gái trở nên già cỗi ngay duới mắt hoàng hậu. Cô 
gái cứ già mãi, già mãi cho đến khi trở thảnh một bà lão chín 
muơi, với mái tóc bạc trắng, những chiếc răng gãy rụng, làn 
da nhăn nheo và xuơng xẩu lộ hẳn ra. Rồi bà lão ấy mất 
thăng bằng, đổ sụp xuống, rên rỉ và thở hổn hà hổn hển. 
Nhìn thấy cảnh tuợng này hoàng hậu bị chấn động sâu sắc. 
Bà trở nên ý thức rõ về tính chất bất tịnh và đáng nhòm gớm 




Mahasi Sayadaiv 


121 


của thân người, và cũng thấy ra rằng chính sự vô minh đã 
làm cho người ta đắm trước vào thân xác của họ. 

Lúc đó Đức Phật mới thuyết pháp cho hoàng hậu. 
Ngài bảo bà hãy suy xét trên tấm thân này. Tấm thân vốn 
được xem là đối tượng của sự đắm trước đối với những 
người vô minh bất chấp mùi hôi hám khó chịu của nó, bất 
chấp những vật bất tịnh của nó, bất chấp những thứ cặn bã 
của nó và tính dễ nhiễm những chứng bệnh đau đớn của nó. 
“Vì thế, nạy Hoàng hậu! Bà nên chú tầm trên tính chất đáng nhỏm gớm của 
thân này. Hậy nhàm chán nó. Thân của cô gã này trước đây cũng xinh đẹp 
như thân của bà Nhung ^ờđây nỏ đã trở nên đảng ghê tởm và thân của bà 
Mngthời rồi cmgsẽnhưthếmà thôi Doãỏbànên tránh đừngđếãẳm trước 
vào thân của ninh cũngnhưthân của bấìỳ một cà khác. Bà nên quản tính chấ 
vô thườngcủa các pháp. ” 

Tính chất vô thường của các pháp thường thoát khỏi 
sự ghi nhận của những người không chánh niệm về hợp thể 
thân-tâm vào sát-na sanh khởi của nó, và sống không suy 
quán với trí tuệ, tin rằng thân của một người lớn vẫn là một 
với thân khi còn thơ ấu của họ vậy. Đối với họ tâm cũng là 
một thực thể thường hằng, thậm chí đối với một số người 
tâm và thân chỉ là những phương diện của cùng cái ngã bền 
vững. Như vậy, chính con người có khuynh hướng nhận lầm 
tướng thường hằng này. Ảo tưởng này không những chỉ có 
đối với những người không suy xét đúng tự thân mà cả 
những người có thể mô tả thân, tâm và những thảnh tố của 
nó theo cách phân tích nữa. Nhưng đối với một hành giả 




122 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


thực hành chánh niệm liên tục sẽ không có những cái thấy về 
tay, chân, đầu, v.v..., khi họ phát triển định tâm. Họ chỉ thấy 
sự tan hoại trong từng sát-na của các hiện tượng cả chủ quan 
lẫn khách quan. Và vì vậy họ nhận thức rõ tính chất vô 
thường của thế giới hiện tượng cho chính mình. 

Ke đó, Đức Phật thúc giục hoàng hậu hãy quán bản 
chất của các pháp vốn không có bất kỳ tướng thường hằng 
nào này, vì chính sự không hiểu biết về nó là căn nguyên 
phát sanh tính quá mạn của bà. 

‘ ‘Vì thế, NàyHoàngHộuỉNhờnhìn thau suottữầ chấvô thuửignày, 
Msẽvượtquađmccộỉgoccủatíêumạn; nhờvuựt qua kiêu mạn, bàsẽsong 
trongbìnhyài. ” 

“Tựa như con nhện cứ chạy ngược chạy xuôi không ngùng trong cái 
mạng nhện mà nó đan nhưthếnào, cữngvậy, do tham ái, con người ta cứmãi 
ỉangthangvô đnh từUện hữu này sanh hiện hữu khác, không the gỡ mình ra 
khỏi vòng luân hoi y như vậy. Những ai từ bỏ được các dục lạc và thực hành 
Chảnh Pháp cỏ thế vượt qua âtợc tham ã này và tự giải thoát mình ra khỏi 
vòng trầm luân sanh tử. ” 

Các bản chú giải nói rằng sau khi nghe xong bài pháp 
của Đức Phật, Khemã đã đắc A-la-hán Thánh quả. Theo 
Apadãna, sau khi nghe xong những bài kệ của Đức Phật bà có 
được Pháp Nhãn, còn theo KinhMahãrùdãna, bà đắc A-la-hán 
thánh quả sau khi thực hành Pháp như một vị Tỳ-kheo Ni 
(bhikkhuni) trong khoảng một tháng rưỡi, ở đây Pháp Nhãn 
(Dhammacakkhu) có thể có nghĩa là nhập lưu thánh đạo trí 
(sotãpatămagganãna) hay bất lai thánh đạo trí (anãgãmimagganãna). 




Mahasi Sayadaiv 


123 


Chú giải Trưởng Lão Ni Kệ (Iherìgãtã) thì xem Pháp Nhãn là 
nhập lưu thánh đạo trí. Neu xét về sự xuất gia của bà thì có 
thể an toàn để nói rằng mặc dù bà không trở thảnh một bậc 
A-la-hán ngay lúc ấy, ít nhất bà cũng đã đạt đến tầng Thánh 
Bất Lai vốn giải thoát cho bà khỏi ái dục rồi vậy. 

Bất luận thế nào thì với sự đồng ý của đức vua, bà đã 
gia nhập Tăng Đoàn và được gọi là Trưởng lão Ni Khemã. 
Do bà nổi bật trong số các vị Tỳ-kheo ni về phương diện trí 
tuệ, nên bà đã được Đức Phật tán dương là Tỳ-kheo ni tối 
thắng về trí tuệ. 

Câu Chiyện về Trưởng Lão Ni uppalavanna 

SamamgLittã, người con gái thứ hai của vua Kiìd, trong 
thời Đức Phật Gotama của chúng ta tái sanh làm con gái của 
một thương gia ở kinh thảnh Sãvatthĩ Nàng được đặt tên là 
Uppalavama vì nước da trắng hồng giống màu của hoa sen. 
Câu chuyện của nàng được tóm tắt như sau: nàng là một cô 
gái xinh đẹp, có thể nói nàng đẹp đến nỗi các vua chúa và 
thương gia ở khắp cõi Ản Độ đều muốn cưới nàng làm vợ. 
Do có quá nhiều người đến cầu hôn, cha nàng bối rối không 
biết phải làm gì với đứa con gái duy nhất của mình. Vì thế 
ông đã hỏi thử xem cô có thích xuất gia không. Điều này phù 
họp với tiềm năng tinh thần mà nàng mang theo trong kiếp 
chót, vì thế nàng đã đồng ý và chính thức xuất gia tại một tu 




124 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


viện. Không lâu sau đó, nàng trở thảnh một bậc A-la-hán với 
các năng lực thần thông. 

Câu Chityện về Patàcàm 


BhiMhuni, người con gái thứ ba của vua Kữd, là Trưởng Lão 
NiPatàcàràiĩong thời Đức Phật Gotama của chúng ta. Câu chuyện 
của đời nàng được diễn thành kịch trên sân khấu và có lẽ rất nhiều 
người đã biết đến. Sau khi mất hết cha mẹ, chồng, con, nàng trở 
nên điên loạn và trong lúc đi lang thang vô định nàng tình cờ đi 
đến Kỳ Viên Tịnh Xá nơi Đức Phật đang thuyết pháp. Tại đây, 
nhất thời nàng được chữa khỏi bệnh điên và sau khi nghe xong 
bài pháp của Đức Phật nàng đắc đạo quả nhập lưu. Sau đó nàng 
gia nhập Tăng Đoàn và cuối cùng chứng đắc A-la-hán Thảnh 
quả. Nàng được tuyên dương là tối thắng về giới luật (Vỉnaya) 
trong hàng Tỳ Kheo Ni của Đức Phật. 

Câu Chityện về Kundalakesã Theri 

Người con gái thứ tư, Bhấỉéudạyấã trở thành con gái 
của một thương gia giàu có ở Vương Xá Thành (Rãjagaha). 
Nàng được gọi là Bhaddã Đem lòng yêu thương một tên 
tướng cướp mang án tử, nàng đã lo lót tiền để chuộc hắn ra 
và trở thảnh vợ của hắn. Một hôm viện lý do tạ ơn chư thiên, 
tên cướp đưa nàng lên một đỉnh núi cao. ở đó hắn đã lột hết 
nữ trang của nàng và quyết định giết chết nàng. May thay 




Mahasi Sayadaiv 


125 


nàng nhanh trí, xin phép hắn cho nàng được đảnh lễ lần cuối, 
với điệu bộ yêu thương say đắm nàng đã đánh lừa hắn đến 
bên bờ vực và xô hắn rớt xuống khe núi. Sau đó, sợ không 
dám quay về nhà của cha mẹ, nàng xin nương náu nơi trú xứ 
của các du sĩ ngoại đạo (paĩbbãjaka). Ngày xuất gia, thay vì cạo 
người ta đã nhổ từng sợi tóc của nàng khiến cho nàng phải 
ngàn lần đau khổ lúc đó. Những sợi tóc mới mọc của nàng 
sau đó xoắn thành hình chiếc vòng đeo tai (ear-rừig) và do đó 
nàng được tên là Kundalakesã (Tóc Quăn). 

Nàng học hết các giáo lý của ngoại đạo và đi du hoá 
khắp nơi, thách thức bất cứ vị đạo sư nào nàng gặp để tranh 
luận về tư tưởng hệ với nàng. Một ngày kia nàng gặp Tôn- 
giả Xá-lợi-phất, và bị vị này đánh bại. Từ đó Kunddakesãirở 
thành đệ tử của ngài và sau khi được nghe một bài pháp của 
Đức Phật, nàng đắc đạo quả A-la-hán. Thinh Văn Sử 
(Apadãna) có đề cập đến việc nàng chứng đắc Pháp Nhãn, sau 
đó xuất gia và đạt đến giải thoát, được Đức Phật tuyên 
dương là một bậc thánh A-la-hán chứng đắc nhanh nhất 
(Khippabhiỉkm). 

Câu Chiyện về Kisãgotami 


Dhammã, người con gái thứ năm của vuaẤ/Ảỉ trở thành 
con gái của một người nghèo ở kinh thảnh Sãvatíhĩ Do cha mẹ 
nghèo, nàng bị họ hàng bên chồng khinh miệt. Chỉ khi nàng 
sanh được một đứa con trai họ mới biểu lộ chút tình cảm. 




126 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Bất hạnh thay đứa con vừa sanh ra đã chết khiến cho người 
mẹ trẻ này khổ đau đến cùng cực. 

Ôm chặt đứa con đã chết vào lòng, nàng đi hết nơi 
này đến nơi khác để tìm phương thuốc cứu mạng cho nó. 
Theo lời khuyên của một bậc hiền trí nàng tìm đến Đức Phật 
xin được cứu giúp. Đức Phật bảo nàng hãy đi xin một ít hột 
cải từ một gia đình nào chưa từng có ai chết mang về cho 
ngài chữa bệnh. Nàng đi khắp nơi để tìm một gia đình nhu 
vậy nhưng tất nhiên là vô vọng. Mọi người đều ngạc nhiên 
trước lời yêu cầu của nàng và nói, “Sao chứ, hỡi cô gái khờ khạo 
kia! Biết bao nhiêu cải chấ đã xảy ra trong nhà của chủng tôi rồi, không thế 
nhớhấnoỉ.”ÌS\mng câu trả lời nhu vậy đã làm cho nàng vỡ 
mộng. Nàng nhận ra rằng không nhà nào chưa từng có người 
chết, rằng đứa con của nàng không chỉ là người duy nhất bị 
chết, rằng mọi người, mọi vật trên thế gian này đều phải chết 
như vậy. Vì thế, nàng mang xác đứa con vào để trong nghĩa 
địa và thốt lên những lời này. 

“Că chết không chỉ giới hạn trong một ngôi làng hạymộtđô thị. Nó 
không chỉ liên quan đến một gia tộc hạy một gia ãnh nào, mà chết ìà so phận 
chung của tấcả chủngsanh dùlà chư thiàihạy nhãn loại, qựyluậtvô thumg 
luôn chi phoi họ.” 

Người ta có thể hỏi là đối với một cô gái nghèo nhu 
Kisãgotami liệu có thể làm được một bài kệ có vần có nẽo và 
đúng văn phạm nhu thế được không. Mặc dù các nhà chú 
giải đã gán bài kệ trên cho Kisãgotami, song có thể nàng chỉ 
diễn đạt ý nghĩ của mình ra bằng thứ văn xuôi bình dị và rồi 




Mahasi Sayadaiv 


127 


được Đức Phật thi hoá nó mà thôi. Theo Thinh Văn Sử, bài 
kệ này cũng như hầu hết các bài kệ khác đều do Đức Phật 
đọc lên. Khi nghe nó, Kisãgotơmiăã trở thảnh một bậc thánh 
nhập lưu. Nàng gia nhập Tăng Đoàn, thực hành Pháp và 
không lâu sau đó đắc A-la-hán thánh quả. Nàng được Đức 
Phật tuyên dương là đệ nhất trong số những Tỳ-kheo Ni mặc 
phấn tảo y. 

Câu Chiyện về Dhammadirinã 


Sudhammã, con gái thứ sáu của vua KM trở thành 
Dhammaầrmã, vợ của Vừãkha, một thương gia giàu có. Vừãkha 
đắc Thánh quả nhập lưu cùng với đức vua Bimbừãrã (Tần-bà- 
sa-la) khi nghe bài pháp của Đức Phật nhân dịp ngài viếng 
thăm Vương Xá Thành lần thứ nhất. Sau đó chàng đắc đạo 
quả Bất Lai. ở giai đoạn Bất Lai này người hành thiền đã 
thoát khỏi sự luyến ái vào các dục trần. Anh không còn khao 
khát sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, hay sự xúc chạm 
về thân nữa. Vì thế ngày hôm ấy Visãìẻia trở về nhà, an nhiên, 
điềm tĩnh chứ không vồn vã với vợ nhu trước. Khi 
Dhammaărmã nhìn ra cửa sổ, nàng lấy làm ngạc nhiên. Những 
lần khác, cả hai thường mỉm cười khi gặp nhau nhưng giờ 
đây nàng nhận ra có một cái vẻ gì đó nghiêm nghị trên mặt 
anh ta. 

Nàng bước ra khỏi nhà để chào đón nhưng anh ta, 
thay vì tay trong tay với vợ nhu mọi khi, lại lặng lẽ đi vào 




128 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


nhà. Suốt bữa ăn anh cũng chẳng nói chuyện với nàng. Anh 
cứ lặng lẽ ăn hết bữa ăn khiến nàng càng lo lắng hon về thái 
độ lạ lùng của anh ta. Đêm đến thay vì ngủ với vợ nhu 
thuờng lệ, anh nằm ngủ một mình. Lúc này nàng thực sự 
hoảng sợ. Nàng ngạc nhiên tự hỏi không biết có phải anh ta 
phải lòng một nguời phụ nữ khác, hay một nguời nào đó đã 
chia rẽ nàng với anh ta, hay nàng đã làm điều gì xúc phạm 
tới anh. Suốt hai ngày nàng không nói gì cả, nhung đến ngày 
thứ ba, nàng không còn kìm chế đuợc nữa và thẳng thừng 
hỏi anh ta xem anh có vấn đề gì không. 

Visãkha nghĩ thầm, “Trải nghiệm tầm linh này là một vấn đề 
không ai ãỉợcphép tiểtỉộ cho người khác biấ. Nhưng ta không thế lãng tránh 
câu hỏi cm nàng Nẩi ta không trả ỉă, nàng sẽ vỡ tim ra mà chết ”LÚC đó 
anh nói với nàng, “NậychisaukhinghephápcmĐúcTheTôntôiđãcó 
một trải nghiệm siêu việt đảng kmh ngạc. Thông thường một người có được 
kinh nghiệm Bẩt Lai (Anãgãmi) nạy không còn có thế và cũng không thèm 
muốn nhmg thú vui như trước đây đã cỏ giữa tôi và chị nữa. Vì thế, với tấ cả 
tài sản mà chúng ta có, chị có the làn những ^ chị thích. Hãy xem tôi nhưmột 
người anh, tôi sẽ hài lòng với những đồ ăn mà chị cho. Neu chị không muốn 
sổngởđây, chị cỏ thếtrởvềnhà cha mẹ chị với tấcả tă sản này. Neu chị muốn 
ởlạiđạytlưp>vìtáigiá, tôisẽxemchịnhưchịgáicủatôivàchămsócchochị. ” 

Là một nguời phụ nữ thông minh, Dhammadinnã suy 
xét: “Mộtngườibìnhthưỏngsẽkhỏngbaogiờnóivớitanhưvây. Chẳcchan 
anh ta đã có những trải nghiệm siêu viậ thật rồi vậy. Thật tốt đẹp thay nếu ta 
cũng có nó. ”Lẽ ra nàng sẽ trở nên uu sầu nếu nàng nghĩ nguợc 
lại và tự nhủ, “Tại sao ta lạiphải chăm lo cho anh ta nếu anh ta không còn 




Mahasi Sayadaiv 


129 


màngđến ta nũa chứ? Ta cỏ thế dễ dàng Mấn âtợc mộtnguừi chồng khác cơ 
mà. ” Là một người phụ nữ có tầm mức phát triển trí tuệ cao 
nên nàng cảm thấy rất ấn tượng với những gì chàng nói và 
muốn được chia xẻ kinh nghiệm của anh ta. Vì thế nàng hỏi 
xem liệu kinh nghiệm ấy người phụ nữ có thể gặp được 
không. Khi được nghe rằng Pháp không có sự phân biệt giữa 
người nam và người nữ, nàng liền bày tỏ ước nguyện muốn 
được trở thảnh một Tỳ-kheo Ni. Visãkhayồ cùng hoan hỷ và 
đưa nàng đến trú xứ của Tỳ-kheo ni trên một chiếc kiệu 
vàng. Không lâu sau khi xuất gia nàng chứng đắc A-la-hán 
thánh quả. 

Sau khi chứng đắc, Vừãkha cỏ đến thăm nàng và đặt 
những câu hỏi sâu sắc, và Tỳ-kheo ni Dhammaănnãăầ. đưa ra 
những câu trả lời hết sức rõ ràng. Cuộc đối thoại giữa Visãkha 
và Dhammadỉnnã đã được ghi lại trong kinh điển PãỊi với tựa 
‘Kinh Phương Quảng’ (Cuỉavedaỉỉasưta)của Tmng Bộ Kinh. Sự 
diễn giải của nàng về một số điểm giáo pháp soi sáng đến 
nồi Đức Phật đã ban cho nàng danh hiệu đệ nhất về thuyết 
pháp trong số các nữ đệ tử của ngài. 

Visãldiã 

Sanghadayihã, người con gái thứ bảy của vua Kíki sanh 
làm Vừãkhã, người phụ nữ đã dâng cúng ngôi chùa 
Pubbarãma (Đông Viên Tự) cho Tăng. Năm lên bảy tuổi nàng 
đắc Nhập Lưu khi cùng với năm trăm người bạn gái được 




130 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


nghe một bài pháp của Đức Phật nhân dịp ngài đến thăm thị 
tứ của Bhaddiya. Sau đó nàng cùng với cha mẹ di chuyển về 
Sãketa theo lời mời của đức Vua Pasenaã. Đen tuổi truởng 
thành, nàng lấy con trai của phú hộ Migãrayà sống ở Sãvatthi. 
Nàng dâng cúng Đông Viên Tự đến Tăng và cúng duờng 
cháo cũng nhu bữa ăn sáng cho chu tăng mỗi ngày tại nhà. 
Ngoài ra, mỗi khi đến chùa nghe pháp nàng còn cúng duờng 
nuớc ép trái cây và thuốc trị bệnh cho các vị nữa. 

Trong bảy nguời con gái của đức vua Kiìd thực hành 
phạm hạnh, sáu nguời con gái đầu trở thảnh bậc Thánh A-la- 
hán và nhập Niết Bàn trong kiếp đó. Nguời cuối cùng, đó là 
Vừãkhã, trong thời Đức Phật Gotama của chúng ta không đắc 
đạo quả cao hơn. Nàng chết nhu một bậc Thánh Nhập Luu 
và hiện nay là hoàng hậu của thiên vuơng Sunimmita ở cõi trời 
Hoá Lạc Thiên (Nỉmmãnarcđ), cõi thứ năm của sáu cõi trời dục 
giới. Nàng sẽ đắc Bất Lai tại cõi này và lần luợt trải qua năm 
cõi Tịnh Cu thiên rồi Nhập Niết Bàn ở cõi sắc Cứu Kính 
Thiên (Akmittha) nhu một bậc thánh A-la-hán. 

Nhu vậy Visãkhã hiện nay đang là chánh cung hoàng 
hậu trong cõi trời Hoá Lạc Thiên. Thọ mạng ở cõi này là 
8000 tuổi tuơng đuơng với 2304 triệu năm trên địa cầu. Có 
lẽ thọ huởng lạc thú cõi trời trong một thời gian dài nhu vậy 
rồi cũng chán. Khi nàng chết nhu một bậc Thánh Bất Lai, 
nàng sẽ đi đến cõi thấp nhất trong năm cõi Tịnh Cu, đó là cõi 
Vô Phiền (Avihã), ở đây nàng trở thảnh một vị Phạm Thiên 
(Brcầma). Phạm thiên tuy không phải nguời nam cũng không 




Mahasi Sayadaiv 


131 


phải người nữ nhưng vẫn mang dáng dấp của một người nam 
uy nghiêm. Và Phạm Thiên thì đã hoàn toàn thoát các tham 
muốn nhục dục (dục ã). 

Thọ mạng của Phạm Thiên cõi Vô Phiền là 1000 
kappas (Mqy.-mộtchuỉỳầe^m). Từ Vô Phiền nàng sẽ đi đến Vô 
Nhiệt (Atappa), cõi Tịnh Cư (Suddhỡvãsa) thứ hai. Sau 2000 
kappas ở đó, nàng sẽ chuyển sang Thiện Hiện (Sudassana), cõi 
Tịnh Cư thứ ba, ở đây nàng sẽ sống trong 4000 kappas. Sau 
đó nàng sẽ sống 8000 kappas khác trong cõi Tịnh Cư thứ tư, 
đó là, cõi Thiện Kiến. Sau khi trải qua 16000 kiếp ở đây, 
nàng sẽ đi đến cõi Akanittha (SẳcCứuMnh Thiên), cõi Tịnh Cư 
cao nhất, và tại đây nàng sẽ nhập Niết Bàn sau một thọ mạng 
16000 kiếp. Như vậy tổng cộng thọ mạng của nàng ở cõi 
Tịnh Cư là 31000 Kappas. Điều đó có nghĩa là Visãkhã sẽ 
sống trong cõi Phạm Thiên trong 31000 kiếp trước khi đạt 
đến Niết Bàn. 

Chúng tôi giả định số phận sau khi chết của Visãkhã 
này trên thẩm quyền của chú giải bài kinh Đe Thích Sở vấn 
(Scảka-panha sưtta) trong Trường Bộ Kinh. Chú giải bài kinh 
này nói rằng cõi cuối cùng mà Sakka (vua trăĐe Thích) sẽ đi 
đến là Sắc Cứu Kính Thiên (Akanitthã). Thực ra thì chú giải 
không đề cập tới việc chứng đắc A-la-hán Thánh quả và 
nhập Niết Bàn của Sakka tại cõi đó. Nhưng sự hiện hữu của 
Sắc Cứu Kính Thiên loại trừ khả năng phải tái sanh hay 
chuyển đến một cõi nào khác và vì thế nó đã hàm ý sự chứng 
đắc A-la-hán thánh quả hay chứng nhập Niết Bàn ở đó vậy. 




132 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Đây cũng là số phận của những người hành thiền ở ba tầng 
đầu của thánh đạo và đi đến cõi Quảng Quả (Vehapphalaỹ hoặc 
Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ (Nevasamãĩãsamãyaíam). Chú 
giải này cũng nói rằng đây là số phận chung của vua trời Đe 
Thích (Saỉẻa) và Visãkhã 

Một số bậc thánh Nhập Lưu thích những lạc thú trần 
gian hay thích được thọ hưởng những quả cuar nghiệp thiện 
đã làm của họ. Họ ước mong những hạnh phúc thế gian, họ 
thích thú trong những hạnh phúc này và thường nhớ đến nó. 
Trưởng giả Cấp-cô-độc (Anãtqyindkỷ, tín nữ Vi-sa-kha 
(Visãkhã), Cuiarathadevữ', Mahãrathadeva^, Mekavamadeva, Sakka, 
và Nãgadattadeva - chú giải nói rằng bảy người này sẽ lần lượt 
đi qua sáu cõi trờ dục giới, sau đó an trú ở cõi sắc Cứu Kính 
(Akanitthậyò. nhập Niết Bàn ở đó. 


^ Vehapphala: One of the Brahma vvorlds of the Rũpaloka plane. Beings are 
born there as a result of developing the Pourth Jhãna (AbhS. chap. V., see. 3 
d). Anãgãmĩs born there reach Nibbãna vvithoutgoing elsevvhere (VbhA.522). 
(Một trong năm cõi Phạm Thiên sắc Giới. Những chúng sanh tái sanh cõi này 
là do quả của tứ thiền sắc giới. Các bậc Thánh Bất Lai (không đắc tứ thiền) 
cũng sanh và nhập Niết Bàn à đó chứ không đi đâu khác. 

^ Cũlaratha,- Một vị thiên tử à Cõi Đạo Lợi vượt xa Đế Thích về hào quang. (A 
devaputta in Tãvatimsa who excelled Sakka in glory. DhA.i.426) 

''Mahãratha. Một vị chư thiên ở cõi Đạo Lợi. Do kết quả của một thiện nghiệp, 
sự lộng lẫy của vị ấy vượt trội hơn Vua trời Đế Thích. ( A devaputta in 
Tãvatimsa. Asa result of hisgood deeds, he excelled in majestySakka himselT 
DhA.i.426; UdA.i.l99). 





Mahasi Sayadaiv 


133 


Tất nhiên, hiểu theo nghĩa đen lời dẫn trong chú giải 
về sự thọ hưởng các dục lạc của họ trong sáu cõi trời lần lượt 
như vậy sẽ là không đúng. Có lẽ, điều này chỉ muốn nói đến 
giai đoạn Bất Lai (Anãgãmi) ở một hoặc hai trong số các cõi 
dục giới và sau đó chuyển sang cõi Vô Phiền của Tịnh Cư 
Thiên (thuộcửthiầisacgiới)mà thôi. Một bậc Nhập Lưu như tín 
nữ Visãkhã không phải là bậc Nhập Lưu tối đa bảy kiếp 
(sattcúàhatuparãma), không phải bậc Nhập Lưu đi từ nhà này 
sang nhà khác (Koỉcữhkoỉa, bậc Gia Gia ) và cũng không 

phải là bậc Nhập Lưu Nhất Chủng Sanh (ekabyỉ). ở Miến 
người ta thường gọi vị ấy là Bonẩman, bởi vì vị ấy sẽ hưởng 
thụ mọi hạnh phúc cõi trời theo tuần tự từ cõi này sang cõi 
khác. Sở dĩ gọi ìkBommm là vì, theo các bản chú giải của 
Tương ưng Bộ Kinh và Nhân Chế Định (Puggalapannati), vị ấy 
sẽ lần lượt đi qua hết các cõi trời dục giới vậy. 

Pháp Tụ (Dhammasanganỳ, bộ đầu tiên của Tạng Diệu 
Pháp mô tả bốn giai đoạn của thánh đạo như bốn địa (bhữni). 
Các vị thánh đi qua bốn địa này cũng có thể được gọi là 
Bonzinzan. Nhãn hiệu này dành cho các bậc thánh trải qua 
bốn địa như vậy có vẻ thích hợp hơn bởi vì sự chứng đắc 
theo tuần tự của họ khác với số phận của bậc Nhập Lưu với 
bảy lần tái sanh. Bậc thánh Nhập Lưu tái sanh bảy lần và sau 
khi kinh qua ba thánh đạo cao hơn khác (Tư-M-hàm,A-m-hàm, và 
A-la-hản) sẽ đắc A-la-hán Thánh quả. Đây cũng là số phận của 
hai loại Thánh Nhập Lưu khác, đó là bậc Gia Gia và Nhất 
Chủng Sanh. Nhưng nếu chữ địa (bhũmi) chúng ta hiểu là bốn 




134 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


giai đoạn của thánh đạo, thời bậc Nhập Lưu đạt đến giai 
đoạn Bất Lai nơi một trong các cõi chư thiên, trải qua năm 
cõi Tịnh Cư (Sudđĩỡvãsa)Yầ đắc Niết Bàn trong cõi sắc Cứu 
Kính. Vị này được gọi là Bonzinzan có lẽ thích họp hơn do 
sự chứng đắc ba giai đoạn hay thánh địa của vị ấy theo tuần 
tự. 

Trên đây là những câu chuyện minh hoạ rõ quả 
nghiệp của phạm hạnh mà người nam hay người nữ thực 
hành. Những mẫu chuyện ấy chỉ ra cho chúng ta thấy phạm 
hạnh thanh tịnh sẽ dẫn đến những tiến bộ về vật chất và tinh 
thần nhu thế nào - được thọ hưởng hạnh phúc cõi trời, rồi từ 
thiên giới họ đi qua các cõi Tịnh Cư hay Phạm Thiên ra sao. 
Bắt đầu từ trạng thái bình thường của một kẻ phàm phu, lần 
lượt chứng đắc các tầng thánh và cuối cùng với A-la-hán 
thánh quả hay Niết Bàn là điều khả dĩ đối với người hành 
thiền vậy. 

Do đó, quý vị nên nguyện thực hành phạm hạnh thanh 
tịnh để nâng cao giá trị tinh thần và để làm giảm gớt hay dập 
tắt các phiền não. Những ai chỉ có thể giữ ngũ giới thì nên 
tránh tất cả mọi loại tà dâm. 

NóiDoi(Musãvãda) 

“Những người khác oó thế nói dối; nhưng ìà đệ tử của Đủt Phật, 
chủng ta sẽ tránh nói Si Chủng ta sẽ cam két thực hành đế ỉàm sựy giảm các 
phiền não nhưvậy. ” 




Mahasi Sayadaiv 


135 


Đây là lời dạy của Đức Phật. Trong đó chữ ‘musã’ là 
điều sai lầm và ‘vãda’\k nói; vì thế ‘musãvãda’\à nói điều sai 
lầm hay nói dối. Bạn là nguời nói dối nếu bạn phủ nhận thấy 
hay biết một điều gì trong khi thực sự bạn thấy hay biết nó. 
Có bốn yếu tố cấu thành tội nói dối, đó là, 1. ãều một người nói 
không hợp với sự thực, 2. Ỷđịnh đánh ỉùa người khác, 3. Môtảđiềuscẩìầm 
ỉàsựthựcvà 4. ìănỏiọỹđượcngưăkhảcchapnhậnnhưmộtsựthực. Đua 
ra một lời tuyên bố gồm bốn điều kiện này là một hành động 
nói dối có quả báo của nghiệp. Neu hành động nói dối ấy gây 
thiệt hại cho quyền lợi của nguời khác, nó có thể đua đến (tã 
sanh) trong các cõi khổ. 

Tính nghiêm trọng của nghiệp nói dối đuợc quyết 
định bởi địa vị tinh thần và đạo đức của nạn nhân bị đánh 
lừa. Tầm mức tinh thần của nạn nhân càng cao thì tội càng 
nghiêm trọng. Neu nạn nhân không có tu cách đạo đức, tội 
nói dối không nghiêm trọng. Tuy nhiên sẽ là một tội nghiêm 
trọng nếu nó gây nguy hiểm đến quyền lợi của nguời khác. 
Tội gây tai hại càng nhiều thì tính chất nghiêm trọng của nó 
càng lớn. về phuong diện nghiệp lực, nói dối không làm hại 
đến kẻ khác không nghiêm trọng. Theo các bản chú giải thì 
nói dối không đua đến tái sanh vào các cõi thấp. Tuy nhiên 
một nguời tốt nên hoàn toàn tránh nói dối. Thậm chí nguời 
ấy phải tránh cả việc nói dối để vui đùa nữa. 

Neu một nguời đến hỏi muợn bạn một vật gì đó của 
bạn và bạn không muốn cho nguời ấy muợn, bạn sẽ nói nhu 
thế nào? Neu bạn nói rằng bạn không có vật ấy trong khi 




136 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


thực sự là bạn có nó, bạn sẽ phạm tội nói dối. Nhưng đó 
không phải là một tội nghiêm trọng vì nó không gây thiệt hại 
cho người khác. Dĩ nhiên, dù là một tội nhẹ, nói dối cũng 
nên được tránh. Neu bạn nói thật rằng bạn không muốn cho 
mượn bạn sẽ nhận được thái độ không vui của người ấy. Dân 
thành phố có lẽ biết cách làm thế nào để đưa ra một câu trả 
lời thoái thác. Lời khuyên khả dĩ là có thể nói với anh ta rằng 
chúng tôi chỉ có đủ cho những nhu cầu cá nhân, rằng chúng 
tôi không có đủ để cho mượn hay chúng tôi không có dư vật 
ấy. Như vậy chúng ta nên tránh nói dối ngay cả trong những 
vấn đề vặt vãnh. Một người nói lời chân thực là người đáng 
tin cậy và giữ được lòng kính trọng rất mực nơi những người 
khác. 


Tầm Quan Trọng của Tính Chân Thật khi EXia Ra Bằng CMng 

Tôn trọng sự thật là điều rất quan trọng trong việc giải 
quyết một cuộc tranh luận. Trong một toà án so thẩm hay 
trong bất kỳ một nơi nào khác người làm chứng khi được 
thẩm vấn nên làm chứng một cách xác thực và đáng tin cậy. 
Một số nhân chứng thường hay nói dối và vì thế nếu người 
thẩm phán xử một vụ kiện dựa trên những bằng chứng không 
thật của họ, họ đã phạm một tội rất nghiêm trọng. Một bằng 
chứng giả mạo có thể dẫn đến sự tù tội, hay án tử cho một bị 
cáo trong một vụ giết người hay bị phạt tiền và bỏ tù trong 
những trường họp phạm tội khác. Điều đó có nghĩa là đã 




Mahasi Sayadaiv 


137 


đem lại một bất hạnh lớn cho người vô tội. Người thẩm phán 
tuyên án cũng không thoát khỏi tội. Trong một toà án sự 
phán quyết được dựa trên bằng chứng viện dẫn thay vì trên 
kiến thức cá nhân của người thẩm phán vốn được xem là 
không thích hợp. Đối với việc giải quyết những tranh luận 
trong Tăng (Sangha) cũng vậy phải được dựa trên sự trình bày 
của người làm chứng. 

Vì thế tính chân thật đối với người làm chứng hết sức 
quan trọng. Một bằng chứng giả mạo trong một bất đồng dân 
sự sẽ khiến cho người phân xử khó mà quyết định được một 
cách đúng đắn, và một quyết định sai lầm có thể gây thiệt hại 
lớn cho người chủ hợp pháp hay bên nguyên đơn và phần 
người nắm quyền chủ toạ cũng không thoát khỏi trách 
nhiệm. 


Thánh và Phi Thánh 

Khi được thẩm vấn như một nhân chứng, ta nên nói 
sự thật liên quan đến những gì ta đã thấy, đã nghe hay phát 
hiện, hay nói những gì ta biết. Nhân chứng cũng phải có sự 
chân thực khi khai những gì mình không thấy, không nghe, 
không phát hiện hay những gì mình không biết. Tám loại 
chánh ngữ này được gọi là Thánh ngữ bởi vì đó là những lời 
nói của Bậc Thánh. Ngược lại những lời nói dối được thốt ra 
bởi những người liên quan đến những gì họ đã thấy hay 
không thấy, nghe hay không nghe, phát hiện hay không phát 




138 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


hiện, và những gì họ biết hay không biết là Phi Thánh ngữ, 
tức những lời của người ác. 

Do vậy chúng ta nên tránh tám loại lời nói dối mà 
những người ác thường hành và hiến mình cho tám loại 
chánh ngữ được thực hành bởi các Bậc Thánh (Ariyavohãra). 

Cittuppãdavãra,v.v... 

Ke đến chúng ta nên tu tập pháp môn khởi tâm 
(dttuppãdavãra)ng\iĩ về sự tránh nói dối. Chúng ta nên tránh nói 
dối bằng pháp chân thật. Chúng ta phải quyết tâm nói sự thật 
để nâng cao tinh thần và để vượt qua phiền não nói dối (pháp 
môn tránh né, v.v...). Từ PãỊi cho chân thật là ‘saccã’, một từ đã có 
từ lâu trong ngôn ngữ Miến Điện. Nói lời chân thật có nghĩa 
là tránh xa sự nói dối vốn đưa đến các cõi thấp. Và nó cũng 
có nghĩa là sẽ lần lượt đạt đến các cõi trời, cõi Phạm Thiên, 
bốn tầng thánh, đó là, Nhập Lưu, Nhất Lai,.. .và mục tiêu tối 
hậu Niết Bàn, sự diệt tận của mọi khổ đau. 

QuảNghiệp 

Theo lời dạy của Đức Phật trong Tăng Chi Bộ Kinh, 
người nói dối có thể phải tái sanh vào các cõi thấp và nếu, 
sau khi thoát khỏi đó, được tái sanh lại làm người, họ có thể 
phải đối diện với những lời buộc tội giả dối. Tất nhiên quả 
nghiệp của tránh nói dối chỉ là ngược lại. Một người tránh 




Mahasi Sayadaiv 


139 


nói dối có thể được tái sanh cõi chư thiên và khi trở lại cõi 
nhân loại, họ sẽ không bị những lời buộc tội hiểm ác mà trái 
lại còn được quần chúng tín nhiệm. Các bản chú giải về 
Khudddakapãtha và Itivuttaka thường đề cập đến mười bốn 
quả nghiệp của nói lời chân thực. Mười bốn quả nghiệp đó 
là: ỉ)Miệngcómừthomgiongnhưmộtđũáhoasen, 2) cỏhànrăngtrẳng 
đẹp, 3) LănóicósửcmmhhapdơnâfỢcsựchúỷcmngwờikMc, 3) Lă 
nói có súc mạnh thụyảphục, 5) Có một nhãn cách khiển người khác mến 
thích, 6) các căn trongsáng 7) nội tâm điần ữih, không tán hạn, 8) không 
có tính kiêu căng tựphụ, 9) Luỡi mềm, mỏng và có màu đổ, ỉ 0) thân hình 
cân xúng không quả mập, 11) Ìàìông quả gầy, 12) hhông quả thấp, 13) 
ìẻiông quả cao, 14) có thỏi quen nói năng một cách rõ ràng và duyên dáng 

Miệng có mùi thơm, một hàm răng đẹp, lời nói có khả 
năng tạo được ảnh hưởng đến những người khác - đây là 
những thuộc tính mà mọi người ai cũng muốn có. Các căn 
trong sáng, một nội tâm điềm tĩnh, không tán loạn,... cũng 
vậy. 

Một thân hình cân xứng là ước muốn của mọi người. 
Nói lời chân thật sẽ không làm cho người ta có một thân 
hình quá mập hay quá gầy. về tầm vóc, nó cũng sẽ không 
làm cho người ấy cao hoặc thấp dị thường. Quan trọng 
không kém là khả năng nói rõ ràng và duyên dáng. Đôi khi 
những điều chúng ta muốn nói có thể là tốt nhưng nếu chúng 
ta không có khả năng diễn đạt rõ ràng, nó sẽ không được 
người khác chấp nhận. Một bài thuyết trình mà diễn đạt bằng 
lối quanh co luẩn quẩn, nhầm lẫn sẽ bị người ta bỏ ra ngoài 




140 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


tai. Một số diễn giả rất thảnh thực và những gì họ nói rất 
đáng chú ý nhưng cách họ nói lại hung hăng đến nỗi nó làm 
chói tai thính chúng của họ. Một số là những nhà diễn thuyết 
giỏi. Lối nói của họ rõ ràng, chính xác, có thứ tự và thú vị; 
kết quả là họ lôi cuốn được nhiều người và góp phần vào sự 
thành tựu mục đích của họ. 

Đây là những lợi ích của sự chân thật. Dĩ nhiên, 
những đối nghịch của chúng là quả nghiệp của nói dối. Mùi 
hôi phát ra từ miệng cuả một số người có thể là do thói quen 
nói dối trong những tiền kiếp trước của họ. Răng cộ mọc mất 
trật tự và không hoà hợp nhau của một số người, và v.v... 
cũng có thể nói là do nói dối. 

Những Lọi íchNgay Trong Hỉện Tại 

Hơn nữa, lợi ích của sự chân thật không chỉ chờ đến 
sau khi chết mà ngay trong kiếp hiện tại người ta cũng được 
hưởng nữa.Kinh nói rằng nghiêm trang nói lời chân thật có 
thể giúp một người đi được trên nước. Thời Đức Phật, vua 
Mahãkappina khởi hành cùng với một ngàn người theo ông 
đi xuất gia. Trên đường đi họ gặp ba con sông lớn sau khi 
nói lên lời chân thật về Tam Bảo - Phật, Pháp, Tăng. Chú 
giải nói ngay cả những móng chân ngựa của họ cũng không 
bị ướt khi đi qua sông. Câu chuyện chứng minh sức mạnh 
của lời chân thật này mặc dù nghe có vẻ huyền thoại đối với 
con người thời nay. Nhưng chúng ta phải xem xét câu 




Mahasi Sayadaiv 


141 


chuyện một cách hợp lý. Ngày nay chúng ta thấy các loại 
máy bay bay trên bầu trời, những con tàu vũ trụ bay quanh 
quả đất và các phi hành gia đáp đuợc trên mặt trăng. Neu 
những điều kỳ lạ này của thời đại chúng ta đuợc tiên đoán 
truớc trong thời Đức Phật, những nguời thời ấy chắc chắn sẽ 
gạt bỏ chúng nhu những chuyện thần thoại liền. Trong thực 
tế, câu chuyện của những nguời đi đuợc trên nuớc không 
hoàn toàn trái với lý lẽ thuờng tình nếu chúng ta chiếu cố 
đến khả năng cho rằng những thảnh tựu khoa học của thời 
hiện đại có thể đuợc so sánh với năng lực thần thông của 
những hành giả thời xa xua. 

Thuốc Chữa Độc 

Sự xác nhận một điều gì đó là đúng sự thật cũng có 
thể giúp loại trừ đuợc chất độc. Điều này đuợc xác minh bởi 
chuyện tiền thân Kmhaăpaya. Trong khi đến thăm nhà của 
Mcmadavya, một cu sĩ hộ độ cho mình, đạo sĩ KanhađpcyatYíấy 
con trai của anh ta đang nằm bất tỉnh do bị rắn cắn. Chủ nhả 
khẩn khoản yêu cầu ông giúp đỡ. Vị đạo sĩ nói rằng vì ông 
không biết làm thuốc trị bệnh, ông phải nhờ vào sự xác nhận 
sự thật để chữa. Và do đó ông đã nghiêm trang tuyên bố. 

“Tôi thực sự hoan hỷ làn một đạo ã chỉ trong bcy ngậy đau. Sau đỏ, 
trongnăm muxh năm tôỉããsongđởiphạm hạnh một cách khôngvui. Tụy vậy, 
đe không ngam nào biấ đuợc sự không vui của tôi, tôi chưa bao ^ờxa rời 




142 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


chảnh đạo. Do lă tuyên bổ chân thực này, cầu mong cho đứa bé sạch hảchẩ 
độc và hồi phục ìại sự song!” 

Tức thời phần thân trên của đứa bé sạch hết chất độc. 
Đứa bé mở mắt ra và kêu khóc, “Mẹoi, Giaoi”rồi rơi vào giấc 
ngủ trở lại. Người cha lúc đó tuyên bố như sau: 

“Tôi không thích bo thỉ hay ìàm những việc công đúc. Tôi không 
muốn nhìn thấy nhữngnguời ã khấ thực. Tuy vậy tôi vẫn bo thỉ đều đặn không 
đế cho nguử thọ nhận biết được sụ ác cảm của tôi đoi với việc bo thỉ. Do nhờ 
sự xác nhận sự thực này, cầu mong cho đúa bé dứt hết chất độc và song trở 
ỉại!” 

Chất độc từ phần thắt lưng trên thân đứa bé lúc này 
được hoá giải và đứa bé bật ngồi dậy. Lúc đó người gia chủ 
bèn bảo vợ mình hãy xác nhận sự thực một điều gì mà bà 
biết. Người phụ nữ nói rằng bà không dám làm như vậy 
trước mặt ông nhưng do sức ép của chồng bà thốt lên những 
lời sau: 

‘ ‘Con thân yêu oi, Mẹ Thông thưongyêu gì cha con hon thumg con 
ran đã can con đâu. Mongviệcxác nhận sự thực này khiển cho con thoát khỏi 
chẩ độc và hồi sinh ìạỉỉ ’ ’ 

Lúc đó đứa bé mới hoàn toàn thoát khỏi chất độc. Sau 
khi đứa bé hồi phục lại, cha mẹ đứa bé và vị đạo sĩ khuyến 
giáo lẫn nhau và từ đó người gia chủ bố thí một cách hoan hỷ 
và toàn tâm toàn ý; vợ ông ta đối xử với chồng một cách yêu 
thương hơn; và vị đạo sĩ thực hành pháp với lòng nhiệt thảnh 
hơn để rồi cuối cùng chứng được các bậc thiền và năng lực 
thần thông. 




Mahasi Sayadaiv 


143 


Câu chuyện này xem ra có vẻ không thể tin đuợc đối 
với các nhà khoa học. Nhung nó sẽ không bị nhạo báng bởi 
những nguời Miến đã từng chứng kiến một số nguời bị rắn 
độc cắn đuợc chữa lành chỉ do nhờ tụng đọc những bài kệ và 
kinh bảo hộ. 

Chữa Khỏi Bệnh 

Việc chữa khỏi bệnh nhờ sự xác nhận một lời tuyên 
bố chân thực đuợc đề cập trong Thanh Tịnh Đạo 
(Visuddhừmgga). Khoảng bốn trăm năm sau Đức Phật nhập 
diệt, ở Tích Lan (Sri Lanka) có một vị Tỳ-kheo gọi là 
Mahãmitta. Mẹ của vị Tỳ-kheo này đang đau đớn với một 
chứng bệnh có vẻ nhu là ung thu vú. Bà sai nguời con gái, 
cũng là một Tỳ-kheo Ni, đi đến con trai bà để xin thuốc. Tỳ- 
kheo Mahãmitta nói, “Vì Tôi không biả gì về thuốc thế gian, nâi tôi sẽ 
cho cô thuốc chân thật. ‘Ke từ khi xuấ gia đến nay tôi chưa tùng n hìn vào một 
ngưòinữnàovớitâmdâmđục.Donhờsựxácnhậnsựthựcnàycầumongcho 
mẹ tôi được bình phục! ’ Này chị, bây ^ờhãy trởvề nhà và Ẹp ỉại những gì tôi 
nói và xoa lên chỗ đau của mẹ. ” Vị Tỳ-kheo Ni đã làm như được 
bảo và người mẹ ngay lập tức khỏi bệnh. 

Chữa Bệnh Bằng Tinh Thần 

Câu chuyện có thể bị chế giễu bởi các bác sĩ tây y 
hiện đại vốn chưa từng thấy chỉ hành thiền thôi mà có thể 




144 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


chữa lảnh bệnh. Họ biết rằng vi trùng gây ra các chứng bệnh 
và để loại trừ những vi trùng này không cần thuốc men gì cả 
là điều khó tin đối với họ. Tuy nhiên việc xác nhận sự thực 
chắc chắn là một trong những phuơng pháp điều trị cho các 
chứng bệnh. Đó là một loại chữa bệnh bằng tinh thần, ở 
trung tâm thiền của chúng tôi có rất nhiều thiền sinh đã khỏi 
bệnh nhờ chánh niệm trên các cảm thọ khổ của họ. Một số 
bệnh nhân đã tham khảo ý kiến các bác sĩ và đuợc khuyên là 
nên mổ. Đe củng cố tinh thần truớc khi lên bàn mổ họ đã đến 
trung tâm thiền của chúng tôi và hành thiền trong một thời 
gian. Trong quá trình hành thiền năng lực định của họ phát 
triển và những chứng bệnh của họ tự động lặn mất. Sau đó 
họ đi tham khảo ý kiến bác sĩ trở lại; vị bác sĩ khám cho họ, 
thấy không có triệu chứng của bệnh nữa và lấy làm ngạc 
nhiên khi biết rằng chính thiền đã tạo ra sự chữa trị này. Có 
một số chứng bệnh khác đã đuợc chữa theo cách nhu vậy, 
chẳng hạn nhu loét dạ dày, đau bụng, cao huyết áp, đau 
đầu,.... Một hành giả bị điếc nhiều năm đã có thể nghe lại 
đuợc và có truờng họp chữa đuợc chứng viêm xoang suốt 
hai muơi năm. Tôn giả Mahãkassapa Mahãmoggalãna đã 
khỏi bệnh sau khi nghe kinh Thất Giác Chi (Bqịịhmga Sưtta). 
Đức Phật cũng vậy, đã vuợt qua một cơn đau đe doạ đến tính 
mạng của ngài bằng thiền. Do đó thật là họp lý để tin rằng có 
những cách chữa khác hơn dùng thuốc cho một số bệnh. 


Làm Mưa 




Mahasi Sayadaiv 


145 


Sự xác nhận một điều gì đó là sự thực cũng có thể làm 
cho trời mưa. Điều này được chứng minh rõ ràng trong 
Parittã về kiếp Đức Bồ-tát làm một con cá. ở đây có thể hiểu 
việc chữa lành thuốc độc và những chứng bệnh khác cũng 
như việc làm cho mưa rơi qua việc xác nhận sự thực chỉ có 
hiệu quả đối với những người tránh nói dối. Tiềm lực của sự 
thực sẽ chỉ thể hiện khi họ xác nhận một điều gì là sự thực 
liên quan đến cuộc sống riêng tư của họ mà thôi. 

VuaSutasoma 

Liên quan đến việc tránh nói dối, lòng tmng thành của 
đức Vua Sỉứasoma với những nguyên tắc của mình có thể 
được xem là đáng chú ý và đề cập đến ngài ở đây có lẽ là 
điều khá hợp lý. Đe phân biệt ngài với những người trùng 
tên với ngài trong các chuyện tiền thân, các bản chú giải 
thường nói về ngài như Mahãsutasoma. Tuy nhiên ở đây chúng 
tôi sẽ gọi ngài là Sỉứasomacho tiện. 

Porisãdaiĩong câu chuyện của Vua Sỉtíasoma được nhiều 
người Phật tử biết đến. Một số người còn xăm hình Porisãda 
trên thân của họ. Lúc ban đầu, Porisãdalà vua Brahmadaữacủa 
xứ Benares trong quốc độ Kãsi. Vì vua đã từng là một con quỷ 
ăn thịt người trong nhiều kiếp quá khứ, nên vua rất thích thịt 
và không bao giờ thiếu thịt trong các bữa ăn của ông. Nói 
chung thì con người ngày nay ai cũng thích ăn thịt, số người 




146 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


tránh ăn thịt trên thế giới này có rất ít. Chỉ những tín đồ đạo 
Hindu của Àn Độ được nổi tiếng như cộng đồng của những 
người không ăn thịt, còn ở các nước khác số người ăn chay 
rất ít. Các bác sĩ cũng khuyên thịt như một loại thực phẩm bổ 
dưỡng và tất nhiên lời khuyên của họ thích họp với sự mê 
thích ăn thịt của đa số mọi người. 

Kẻ Ăn ThịtNgưòi Bị Lưu Đày 

Vua xứ Benares này rất ghét những bữa ăn không có 
thịt và vì thế người đầu bếp của vua phải phục vụ món thịt 
cho vua hàng ngày. Một ngày kia lùng kiếm không ra thịt vì 
người ta không giết thú trong ngày cấm kỵ ấy. Người đầu 
bếp sợ bị trừng phạt nên đã đi vào nghĩa địa và cắt một 
miếng thịt nơi một tử thi mới vừa chết để nấu cho vua ăn. ở 
Ân Độ người ta có phong tục đưa xác người chết vào nghĩa 
địa ngay liền sau khi chết, nên đa số các tử thi còn tươi 
nguyên. Ngày hôm đó Đức Vua thấy món thịt rất thơm ngon 
nên đã hỏi người đầu bếp xem đó là loại thịt gì. Rasaka, người 
đầu bếp của vua không dám nói gì cả nhưng khi bị đe doạ 
giết chết, ông buộc phải tiết lộ sự thực. Thế là từ đó Đức Vua 
ra lệnh cho ông phải làm món thịt người này mỗi ngày. 
Rascảaăầ. giết chết những tên tử tù trong nhà tù để lấy thịt cho 
đức vua. Khi trong nhà tù không còn người bị kết án nào 
nữa, anh ta phải giết một người đàn ông bình thường mỗi 
đêm. Cuối cùng khi tục ăn thịt người của đức vua bị phát 




Mahasi Sayadaiv 


147 


hiện viên đại tướng cùng toàn dân đã trục xuất nhà vua ra 
khỏi đất nước. 

Porisãda, Kẻ Ăn ThịtNgưòi 

Đức vua rời khỏi quốc độ và cùng với người đầu bếp 
ông chọn nơi trú ngụ dưới một gốc gây đa lớn ở trong rừng. 
Từ đây ông đã giết những người lữ hành đi trên con đường 
rừng và sống nhờvthịt người do người đầu bếp nấu. Vì thế 
ông được gọi là Porisãda, fPon= ầịt nguôi, sãải= ỉé ăn), kẻ ăn 
thịt người. 

Một ngày nọ Porisãda trở về tay không, ông bảo 
người đầu bếp nhen lửa và bắc nồi. Người đầu bếp hỏi ông 
về thịt nhưng ông nói, “0! đừng h Chúng ta sẽ cỏ thịt thôi mả ” 
Rasaka rất hoảng sợ. Anh ta run rẩy nhóm lửa và bắc nồi lên 
bếp với nỗi lo sợ rằng phiên mình đã đến. Quả thật, Porisãda 
đã giết chết tên đầu bếp và nấu bữa ăn cho mình. Vì thế dân 
gian thường nói, khi không có gì để ăn, người thân nhất phải 
là vật hy sinh. 

Sau đó Porisãda còn lại có một mình, ông tấn công 
những người lữ hành đi ngang qua khu rừng và tự nấu các 
bữa ăn cho mình. Ngày nọ một người Bà-la-môn cùng đi với 
đám tuỳ tùng của mình rơi vào tay của Porisãda. Những 
người hộ vệ liều lĩnh đuổi theo, túng thế Porisãda vội nhảy 
qua hàng rào và bị một gốc cây nhọn đâm vào chân. Do bị 
thương nghiêm trọng, y đã buông bỏ người bà-la-môn và 




148 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


nằm nghỉ dưới gốc cây đa. Y cầu xin vị thọ thần giúp y chữa 
lành vết thương và hứa sẽ dâng cúng máu hiến tế của 101 vị 
vua nếu như lời cầu nguyện của y được thành tựu. Hồi còn 
nhỏ chúng tôi có biết một số điều về sự chữa lành của các 
thần linh (nats). Chẳng hạn một người phụ nữ nhà quê nọ cầu 
khấn thần linh để chữa bệnh cho đứa con của con của mình 
và hứa sẽ làm một cái gì đó để tạ ơn. Thực sự thì những vị 
thần linh này không thể chữa được bệnh nhưng do sự thiếu 
hiểu biết của người phụ nữ quê, mà đa số những phụ nữ ở 
thôn quê thường nương tựa vào các thần linh theo tín 
ngưỡng dân gian cổ xưa của họ mà thôi. 

Có lẽ, do bị thiếu ăn, vết thương của Porisãda đã 
nhanh chóng lảnh lại trong vòng một tuần lễ. ông cho việc 
chữa lành ấy là do ý của thọ thần. Giữ đúng lời hứa, trong 
vòng một tuần ông đã đi bắt được một trăm vị vua, cột họ lại 
bằng dây và giam giữ họ tại gốc cây đa. Àn độ hay còn gọi là 
xứ Diêm Phù Đe Ợambuđpa) theo kinh điển, chiều rộng từ 
đông sang tây, từ nam đến bắc nằm trong khoảng giữa hai và 
ba ngàn dặm. Tính ra ông phải làm một trăm cuộc hành 
trình, mỗi cuộc mất một đoạn đường khá dài. Vì, nhu đã nói 
ông mất một tuần để bắt các vị vua, tính ra ông chỉ mất có 
168 giờ làm việc, và điều này có nghĩa là việc bắt mỗi vị vua 
trung bình mất khoảng hai tiếng. Như vậy, việc bắt 100 vị 
vua ở khắp đất nước Àn Độ là chuyện không thể xảy ra đối 
với ông. Có thể lắm những người ông bắt chỉ là những lãnh 
chúa địa phương mà thôi. 




Mahasi Sayadaiv 


149 


Một trong các vị vua không bao gồm trong số những 
người bị bắt là Sutasoma. Vì Porisãda đã từng nằm dưới sự 
dạy dỗ của vua Sutasoma này, Porisãda nghĩ bắt người thầy 
cũ của mình thật là điều không hợp lẽ vì thế ông tiến hành lễ 
hiến tế bằng máu của các vị vua đang bị giam giữ. Tuy nhiên 
vị thọ thần biết rằng mình không liên can gì cả đến việc chữa 
lành chân cho Porisãda và ông không thích thú với hình ảnh 
của lễ hiến tế bằng máu vốn sẽ làm cho cái cây ông ở trở nên 
nhơ uế và nhất là lại liên quan đến việc giết hại vô nghĩa các 
vị vua như thế này. Vì thế, theo lời khuyên của các vị chư 
thiên có quyền lực hơn vị thọ thần đã hiện hình ra cho 
Porisãda thấy và đòi bắt cho bằng được vị vua nổi tiếng 
Sutasoma. 

BắtVuaSutasoma 

Ngày hôm sau là một ngày lảnh đối với vua 
Sutasoma, ngày ấy vua sẽ có một nghi lễ gội đầu. Trước khi 
đám quân canh của vua đến, Porisãda đã ẩn mình dưới một 
lá sen trong hồ nước của vườn thượng uyển. Vườn thượng 
uyển và khu vực chung quanh hôm nay lúc nhúc với những 
đội tượng binh, bộ binh, và mã binh,.. .bảo vệ cho đức vua. 

Đúng giờ đã định đức vua cỡi trên một thớt tượng đi 
đến cùng với một đội binh tuỳ tùng lớn. ở cổng thành vua 
gặp Nanda, một vị bà-la-môn nổi tiếng đang đứng trên một 
chỗ cao và đưa tay ban phúc cho đức vua. Khi hỏi thăm, vua 




150 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


biết rằng vị bà-la-môn hôm nay đến đây là để dạy cho ngài 
bốn câu kệ (gãthãs) về Pháp, mỗi câu đáng giá một trăm đồng 
tiền vàng. Đức vua ra lệnh cho các quan cận thần sắp xếp 
phòng nghỉ thích họp cho vị bà-la-môn và nói rằng khi quay 
về ngài sẽ nghe Pháp rồi tiếp tục đi đến vuờn thuợng uyển. 
Tại đây tóc và râu của ngài đuợc cắt tỉa, tắm trong hồ nuớc 
và rồi nguời ta dâng cho ngài một tấm y mới, những biểu 
truơng cũng nhu hoàng phục khác. 

Lúc này Porisãda quyết định bắt nhà vua; y nghĩ nếu 
phải vác thân của đức vua khi ngài đã mặc y áo và các biểu 
truơng hoàng tộc khác thì sẽ rất nặng. Vì thế y vung thanh 
guơm lên và hét to tên của mình bằng một cái giọng lanh 
lảnh, rồi nhảy ra khỏi hồ nuớc. Ngay khi nghe đến tên 
“Porisãda”, đám quân lính triều đình đã bỏ chạy tán loạn. 
Nguời ta nói rằng ngay cả những chiến binh trên lung voi 
cũng phải đổ sụp xuống. Đó là thời kỳ của những anh hùng. 
Một nguời anh hùng có thể gây nồi khiếp sợ trong lòng kẻ 
thù của mình và y còn mạnh hơn cả một đội binh. Ngày nay 
chủ nghĩa anh hùng có rất ít, vì sự chiến thắng lệ thuộc vào 
vũ khí, trí thông minh, và sức mạnh của con nguời nhiều 
hơn. Tuy nhiên thời xua không ai có vũ khí siêu đẳng nên 
nguời chiến binh nào có sức mạnh và lòng can đảm nguời ta 
sợ hơn nhiều. Vì thế Porisãda đã khiến quân lính triều dinh 
phải bỏ chạy và lợi dụng cơ hội y vội vác đức vua trên vai 
thoát thân. Thay vì kéo đức vua bằng chân nhu y đã làm với 
các vị vua khác Porisãda đã vác đức vua trên vai của mình, 




Mahasi Sayadaiv 


151 


vì Sutasoma từng là thầy cũ của y vậy. Vì Sutasoma bị bắt 
cóc khi vừa mới tắm xong nên những giọt nước từ trên mái 
tóc của ngài nhỏ xuống người của Porisãda. Y nghĩ đó là 
những giọt nước mắt của thầy mình và nói, “Thưaứiạy, người trí 
thường không bao giờ khóc, có phải thầy sợ chết chăng? Hay ìà thầy ìo ỉẳng 
cho gia đnh thay?” 

Sự Quan Tâm của Vua Sutasoma 

Đức Vua trả lời, “Này Porisãda, ta không có khóc. Những giọt 
nước trên người ngưoi chỉ ìà nhìmg giọt nước trên tóc ta nhỏ xuống. Ta không 
sợchếtvà cũng không ỉo ỉằngvềgtađnh ta Nhưng có mộtềềuđangìàm cho 
ta băn khoăn. Đỏ là khi ta đến vườn thượng I^ến này ta đã hẹn với một người 
bà-ỉa-mỏntênỉàNanda. Tađcmgbănkhoănđếnviệcgữlờihúaaymàthôi Vì 
thế nếu ngưoi thả ta ra, ta hứa với ngưoi một điều rằng sau khi gặp ngưm bà- 
ìa-môn này xong ta sẽ trở ỉại với ngưoi. 

Porisãdanói, “Thưathầy,tôikhôngtinrằngmộtnguờithoãchấ 
lại dám quay trở lại đe đoi diện với nó. Việc thầy sẽ quay trở lại với kẻ thù sau 
khi sống hạnh phúc trong cung điện với ga đnh và nhữngngười hầu cận của 
ngă là chuyện không ai có thế nghĩtới. Hon nữa việc âtongđauvớinhữngđội 
binh bảo vệ đe bấ ngài trở lại là chuyện khỏ cỏ thế đoi VỚI tôi. ” 

Vua Sutasoma trả lời, “NàyPorisãda, trước đây ngưoiđã từng 
sốngvới ta một thời gan lâu dă khi ta làm thầy của ngươi. Trongbấkỳhoàn 
cảnh nào ta cũng không bao giờ nói láo, ngươi biả chứ. Neu ngưoi không tin 
lời cầu xin cm ta, ta sẽ Ẹp một lời thề. Neu ta không quay trở lại dạy với ngưoi, 
cầu xin cho ta sẽ bị chết bởi chỉnh thanh gươm hay lưỡi gáo củatal” 




152 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Porisãda nghĩ, “Các vị vua không bao giờ thề bị chả bởi thanh 
gươm hay lưỡi giáo như vầy. Khủng khiậy thay ìà lă thề mà con người này đã 
thực hiện. Có ìẽy thựcsựquan tâm đến việc khônggiữđứigỉă hứa với người 
bà-ìa-môn của ông ta đây. ” Vì thế Porisãda đã thả đức vua ra và 
không quên dặn ngài sau khi hoàn tất công việc phải trở lại 
không đuợc thất hứa. 

Những Vần Kệ Giá Tặ 


Sau khi trở lại cung điện, mọi sắp đặt cho việc nghe 
pháp của bà-la-môn Nanda đuợc nhanh chóng thực hiện. 
Bốn câu kệ tạo thành chủ đề của bài pháp này rất đáng luu ý. 
Vì nguyên thuỷ, bốn câu kệ này đuợc thuyết bởi Đức Phật 
Ca-Diếp (Kassapa). Chọn chỗ ngồi thấp hơn chỗ của bà-la- 
môn, đức vua Sutasoma lắng nghe pháp. 

Vần kệ đầu là: ‘ ‘Hă Đức Vua! Thân cận VỚI bậc trí dù chỉ một 
ìần cũng cỏ lợi ích. Gần gũi kẻ ngu, dừ một ìần, cũng không lợi ích chỉ cả ” 
Nguời có trí biết tránh làm những gì không đem lại 
lợi ích cho mình và cho nguời khác. Nguời ấy suy nghĩ, nói 
năng và hành động chỉ vì sự tốt đẹp của bản thân và vì sự tốt 
đẹp của nguời khác. Nguời ấy thúc đẩy sự an vui và hạnh 
phúc của những nguời thân cận chỉ trong một thời gian ngắn. 
Còn nguời ngu suy nghĩ, nói năng và hành động nguợc lại 
với lợi ích của bản thân và của nguời khác, thậm chí khi bạn 
tiếp xúc với nguời ấy nhiều lần bạn sẽ gặp tai hoạ. 




Mahasi Sayadaiv 


153 


Vần kệ thứ hai nói: “Bạn chỉ nên thân cận VỚI người trí. Bạn 
nàixin ìă ìàruyên của họ. ” 

Chúng ta nên sống gần người trí. Neu chúng ta sống 
với họ, chúng ta sẽ trở nên quen với lối sống của họ và có 
khuynh hướng thi đua với hạnh kiểm tốt của họ. Tất nhiên 
chúng ta phải tìm một điều gì đó có giá trị hơn nơi họ thay vì 
chỉ thân cận. Chúng ta phải kính trọng họ nhu thầy của 
chúng ta và làm theo lời khuyên bảo của họ. 

Vần kệ mà vua Sutasoma học được từ bà-la-môn 
Nanda khởi thuỷ do Đức Phật Kassapa dạy. Sở dĩ vị bà-la- 
môn có được bài kệ này là vì nó đã được các bậc thầy ngoài 
Phật giáo thuyết giảng từ thế hệ này qua thế hệ khác. Ngày 
nay, có một số bài kệ của Đức Phật được cho là những lời 
dạy nguyên thuỷ của Đạo Bà-la-môn mặc dù chúng đã được 
các vị bà-la-môn cổ xưa sát nhập vào kinh điển của họ từ lời 
dạy của Đức Phật. Những bài kệ này sẽ tồn tại nhu một phần 
trong thánh thư của họ ngay cả sau khi Đạo Phật diệt vong. 

Ảnh Hưởng của Cha Mẹ 

‘ ‘Khi một người hiếu biấ lă dạy của các bậc trí tuệ, họ trở nên cao 
quý hon bao giờ hả; ù nhmg ỉời day ẩy không ỉàm hại gì đến họ.” 

Một người về phương diện đạo đức và tinh thần đã 
tăng tiến theo hướng cân xứng với kiến thức của người ấy về 
những lời dạy của các bậc thiện trí. Người Phật tử có được 
sư hiểu biết về Đức Phât đích thưc từ nơi các bâc cha me và 




154 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


thầy tổ có trí của họ. Có thể nói, hiểu biết được một ân đức 
Phật có nghĩa là một bước tiến hướng tới nhân cách đạo đức. 
Chẳng hạn, liên quan đến Arahan (ửngCứig), một ân đức vốn 
biểu thị sự giải thoát khỏi các phiền não, chúng ta biết rằng 
Đức Phật đã giải thoát khỏi những tham muốn bất thiện, sân 
hận và si mê. Sự hiểu biết này giúp chúng ta biết tôn kính 
những ký ức về Đức Phật và nâng cao tầm vóc tinh thần của 
chúng ta. Sự hiểu biết về sự kiện Đức Phật là bậc biết tất cả 
pháp, không có gì ngài không biết, cũng vậy. Lại nữa, chúng 
ta biết rằng việc thực hành những lời dạy của Đức Phật sẽ 
ngăn được bốn ác đạo, và góp phần vào sự hoạch đắc tài sản 
thế gian, hạnh phúc cõi trời và sự tịch tịnh của Niết Bàn, 
rằng Pháp (Dhamma) có thể được tự mình chứng ngộ , rằng 
người ta có thể có được những lợi ích tức thời từ việc thực 
hành Pháp ... Một sự hiểu biết về Pháp như vậy có nghĩa là 
đã làm cho tính cách của chúng ta trở nên cao quý. Sự hiểu 
biết của chúng ta về Tăng (Sahgha) cũng vậy. Tăng là những 
bậc đã hiến mình cho việc thực hành giới, định, tuệ, và cho 
sự thắng phục tham, sân, si.. .và như vậy sự tôn kính đối với 
Tăng có được lợi ích là sống lâu, sức khoẻ,... Sự hiểu biết về 
Tăng này chắc chắn sẽ nâng cao địa vị tinh thần của chúng ta 
lên. 




Mahasi Sayadaiv 


155 


SÚC Mạnh Cao Qity Của Pháp Bậc Trí 

Lúc đầu, trẻ con chỉ biết rất ít về Tam Bảo - Phật, 
Pháp, Tăng. Chúng chưa có những chuẩn mực đạo đức để 
chúng ta có thể nói về Tam Bảo cho chúng hiểu. Khi chúng 
lớn lên và có một chút trí thông minh, các bậc cha mẹ có trí 
sẽ dạy cho chúng biết cách tôn kính Tăng (Sangha) và nhớ 
tưởng đến Đức Phật đồng thời khắc sâu trong tâm khảm 
chúng những lợi ích xuất phát từ sự cung kính này. Cha mẹ 
nên dạy cho con cái biết về phép quy y Tam Bảo (“Conđemhết 
lòngthànhìdnhxinquyyPhậ,... Nhờ là một Phật tử đã chính thức 
an lập trong Tam Quy như vậy, đứa trẻ sẽ không bị tái sanh 
trong bốn ác đạo (đa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-ìa). Sau đó đứa 
trẻ nên được hướng dẫn cách thọ trì ngũ giới và cách áp 
dụng chúng (hgzĩgzbz) trong cuộc sống hàng ngày, vấn đề dạy 
cho đứa trẻ biết những điều thiết yếu của đạo Phật tuỳ thuộc 
vào các bậc cha mẹ và nếu cha mẹ thấy không đủ khả năng 
đảm nhận công việc đó, nên giao phó con cái cho một vị thầy 
có đức độ. Cha mẹ cũng nên dạy cho con cái biết cách đọc 
tụng kinh điến và các nghi thức (xin thọ trì tam qiỉyngũ gịớỉ’ dâng 
cúng trai tăng, v.v...J.Như vậy, nhờ sự hiểu biết và trí tuệ của các 
bậc cha mẹ mà con cái được bảo đảm về di sản tinh thần góp 
phần vào sự phát triển đạo đức của chúng. 




156 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Thuận Theo Lòi Dạy của Đúc Phật 

Khi đứa trẻ lớn lên, nó biết bố thí và giữ giới, nhờ đó 
nhân cách của nó trở nên cao quý hon. Ke tiếp, cha mẹ nên 
hướng dẫn cho đứa trẻ biết nghe những bài pháp nói về việc 
tu tập tâm họp theo lời dạy của Đức Phật và hành thiền một 
cách đúng đắn để nâng cao địa vị tinh thần của nó. ở đây, về 
vấn đề hành thiền chúng ta cũng cần nên lưu tâm, đó là, 
thiền nhất thiết phải phù hợp với lời dạy của Đức Phật. Có 
những vị thầy mà giáo lý của họ không phù họp với Pháp, 
cũng như có những hành giả hành thiền sai cách. Những 
người này không những đã hiểu sai mà còn xem thường lời 
dạy chân thực của Đức Phật, và bằng cách đó đã tự làm cho 
sự phát triển tinh thần của họ bị suy thoái. Ngay cả sự tinh 
tấn tu tập định (scữmthabhỡvcmậhợp theo lời dạy của Đức Phật 
cũng đã là cao quý rồi. Một số người có khuynh hướng xem 
nhẹ thiền định. Tất nhiên điều này là do sự thiếu hiểu biết 
của họ, vì trong thực tế tu tập định sẽ dẫn đến sự chứng đắc 
các bậc thiền, và điều này rất có lợi cho họ. Có thể nói lợi 
ích lớn nhất của thiền định là nó tạo thảnh căn bản cho sự tu 
tập minh sát (vipassambhãvanã). Đây là cách ưu việt nhất được 
Đức Phật và các vị cao đồ của ngài áp dụng. Vì thế việc thực 
hành thiền định là cao quý và cao quý hon nữa là thực hành 
minh sát. 




Mahasi Sayadaiv 


157 


Sự Thanh Tịnh vả Thiền Min h sát 

Những hành giả tu tập tại trung tâm thiền này mới đầu 
không hiểu biết gì cả về phuơng pháp hành thiền. Một số 
hoàn toàn mù mờ về nó. Họ chỉ trở nên quen thuộc với việc 
hành thiền cũng nhu với sự phát triển minh sát qua tiếp xúc 
với những thiền sinh cũ, qua sách vở và những bài giảng 
pháp. Tất nhiên điều này có nghĩa là một sự tiến bộ trong 
quan điểm tâm linh của họ. Quả thực, chúng ta có thể xem sự 
tiến bộ trong từng giai đoạn phát triển trí tuệ minh sát 
ậipassanãnãna) nhu vậy là một điều hiển nhiên. Những giai 
đoạn này là định và sự tịnh chỉ bằng niệm hay tâm thanh tịnh 
(cittcMsudđii). Nguời hành thiền chỉ thấy sắc nhu đối tuợng của 
chánh niệm và danh hay tâm nhu chủ thể (quán), đây là kiến 
thanh tịnh (ầtthivisuảỉhi); kế tiếp vị ấy huớng tâm tìm mối 
quan hệ nhân quả giữa danh và sắc (kankhãvitaranavisưddhị đoạn 
nghiứimhứih); một giai đoạn đuợc Thanh Tịnh Đạo mô tả nhu 
giai đoạn của một bậc Tiểu Nhập Luu (Culasotãpanna), nguời 
buớc vào giai đoạn này thuờng không còn bị tái sanh vào 
bốn ác đạo nữa; kế đó hành giả biết rõ sự sanh và diệt của 
danh và sắc cùng với tính chất vô thuờng, khổ và vô ngã 
(udayabbayanãna, sanh diâ trí) của chúng; một giai đoạn đuợc 
đánh dấu bằng (vtệcthay) ánh sáng, hỷ, lạc, v.v...; sau đó hành 
giả thấy rằng đối tuợng đang quan sát cũng nhu tâm quan sát 
tan hoại cùng nhau ở mỗi sát-na chánh niệm (bhahganãna, hoại 
diệt trí)', vị ấy kinh nghiệm sự sợ hãi (danh sắc) ở từng sát-na 




158 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


(‘bhcvỹonãna, bốựỷtn); kế đó sự nhận thức về những lỗi 

lầm hay sự nguy hiểm của danh sắc quá hoạn tn) khởi 

lên; tiếp tục, trí về sự nhàm chán khởi lên (nibbidãmna,ỈỀKM^, 
yểm ìy trí)', rồi ước muốn giải thoát khỏi danh sắc khởi lên 
(muMtiàcmyatãnãna)', và rồi thái độ xả đối với các đối tượng lạc 
và khố khởi lên (sankMrupekkhãmm, hành xả trí). Người 

hành thiền lúc này đã rất gần với mục tiêu giải thoát. Ngay 
lập tức vị ấy có được minh sát trí sắc bén dẫn đến sự diệt của 
các hành danh và sắc (rũpa-nãmasahkhãra), đó là, sự chứng đắc 
Niết Bàn qua bốn Thánh Đạo và bốn Thánh Quả. Đây được 
xem là tột đỉnh của sự phát triển tinh thần. Như vậy mỗi giai 
đoạn nối tiếp nhau trong sự phát triển minh sát trí đánh dấu 
một sự tiến bộ thêm nữa trong đời sống tinh thần. 

Xe Vua Rồi Cữig Phải Chịu GiàNua 

Vần kệ thứ ba nói: “Xevmdùcựcìỳlộnglẫỹ, caosangrồỉ 
cữngtrởnên hưmòn, cũ kỹvới thỏi gian. ” 

Thời xưa những chiếc xe ngựa mà vua chúa, những 
người đứng đầu một nước đi rất đẹp đẽ và tráng lệ. Dĩ nhiên, 
chúng không giống như như những chiếc xe hơi thời hiện 
đại. Xe hơi chỉ mới trở thảnh mốt trong vòng một thế kỷ nay, 
trước đó các cỗ xe do ngựa kéo là phổ biến. Những chiếc xe 
vua được trang hoàng lộng lẫy và tráng lệ đến nỗi nó làm mê 
hoặc rất nhiều người. Nhưng bất chấp sự nguy nga và lộng 




Mahasi Sayadaiv 


159 


lẫy của nó, chiếc xe vua nào rồi cuối cùng cũng phải trở nên 
cũ kỹ, hao mòn và hầu nhu không còn sử dụng đuợc nữa đối 
với những nguời kế vị của ông ta. Một số vị vua trị vì 
khoảng 50 hay 60 năm. Có khi những chiếc xe nhà vua dùng 
trong những năm đầu trị vì, 15 hay 20 năm sau đã trở nên cũ 
kỹ. Đối với những chiếc xe hơi hiện đại cũng vậy. Kiểu xe 
mới nhất có thể đuợc xem là đối tuợng của sự nguỡng mộ 
ngày hôm nay nhung nó bắt buộc phải trở nên lỗi thời sau 20 
hay 30 năm gì đó. Vì so với kiểu xe mới nó đã trở nên xấu xí 
và lỗi thời rồi vậy. Nguời ta nói rằng quan quyền và những 
nguời giàu có luôn luôn phải mua sắm xe mới vì con cái họ 
khinh rẻ những chiếc xe cũ. Nhà cửa cũng có cùng số phận 
nhu vậy, có những căn nhà và những toà biu-đing đẹp đẽ 
nhung chúng cũng trở nên cũ kỹ trong vòng năm hoặc sáu 
muơi năm. Vuơng Xá Thảnh và Xá-Vệ Thành là những đô 
thị tráng lệ thời Đức Phật nhung ngày nay những địa điểm ấy 
đã bị những cánh rừng chồi phủ kín không còn chút tàn du 
nào về nơi cu trú của con nguời. Những đô thị vinh quang 
một thời của Pagan và Ava (Miến Điện) bây giờ chỉ còn là 
những ngôi làng nhỏ. Giống nhu số phận của những chiếc xe 
vua, những toà nhà tráng lệ rồi cũng trở nên già cỗi và mục 
nát nhu vậy. 




i6o 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


ThânNgưòi Cữig TrởNên Già cỗi 

Thân người cũng phải chịu già nua và tàn tạ. Tất 
nhiên đây là kinh nghiệm của những người lớn tuổi đã sống 
hơn 60 năm hay 70 năm trong cuộc đời. Bất kỳ một người 
lớn tuổi nào khi suy xét đến thân mình cũng phải nhận ra 
một sự thực rằng tuổi già đang tố cáo họ. Với một vài ngoại 
lệ như tóc bạc, răng long còn ra những dấu hiệu của sự lão 
suy khác, nhu bắp thịt mềm nhũn, da dẻ nhăn nheo, khuôn 
mặt xếp nếp,... xuất hiện quá rõ ràng đến nỗi không cần phải 
bàn đến ở đây. Có thể nói con người lúc về già chỉ còn là 
một bọc da chứa đựng xương chứ không đẹp đẽ gì nữa. Một 
số thì mắt mờ, số khác thì tai điếc và số khác nữa thì trở nên 
yếu đuối, mong manh. 

Như vậy, bị tuổi già làm cho biến dạng và mất khả 
năng, thân của một người già phô bày một sự tương phản rất 
dễ nhận ra so với những gì nó từng là 40 năm trước. Lúc đó 
nó giống nhu thân của một người thanh niên. Tuổi thanh 
niên có những nét đẹp của nó và người ta thường xuyên chú 
ý đến diện mạo của mình. Nhưng người già thì không còn ở 
trong tình trạng thể lực nhu xưa nữa. Họ đã trải qua những 
thay đổi và những người trẻ hôm nay cũng sẽ chịu chung số 
phận như vậy. Vì thế những người trẻ nên suy tưởng đến tuổi 
già mà họ sẽ phải đương đầu một ngày nào đó thay vì gạt bỏ 
những ý nghĩ ấy cho là không đúng. 




Mahasi Sayadaiv 


i6i 


Thân người chắc chắn phải già đi theo thời gian vì nó 
được cấu thành bởi vật chất vốn luôn luôn trong tiến trình trở 
thành (già). Vào lúc thụ thai sự sống bắt đầu với thứ chất lỏng 
gọi là kalala 0ụ'^,noãnhoàn^ trong kinh sách Phật giáo. Quan 
niệm về khởi nguyên của con người này về co bản không 
khác với sự giải thích của Tây Y. Theo họ, con người là do 
sự kết hợp của tế bào trứng (ovim) và tinh trùng. Chất noãn 
hoàng sau đó phát triển thảnh một hòn bọt và hòn bọt này trở 
thành một cục thịt hay một phôi thai. Phôi thai có năm chỗ 
nhô ra để sau đó trở thành đầu và tứ chi (chântạy). ở giai đoạn 
này đầu lớn còn thân thì nhỏ. Đúng thời mắt, tai, mũi và các 
cơ quan khác phát triển cùng với những đặc điểm giới tính. 

Phôi thai phát triển theo trình tự như vậy và sau chín 
hay mười tháng đứa bé được sanh ra. Do nhờ sự nuôi dưỡng 
và chăm sóc của cha mẹ, đứa bé lớn lên và thời kỳ thơ ấu 
kéo dài cho đến tuổi mười hai hay mười ba. Thời kỳ thiếu 
niên tuy vẫn là một đứa trẻ nhưng về phương diện thể xác, so 
với đứa bé ẵm ngửa, nó đã già hơn. Thuổi thiếu niên là lứa 
tuổi trẻ trung, xinh đẹp và nó có thể giữ được diện mạo ấy 
cho đến những năm đầu của tuổi ba mươi. Từ ba mươi đổ đi 
nó phải chịu những hệ quả huỷ hoại của tiến trình thời gian. 
Có số không lộ rõ những dấu hiệu của tuổi già cho đến khi 
họ trên bốn mươi tuổi nhưng dần dần, tuổi già rồi cũng tố 
cáo chúng ta trong những năm đầu của tuổi năm mươi và 
những dấu hiệu của nó thì không thể nhầm lẫn được nơi 
những người đã trên sáu mươi tuổi. Vì thế chúng ta nên suy 




102 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


xét trên tính chắc chắn phải xảy ra của tuổi già và đi tìm cái 
đáng tin cậy hơn để đề phòng nó. Còn những người đã già 
rồi thì nên tìm đến Pháp để bảo đảm sự giải thoát khỏi tuổi 
già càng sớm càng tốt. 

Vị bà-la-môn đề cập đến Pháp này trong vần kệ kế 
tiếp: ‘ ‘Pháp (Dhamma) của bậc trí là Pháp bấ ỉão. Đậy ỉà những gì bậc trí 
thường nói vói nhau. 

Pháp bất lão này là pháp của những con người có trí, 
không phải của những người bình thường, ở đây bậc trí 
chúng ta có thể nhận ra là chư Phật, các bậc Thánh A-la-hán 
và các bậc Thánh nhân khác. Pháp bất lão của các vị là Niết 
Bàn. Khi một người chứng ngộ Niết Bàn ở mức A-la-hán 
Thánh Đaọ và Thánh Quả, họ chắc chắn thoát không còn tái 
sanh, và điều này có nghĩa là họ cũng thoát khỏi già, đau và 
chết. Sở dĩ bài kệ của người bà-la-môn chỉ đề cập đến già 
thôi là vì để phù họp với ví dụ về chiếc xe vua, sự gìa cỗi và 
hư hoại của nó mọi người ai cũng có thể nhận ra. 

Do tái sanh mà con người phải chịu già, đau, và chết 
không biết bao lần trong quá trình luân hồi, vì thế, chúng ta 
nên đi tìm pháp bất lão, bất khổ, và bất tử. Đức Bồ-tát đã đi 
tìm nó trong nhiều a-tăng-kỳ kiếp và trong kiếp cuối ngài đã 
từ bỏ hết tất cả của cải và những lạc thú thế gian, trở thảnh 
một người xuất gia để thảnh tựu mục đích tối hậu của mình. 
Rồi, hơn 2600 năm trước Đức Bồ-tát đã chứng ngộ Niết Bàn, 
sự diệt tận của mọi khổ đau, và ngài tuyên bố rằng bất kỳ ai 
thực hành Pháp này đều có thể đạt đến nó. Những hành giả ở 




Mahasi Sayadaiv 


163 


trung tâm thiền này cũng đã quyết đạt cho đuợc mục đích ấy 
và họ chắc chắn sẽ chứng ngộ Niết Bàn cho chính mình với 
sự phát triển đầy đủ của trí tuệ và sự hỗ trợ của định. 

Một Tấm Gương Trtyền Cảm Hứng 

Liên quan đến điều này, sự tìm cầu giác ngộ của 
Upatissa và Kolita (sau này trở thmh Xả-lợi-phẩt và Mục-Uền-liên) 
được xem là vô cùng thú vị. Họ từng là hai người bạn thân 
thiết của nhau từ thời thơ ấu. Một hôm trong khi đang xem 
một vở kịch, ý nghĩ sau đã khởi lên nơi họ: "'Một trăm năm sau, 
những khán giả đangxem vở kịch này sẽ không ai còn sốngnữa. Lúc đó tẩtcả 
mọi người trong họ đầi đã già, bệnhvàchet. Vìầếthậtìàthỉchhợp cho chủng 
ta đế đi tìm Pháp bất tử, pháp giúp chúng ta cham dứ đuợc cảnh già, đau, và 
chảnày. ” Sau khi suy ghĩ như vậy, họ liền từ bỏ tất cả để trở 
thành những đạo sĩ và lang thang khắp cõi Àn Độ để đi tìm 
Pháp tối thượng này. Nhưng mục đích mà họ tìm cầu vẫn 
không thấy đâu cả. Cuối cùng họ gặp Trưởng lão Assaji. Sau 
khi nghe Trưởng lão thốt lên một câu kệ, Upatissa liền trở 
thành một bậc Thánh Nhập Lưu (Sotapanna) và Kolita cũng 
vậy khi nghe được bài kệ ấy từ bạn mình. Sau đó, họ đi đến 
Đức Phật và được thọ đại giới. Bảy ngày sau Mục-kiền-liên 
trở thảnh bậc Thánh A-la-hán và Xá-lợi-phất mười lăm ngày 
sau. Hai vị đại đệ tử này nhập diệt trước khi Đức Phật Bát- 
Niết-Bàn. Có thể xem đây là tấm gương đầy cảm hứng của 
những người đi tìm Pháp dẫn đến sự diệt tận của già, bệnh, 




104 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


và chết. Nó cũng cho thấy, như bài kệ của người bà-la-môn 
nói, nhờ gặp bậc hiền trí dù chỉ một lần, chúng ta cũng biết 
được thế nào là chánh Pháp và có được vô vàn lợi ích từ đó. 
Pháp của bậc trí, đó là Niết Bàn không già và thường hằng. 
Vị A-la-hán chứng đắc Niết Bàn là đã hoàn toàn giải thoát 
khỏi già, bệnh và chết. 

Vần kệ thứ tư nói: “ThmĐại Vương!BầutrătMrẩmquảđẩ 
và quả đắt cũng rấxa bầu tời. ” 

Bầu trời là những gì chúng ta gọi là khoảng trống trên 
quả đất. Tuy nhiên nó không phải là một khoảng trống chỉ 
kéo dài một vài mét hay vài chục mét trên quả đất mà 
khoảng trống đó vượt ngoài tầm thấy của chúng ta. Thuở xưa 
có những sự suy đoán khác nhau về bầu trời. Một số người 
nói rằng nó giống như một cái bát lớn, bầu trời có một cái 
mái hình vòm với những ngôi sao treo lơ lửng giống như 
những ngọn đèn lấp lánh. Một số khác tin rằng Thượng Đe 
tạo ra quả đất và bầu trời trước. Thực sự thì bầu trời là một 
không gian tối không có bất kỳ vật thể cứng nào có thể thấy 
được với mắt người. Vào ban đêm chúng ta thấy những vì 
sao lấp lánh trong khi ban ngày chúng ta chỉ thấy mỗi mình 
mặt trời. Bầu trời quả thực rất xa với quả đất. 

Hai vật khác cũng rất xa nhau là bờ bên này và bờ bên 
kia của đại dương. Chẳng hạn, bờ bên phía Tích Lan nằm 
ngoài tầm thấy của chúng ta; có một khoảng cách mênh 
mông giữa đôi bờ Tích Lan và Miến Điện. 




Mahasi Sayadaiv 


165 


Xa Nhất 

‘ ‘Nhung thua Đại Vương! Co hdpháp được xem là xa hơn cả bầu 
tră và quả đất hay xa hơn cả hai bờ của đại dumg đỏ là những lời dạy của 
bậc Trí và những lă dạy của kẻ Ngu. ” 

Những lời dạy của bậc Trí và kẻ Ngu cách xa nhau 
nhu hai cực Bắc Nam. Những lời dạy của bậc Trí là thiện 
pháp trong khi những lời dạy của kẻ ngu là bất thiện pháp. 
Kinh Đoạn Giảm mô tả sự bạo hành, sát sanh và những hành 
động ác khác, là bốn muơi bốn pháp bất thiện của kẻ Ngu, và 
không bạo hành, không sát sanh và những hành động thiện 
khác tổng cộng có bốn muơi bốn là những thiện pháp. 
Những Pháp của nguời Ngu đều thấp hèn song mức độ thấp 
hèn không đồng nhau đối với các pháp của họ. Một số 
nghiệp ác nhu sát sanh, trộm cắp, ..., là cực kỳ xấu xa, 
nhung những nhuợc điểm đạo đức thông thuờng nhu hôn 
trầm và trạo cử không đến nỗi xấu nhu thế. Cũng vậy, tất cả 
những thiện nghiệp đều cao quý nhung những thiện nghiệp 
nào dẫn đến sự chứng đắc thánh đạo và thánh quả vẫn cao 
quý hơn. Những thiện nghiệp cao quý nhu thực hành bố thí, 
giữ giới, tu thiền và thực hành chánh niệm vì một mục đích 
duy nhất là vuợt qua tất cả những khuynh huớng bất thiện và 
chứng ngộ Niết Bàn là cao quý. Song cao quý hơn nữa là 
chứng đắc bốn thánh đạo và bốn thánh quả. 

Do đó những nguời ác thuộc loại bình thuờng sẽ làm 
những điều ác bình thuờng trong khi những nguời cực ác sẽ 




166 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


làm những việc cực kỳ ác. Những người ác chỉ thích thú 
trong những điều ác mà họ đã quen. Họ không quan tâm đến 
những gì không phải là điều ác. Cũng vậy, những người có 
trí chỉ thích thú làm những việc thiện. Họ tuyệt đối chống lại 
điều ác. Như vậy người trí và người ngu, về sở thích và 
khuynh hướng, là hai cực rất xa nhau. Hon nữa, một ác 
nghiệp sẽ đem lại điều tai hại và làm cho con người thoái 
hoá trong khi một thiện nghiệp sẽ đem lại lợi ích và làm cho 
con người cao quý hơn, vì thế hai loại nghiệp khác nhau này 
hoàn toàn đối lập nhau. 

Vua Sutasoma rất hài lòng với bài pháp gồm bốn vần 
kệ của người bà-la-môn và để thưởng công cho ông ngài đã 
cúng dường một ngàn đồng tiền vàng cho mỗi vần kệ, một số 
tiền nhiều gấp mười lần số tiền người bà-la-môn thường 
nhận khi thuyết ở những nơi khác. Đức vua cũng ban cho 
ông bà-la-môn một chiếc xe nhỏ. Sau đó, đức vua đảnh lễ 
cha mẹ mình lần cuối và nói rằng ngài phải trở lại khu rừng 
để giữ đúng lời đã hứa với Porisãda. Cha mẹ ngài cũng như 
các quan trong triều đều khuyên ngài không nên quay trở lại 
và nói rằng họ sẽ cử quân lính đi bắt tên tướng cướp đó. 
Triều thần ai nấy đều khóc và van xin ngài đừng trở lại. 

Giữ Đúng Lòi Hứa 

Vua Sutasoma nói, “Bậc hiền tríxem việcgiữỉă hứa nhưmột 
pháp hành. Porísãda đã tin trẫm, ù thểy mới cho phép trẫm quạy trở ỉại đậy. 




Mahasi Sayadaiv 


167 


Chừửi nhờsựchoph^ củaymà trẫm cỏ được cơhội đếnghepháp này. Vì thế 
trẫm phải biấonPorisãda và đế tỏ lòngbiấơnaytrẫm phải quạy trở ỉại Neu 
trẫm khỏngquaytrởỉại vớiy, đỏ sẽìà mộtsựthẩhúa và điều đỏ cữngcỏ nghĩa 
ỉàtrẫm đã phạm tội nói doi” Sau khi giải thích thái độ của mình 
như vậy, đức vua đã quay trở lại với Porisãda. 

Một số người hứa rất thành thật nhưng họ không thể 
giữ được nó vì một hoàn cảnh nào đó ngăn trở, nhưng như 
vậy chỉ là một sự thất hứa chứ không phải là một hành động 
nói dối. Chỉ khi chúng ta không giữ một lời hứa mà chúng ta 
đã hứa một cách không thành thật, thì đó mới là hành động 
nói dối cũng như thất hứa. 

Porisãda đang nhen lửa và chuốt những cây cọc nhọn 
chuẩn bị cho việc thực hiện lễ hiến tế bằng máu thì Sutasoma 
đi đến. Đức vua nói một cách can đảm rằng ngài đã nghe 
xong bài pháp và hoàn tất những gì cần phải làm, giờ đây 
ngài sẵn sàng hiến dâng thân mạng mình cho lễ hiến tế hay 
cho bữa tiệc của kẻ ăn thịt người. Porisãda rất cảm kích với 
thái độ can đảm của đức vua. Y cho thái độ can đảm đó của 
đức vua là nhờ bài pháp của vị bà-la-môn và y tỏ ý muốn 
nghe bài pháp ấy để cũng được kích thích lòng can đảm 
trong y. Vì thế y đã yêu cầu đức vua thuyết lại bốn câu kệ đó 
cho y nghe. 




168 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Sự ơiityển Hoá của Porisada 

Đức vua trả lời rằng bài pháp ấy mà đem dạy cho một 
kẻ ăn thịt người vô liêm sỉ và không tôn trọng luật pháp như 
Porisãda sẽ không xứng đáng chút nào cả. Câu trả lời của 
đức vua sở dĩ khó nghe và có tính cách làm nhục như vậy là 
vì ngài muốn thức tỉnh Porisãda, làm cho y phải cảm thấy hổ 
thẹn. Dĩ nhiên những lời nói của đức vua càng làm cho 
Porisãda háo hức muốn được nghe bài pháp hơn. Y nói rằng 
sau khi nghe xong bài pháp y có thể phân biệt được giữa cái 
thiện và cái ác, và rằng y có thể mong ước những điều cao 
thượng hơn trong cuộc sống. Đức vua Sutasoma xét thấy đã 
đúng lúc để cho Porisãda nghe bài pháp. Vì thế ngài truyền 
lại cho y bốn câu kệ. 

Mặc dù Porisãda là một con người man rợ do quả 
nghiệp bất thiện của những thói quen y đã làm trong kiếp 
quá khứ, y vẫn có đủ trí thông minh để hiểu được giá trị của 
lời dạy trong bài kệ ấy. Vì khi nghe xong bài kệ, người y tràn 
đầy niềm hoan hỷ và sự ngưỡng mộ vô bờ. Y muốn dâng 
cúng tiền thưởng cho bài kệ, nhưng không có tiền, vì thế y 
nói với Sutasoma hãy yêu cầu một điều gì khác hơn vàng bạc 
cho mỗi trong bốn câu kệ ấy. Đức vua nhạo báng Porisãda 
đang trong tâm trạng kinh ngạc này và ngài nói thật lớn món 
quà mà ngài mong đợi từ một kẻ vô lại không biết điều gì là 
tốt đẹp cho chính bản thân mình. Porisãda trả lời rằng y sẽ 




Mahasi Sayadaiv 


169 


hoàn thảnh ước muốn của đức vua ngay cả phải hy sinh thân 
mạng. 

Lúc đó, đức vua mới bày tỏ ước muốn thứ nhất của 
mình. “Này hiền hữu Porisãda, tìnhbạngiũahainguửgiớiđkhcygiũahai 
bậc hiền trí là đều íot đẹp. Ta ước mong ăcợc thấy bạn khoẻ mạnh và không 
bệnh tật trong một trăm năm. 

Lời tuyên bố này rõ ràng là vì sự tốt đẹp của Porisãda 
nhưng trong thực tế lời ước của đức vua ngụ ý rằng ngài sẽ 
không bị giết. Vì, chẳng phải là ngài sẽ không có cơ hội để 
được thấy Porisãda sống đến 100 năm nếu nhu ngài bị giết 
đó sao? Có thể xem đây là điển hình của những lời nói mẫu 
mực mà các bậc trí dùng để đáp ứng sự quan tâm của người 
khác trong khi đồng thời Porisãda vẫn cảm thấy hài lòng khi 
biết rằng người mà y có ý định giết không những không có 
ác ý đối với y mà còn quan tâm đến sức khoẻ của y nữa. Dĩ 
nhiên là y rất hoan hỷ đáp ứng điều mong ước của đức vua. 

Lời thỉnh cầu thứ hai và thứ ba của đức vua Sutasoma 
cũng được chấp thuận. Lời thỉnh cầu thứ hai là không được 
giết những vị vua đang bị bắt và thứ ba là hãy thả họ trở về 
quốc độ của họ. 

Theo nhu lời thỉnh cầu vừa rồi của đức vua thì 
Porisãda phải từ bỏ thói quen ăn thịt người. Tất nhiên, 
Porisãda đã bác lời thỉnh cầu này, y nói rằng sở dĩ y phải đi 
ra khỏi quốc độ của y là vì y rất thích ăn thịt người. Y thèm 
ăn thịt người đến nỗi phải bỏ cả vương quyền và quốc độ để 




170 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


vào sống trong rừng như thế này. Nhưng đức vua Sutasoma 
một mực yêu cầu y phải chấp nhận lời thỉnh cầu. 

Porisãda rơi vào một tình thế khó xử. Vì y đã đồng ý 
chấp thuận bất cứ lời thỉnh cầu nào của đức vua dù có phải 
hy sinh thân mạng của mình. Hơn nữa, theo truyền thống của 
các bậc quân vương thuở xưa, nếu đã đưa ra một lời hứa 
danh dự thì thà chết chứ không được quyền thất hứa. Mặt 
khác, từ bỏ thói quen ăn thịt người là một điều rất khó đối 
với y. Hiển nhiên, việc y thích ăn thịt người đã được xác 
minh bằng sự từ bỏ vương quyền và gia tộc để chọn sống 
một cuộc sống gian khổ ở trong rừng. Điều này cũng không 
có gì đáng ngạc nhiên đối với chúng ta, vì nếu chúng ta xét 
nó trên căn bản của việc giữ giới của chúng ta thì sẽ rõ. Hầu 
hết con người ngày nay đều thích ăn thịt và họ sẽ không 
hoan nghênh bất kỳ một đề nghị bỏ ăn thịt nào. Ngay cả 
những người trong tôn giáo này cũng vậy. Đe nghị bỏ ăn thịt 
làm các vị sự lúng túng hơn những người tại gia cư sĩ vì 
chúng ta hiểu rằng họ rất lưỡng lự khi chấp nhận những bữa 
cơm chay hoàn toàn. Nghe nói một số vị sư đã phản đối việc 
ăn chay và cho đó là pháp hành do Đe-bà-đạt-đa chủ trương. 
Một số còn cho rằng chỉ ăn những món ăn chay thì có khác 
gì đâu, bởi vì thích ăn chay cũng có nghĩa là còn tham vậy. 
Điều này đúng. Ăn mà không chân chánh quán tưởng hay ăn 
mà không chánh niệm sẽ có khuynh hướng tạo ra tâm tham 
bất kể thức ăn ấy là chay hay mặn. Nhưng bản chất của tham 
trong trường họp này không giống nhau và đây là điều hiển 




Mahasi Sayadaiv 


171 


nhiên bởi vì có rất nhiều người không thể nào tránh ăn thịt 
được. Một số người không thích những bữa ăn thiếu các món 
thịt, như gà, heo, bò, v.v..một thực tế chỉ ra cho thấy sự 
dính mắc thái qúa của họ vào thịt. 

Vậy thì việc từ bỏ ăn thịt người là khó đối với 
Porisadã cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Y đã khóc và 
khẩn nài đức vua chọn một yêu cầu khác. Nhưng đức vua rất 
cương quyết vì thế cuối cùng Porisadã phải hứa từ bỏ việc ăn 
thịt người. Hành động từ bỏ của Porisadã là một tấm gương 
và một sự thôi thúc đối với chúng ta. Neu Porisadã, một 
tướng cưóp khét tiếng không thể tránh được món thịt người 
mà y thích, thì không lý do gì tại sao chúng ta không thể 
tránh những điều ác. Porisadã đã theo lời khuyên của 
Sutasoma, lúc đó chỉ là một vị Bồ-tát (Bodhừatta), thế thì tại 
sao chúng ta không nghe theo lời khuyên của Đức Phật? Như 
vậy, được truyền cảm hứng bởi tấm gương của Porisadã 
chúng ta nên cố gắng tránh điều ác và làm các điều thiện. 

Sau khi ước nguyện cuối cùng của mình được chấp 
thuận, vua Sutasoma đã bắt Porisadã phải cam kết giữ ngũ 
giới, thả tất cả những vị vua bị bắt ra, và sắp đặt cho sự hồi 
quy cố quốc của các vị. Trước hết, vua thúc giục Porisadã 
phải trở lại vương quốc của mình. Nhưng Porisadã không 
muốn quay trở lại. Y nói rằng không ăn thịt người y sẽ 
không còn sống được nữa. Vì thế, y thà ở trong rừng ăn trái 
cây, và rễ cây để sống còn hơn. Tuy nhiên cuối cùng 
Sutasoma cũng thuyết phục được y và y đồng ý bỏ khu rừng 




172 Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


để đi theo đức vua. Theo chú giải Kinh Đại Niệm Xứ 
(Mahãsaãpatthãia), nơi sự chuyển hoá của Porisadã xảy ra cũng 
chính là nơi bài kinh này đuợc thuyết. Delhi đuợc nói từng là 
địa điểm cũ của đô thị Indapatta thuộc xứ Kum, và vì thế có 
lẽ Porisadã đã đuợc chuyển hoá tại một nơi nào đó trong thị 
tứ Delhi này. 

Từ đô thị Indapatta, vua Sutasoma đã đi đến Benares 
cùng với Porisãda và những bậc hiền trí, quần thần, quân đội 
của mình. Vị thống tuớng chỉ huy quân đội từng trục xuất 
Porisadã đã từ chối tiếp đón y, vì thế vua Sutasoma phải cố 
gắng hết sức thuyết phục vị tuớng này để Porisadã, kẻ ăn thịt 
nguời, đuợc phục hồi vuơng vị truớc đây. Và sau khi đã giải 
quyết xong mọi công việc, vua trở về xứ sở của mình. 

Trong thời Đức Phật của chúng ta, Porisãda là 
Truởng-lão Angulimãla (một thời noi tiếng ỉà tuôngcm^ Vô-não), vị 
thống tuớng quân đội là Truởng-lão Xá-lợi-phất, nguời Bà- 
la-môn là Truởng-lão Ca-diếp và Sutasoma chính là Đức 
Phật. Tất cả mọi nguời trong họ đều đã đắc Bát-Niết-Bàn 
(parinữibãm). 

Bài Học Từ Câu Chiyện 

Bài học rút ra từ câu chuyện trên là sự cam kết vững 
chắc của đức Vua Sutasoma đối với lời hứa danh dự của 
ngài. Ngài đã khéo léo để đuợc đi nghe bài pháp của nguời 
bà-la-môn nhu đã hứa. Sau khi nghe xong bài pháp, ngài trở 




Mahasi Sayadaiv 


173 


lại với Porisãda, và như vậy đã liều mạng để giữ lấy lời hứa. 
Những hành động này của đức vua thật xứng đáng để chúng 
ta noi theo. 

Do đó chúng ta hãy xác quyết rằng dù những người 
khác có thể nói dối, chúng ta sẽ tránh nói dối. Chúng ta sẽ 
thực hành pháp không nói dối này để làm giảm các phiền 
não; chúng ta sẽ trau dồi những ý nghĩ về sự không nói dối 
(pháp môn ỉéỏi tâm). Chúng ta sẽ luôn luôn tỏ ra là người đáng 
tin cậy và tránh nói dối để nâng cao địa vị tinh thần của 
chúng ta lên (pháp môn hmmgthumg). 

Pisunavãcã - Nói Lòi Chia Rẽ 

Pisunavãcã có nghĩa là nói lời chia rẽ hay ly gián ngữ 
(^f PhI f p). Chúng ta sẽ phạm vào tội này khi chúng ta nói xấu 
về một người nào đó để gây mối bất hoà, căm ghét và thù 
nghịch giữa những người đang sống trong sự hoà hợp, thiện 
chí và thân thiết. Từ Pisunavãcã trong PãỊi có nghĩa là một 
lời nói có tính cách phá hoại tình cảm giữa hai người. Chê 
bai một người sau lưng anh ta cũng là Pisunavãcã vì nó có 
khuynh hướng làm cho anh ta mất uy tín trong con mắt của 
người nghe. 

Sự mô tả của Đức Phật về người nói ly gián là người 
tạo ra sự bất hoà giữa hai người hay hai nhóm bằng những 
chuyện ngồi lê đôi mách. Những chuyện ngồi lê đôi mách 
của người ấy có khuynh hướng huỷ hoại tình đoàn kết và 




174 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


kích động những người đã bất hoà với nhau khiến cho họ 
càng thù ghét nhau hon. Người ấy muốn thấy những người 
khác chia rẽ và lấy làm vui thích với sự chia rẽ của họ. Do 
đó, những lời nói của người ấy dẫn đến sự bất hoà và chia rẽ. 

Có nhiều người rất thoả mãn trong việc nói xấu sau 
lưng người khác nhu vậy. Họ thích ngồi lê đôi mách, thích 
nghe những chuyện tầm phào hay phát tán những chuyện 
tầm phào mà họ đã nghe. Chủ đề của những câu chuyện tầm 
phào hấp dẫn sự chú ý của họ như những câu chuyện thời sự 
đặc biệt vậy. Vì thế, những người yêu thích trí tuệ nên tránh 
nói lời chia rẽ. 


Chia Để Tặ 

Tránh nói lời chia rẽ, như một giá trị luân lý, là một 
đức hạnh cao quý nhưng một số người xem việc dùng lời vu 
khống là thích họp trong một số hoàn cảnh nào đó nhằm đạt 
được mục đích của họ. Thời xưa, các vị vua đã dùng những 
thủ đoạn dối trá để tạo ra sự bất hoà gữa những kẻ thù đoàn 
kết của họ và nhờ thế họ đã đạt được chiến thắng. Vua A-xà- 
thế đã đánh bại bộ tộc Licchãvis đoàn kết bằng mưu lược 
này. Trước tiên ông cho trục xuất bà-la-môn Vassakãra, một 
vị quan cận thần của ông, lấy cớ trừng phạt vị này vì đã 
phạm vào một tội nào đó. Vassakãra đã đi đến Vesãli. Một 
số hoàng tử Licchãvis cho rằng người bà-la-môn này rất xảo 
quyệt và chống đối việc cho ông cư trú trong kinh đô của họ. 




Mahasi Sayadaiv 


175 


Nhưng phần lớn các vị hoàng tử khác đều không có sự nghi 
ngờ gì bởi vì họ tin rằng sở dĩ ông bà-la-môn này bị trục xuất 
là do những điều ông nói có lợi cho họ mà ra. Vì thế họ đón 
tiếp ông và giao cho ông nhiệm vụ dạy dỗ những đứa con 
của họ. 

Đe lấy lòng tin của công chúng, đầu tiên bà-la-môn 
Vassakãra dạy cho các vị hoàng tử trẻ một cách đúng đắn. 
Các vị hoàng tử tỏ ra rất kính trọng và xem ông nhu một 
người thầy đáng tin cậy của họ. Sau đó Vassakãra mới tìm 
cách tạo ra mối bất hoà và hiểu lầm giữa họ. Cách ông làm 
rất vi tế. Ông sẽ gọi một vị hoàng tử đến và thì thầm hỏi: 
“Cậu đã ăn cơm chm? Hôm nạy cậu ăn món cà-ri gì? Thực chất những 
câu hỏi của ông rất vu vo chỉ với ý đồ làm sao cho các vị 
hoàng tử khác nghi ngờ mà thôi. Rồi ông sẽ lại thì thầm hỏi 
một vị hoàng tử khác, “Cha cậu có đi càyvới hai con bò không?” Cứ 
như vậy một bầu không khí bí mật bao trùm những câu hỏi 
của ông và thái độ hỏi của ông. Vị hoàng tử nào được vị bà- 
la-môn này hỏi đều trở thảnh đối tượng nghi ngờ của những 
người khác, ông nói với mọi người rằng ông biết cách để 
làm sáng tỏ những câu hỏi của các bà-la-môn nhưng họ nghĩ 
ông chỉ nói dối. Sau đó ông hỏi một vị hoàng tử khác xem y 
có sợ bạn bè của y tên thế này, thế này đi báo cáo không. 
Đương nhiên vị hoàng tử này sẽ cảm thấy khó chịu với 
những gì cậu ta tin là bạn mình sẽ vu khống mình. Cứ nhu 
vậy chỉ trong ba năm Vassakãra đã làm cho các vị hoàng tử 




176 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


mâu thuẫn với nhau và tình trạng chia rẽ giữa họ trầm trọng 
đến nỗi họ ghét phải gặp mặt nhau. 

Ke tiếp Vassakãra gởi một bức thu cho vua A-xà-thế 
thông báo đã đến lúc để vua thâu tóm kinh thành Vesãli. Vua 
A-xà-thế liền kéo binh đến kinh thảnh Vesãli. Những hồi 
trống trận vang lên báo động nhung vì các hoàng tử không 
đoàn kết nên không một ai xuất đầu lộ diện để bảo vệ kinh 
thành. Họ giận dỗi ở nhà không làm gì cả. Vì thế vua A-xà- 
thế đã dễ dàng chiếm lấy kinh thảnh mà không có sự kháng 
cự nào cả. Đây là một ví dụ điển hình về những muu đồ chia 
rẽ dựa trên sự ly gián dẫn đến chiến thắng, có thể nói ví dụ 
này đã dạy cho chúng ta một bài học vô cùng quý giá. 

Ngày nay, các chính trị gia và những nguời tham gia 
vào những công việc thế tục khác thuờng sử dụng những thủ 
đoạn lừa đảo để đạt đuợc mục đích cá nhân của mình. Các 
cơ quan tuyên truyền cũng tận dụng những bài nói chuyện 
với ý định làm mất thể diện những đối thủ của họ. Ngay cả 
trong những vấn đề tôn giáo cũng vậy, một số thuờng đua ra 
những lời bình phẩm gây tổn hại cho các tôn giáo khác hay 
cho nguời khác. Có thể nói bất cứ lời bình phẩm hay nhận 
xét nào đuợc dự trù để làm mất uy tín hay khơi dậy lòng hận 
thù với một nguời hay một nhóm nguời đều đuợc xem là 
những lời ly gián. Tuy nhiên nếu một nguời nào đó tỏ ra tôn 
kính một nguời không đáng tôn tôn kính và có thể bạn phải 
nói xấu về y bằng cách cảnh báo những nguời này không nên 




Mahasi Sayadaiv 


177 


để bị đánh lừa vốn sẽ đem lại sự thiệt hại cho quyền lợi của 
họ. Loại bình phẩm này không phải là nói lời chia rẽ và ác ý. 

Khắc Phục Lòi Nói Lý Gián 

Dù thế nào đi nữa chúng ta cũng nên tránh đưa ra 
những nhận xét hay bình phẩm có khả năng tạo ra sự hiểu 
lầm và bất hoà. Những lời nói của chúng ta nên được dùng 
như thế nào để người khác biết kính trọng những người đáng 
kính trọng, biết hoà hợp những người đang bên bờ vực của 
sự xung đột. Neu chúng ta nghe một người nào đó bị chỉ 
trích do hiểu lầm, chúng ta nên khuyên họ chế ngự. Còn đối 
với người chỉ trích chúng ta nên khuyên họ bằng cách nói, 
“Tôỉtìnngímmyìàìôngnỏỉnhưvậyđâu”, hay “ơ)theynỏỉđiềuđỏnhmg 
không phải nói với ác ỷ mà với ỷ tốt thỏi.” Đức Phật mô tả sự tiết chế 
nói lời ly gián như sau: 

‘ ‘Nguời đã nguyện tiết ché không nói ỉă ly gán nên tránh việc ngồi /é 
đôi mách. Nguôi ấy nên đem lại sự đoàn kết giũa nhìmgnguời chia rẽ. Những 
ỉă nói của nguời ấy phải làn sao củngco ãuợcsứcmạnh hoàỈKrpgm những 
nguờlđãhoàhợp. Ngưmayhoanhỷkhi thấynguời khác sống trong hoà hợp. 
Nguời ẩy yêu thkh sựhoà hợp và do đó nguôi ấy sẽ chỉ đua ra những lă bình 
phấn cỏ khuynh huóngkhụyến khích moi quan hệhoà hợp. ” 

Vậy thì chúng ta không nên truyền lại những lời bình 
phẩm có tính gây ly gián của một người đến người khác liên 
quan. Chúng ta không nên nói cho một người biết những lầm 
lỗi của người khác. Chúng ta chỉ nên nói những lời thận 




178 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


trọng và lợi ích. Chúng ta chỉ nên đưa ra những lời bình 
phẩm đem đến sự hoà hợp, nhưng lời bình phẩm như “Bạn 
anh thường ỉẻien ngợi tính chân thật, phóng khoáng và năng lực làm việc của 
anhđay. ” Khi chúng ta nghe một người nói xấu về người khác, 
chúng ta nên nói “Điềubạnnỏỉcỏầekhôngđủngsựthưcnhưvậyđâu; 
cỏ lẽbạnđãhiếu Bmyhạyyđãphạmsai lầm một cách chân thực thỏịyỉàmột 
ngườirấíot Ykhôngthenàođưaramộtnhậnxàãênronhưvậyđấu”. Bất 
cứ thế nào, chúng ta cũng không nên ủng hộ một nhận xét có 
tính chê bai. Thay vào đó, chúng ta nên nói những gì làm dịu 
được cơn giận của một người. Những lời nói như vậy sẽ giúp 
ngăn chặn mọi xung đột có thể xảy ra hay phục hồi lại tình 
đoàn kết giữa những người đã chia rẽ. 

Như vậy chúng ta nên thực hành pháp đoạn giảm 
(Saỉỉekhadhamma) tránh xa lời nói ly gián (phưong diện đoạn giảm); 
chúng ta nên trau dồi những ý nghĩ liên quan đến việc tránh 
nói lời ly gián (phươngăệnkhătâm); chúng ta nên tránh nói lời 
ly gián bằng cách đi theo con đường tránh ly gián ngữ 
(phưongdiện tránh né); chúng ta nên tránh nói lời ly gián để nâng 
cao tinh thần của chúng ta lên (phương diện hướng thượng; và 
chúng ta tránh ly gián ngữ để chứng đắc Niết Bàn (phươngdiện 
trừdiâ). 

Có những người bản tính không có thói quen nói lời 
ly gián và có những người tránh được nó vì sự cam kết giữ 
giới vững chắc của họ. Đây là sự diệt của phiền não có gốc ở 
sự vi phạm bằng lời, một sự diệt được dựa trên giới bẩm sinh 
hay trên giới tự áp đặt trên bản thân. Tất nhiên một sự diệt 




Mahasi Sayadaiv 


179 


như vậy là tốt và được đề nghị trong Kinh Đoạn Giảm. 
Nhưng chúng ta không nên tự bằng lòng với nó. Vì nó không 
vĩnh hằng. Mặc dù hiện tại chúng ta không có những phiền 
não, nhưng không gì có thể bảo đảm cho chúng ta sẽ được 
như vậy trong kiếp sau. Vì thế điều cần thiết là phải bứng 
gốc nó trên bình diện của thánh đạo (Ariyamagga). Một sự bứng 
gốc như vậy được gọi là đoạn ly hay xa lìa phiền não bằng 
sự tuyệt diệt khi đắc thánh đạo (scmmccheda-vtaũ), một trong ba 
loại virati (viratí [vi-rati=veramaiịĩ] có ba loại: sampatừmrati, 
samãdãncmrati, samucchedaviratì) chúng tôi đã nói ở trên. 

QuảNghiệp CủaNóiLòiLy Gián 

Tăng Chi Kinh (Anguttaranấãya) có đề cập đến những 
quả nghiệp của nói lời ly gián hay nói lời chia rẽ. Kinh nói 
rằng người nói lời ly gián có thể phải đoạ vào bốn ác đạo và 
nếu có tái sanh lại làm người, họ sẽ bị xung khắc hay bất hoà 
với thân quyến và bạn bè của mình. Càng nói lời ly gián 
nhiều, người ấy càng tích chứa thêm nhiều ác nghiệp. Ai nói 
lời ly gián đối với những người có giới đức và hiền thiện họ 
sẽ phải trả giá đắt cho những lời nói ác của họ. Tất nhiên quả 
nghiệp của tránh nói lời ly gián chỉ là ngược lại. Một người 
tránh nói lời ly gián sẽ được thọ hưởng hạnh phúc cõi trời và 
có được những mối quan hệ hoà hợp với bạn bè và thân 
quyến. 




i8o 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Sau đây chúng tôi sẽ trích dẫn lại câu chuyện về một 
nguời phụ nữ đã phải chịu nhiều đau khổ sau khi chết do lời 
nói ly gián của cô ta. Câu chuyện liên quan đến cả nguời 
nam lẫn nguời nữ và rất đáng để ghi nhớ. 

Câu Chiyện về Trưởng Lão Ni Isidãsi 


Trong thời Đức Phật và trong khoảng gần một ngàn 
năm sau khi Đức Phật Bát Niết-bàn, Tăng Đoàn vẫn còn tồn 
tại những vị Tỳ-kheo ni. Địa điểm của câu chuyện là ở tại 
Pataliputta, một đô thị mới phát sanh và trở nên nổi tiếng ở 
giai đoạn hậu-Niết bàn và vì thế sự kiện này có thể đã xảy ra 
sau khi Đức Phật nhập diệt. Nhưng vì lẽ câu chuyện được 
tìm thấy trong Kinh Tạng PãỊi, nên rõ ràng nó liên hệ đến 
những sự kiện xảy ra trước Kỳ Ket Tập Lần Thứ Hai hay 
những sự kiện xảy ra trong khoảng một trăm năm sau Đức 
Phật nhập diệt. 

Một hôm, hai vị Tỳ-kheo ni, Isidãsi và Bodhi, ngồi 
chơi trên bờ cát trắng của sông Hằng gần đô thị Pataliputta. 
Cả hai đều là những bậc A-la-hán, với các lậu hoặc (osovqlđã 
được diệt tận. Họ ngồi với tâm suy quán, hít thở không khí 
trong lảnh và ngắm nhìn làn nước trong xanh mát mẻ của 
sông Hằng. Rồi, khi nhìn vào người bạn của mình, Trưởng- 
lão ni Bodhi hết sức kinh ngạc với sắc đẹp và tuổi trẻ của 
Isidãsi. Nói chung, những phụ nữ trẻ đẹp như thế này thường 
đắm chìm trong các dục lạc. Họ ít khi đi viếng những nơi 




Mahasi Sayadaiv 


i8i 


thiêng liêng, nói gì đến việc nuôi dưỡng ý tưởng xuất gia (gia 
nhập tăng đoàn). Bodhi tự hỏi hoàn cảnh nào đã đưa Isidãsi đến 
với đạo và trở thành một vị Tỳ-kheo ni ở tuổi đôi mươi này. 
Vì thế cô hỏi Isidãsi, “Nàysưmuộị ỉẽra cuộc đời này ỉà một nơi vui 
sướng đoi VỚI một ngườiphụ nữ trẻ đẹp như sư muội mớiphải Vậy thì nỗi thấ 
vọng hay tâm trạng vờ mộng của đệ đoi với cuộc đòi này là gì khiển cho muội 
phải xuất ^?”ĩsiảãsi đã kể lại câu chuyện của nàng như sau: 

Là người con gái duy nhất của một thương gia đức độ 
và giàu có ở vùng Ujjeni, nàng được cha mẹ rất mực yêu 
thương. Ujjeni là một thị trấn của bang Bhopa miền trung tây 
Ân Độ. Nó cách ngôi tháp mổi tiếng ở Sanchi không xa. Khi 
Isidãsi đến tuổi trưởng thành, một thương gia giàu có ở 
Sãketa miền trung bắc Àn Độ đã xin cưới nàng cho con trai 
của ông ta. Sãketa cách Ujjeni rất xa; và vào những ngày ấy 
có lẽ phải đi mất đến hai hay ba tháng gì đó bằng xe bò hay 
xe ngựa. 

Hai gia đình tương xứng với nhau về địa vị xã hội và 
sự giàu sang nên có thể nói đây là một cuộc hôn nhơn môn 
đăng hộ đối, vì thế cha mẹ của Isidãsi đã đồng ý. Sau khi kết 
hôn, theo phong tục Àn Độ, nàng về sống trong căn nhà của 
cha mẹ chồng. Là một người con gái được nuôi dưỡng tử tế, 
nàng kính trọng cha mẹ chồng như cha mẹ mình, cứ hai ngày 
một lần nàng đến đảnh lễ họ theo đúng phong tục. 

ở Àn Độ, những người trẻ vẫn còn phong tục đảnh lễ 
các bậc cha mẹ (kế cả cha mẹ vợ hay chồn^ và các bậc lớn tuối 
khác. Trên đường đi đến Tích Lan vì một số việc liên quan 




i 82 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


đến Kỳ Kết Tập Lần Thứ Sáu, chúng tôi có dừng lại tại 
Madras để thăm một người Àn giàu có. Song ông ta lúc đó đi 
vắng, vì thế chúng tôi phải chờ ông ta tại nhà. Khi ông ta trở 
về, vợ ông ta và tất cả những người trong gia đình đều quỳ 
xuống đảnh lễ ông. Đó là cách chào đón của họ. Những 
người lớn tuổi cũng vậy, thường chào nhau bằng cách đưa 
hai tay lên và chắp lại với nhau, ở miến không có phong tục 
như vậy và người Miến rất hiếm khi đảnh lễ cha mẹ và các 
bậc tôn trưởng. Việc đảnh lễ chỉ được làm với với hình 
tượng của Đức Phật, chùa tháp và và vị Tỳ-kheo. Những 
người theo thuyết duy linh (anừnừís) đảnh lễ các vị thần (mts), 
nhưng họ không tỏ thái độ như vậy đối với đồng loại. 

Tất cả những điều này là do thiếu sự tu tập. Một số 
thậm chí còn không biết phải đảnh lễ cha mẹ mình như thế 
nào nữa. Tuy nhiên, có những người biết tỏ ra kính trọng các 
bậc tôn trưởng, và xem đó như một pháp hành, nhưng chỉ 
trong Tháng Mười (niađngyut) - chấm dứt tháng ăn chay của 
Đạo Phật ? Một số đứa bé không ngại ngùng khi đảnh lễ cha 
mẹ và các bậc tôn trưởng bởi vì chúng đã được dạy phải làm 
như thế. Đây là một thói quen rất tốt của một xã hội có văn 
hoá và các bậc cha mẹ nên gieo trồng những thói quen ấy 
trong tâm trí con cái mình. 

Isidãsi cũng rất lễ độ với các anh chị chồng, luôn 
nhường ghế và tiếp đãi ăn uống mỗi khi họ đến. Đối với 
chồng thì nàng một mực kính trọng. Mỗi khi đến với chồng, 
nàng rửa chân tay sạch sẽ, chải tóc cho chồng, đưa gương 




Mahasi Sayadaiv 


183 


soi, và tô thuốc nâu vào mắt chồng theo kiểu Ản. Nàng chăm 
lo áo quần cho chồng nhu một nguời nô lệ. Tự tay sửa soạn 
bữa ăn cho chồng, rửa chén bát và xoong nồi... thay vì để 
công việc ấy cho nguời giúp việc. Tóm lại, nàng phục vụ 
chồng một cách kỹ luỡng giống nhu một nguời mẹ chăm sóc 
những nhu cầu cho đứa con độc nhất của mình vậy. Sự chu 
toàn các bổn phận của một nguời vợ nhu nàng có thể nói bất 
cứ nguời đàn ông nào cũng sẽ cảm thấy hài lòng. 

Tuy nhiên, đúng là sự mỉa mai của số phận, một tháng 
sau khi cuới, nguời chồng bỗng ghét cay ghét đắng nàng và 
y nói với cha mẹ mình rằng y không thể sống chung với 
nàng đuợc nữa. Họ hỏi y tại sao lại không thích nguời vợ mà 
trong mắt họ là một nguời phụ nữ hiền thục, đảm đang, và 
tận tâm chu đáo. Y nói rằng vợ y không làm gì cho y phiền 
lòng hết nhung bất chấp những tính tốt ấy y cũng không còn 
yêu thuơng nàng nữa, vậy thôi. Neu cha mẹ cứ khăng khăng 
đòi anh phải có thái độ chung thuỷ với vợ anh sẽ bỏ nhà ra 
đi. 

Thấy thế, nguời thuơng gia và vợ lại quay sang hỏi 
Isidãsi xem nàng có phạm lầm lỗi gì với chồng không. 
Isidãsi buồn bã trả lời rằng nàng không hề nói hay làm điều 
gì xúc phạm đến chồng cũng không hề nói hay làm điều gì 
khiến anh ta không vui, rằng nàng luôn luôn phục vụ chồng 
với sự kính trọng và tình cảm sâu sắc. Neu anh ta ghét nàng 
bất chấp lòng trung thảnh của nàng, nàng không biết làm gì 
hơn. 




i 84 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Họ tin sự vô tội của Isidãsi nhưng tình thương con 
bao giờ cũng vẫn nặng hơn ý thức về sự công bằng. Vì thế 
họ gởi trả nàng về nhà của cha mẹ nàng dù cảm thấy rất 
buồn khi phải mất đi người con dâu duyên dáng như vậy. 

Như sau này chúng ta sẽ thấy, sự căm ghét của chàng 
thanh niên này đối với người vợ vô tội của anh ta là do ác 
nghiệp của nàng trong quá khứ. Tuy nhiên lỗi không hoàn 
toàn nằm ở một mình Isidãsi. Sự không thích Isidãsi của anh 
ta cũng có thể được quy cho việc anh ta không có đủ thiện 
nghiệp để xứng đáng với một người phụ nữ cao quý như 
nàng. Lát nữa chúng tôi sẽ giải thích về điều này. 

Cha của Isidãsi tin con mình có đủ khả năng để kiếm 
một người chồng tốt khác và ông đã gả nàng cho con trai của 
một thương gia giàu có thứ nhì trong tỉnh. Isidãsi phục vụ 
chồng rất mực kính trọng. Nhưng rồi chỉ một tháng sau 
chồng nàng cũng nói rằng anh ta không thể sống chung với 
nàng được nữa. Và nàng lại được gởi trả lại cho cha mẹ nàng 
như trước. 

Sau đó người cha nghĩ rằng chính sự giàu có của bên 
chồng đã khiến cho những người chồng và cha mẹ chồng của 
nàng kiêu căng và ác nghiệt với nàng như vậy. Vì thế ông 
quyết định tìm một thanh niên nghèo cho thích họp với con 
gái của ông ta. Không lâu sau đó, một gã ăn mày dễ ngó đi 
đến. Người cha cho anh ta những bộ quần áo mới và thuyết 
phục anh ta trở thảnh con rể của ông và sống thoải mái trong 
căn nhà này. Nhưng sau nửa tháng người ăn mày cũng đổi ý 




Mahasi Sayadaiv 


185 


và nói rằng anh ta muốn được ra khỏi căn nhà sang trọng 
này. Cha mẹ và bà con thân quyến của Isidãsi hết lòng năn nỉ 
anh đừng đi nhưng chỉ vô ích. Anh ta nói rằng anh ta không 
thể sống chung với Isidãsi trong cùng căn nhà này được nữa. 
Thế là anh ta lại bỏ vợ để đi ăn xin như cũ. 

Vận hành của nghiệp đôi khi rất đáng kinh ngạc. Thái 
độ miễn cưỡng của người ăn mày để sống thoải mái trong 
căn nhà của người thương gia như con rể của ông ta có lẽ là 
do anh không có đủ tiềm lực của thiện nghiệp để được 
hưởng một cuộc sống tốt đẹp hơn như vậy. Người ăn mày 
này giống như người đàn ông trong chuyện tiền thân 
Mahosadhã, người cũng bỏ vợ của mình. 

Câu Chiyện Của Uđumbam Devi 

ở đô thị Mithila của vương quốc Videha có một 
chàng thanh niên gọi là Piủguttara, được cha mẹ cho đi học 
tại Takkasila. Là một người thông minh nên chỉ trong thời 
gian ngắn anh ta đã hoàn tất mục đích của mình và chuẩn bị 
từ giã thầy để trở về quê hương. Người thầy, theo truyền 
thống, có thói quen gả con gái tới tuổi trưởng thành cho học 
trò của mình. Lúc bấy giờ người thầy có một người con gái 
rất xinh đẹp đến tuổi lấy chồng vì thế ông đã gả cô con gái 
này cho anh ta. Piủguttara là người không đủ thiện nghiệp 
hay nói nôm na là người ít phước nên anh ta không có tình 
cảm gì với người con gái của thầy, vốn là một người có 




186 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


nhiều thiện nghiệp, và do đó không tương xứng với anh ta. 
Tuy nhiên vì không muốn làm buồn lòng thầy, anh đồng ý 
chấp nhận nàng làm vợ. 

Đêm tân hôn, khi cô dâu leo lên giường thì anh ta leo 
xuống ngủ dưới đất. Là phận nữ nhi nàng buộc phải leo 
xuống đất nằm ngủ bên cạnh anh ta, nhưng anh ta lại leo lên 
giường. Rồi khi cô gái leo lên theo anh ta, anh ta lại leo 
xuống. Cứ như vậy, trong suốt bảy ngày, cuối cùng thì cô gái 
ngủ trên giường còn anh ta thì ngủ dưới đất. Điều này cho 
thấy sự không tương xứng của hai tiềm lực nghiệp có bản 
chất trái ngược nhau ậhiệnvàbẩởdện). 

Sau một tuần Piủguttara đảnh lễ thầy và rời Takkasila 
cùng với vợ. Suốt cuộc hành trình họ không nói với nhau 
một lời nào cả. Khi họ đi đến gần đô thị Mithila, họ thấy một 
cây sung trĩu nặng những trái chín. Piủguttara trèo lên cây và 
hái trái ăn. Vợ anh ta xin anh ném xuống cho mấy trái nhưng 
anh nói cô muốn ăn thì trèo lên. Khi cô ta trèo được lên cây 
và hái trái ăn, thì anh ta leo xuống và bỏ chạy sau khi đã lấy 
các thứ dây gai quây quanh gốc cây. Tất nhiên, hành động 
của anh ta là tàn nhẫn, nhưng anh ta phải bỏ vợ vì anh không 
xứng đáng với cô ta vậy. 

Lúc bấy giờ đức vua xứ Videha tình cờ đi đến gần cây 
sung. Nhìn thấy người con gái xinh đẹp trên cây, đức vua 
đem lòng yêu mến. Đức vua hỏi xem nàng đã có chồng hay 
chưa. Nàng tình thật kể lại cho đức vua biết nàng là ai, bị 
chồng bỏ trên cây như thế nào và nàng cũng chẳng biết anh 




Mahasi Sayadaiv 


187 


ta đi đâu, hiện giờ nàng đang rất lo lắng, không thể trèo 
xuống đuợc. Đức vua kết luận rằng chồng nàng không còn 
quyền sở hữu nàng nữa, vì thế sau khi đua nàng xuống, đức 
vua đặt nàng vào địa vị hoàng hậu của đức vua. Nàng đuợc 
đặt tên là Udumbara Devi (HoàngHậucủacâysmg), theo tên của 
cái cây mà đức vua đã tìm thấy nàng trên đó. 

Một hôm dân làng gần cổng thành đuợc lệnh tu sửa 
đuờng sá để chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của đức vua đến 
khu vuờn thuợng uyển. Hôm ấy Piủguttara, nhu một nguời 
dân trong làng, đang dọn dẹp con đuờng thì đức vua và 
hoàng hậu ngự đến trên một chiếc vuơng xa có các vị quan 
đại thần và cận vệ theo hầu. Nhìn thấy Piủguttara với lung 
áo xăn lên và một cái xẻng trong tay giữa đám dân lao động, 
hoàng hậu không thể nhịn cuời đuợc. Thấy vậy đức vua 
phán hỏi tại sao nàng cuời. Hoàng hậu chỉ vào nguời chồng 
cũ và nói rằng chính cái vẻ (mặccảm) tự ti của anh ta đã khiến 
nàng tức cuời đến nỗi không thể nhịn đuợc. Nhung đức vua 
không tin lời nàng. Ngài nói, “Nàngđãdoita Chắc chan nàng cuời 
vì nhìn thấy ngim yêu cũ của nàng chứ gì. Ta phải giả nàng mới đuợc. ”VÌ 
thế đức vua rút guơm ra. Hoàng hậu sợ hãi và van xin đức 
vua hãy hỏi ý kiến các bậc hiền trí để xác minh lời nói của 
nàng. Lúc đó đức vua quay qua phán hỏi đại thần Senaka 
cho biết ý kiến của mình. Senaka trả lời rằng không có nguời 
đàn ông nào lại đi bỏ một nguời phụ nữ xinh đẹp giống nhu 
nàng đâu. Tất nhiên, câu trả lời của Senaka đã làm cho 
hoàng hậu vô cùng kinh hãi nhung do có chút hoài nghi về 




188 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


trí tuệ của ông ta, đức vua quyết định hỏi ý kiến của 
Mahosadhã (đạithầnhiềnừívàcũngỉàđkBoTãcmchứigta). Vì thế 
đức vua phán hỏi Mahosadhã xem liệu có thể có một nguời 
đàn ông nào không thích và từ bỏ một nguời phụ nữ xinh 
đẹp và giới đức không. 

Mahosadhã trả lời, “TầuĐại Vương người đàn ông ừbỏ một 
người phụ nữ xinh đẹp và giới đk chỉ cỏ thế ìà một người có ít thiện nghiậ) 
(người ít phước). Do đỏ, thần tin rằngngười đàn ông kia không thkh ngườiphụ 
nữ này ỉà điều cỏ thế xảy ra. Một người có nhiều thiện nghiậ) không bao giờ 
tương xứng với một người có ỉt thiện nghiệp. Đmg theo bản chất của pháp, 
thiện và bấ thiện không thế tìm thấy ởchungvới nhau (nhưtră và đất, bờbên 
này và bờbên kia) vậy. ” 

Chỉ khi nghe xong câu trả lời của Mahosadhã đức vua 
mới chấp nhận lời nói của hoàng hậu và tình yêu của vua đối 
với nàng vẫn nguyên vẹn như trước. Lẽ ra nếu không có 
Mahosadhã đức vua hẳn đã hành động theo lời khuyên của 
đại thần Senaka và mất đi người hoàn hậu xứng đáng rồi. 
Đức vua cảm thấy mình đã nợ mạng sống của hoàng hậu với 
Mahosadhã và vì thế như một dấu hiệu của sự biết ơn vua đã 
tặng cho Mahosadhã một số tiền lớn. 

Câu trả lời của Senaka quả thực là sai lầm. Hơn nữa, 
câu trả lời ấy còn là một loại lời nói ly gián làm trầm trọng 
thêm tình thế vốn đã căng thẳng do sự nghi ngờ của đức vua. 
Nó không phải là câu trả lời mà những người làm công việc 
cố vấn nên đưa ra. Trái lại, câu trả lời của Mahosadhã là họp 
lý và đúng sự thực. Cách trả lời đó còn giải toả được mối bất 




Mahasi Sayadaiv 


189 


hoà và phục hồi lại sự hoà họp giữa đức vua và hoàng hậu. 
Có thể nói đó là những lời nói của bậc Hiền Trí, không tạo ra 
sự ly gián và đáng đuợc những nguời làm công việc cố vấn 
noi theo. 

Một điều hiển nhiên rằng sự ruồng bỏ Udumbara 
Devi một phần là do ác nghiệp trong quá khứ của nàng 
nhung một phần cũng do bởi Piủguttara là nguời thiếu 
phuớc. Cũng vậy, Isidãsi bị nguời ăn mày ruồng bỏ bởi vì y 
không có những thiện nghiệp để sẽ bảo đảm đuợc một cuộc 
sống tốt đẹp trong căn nhà của nguời thuơng gia. Đối với sự 
ruồng bỏ của hai nguời chồng truớc cũng vậy, không hoàn 
toàn do nghiệp xấu của nàng mà một phần có thể đuợc quy 
cho thiện nghiệp của họ quá ít để đuợc sống chung với một 
nguời phụ nhữ cao quý nhu nàng. 

Sự Xuất Gia Của Isidãsi 

Nguời thuơng gia cảm thấy lúng túng không biết phải 
làm gì cho đứa con gái của mình nữa. Bị ruồng bỏ thậm chí 
bởi một gã ăn mày, Isidãsi rất khổ sở. Nàng cảm thấy bẽ mặt 
và tuyệt vọng đối với số phận và cuộc sống trần tục của 
mình. Nàng nghĩ đến việc ròi bỏ cha mẹ để hoặc là chết hoặc 
là xuất gia. Lúc bấy giờ một vị Tỳ-kheo ni tên là linadattà đi 
đến nhà của nguời thuơng gia để khất thực theo thuờng nhật. 
Isidãsi đảnh lễ vị này và sau khi cúng duờng vật thực, nàng 
ngỏ lời xin phép đuợc gia nhập Tăng Đoàn. 




19 o 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Người thương gia khuyên can con gái không nên trở 
thành một Tỳ-kheo ni, ông nói rằng nàng cũng có thể ở tại 
nhà làm công việc bố thí và sống một cuộc đời hiền thiện 
như một người cận sự nữ. Dĩ nhiên, ông không muốn rời xa 
đứa con gái duy nhất của mình. Nhưng Isidãsi, với đôi mắt 
đẫm lệ, trả lời rằng những nồi bất hạnh của nàng có lẽ là do 
những ác nghiệp mà nàng đã phạm quá nhiều trong tiền kiếp, 
và nàng muốn tự mình rửa sạch những ác nghiệp ấy bằng 
việc thực hành pháp nhu một Tỳ-kheo ni. Sau đó, cha nàng 
suy xét thấy không nên cản trở ý nguyện của nàng và cho 
phép nàng được xuất gia. ông cũng chúc những lời chúc tốt 
đẹp nhất cho nàng: “Mong cho con đắc được trí tuệ ở múc A-ìa-hản 
thảnh đạo và thảnh quả như Đức Phật Toi Thumg đã chúng đắc! cầu mong 
cho con sớm chúng ngộ NiâBàn!” 

Rồi, Isidãsi từ giã cha mẹ và những người lớn tuổi 
khác trong gia tộc, sau đó nàng xuất gia dưới sự hướng dẫn 
của Trưởng-lão ni linadattà và không bao lâu nhờ thiện 
nghiệp cao quý của mình, chỉ trong một tuần, nàng trở thảnh 
một bậc A-la-hán với đầy đủ tam minh. 

Việc chứng đắc A-la-hán thánh quả sau khi thực hành 
Pháp trong bảy ngày của nàng là do tiềm lực nghiệp đặc biệt. 
Những người thảnh tựu trí tuệ phi thường trong một thời 
gian ngắn nhu vậy rất hiếm trong số những hành giả ở đây. 
Những ai thực hành Pháp một cách chuyên cần và không 
ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm thường sẽ đắc sanh diệt trí 
(udayabbaya hãm) và diệt trí (bhahga hãm) trong vòng một tuần. 




Mahasi Sayadaiv 


191 


Isidãsi đã đắc tam minh chỉ sau bảy ngày thực hành. Tam 
minh có nghĩa là ba loại trí: 1) Túc mạng minh 
(pubbenivãsãnãna): trí giúp người ta có khả năng nhớ được các 
tiền kiếp của mình; 2) Thiên nhãn minh (ăbbacaìàhu-nãna): trí 
giúp người ta có khả năng thấy mọi thứ trên cõi trời, địa 
ngục và các cảnh giới khác mà mắt trần không thể thấy 
được; 3) Lậu tận minh (ãsavcàỉẻwya-nãm): một loại trí có cùng 
ý nghĩa với A-la-hán thánh đạo trí có thể giúp người ta đoạn 
diệt tất cả mọi khuynh hướng và phiền não hay nói cách 
khác các lậu hoặc (ãsava). 

Khi chứng đắc minh cuối cùng này là đã chứng đắc 
A-la-hán thánh quả. Như vậy, Isidãsi thảnh tựu mục đích của 
đời phạm hạnh chỉ trong bảy ngày và trong trí hồi nhớ (phản 
ìàiảntrí) có thể nàng đã tự chúc mừng mình vì đã được hết ông 
chồng này đến ông chồng khác ruồng bỏ. Khi bị người 
chồng đầu tiên bỏ, lẽ ra nàng sẽ không lấy người chồng thứ 
hai, và lại càng không nghĩ đến việc trở thành một vị Tỳ- 
kheo ni nữa. Quả vậy, ngay cả việc sống đời với gã ăn mày 
có thể cũng đã ngăn chặn khả năng sống đời phạm hạnh đối 
với nàng. Thực sự, nàng chọn sống đời phạm hạnh là vì 
những ảo mộng về cuộc đời của nàng đã tan vỡ. Nàng trở 
thành một bậc A-la-hán chỉ trong bảy ngày và thảnh tựu sự 
giải thoát hoàn toàn khỏi mọi khổ đau bén rễ trong vòng luân 
hồi này. Đối với nàng, sự ruồng bỏ của hết người chồng này 
đến người chồng khác theo một nghĩa nào đó là một sự may 
mắn đã được nguy trang mà thôi. 




192 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Chúng ta nên nhìn trường hợp của Isidãsi một cách 
trí tuệ như vậy. Hẳn Isidãsi sẽ cảm thấy rất hài lòng, vì mặc 
dù nàng phải chịu quá nhiều khổ đau do ác nghiệp quá khứ, 
nhưng cuối cùng chính những khổ đau ấy đã giúp nàng trở 
thành một bậc A-la-hán. Vì thế khi một sự bất hạnh xảy đến 
với chúng ta, chúng ta không nên để nó ám ảnh tâm trí và trở 
nên ngã lòng. Chúng ta nên có một cái nhìn lạc quan về nó. 
Thái độ của tâm giúp an ủi chúng ta và có lợi cho nhu cầu 
tâm linh của chúng ta này được gọi là Như Lý Tác Ý 
(yonisomanasỉkãra)iĩong PãỊi. Nhưng tôi nghĩ rằng không người 
phụ nữ nào lại muốn bị chồng bỏ giống như Isidãsi cả. Vì, 
mặc dù Isidãsi trở thảnh một bậc thánh A-la-hán, nhưng đối 
với những người phụ nữ khác có lẽ sẽ khó mà chuyển được 
những bất hạnh của mình thảnh lợi thế như Isidãsi đã làm. 

Khi Isidãsi hồi nhớ lại các kiếp sống quá khứ bằng túc 
mệnh minh của mình, những ác nghiệp quá khứ và những 
quả khổ đau trong suốt bảy kiếp cuối kéo đến với nàng. 1) 
Kiếp thứ nhất nàng là một người thợ bạc ở thảnh phố 
Erakiccha. Là một thanh niên được tiếp xúc thân mật với 
nhiều phụ nữ, người thợ bạc này đã phạm tội tà dâm. Do ác 
nghiệp tà dâm ấy, lúc chết 2) anh tái sanh vào địa ngục và 
phải chịu khổ trong một thời gian dài. 3) Sau đó anh tái sanh 
làm một con khỉ đực. Sau khi sanh ra được bảy ngày khỉ 
chúa đã cắn đứt hòn dái của nó vì không muốn có bất kỳ một 
con khỉ đực nào trong bầy. Đây là quả nghiệp của tà dâm. 4) 
Rồi trong kiếp kế anh tái sanh làm một con cừu đực. Con 




Mahasi Sayadaiv 


193 


cừu cũng bị thiến và cuối cùng bị giết làm thức ăn cho con 
nguời. 5) Trong kiếp thứ năm anh sanh làm một con bò đực, 
nguời ta cũng thiến nó để dùng cho việc cày bừa và kéo xe. 
Chúng ta biết bò đực thuờng bị thiến để cho dễ dạy. Khi còn 
nhỏ tôi có chứng kiến những bò đực bị nguời ta thiến. Đó 
thực sự là một cảnh tuợng khủng khiếp. Con bò bị cột ghì 
xuống và nguời ta lấy một cái chày gỗ nện vào hòn dái của 
nó và đập bể ra. Chắc hẳn là nó rất đau đớn, vì con vật không 
thể ăn đuợc trong ba hoặc bốn ngày. Sau đó, khi nó đã đủ 
khoẻ để làm việc, nó phải làm việc quần quật suốt cả ngày 
duới ánh nắng mặt trời thiêu đốt hoặc trong những cơn mua 
uớt lạnh mà không thể phàn nàn đuợc gì ngay cả khi bị bệnh. 
Cuối cùng khi nó trở nên quá già không thể làm việc đuợc 
nữa, nguời ta bán nó cho một tay đồ tể chẳng kể đến quá 
trình phục vụ lâu dài của nó cho nguời chủ. Rồi nó chết một 
cách tuyệt vọng và đau khổ duới tay của nguời đồ tể. Cuộc 
sống của một con vật nhu vậy quả thực là nát lòng. 6) trong 
kiếp thứ sáu nàng thọ thai trong bào thai của một nguời nữ 
nô lệ và nhu vậy trở thành đứa con do nguời nô lệ sanh. Tệ 
hơn nữa, lúc sinh ra nàng không có cơ quan sinh dục nam 
cũng chẳng có cơ quan sinh dục nữ, một hiện tuợng bất 
thuờng đáng xấu hổ vốn là quả nghiệp của tà dâm. Suốt ba 
muơi năm nàng phải chịu khổ với thân tuớng nhu thế và 7) 
trong kiếp thứ bảy nàng tái làm con gái của một phu xe 
nghèo hèn, khốn khó. 




194 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Vì cha nàng không có tiền để trả nợ cho chủ, nên 
nàng bị người này bắt làm nô lệ. Nàng phải làm đủ mọi loại 
công việc trong nhà người chủ. May thay, nhờ được chút 
nhan sắc nên khi lớn lên nàng trở thảnh vợ lẽ của Giridasa, 
con trai của chủ nhân. Thói đời, vợ cả và vợ lẽ thường hay 
tìm cách làm tổn hại đến quyền lợi của nhau. Người vợ lẽ cố 
gắng nói xấu người vợ cả để tạo mối bất hoà giữa nàng và 
chồng nàng. Nhưng người vợ cả là một người phụ nữ có 
nhân cách đạo đức tốt, vì thế những lời bình phầm có tính 
cách chia rẽ của nàng chống lại người phụ nữ tốt bụng này 
đã tạo ra rất nhiều những trọng nghiệp bất thiện và với 
những nghiệp tà dâm trong kiếp trước bây giờ nàng lại làm 
cho số phận của nàng trở nên xấu hơn bằng những lời ác độc 
của mình. Thực sự Isidãsi đã nhận ra những lầm lỗi của nàng 
và quy sự ghét bỏ của những người chồng trước bất chấp sự 
tận tuy như nô lệ của nàng đối với họ là do quả nghiệp nói 
lời chia rẽ của nàng trong tiền kiếp mà ra. 

Nàng thêm rằng do ác nghiệp của nàng, nàng đã bị 
ruồng bỏ ngay cả bởi người ăn mày và rằng nhờ đi theo con 
đường bát chánh nàng đã đạt đến A-la-hán thánh quả và dứt 
trừ được món nợ ấy. Đây là điểm quan trọng nhất. A-la-hán 
thánh quả có nghĩa là sự tận diệt hoàn toàn của mọi nghiệp 
lực. Nghiệp không còn cho quả nữa; đó là kiếp cuối của vị 
A-la-hán và đúng thời vị ấy sẽ Bát Niết Bàn (parirủbbãna). Sau 
khi Bát-Niết Bàn không còn một đời sống mới hay nói khác 




Mahasi Sayadaiv 


195 


hơn không còn hợp thể thân-tâm nữa. Vì thế, tất cả những 
khổ đau của Isidãsi đã vĩnh viễn chấm dứt. 

KấLuận 


Câu chuyện này là một bài học cho cả nguời nam lẫn 
nguời nữ. Hành động tà dâm đã đua nguời thợ bạc xuống địa 
ngục và rồi khi tái sanh làm khỉ, cừu, và bò, anh ta đều bị 
thiến, kế đó anh ta trở thảnh một nguời dị hợm về giới tính 
do một nữ nô lệ sanh. Đây là cái giá anh ta phải trả cho sự 
vui thú nhất thời của tà dâm. Nghiệp của nàng còn trở nên tồi 
tệ hơn khi nàng nói lời chia rẽ với một nguời phụ nữ có giới 
đức. Hành động xấu của nàng hẳn đã gây ra nhiều nỗi bất 
hoà và khổ đau cho những nguời khác. Đây cũng là một bài 
học có ích cho những bà vợ, những nguời làm lẽ và những 
ông chồng đa thê. Nhu kết quả của những ác nghiệp này, 
ngay cả trong kiếp cuối sinh làm Isidãsi, con gái của một 
nguời thuơng gia giàu có, nàng cũng bị ba nguời chồng, mà 
nguời cuối thậm chí chỉ là môt gã ăn mày, lần luợt bỏ rơi. 
Tất cả những điều này có thể nói là do quả nghiệp của nói lời 
chia rẽ mà ra. 




19 6 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Nói Lòi Thô Ác (Pharusavaca) 

‘ ‘Những nguử khác có thế nói ỉời thô ác nhưng chủng ta sẽ tránh nói 
ỉời thỏ ác. ” Như vậy, chúng ta nên thực hmh Pháp Đoạn Giảm (Salìekha 
Dhamma) đe ỉàm giảm các phiền não. ” 

Pharusavãcã là lời nói thô ác như lăng mạ, chửi rủa, 
và ngoa nguyền.. .Loại lời nói này đem lại rất nhiều đau đớn 
cho người có liên quan, và khó chịu ngay cả đối với những 
người không có liên quan nữa. Không người nào muốn nghe 
những lời nói như vậy; và một người có trí không bao giờ 
dùng chúng. Tuy nhiên để trở thành một nghiệp có khả năng 
cho quả, việc sử dụng thô ngữ đòi hỏi phải có ba yếu tố, đó 
là, 1) người bị lăng mạ, nguyền rủa; 2) ác ý chống lại người 
đó; và 3) hoàn tất hành động lăng mạ hay nguyền rủa ấy. 

Neu vắng mặt bất kỳ một ước muốn bất thiện (muốn) 
gây đau đớn hay phiền muộn (cho người khác), việc dùng lời nói 
thô ác sẽ không có quả nghiệp. Chẳng hạn, có lần một đứa 
bé đi vào rừng không nghe lời khuyên của mẹ nó. Người mẹ 
giận dữ và nguyền rủa nó, “Cầu cho trâu rùng hwchấ mày đi!”, ớ 
trong rừng đứa bé gặp một con trâu rừng lao tới tấn công nó 
thật. Trong cơn nguy khốn đứa bé cầu khấn năng lực của sự 
chân thật, nó nói, “Hãyãếchoầềuạỹxảyra(đechotrâurừnghủctôỉ), 
không phải theo những ãều mẹ tôi nói mà theo ước muon và ỷ đnh của mẹ 
tôi. ” Người ta nói rằng ngay lúc ấy con vật dừng lại và đứng 
yên tại chỗ. Một số các bậc cha mẹ thường rủa xả con cái 
như cầu cho mày bị trâu húc, rắn cắn chết đi, hoặc cầu cho 




Mahasi Sayadaiv 


197 


trời đánh, thánh vật mày đi,.. .đối với những đứa con không 
vâng lời của họ, nhưng trong thực tế, họ không muốn thấy 
một sự tai hại nào dù nhỏ nhoi nhất xảy đến với con mình. 
Những thầy cô giáo cũng vậy, thường hay rầy la những đứa 
học trò ngang bướng của mình, như “Cứđ!Đìmgcóởđâyvóitôi 
nữa! Mặc xác chuyện gì xảy ra với mấy đửa!”ì^hưng trong thực tế, 
lòng họ lại luôn mong muốn cho những đứa học trò của 
mình có được sức khoẻ và đạo đức. Loại lời nói như vậy, 
mặc dù nghe có vẻ thô ác, vẫn không xuất phát từ những 
động cơ xấu và vì thế, nó không có quả nghiệp bất thiện. 
Trái lại, một lời bình phẩm nhẹ nhàng nhưng xuất phát từ ác 
ý hay sự bất mãn vẫn có quả nghiệp của nó. “Hậy để cho nguôi 
này an giấc ngàn thu” là những gì các vị vua thời xưa thường nói 
một cách hoa mỹ về một người mà họ muốn xử trảm. Tất 
nhiên là lời nói ấy dựa trên ác ý và vì thế nó sẽ có quả 
nghiệp của nó. 

Do đó, chúng ta nên tránh nói lời mắng nhiếc và rủa 
xả. Chúng ta chỉ nên nói những lời có động cơ thúc đẩy 
chính đáng, và nói một cách nhẹ nhàng, dễ nghe, và dễ chấp 
nhận. Chúng ta nên chế ngự việc sử dụng ngôn ngữ thô ác 
bằng việc cam kết giữ giới và tập trung tâm trên một đề mục 
thiền. Khi chúng ta phải đối diện với những ngoại cảnh khó 
chịu chúng ta nện dựa vào thiền minh sát, nghĩa là chúng ta 
phải chánh niệm và nhìn vào tâm đang phản ứng của chúng 
ta liền. Chúng ta hay có khuynh hướng sử dụng thô ngữ khi 
bị tức tối bởi những ngoại cảnh không mong muốn. Đặc biệt, 




19 8 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


một lời bình phẩm mà chúng ta không thích thường gợi lên 
những lời nói thô ác và vì thế chúng ta phải đặc biệt chánh 
niệm mỗi khi nghe những lời khó ưa như vậy. 

Chiến ThắngNhờ ChánhNiệm 

ở ngôi làng Seikkhun quê tôi, thuộc huyện Shwebo 
có một thiền sinh rất chánh niệm. Người này đã từng là một 
vị sư trong 20 năm. Khi làm một người tại gia cư sĩ vị ấy 
luôn ghi nhận với chánh niệm mọi hiện tượng xảy ra, như 
khi nghe ông bố vợ quở trách, vị ấy ghi nhận “nghe, nghe”. Lời 
quở trách có thể kéo dài khoảng mươi phút. Đối với vị ấy 
giọng của người nói cũng như những lời nói của người ấy 
tan biến liền ngay lúc đó và vị ấy không biết tí gì về những 
điều ông già vợ đang nói. Vị ấy không giận cũng không 
muốn trả miếng. Neu không có chánh niệm, có lẽ người ấy 
đã đáp trả một cách giận dữ và thốt ra những lời thô lỗ. Đây 
là một cách rất tốt để vượt qua thói quen nói lời thô ác mà 
mọi người có thể noi theo. Nó cũng giúp chúng ta chế ngự 
được cơn giận và bảo đảm sẽ dứt trừ hoàn toàn được thói 
quen ấy khi chúng ta đạt đến thánh đạo qua việc phát triển 
các minh sát trí. Nhưng, vì lẽ nói lời ly gian và nói lời thô ác 
xuất phát từ căn sân, nên người bảnh thiền chỉ có thể vượt 
qua được những phiền não này một cách hoàn toàn ở giai 
đoạn Bất Lai (anãgãmỉ). Giai đoạn nhập lưu (sotãpcứă) chỉ bảo 
đảm diệt được những thói quen nói lời thô ác đưa đến bốn ác 




Mahasi Sayadaiv 


199 


đạo mà thôi, ở giai đoạn nhất lai (sakadãgãmi) cũng vậy, người 
hành thiền chỉ bảo đảm diệt được những hình thức thô của 
nói lời thô ác và nói lời ly gián đưa đến bốn ác đạo. Vị ấy 
vẫn chưa thoát khỏi những hình thức vi tế của việc thốt ra 
những lời ly gián, và thô ngữ vốn chỉ được dập tắt hoàn toàn 
ở giai đoạn bất lai. Thanh Tịnh Đạo (Vừuddhimagga)mồ tả lời 
nói ly gián, thô ngữ và ác ý kể như ba khuynh hướng bất 
thiện chỉ bị diệt hoàn toàn ở giai đoạn bất lai. Vì thế người 
hành thiền phải cố gắng để đạt đến giai đoạn này để bỏ được 
những thói xấu ấy. 

Quả Nghiệp CủaNói Lòi Thô Ác 


Theo Tăng Chi Bộ Kinh (Mgíđtm-a-NikãyàỊTMmg người 
dùng ngôn ngữ thô ác có thể sẽ phải đoạ vào các cõi khổ và 
nếu có tái sanh vào cõi nhân loại thì sẽ luôn luôn bị người 
khác mắng nhiếc, xỉ vả. Một số người thường nguyền rủa 
những kẻ ăn cắp phải bị chết dữ hay đoạ xuống địa ngục. 
Những lời nguyền rủa như vậy rất phổ biến ở những người 
Sadhus và Takirs ở Ản Độ. Họ sẽ nguyền rủa những người 
nào không cho họ những gì họ hỏi xin. Và người ta tin rằng 
bất kỳ ai bị họ rủa như vậy sẽ gặp nhiều điều bất hạnh. Có lẽ 
người ta sợ những lời nguyền rủa của họ vì theo thánh kinh 
Purãnas, những bất hạnh sẽ đổ xống người nào bị nguyền rủa 
bởi các bậc thánh thiện! Các vị sư Phật Giáo không bao giờ 
được nguyền rủa người khác, và cũng không được phép thề 




200 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


thốt. Theo Đạo Phật, một lời nguyền rủa tự nó không thể gây 
ra sự bất hạnh cho ai cả, mà chỉ có nghiệp xấu mới tạo ra bất 
hạnh mà thôi. Thực tế là, một lời nguyền rủa rất có thể sẽ dội 
lại trên nguời thốt ra nó, vì điều này đã đuợc chứng minh 
trong câu chuyện sau trích từ Chuyện Ngạ Quỷ. 

Tái SanhlimNgạQiỷDoNgtyềnRủa 

Thời Đức Phật, muời hai vị Tỳ-kheo nọ an cu mùa 
mua tại một ngôi làng có muời một gia đình. Nguời thợ dệt 
chủ làng chu cấp những nhu cầu cần thiết của cuộc sống (ử 
vật dụng) cho hai vị Tỳ-kheo, trong khi mỗi gia đình còn lại 
chăm sóc cho muời vị kia. Vợ nguời thợ dệt là một nguời 
không có đức tin, cô chẳng có niềm tin noi Tăng Bảo vì thế 
cô không phục vụ các su một cách tôn kính. Sau đó nguời 
thợ dệt lại lấy cô em gái của vợ mình và chuyển giao hết tài 
sản cho cô này. Là một nguời phụ nữ có đức hạnh, cô phục 
vụ các vị sự rất cung kính. Cuối mùa an cu mỗi vị su đuợc 
cô cúng duờng một bộ y. Lúc bấy giờ nguời vợ cả tức giận 
đến nỗi đã thốt lên nguyền rủa sau; “Cầu cho những đo ăn và đo 
uống mà mỉ đã cúngdườngcho cácsa-môn thích tửaytrởthàìh phân, nước 
tiếu, mủ và máu hết đi; cầu cho những tấmy Ọỹ biến thành những tam sắt nóng 
dổhảđi!” 

Sau khi chết nguời thợ dệt tái sanh làm một vị thọ 
thần (chư ầiền ngụ ở cội cây) và nguời vợ cả thì làm một ngạ quỷ 
sống gần toà lâu đài của ông ta. Cô không có gì để mặc cũng 




Mahasi Sayadaiv 


201 


không có gì để ăn. Vì thế cô van xin vị thọ thần cho cô cơm 
ăn và áo mặc. Nhưng khi vị thọ thần đưa thức ăn và thức 
uống cho cô chúng liền biến thảnh phân trong đôi tay của 
ngạ quỷ. Vị thọ thần cũng đem áo quần chư thiên cho cô mặc 
nhưng ngay khi ngạ quỷ này mặc vào chúng liền biến thảnh 
những tấm sắt nóng. Vì thế ngạ quỷ này phải vứt bỏ áo quần 
bằng sắt đang cháy và vừa chạy vừa than khóc, có thể nói lời 
nguyền rủa trong tiền kiếp trước của cô đã quay ngược trở lại 
với cô đúng như vậy. 

Cảnh ngộ bất hạnh của cô được một vị Tỳ-kheo tình 
cờ đến thăm nơi ấy chứng kiến và theo lời khuyên của vị này 
thọ thần đã cúng dường vật thực cho vị ấy và chia phước cho 
ngạ quỷ. Ngạ quỷ lúc đó mới có thể ăn được thức ăn chư 
thiên và từ đó cô được ăn uống đầy đủ. Sau đó vị thọ thần 
giao một bộ y chư thiên nhờ vị Tỳ-kheo này cúng dường đến 
Đức Phật để hồi hướng phước cho ngạ quỷ, và khi ngạ quỷ 
nhận được phần phước đó cô trở nên xinh đẹp giống như một 
thiên nữ. Như vậy một thiện nghiệp là một biện pháp cứu 
chữa cho một người đang chịu đau khổ do chính lời nguyền 
rủa của anh ta hay cô ta. 

Xỉ Vả Đưa Đến Tái SanhN^ Qiỷ 

Thời Đức Phật có một cận sự nam tín tâm tên là 
Nandisena sống trong một ngôi làng gần Sãvatthĩ. Vợ anh ta 
là người không có đức tin, và cư xử rất thiếu lịch sự. Cô 




202 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


chẳng những không kính trọng chồng mà còn hay xỉ vả anh 
ta và cả mẹ chồng nữa. Sau khi chết cô tái sanh làm một ngạ 
quỷ và hay đi lảng vảng ở ven làng. Một hôm cô hiện hình 
truớc mặt Nandisena, anh liền nhận ra cô chính là nguời vợ 
truớc đây của mình và cho việc cô tái sanh làm ngạ quỷ là do 
tính thô lồ, không biết kính trọng chồng và thói quen hay xỉ 
vả anh trong kiếp truớc mà ra. 

Kiếp sống ngạ quỷ là cái giá cô phải trả cho thói thô 
lỗ của cô đối với nguời chồng hiền luơng. Giá nhu lúc đó cô 
biết xin lỗi chồng, có lẽ cô đã thoát khỏi những quả nghiệp 
bất thiện này; nhung cô đã không làm điều đó. Nandisena 
đua tấm áo choàng của mình cho ngạ quỷ, bảo cô mặc tấm 
áo ấy vào và đi theo anh về nhà để đuợc cơm ăn và áo mặc. 
Nhung ngạ quỷ nói rằng nó không thể có đuợc những điều 
ấy trừ phi anh ta làm phuớc cúng duờng đến các vị Tỳ-kheo 
giới đức. Nandisena đã làm theo lời cô nói và chia phần 
phuớc của mình cho cô và cô thốt lên lời “sãdhu! Sãầiu!” (lành 
thay!Lành thạy!). Lập tức, ngạ quỷ có đuợc thức ăn và quần áo 
của chu thiên và trở nên xinh đẹp giống nhu một thiên nữ. 

Những câu chuyện trên cho thấy sự lăng mạ, xỉ vả đã 
đua nguời ta đến các cõi thấp nhu thế nào. Dĩ nhiên quả 
nghiệp thiện dành cho những nguời tránh nói lời thô ác và 
luôn nói những lời hoà nhã, dễ nghe chỉ là nguợc lại. Những 
nguời thuờng nói lời hoà nhã và biết kham nhẫn lời xỉ vả 
thay vì đáp trả lại, sẽ tái sanh trong các cõi chu thiên. Có 
những câu chuyện trong Thiên Cung Sự (Vỉmãlavatthu) minh 




Mahasi Sayadaiv 


203 


hoạ rõ những quả nghiệp thiện như vậy. Neu tái sanh lại cõi 
người thì những người này cũng có thói quen nói những lời 
hoà nhã và được nghe những lời êm tai, dịu dàng. Tránh 
dùng những ngôn ngữ thô ác cũng đem lại lợi ích trong kiếp 
hiện tại. Một người nói những lời hoà nhã sẽ được mọi người 
mến chuộng, họ luôn được kính trọng và không bao giờ xung 
khắc với bạn bè. Vì thế chúng ta nên trau dồi thói quen ăn 
nói một cách hoà nhã. Khi đang giận, chúng ta cũng không 
nên nói. Trước hết chúng ta phải chế ngự cơn giận bằng cách 
chánh niệm lại và rồi nói một cách hoà nhã. Nói tóm lại nhờ 
thực hành pháp không nói lời thô ác này chúng ta sẽ có được 
những lợi ích ngay trong hiện tại và trong tương lai. 

Nói Lòi Phù Phiếm (Samph^talãpa) 


Chúng ta cũng phải tránh nói những chuyện phù 
phiếm. Samphapalãpa là lời phù phiếm hay thêu dệt (ItlpẴTỉ/ 
Ngữhạy Ỷ Ngữ, lă nói thêu dệt). Có thể hiểu nói lời phù phiếm ở 
đây là nói những gì không liên quan đến sự thực (chânỉỷ)hay 
không liên quan đến phúc lợi của một người, hay nói những 
gì không liên quan đến pháp (đhamma), tức những lời dạy của 
Đức Phật. Nó là một lời nói không đáng để nhớ. Tóm lại, lời 
phù phiếm có thể hiểu giống như cách mô tả của tiểu thuyết 
về những sự thực. Nhưng rốt cục thì người ta lại thích tiểu 
thuyết hơn. Với sự tưởng tượng khéo léo của họ, các nhà văn 
đã tạo ra những chuyện tiểu thuyết được mọi người yêu mến 




204 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


bán hết trong vòng một tháng. Những cuốn sách của họ nhận 
được một sự đòi hỏi rất lớn ở phía quần chúng. Ngược lại, 
những cuốn sách tôn giáo chỉ có một số ít người đọc vì 
chúng không có sức cuốn hút quần chúng như những tác 
phẩm tiểu thuyết. Lối viết phù phiếm thoả mãn được những 
thèm muốn của con người và chuyển mọi hoàn cảnh sướng 
khổ của đời người thành tiểu thuyết với những sự trau chuốt 
khác nhau. Theo Pháp Đoạn Giảm (SallekhaDhamma) chúng ta 
phải cam kết tránh nói, viết hay truyền bá bất kỳ những gì 
được xem là phù phiếm. 

Một người hành pháp đoạn giảm này sẽ chỉ nói về 
những gì đúng theo sự thực (chânlỷ)h'ăy về những gì đem lại 
lợi ích cho bản thân cũng như mọi người, hay về pháp 
(đhcmma), về lời dạy của Đức Phật, về những gì xứng đáng để 
ghi nhớ. Ngay cả khi chúng ta nói đúng pháp, chúng ta cũng 
còn phải biết nói đúng lúc. Với lại, chúng ta không nên nói 
quá nhiều. Cho dù nói về pháp chúng ta cũng phải để ý tới 
căn cơ và hoàn cảnh của người nghe. Neu chúng ta lúc nào 
cũng nói pháp cho một người không có khuynh hướng tâm 
linh, coi chừng, họ sẽ sợ phải nghe pháp; và nếu chúng ta lúc 
nào cũng thúc giục họ thực hành pháp, họ sẽ xa lánh chúng 
ta sớm. Vì thế chúng ta phải thận trọng, dạy họ từ từ và dạy 
đúng lúc. Tuy nhiên, trong trường hợp của một người bạn rất 
thân thiết, chúng ta phải ghi nhớ câu chuyện cua Ghatikãra 
và kiên trì thúc giục họ quan tâm đến pháp. 




Mahasi Sayadaiv 


205 


Câu Chi^ện Của Ghatikam 

Thời Đức Phật Kassapa có một người thợ gốm tên 
Ghatikãra . Anh ta là một đệ tử tại gia của Đức Phật và đã 
đạt đến giai đoạn Bất Lai (Anãgãmi). Một hôm anh ba lần thúc 
giục người bạn của mình là lotipãla đi đến gặp Đức Phật, 
lotipãla chẳng những lưỡng lự không chịu đi mà còn nói lời 
khinh miệt Đức Phật. Chúng ta biết lotipãla không phải là 
người bình thường. Ngài là một vị Bồ Tát. Nhưng kiếp đó 
ngài sinh ra trong một gia đình bà-la-môn, và với niềm tin 
tôn giáo đã ăn sâu trong ngài, ngài đánh giá thấp về Đức 
Phật và từ chối lời khuyên của thợ gốm Ghatikãra một cách 
khinh miệt cũng là điều tự nhiên. Những đức tin theo truyền 
thống quả thực là ghê gớm và vì thế Ghatikãra chỉ lặng lẽ 
đưa lotipãla đến bến sông để tắm, sau khi tắm xong, chờ cho 
lotipãla quấn lại chiếc khố của mình và khi đang đứng hong 
tóc cho khô thì người thợ gốm mới khuyên anh đến gặp Đức 
Phật ở tại nơi cư trú của ngài gần đó. Ghatikãra đề nghị ba 
lần và lời đề nghị của anh cả ba lần đều bị từ chối nhu trước. 
Lúc đó người thợ gốm bèn nắm lấy cái khố của bạn anh và 
giục anh ta đi đến gặp Đức Phật, nhưng cũng vô vọng. Cuối 
cùng người thợ gốm nắm lấy tóc của anh ta và lập lại lời đề 
nghị của mình. Khi ấy lotipãla vô cùng sửng sốt. Anh không 
hiểu tại sao người thợ gốm thuộc giai cấp thấp như vậy lại 
dám nắm tóc của anh. Anh nghĩ người thợ gốm này đã có 
can đảm để làm điều đó có lẽ là vì niềm tin của anh ta nơi 




206 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Đức Phật. Vì thế anh hỏi người thợ gốm, “Việc này quan trọng 
đến nỗi anh phải nắm tóc tôi như thế sao? ” “Vâng, đủngvậy, ” người thợ 
gốm nói. Lúc đó lotipãla suy xét lời yêu cầu của Ghatikãra 
một cách nghiêm túc và đi đến kết luận rằng đó có thể là một 
vấn đề có tầm quan trọng không nhỏ, anh đồng ý đi gặp Đức 
Phật với bạn mình. Sau khi gặp Đức Phật và được nghe 
Pháp, lotipãla xin cải đạo và gia nhập Tăng Đoàn. 

Như vậy, vì thấy lời đề nghị của mình chắc chắn sẽ 
đem lại lợi ích cho bạn, người thợ gốm dù thuộc giai cấp tiện 
dân đã thuyết phục người bà-la-môn giai cấp cao, trước tiên 
bằng lời nói, sau đó bằng cách nắm khố, và cuối cùng bằng 
cách nắm tóc. Sự kiên trì của anh ta đã góp phần vào lợi ích 
tinh thần của bạn mình và người bạn, sau đó đã tỏ ra rất biết 
ơn anh. Cũng vậy, ngày nay mặc dù một số người mới đầu 
không quan tâm đến pháp (Dhamma), song họ đã đến trung 
tâm thiền này để hành thiền theo sự yêu cầu kiên trì của bạn 
bè. Nhờ sự nỗ lực và thiện nghiệp quá khứ của họ, họ có 
được những kinh nghiệm tâm linh cao quý, và từ đó họ tỏ ra 
biết ơn những bạn đạo của họ rất nhiều. Chính nhờ có những 
hành giả nhu vậy và sự kinh nghiệm của họ nhu vậy mà 
chúng ta thấy được sự thuyết phục kiên trì luôn luôn có lợi 
ích nhu thế nào. Đó là lý do tại sao Pháp (Dhamma) có ân đức 
ehipassiko (đếnđểthay). Pháp mời gọi mọi người đến để thử nó 
(trước ìàũ tin). Ví như một người được thưởng thức món ăn 
ngon biết ơn người đã mời anh ta đến bữa tiệc nhu thế nào 
người hành thiền cũng vậy, sau khi đến và có được những 




Mahasi Sayadaiv 


207 


kinh nghiệm tâm linh nào đó sẽ tỏ ra biết ơn người đã thuyết 
phục mình đến thực hành pháp. Do đó chúng ta nên kiên trì 
trong việc thuyết phục những bạn bè thân thiết của chúng ta 
thực hành thiền Tứ Niệm Xứ. 

về những lời nói thiện đáng được tán dương có thể kể 
ra như sau: những lời nói về phúc lợi (attha), những lời nói về 
pháp hay luật (vừiạya). Nói cách khác, chúng ta chỉ nên tham 
gia những cuộc nói chuyện nào đem lại lợi ích hay mở mang 
trí óc trong những công việc hàng ngày của chúng ta. Tuy 
nhiên, đối với các vị Tỳ-kheo, cần phải tránh bất kỳ loại nói 
chuyện nào đã được mô tả trong Tạng Luật (Vừiạya PiỊcàa). 
Ngay cả đối với người cư sĩ đang hành thiền cũng nên tránh 
loại nói chuyện gọi là ‘tìracchãnakathã’(nghĩa đen ỉànhmg cuộc nói 
chựyệnvềsúcvật), mà ở đây có nghĩa là bất kỳ cuộc nói chuyện 
nào không phù họp với tiến bộ tâm linh. Những cuộc nói 
chuyện đại loại như nói về vua chúa, phường trộm đạo, 
những cuộc bạo loạn, quan quân, thức ăn, thức uống, y phục, 
quyến thuộc, xe cộ, làng mạc, tỉnh thành, đàn ông, đàn bà, 
v.v.. .được xếp vào loại ‘tiracchãnakathã’. Neu những cuộc nói 
chuyện này không làm tổn thương đến mặt cảm xúc (tâm lỉnh), 
nhàm chán, đức tin và trí tuệ, chúng chỉ được gọi là 
samphappalãpa (nóiỉăphùphiấn) và như vậy chúng cũng phải 
được tránh. 




208 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


QuảNghiệp 

Theo Tăng Chi Bộ Kinh, quả nghiệp của nói lời phù 
phiếm là người nói có thể rơi vào bốn ác đạo hoặc nếu có tái 
sanh làm người thì những gì anh ta nói hầu hết mọi người 
không ai muốn nghe hoặc chú ý đến. 

Điển hình của nói lời phù phiếm được xem như đủ 
xấu để dẫn đến các cõi thấp là nói những điều đại loại như 
trong câu chuyện đánh nhau của các vị vua Bhãrata trong 
Mahãbhãrata, truyền thuyết về việc bắt cóc Sitadevi bởi ác 
thần Rãvaụa gọi là Dasagiri và v.v.. .Các bản chú giải mô tả 
những cuộc nói chuyện như vậy chỉ là nói lời phù phiếm. 
Sau đây là sự cô đọng của câu chuyện trong Mahãbhãrata. 

Trên bờ sông Yamunãmột một đứa bé trai được sanh 
ra do sự kết hợp của đạo sĩ Parãsara và Saccavati. Đứa bé 
trai ấy được gọi là Depãyana. Sau khi sanh đứa bé, người mẹ 
lại trở thảnh một trinh nữ do năng lực thần thông của vị đạo 
sĩ. Devãyana về sau cũng trở thảnh một đạo sĩ có tên là 
Bhyãsa. Anh hứa với mẹ là khi nào bà muốn gặp anh thì anh 
sẽ đến. về sau, Saccavati được đức vua Santanu của xứ 
Kurus phong cho làm hoàng hậu. Nàng sanh cho đức vua hai 
người con trai, hoàng tử anh tên Citriụgadahu và hoàng tử 
em tên Citraviriya. Khi đức vua Citraviriya băng hà, dù có 
hai hoàng hậu nhưng lại không có người con nào, Saccavati 
lúc đó liền cầu cứu sự giúp đỡ của Bhyãsa, vị đạo sĩ và cũng 
chính là con mình, giúp đỡ. Do lời hứa trước kia vị đạo sĩ đã 




Mahasi Sayadaiv 


209 


đến giúp để bảo tồn dòng dõi của hoàng tộc này. Tuy nhiên 
vị đạo sĩ là một người xấu trai đến nỗi khi đến với bà hoàng 
hậu lớn, hoàng hậu phải nhắm đôi mắt lại, và vì thế bà hạ 
sanh một hoàng tử mù, Dhatarattha. Bà hoàng hậu trẻ nhìn 
đạo sĩ với ánh mắt lờ mờ và vì thế bà được một hoàng tử 
thong manh, tên Pandu. Do người anh bị mù nên Pandu lên 
làm vua và lấy Gandhãri, công chúa của vua Gandhãra. Nàng 
có một trăm người con trai, hoàng tử lớn nhất là Duyodhana. 

Một hôm vua Pandu hạ được một cặp nai bằng cây 
cung của mình. Nai đực là một đạo sĩ có quyền lực, nó đã 
nguyền rủa đức vua phải chết khi đang hưởng dục.Vì thế 
Paụdu quyết định sẽ tránh bảnh dâm. ông có hai bà hoàng 
hậu, Kunti và Maddi. Do tránh bảnh dâm nên cả hai bà đều 
không có con để kế thừa sự nghiệp. Kunti cầu nguyện và có 
được ba người con trai, Yudhitthira, Bhima, và Ajjuna nhờ 
những quan hệ của bà với thần Dhamma, thần gió và Sakka. 
Maddi có hai người con sinh đôi, Nakula và Sahadeva, nhờ 
hai vị thần Assavi. Paụdu chết và hoàng tử mù Dhatarattha 
lên ngôi. 

Duyodhna, con trai của Dhatarattha, và những người 
khác được gọi là nhóm Korabhyasa trong khi những người 
con của Paụdu bị Duyodhana và những người khác thù ghét. 
Yudhitthira và những người khác được gọi là nhóm 
Pandavas. Là những chiến sĩ can đảm, những người con của 
Paụdu bị Duyodhana và những người khác căm ghét. Vì thế 
sau khi bàn bạc với Pussãsana em mình, bạn mình Kaụụa, và 




210 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


cậu mình Sakuụi, Duyodhna đã ra lệnh cho nhóm Pandavas 
nhân danh vua chuẩn bị một cuộc tuợng-chiến tại một căn 
nhà ở nông thôn. Ke hoạch của anh ta là đốt cháy căn nhả 
vào ban đêm và giết hết mọi nguời trong lúc họ đang ngủ. 
Nhung hoàng hậu Kunti và năm nguời con trai, đã đuợc bậc 
hiền trí Vidura cảnh báo, chạy thoát đuợc. Tuy nhiên họ phải 
chịu đựng rất nhiều gian khổ trong rừng và năm nguời con 
của bà phải giả dạng làm những nguời bà-la-môn. Câu 
chuyện cũng kể cho chúng ta biết hoàng tử Bhima đã giết hai 
gã khổng lồ ăn thịt nguời nhu thế nào. về sau, giả dạng nhu 
những nguời bà-la-môn năm vị hoàng tử đến dự lễ kén 
chồng của Kaụhã, con gái vua Pancãla. Công chúa sẽ đội 
vòng hoa cho nguời cầu hôn theo sự chọn lựa của cô. Buổi lễ 
cũng có sự tham dự của Duyodhana (ngim đã ra ìệnh giả năm 
hoàng ử), nhóm nguời của anh ta và các nàng công chúa địa 
phuong. Anh trai của Kaụhã thông báo tên tuổi của những 
nguời cầu hôn. Mọi nguời đuợc giới thiệu đến công chúa. 
Đây là một cuộc thi tài. Những nguời dự thi từng nguời một 
sẽ cố gắng kéo một cây cung nhung không ai kéo đuợc. 
Kaụụa, nguời đánh xe của phe Duyodhana đã khéo léo kéo 
đuợc cây cung và sắp sửa bắn vào mục tiêu thì công chúa la 
lên rằng cô không chọn anh ta. Cuối cùng hoàng tử Ajjuna 
duới dạng nguời bà-la-môn đã kéo đuợc cây cung và bắn 
trúng mục tiêu. Kanhã đã đội vòng hoa cho chàng nhu một 
sự chọn lựa nhung Ajjuna nói rằng nàng không chỉ dành 
riêng cho chàng mà theo truyền thống gia đình nàng sẽ trở 




Mahasi Sayadaiv 


211 


thành vợ của cả cả năm anh em. Điều lạ lùng là, nàng công 
cúa trong câu chuyện này khá giống với Kaụhãdevi trong 
chuyện tiền thân Kuụãla. Cuối cùng cuộc chiến nổ ra giữa 
các vị hoàng tử một bên do Duyodhana dẫn đầu và bên kia 
Yudhitthira, và họ đã giết hại lẫn nhau. Cuộc chiến này đã 
đuợc mô tả trong Mahãbhãrata. 

Lạ hơn nữa là nguời ta đuợc huớng dẫn để chấp nhận 
tất cả chuyện này nhu những sự thực và phải nghe đi nghe 
lại câu chuyện ấy. Những ai thuật lại hoặc những ai nghe nó 
một cách chân thảnh sẽ đuợc bảo đảm giải thoát khỏi mọi ác 
nghiệp và sau khi chết sẽ sanh lên các cõi cao hơn. 
Rãmãyana còn kể lại chi tiết cho chúng ta biết Sĩtãdeva vợ 
của Rãma đã bị gã khổng lồ Rãvana bắt cóc và đua đến 
Ceylon (Tích Lan) nhu thế nào và với sự giúp đỡ của khỉ 
Hanuman, Rãma đã chiến thắng Rãvaụa và giành lại đuợc vợ 
của mình ra sao. Nguời tin câu chuyện đem thuật lại và 
nguời nghe câu chuyện này cũng đuợc bảo đảm một cuộc 
sống trên cõi trời sau khi chết. Thực sự thì đối với những 
nguời không phải là tín đồ Ản Giáo (Hindus) chính thống và 
những nguời có hiểu biết, rõ ràng những câu chuyện này chỉ 
là chuyện thần thoại và hu cấu. Neu chúng ta xem những câu 
chuyện này nhu những sự kiện có thực, niềm tin ấy không 
những sẽ cản trở tiến bộ tâm linh của chúng ta mà còn gây ra 
nhiều tai hại. Do đó kẻ khuyến khích nguời khác tin những 
câu chuyện nhu thế sẽ sa vào bốn ác đạo và nếu có tái sanh 
lại làm nguời thì họ là nguời không đáng tin. 




212 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


về phương diện nghiệp lực, theo các bản chú giải, 
nghe những câu chuyện phù phiếm chỉ có hại nếu nhu người 
ta tin chúng. Lại nữa, Thanh Tịnh Đạo (Vìsudđiùmgga)yầ các 
bản chú giải khác nói rằng chỉ khi đắc A-la-hán thánh quả 
người hành thiền mới có thể vượt qua được sự thích thú 
trong những cuộc nói chuyện phù phiếm. Do đó chúng tôi 
cho rằng sự thích thú trong những cuộc nói chuyện phù 
phiếm bình thường nằm trong ba mươi loại vừa nêu vốn 
không đưa đến các cõi thấp vẫn còn nấn ná ở các giai đoạn 
thánh đạo thấp hơn, tức từ nhập lưu đến Bất lai vậy. 

Quả nghiệp của tránh nói lời phù phiếm dĩ nhiên chỉ 
là ngược lại với những gì mà một người nói lời phù phiếm 
phải chịu. Người tránh nói lời phù phiếm sẽ sanh vào những 
cõi cao sau khi chết và nếu có sanh lại làm người, họ sẽ là 
người đáng kính và được mọi người tín nhiệm. 

Tham(Abhịijhã) 

Chúng ta cũng phải tránh nuôi dưỡng ý tham (abhijjhã). 
ở đây, ý tham là ý định muốn sở hữu tài sản của người khác 
một cách phi pháp. Tuy nhiên trong Kinh Đoạn Giảm này 
dục tham (Mmadíanda) vốn chỉ là một triền cái cũng được mô 
tả như abhijjhã. Vì thế chúng ta nên xem nó nhu cả hai loại 
tham ậobha), đó là, tham (hbha) tạo ra ác hạnh và tham không 
tạo ra ác hạnh. Chúng ta có loại tham tạo ra ác hạnh khi 
chúng ta thèm khát được sở hữu tài sản của người khác. 




Mahasi Sayadaiv 


213 


Trong trường họp này ý tham (abhijjhã) không mang nghĩa ý 
định mua tài sản ấy mà ý định thực sự là muốn có nó một 
cách phi pháp. 

BốnLoạiÝTham 

Abhijjhã nhu một triền cái (mvaram)ẩơn thuần có bốn 
loại, đó là., 1) tham muốn bình thường; 2) pãpicchã: ác dục; 
3) mahicchã: đa dục và 4) atricchã: quá độ dục. 

(1) Tham muốn bình thường là tham muốn một cái gì 
đó mà mình thấy hay nghe và kế cả những điều 
mình không thấy, không nghe. Loại tham muốn 
này khó cỏ thế chế ngự chỉ bằng cách lập nguyện 
(không đế cho nó khởi lải) hay chỉ bằng một hành động 
của ỷ chỉ. Bao lâu chúng ta chưa thoát khỏi tâm 
tham (bbha) nó vẫn sẽ khổng chế chúng ta. Tuy 
nhiên đoi với người hành thiền khéo phòng hộ, 
bất cứ khi nào nó khởi lên, vị ấy quan sát và loại 
trừ nó liền. 

(2) Ác dục (pãpicchã) là mong muốn giành được sự 
kỉnh trọng và ngưỡng mộ của người khác cái mà 
mình không đảng có. Có một số người muốn tạo 
cho những người khác cái ấn tượng rằng mình là 
người có đức tin... có giới đức... có trí tuệ...có 
thực hành pháp, nhưng thực sự họ không có; hoặc 
có ẩn rượng rằng mình là người đắc thiền, có các 




214 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


tuệ minh sát, hay có những năng lực thần thông, 
nhưng thực sự họ không có; hoặc mình là một bậc 
thánh, nhưng kỳ thực họ không có chútphấm chất 
hay đức độ nào của một bậc thánh. Có số còn làm 
ra vẻ mình là bậc thánh A-la-hán đế đánh lừa 
người khác. Họ thích thú được mọi người xem họ 
là bậc A-la-hán. Nói chung những mong muốn đế 
được sự kỉnh trọng và ngưỡng mộ của mọi người 
đổi với những đức tỉnh mà mình không có được 
gọi là ác dục (pãpicchã). Kinh Đoạn Giảm nhẩn 
mạnh đến sự cần thiết phải thoát khỏi loại tham 
muốn này. 

(3) Đa dục (Mahicchã): là tham quá mức, phản nghĩa 
với tri túc. Một người bị thiêu đốt với loại tham 
dục này không bao giờ biết thoả mẫn với những gì 
mình có. Họ muốn có được thật nhiều và được 
những thứ tốt nhất. Làm suy yểu loại tham này 
cũng là một điều quan trọng. 

(4) Quá độ dục (aíricchã) là tham muốn những thứ 
thuộc người khác với ẩn tượng cho rằng cái của 
họ tốt hơn cái của mình. Nói khác hơn, đó là một 
sự bất mãn. Nỗ lực đế vượt qua loại tham này có 
thế nói là cực kỳ quan trọng đoi với những người 
từng đau khố trong cuộc tìm kiếm của họ về một 
cái gì mới mà họ nghĩ là sẽ tốt hơn cái cũ họ đang 
có. 




Mahasi Sayadaiv 


215 


Lời dạy trong kinh Đoạn Giảm về ý tham (abhjjhã) chủ 
yếu liên quan đến sự tham muốn tạo ra ác hạnh. Vì thế ở đây 
cũng cần nói thêm một ít về nó. Ý tham là mong muốn có 
đuợc vật gì đó của nguời khác một cách phi pháp. Ngày nay, 
loại tham muốn này duờng nhu chi phối rất nhiều nguời. Có 
những cuộc nói chuện và những huớng dẫn về cách thức hay 
phuong tiện để có đuợc tài sản của nguời khác. Ket quả là 
rất nhiều nguời hình nhu chỉ chờ đợi để có những thứ không 
thuộc về mình. Trong thực tế, họ không thể nào thực hiện 
đuợc những hy vọng của họ. Tuy nhiên bất cứ khi nào chúng 
ta nghĩ đến việc có đuợc tài sản của nguời khác, ý nghĩ ác ấy 
luôn khởi lên cùng với những quả nghiệp của nó. Vì thế, nếu 
chúng ta muốn thực hành pháp Đoạn Giảm (SdeMhadhamma), 
chúng ta không nên ôm ấp những ý nghĩ nhu vậy mà phải cố 
gắng để có những gì mình muốn bằng những phuơng tiện 
họp pháp; nhung nó cũng cần phải đúng giá và việc kiếm 
tiền để mua nó cũng cần phải luơng thiện. 

Những ý nghĩ tham muốn tự nó vẫn có quả nghiệp, và 
quả này có thể đủ mạnh để đua đến những cõi sống thấp hèn. 
Ý định ăn trộm hay ăn cuóp đuợc xem là đáng sợ hơn vì nó 
là dự định báo truớc ậưũền) sự phạm tội ác; và tất nhiên, sẽ 
còn nghiêm trọng hon nữa là khi thực sự phạm tội. Do đó, 
chúng ta nên chế ngự những ý nghĩ ác ấy bằng việc cam kết 
giữ giới và thuờng xuyên phản tỉnh nhu vầy, “Taỉdiôngầích 
nguời khác ìay tă sản của ta một cáchphỉpháp như thế nào; thì cũng chang ai 




216 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


thích ta nếu ta ìẩytă sản của họ một cách phi pháp như vậy. ” Chúng ta 
cũng còn phải thường xuyên tu tập thiền định để không chừa 
chỗ trống trong tâm cho ý tham. Tham có thể khởi lên khi 
chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, hay dùng những 
vật vừa lòng của người khác. Vì thế nếu người hành thiền 
chánh niệm liên tục vào lúc thấy, nghe, ... sẽ thấy mọi thứ 
biến mất khi vị ấy ghi nhận hiện tượng với minh sát trí mạnh 
mẽ của mình. Bằng cách này việc thèm muốn tài sản của 
người khác còn không thể xảy ra đối với vị ấy, huống nữa là 
nghĩ đến việc lấy nó một cách phi pháp. Chúng ta cũng có 
thể vượt qua ý tham bằng thiền minh sát. Và khi chúng ta 
đắc các Thánh Đạo những ý tham này có thể bị bứng gốc 
hoàn toàn. Sự dập tắt hoàn toàn của tham dẫn đến các hành 
ác được bảo đảm ở giai đoạn Nhập Lưu (Sotãpatti), và ác dục 
(pãpicchã) cũng vậy. Các loại tham khác sẽ được trừ diệt ở ba 
thánh đạo cao hơn. 

Thanh Tịnh Đạo nói rằng chỉ khi đắc A-la-hán thánh 
đạo ý tham (abhỵịhã) mới được đoạn trừ hoàn toàn. Sở dĩ bộ 
luận này nói như vậy là vì nó mô tả loại tham bình thường 
ậobha) cũng là một loại ý tham. Do đó chúng tôi cho rằng giai 
đoạn nhập lưu bảo đảm sự diệt của ý tham có khuynh hướng 
đưa đến các hành ác và ác dục (pãpicchã) vì lẽ hai phiền não 
này có thể đưa người ta xuống các cõi thấp vậy. Cách vượt 
qua ý tham mà Kinh Đoạn Giảm dạy chúng ta rất là thâm sâu 
khi nói chúng ta phải thực hành pháp cho đến mức chiến 
thắng được ý tham (abhijjhã) này bằng việc chứng đắc bốn 




Mahasi Sayadaiv 


217 


thánh đạo. Chúng tôi có thể xác chứng điều đó qua đoạn 
kinh này: 

“NhmgngimkMccóthecóỷtham,nhmgchmgtasẽừ'á}ihỷtham. 
Chủng ta sẽ nâng cao giá trị tinh thần của chủng ta bằng pháp vô-tham. 
Chủng ta sẽ đoạn tận phiầi não tham này bằngpháp vô-tham. ” 

ÝSâníVy^tãda) 

Vyãpãda là ác ý muốn gây ra cái chết hay sự huỷ diệt 
của một nguời nào đó. Vì thế trong kinh điển PãỊi thuờng 
định nghĩa từ ý sân (vyãpãda) với dẫn đoạn nhu sau: “Cầu cho 
những ngim này (hạy nhmg chúng sanh này) bị hành hạ đihạybị giểtchảđi! 
Cầu cho toàn the bộ ỉạcnàyhạydòngtộcnàybị tiêu diãđihạybị diệtvongđi! 
Loạiỷmuon ìàm hại và hụỷdiânhmg chúng sanh khác nhưvậygọi ìàỷsân. ” 
Do đó, có thể nói ý sân là ý định của một nguời đang sân 
muốn gây ra cái chết hay sự hành hạ một nguời hay một 
chúng sanh nào đó. Thực ra ý muốn tự nó đã là một bất thiện 
nghiệp trong tâm. ở mức tối thiểu nhất uớc muốn cho một 
con muỗi hay một con côn trùng nào đó chết hay bị huỷ diệt 
đi cũng có nghĩa là ý sân mang quả nghiệp bất thiện. Tuy 
nhiên vì những dạng thức thấp của sự sống này không có giá 
trị đạo đức nên ý sân đối với chúng thuờng không có quả 
nghiệp nghiêm trọng. Quả nghiệp sẽ rất nghiêm trọng nếu 
chúng ta uớc muốn đem lại sự chết hay sự huỷ diệt cho 
những nguời hay những nhà su có giới đức và những ân đức 
đăc biêt khác. 




218 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Bởi thế, chúng ta nên loại trừ ý sân bằng cách tu tập 
tâm từ và thường xuyên rải tâm từ này đến muôn loại chúng 
sanh: “Cầu mong cho nhmg chúng sanh này thoát khỏi hiắn ngụy! cầu 
mong cho tấcả chủng sanh đuợc thoàkhỏỉ khố thân và kho tâm! cầu mong 
cho tấ cả chủng sanh được sổng an vui, hạnh phúc!” Đây là cách đế 
tránh con đường độc ác của ý sân bằng con đường hiền thiện 
của tâm từ. Neu chúng ta tu tập tâm từ theo cách này, chúng 
ta có thể thăng tiến hết giai đoạn này đến giai đoạn khác để 
dập tắt ngọn lửa sân hận bằng nước mát của từ bi. 

Những người không tự chế được mình thường có ý 
muốn cho những người họ ghét phải bị chết hay bị huỷ diệt 
đi. Khi chúng ta sống giữa những người như vậy chúng ta 
phải tự thoát khỏi ý sân này; chúng ta sẽ chiến thắng ý sân 
bằng tu tập tâm từ. Neu chúng ta có ý sân, chúng ta phải lấy 
chánh niệm để loại trừ nó. Sự thực hành pháp đoạn giảm 
(Saỉỉekhadhamma) là như vậy. 

Chúng ta cũng có thể chiến thắng ý sân bằng thiền 
minh sát, đó là, bằng cách chánh niệm vào mỗi lúc thấy, 
nghe, và v.v.... Khi chúng ta thấy một người mà chúng ta 
không muốn thấy hay khi chúng ta nghe một âm thanh mà 
chúng ta không muốn nghe, đặc biệt khi chúng ta biết một 
người nào đó đang làm một việc gì phương hại đến lợi ích 
của chúng ta hay khi chúng ta phát hiện hay biết được điều 
chúng ta không muốn phát hiện hay không muốn biết, chúng 
ta thường có ý sân, “Cái gã chết tiậ ấy! Tră tru đất diâ nỏ ã!” 
Nhưng, khi có chánh niệm vào mỗi lúc thấy, nghe, 




Mahasi Sayadaiv 


219 


v.v...chúng ta sẽ thấy mọi ý nghĩ, cảm xúc diệt ngay tức 
thời, và vì thế ý sân không thể nào sanh khởi lúc đó. Vì thế, 
chánh niệm liên tục trên mọi hiện tượng tâm sẽ loại trừ được 
sự có thể khởi lên của ý sân và đó là cách để vượt qua nó 
bằng sự thực hành thiền minh sát. 

Neu chúng ta không hành minh sát được, chúng ta 
vẫn có thể vượt qua ý sân bằng cách tu tập thiền tâm từ (mettã- 
bhãvanã). Chúng ta sẽ rải tâm từ đến mọi chúng sanh mà 
chúng ta thấy hay nghe. Nhờ làm thế, chúng ta sẽ không có ý 
sân đối với họ. Những chúng sanh chúng ta không thấy hay 
nghe cũng phải là trọng tâm của tâm từ mà chúng ta rải. Neu 
chúng ta quan sát được tâm đang rải tâm từ, thì điều đó có 
nghĩa là chúng ta cũng đang hành minh sát. Như vậy, nhờ rải 
tâm từ và ghi nhận việc rải tâm từ ấy, như một hình thức của 
thiền minh sát, chúng ta có thể thăng tiến hết giai đoạn này 
đến giai đoạn khác trong minh sát trí của chúng ta cho đến 
khi chúng ta đạt đến giai đoạn Bất Lai (anãgãmi), lúc ấy ý sân 
bị dập tắt hoàn toàn. Ngay cả ở giai đoạn Nhập lưu người 
hành thiền cũng đã thoát khỏi loại ý sân có khả năng đưa đến 
các cõi thấp. Vì thế, ít nhất chúng ta cũng nên cố gắng kiếm 
cho được giai đoạn Nhập lưu này để khắc phục ý sân và nếu 
có thể hãy cố gắng đạt đến giai đoạn Bất lai để có được sự 
diệt hoàn toàn của nó. 

Bây giờ chúng ta hãy phát triển tâm từ và hành thiền: 

Cầu cho tấ cả chủng sanh thoát khỏi hiắn ngụy! 

Cầu cho tấ cả chủng sanh thoát khỏi kho tân! 




220 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Cầu cho tấ cả chủng sanh thoát khỏi kho thần! 

Cầu cho tấ cả chủng sanh được song an vui, hạnh phủcỉ 

Trong khi phát triển tâm từ, nếu quan sát chúng ta sẽ 
thấy rằng tâm tập trung trên đó cũng nhu hoạt động tự nhiên 
của ý chí biến mất tức thời. Sự biến mất này chỉ ra cho thấy 
quy luật vô thuờng (anicca). Hiện tuợng vô thuờng này là khổ 
(dukkha). Và vô thuờng, khổ là những dấu hiệu của vô ngã 
(anatta). Sự hay biết về bản chất của các pháp khi tu tập tâm từ 
nhu vậy là minh sát (vipassanã). Vì thế, trong khi tu tập tâm từ 
chúng ta có thể hành minh sát cùng một lúc. 

Cầu mong cho tẩtcả chủngsanh thoát khỏi hiếm ngụy! 

Cầu mong cho tấ cả chủng sanh cỏ thế chịu Ạmg được gánh 
nặng của nàn uấn này! 

Mười Tà Đạo 

Micchatta là một từ ghép gồm: micchãyầ atta; micchãcó 
nghĩa là sai lầm hay tà vạy, còn atta có nghĩa là quan niệm, 
nhu vậy micchatta có nghĩa là quan niệm sai lầm, tà đạo. 
Trong số muời tà đạo, tám pháp đầu tạo thảnh Bát Tà Đạo 
đối nghịch lại với Bát Chánh Đạo. Tám tà pháp này là: tà 
kiến, tà tu duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà 
niệm, và tà định. Tám tà pháp này sẽ dẫn một nguời đến một 
trong bốn cõi khổ, đó là, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và a-tu- 
la. Neu nhờ một thiện nghiệp nào đó mà nguời theo tà đạo 
này đuợc tái sanh làm nguời, nguời ấy sẽ bị đoản thọ, đau 




Mahasi Sayadaiv 


221 


yếu và phải chịu những khổ luỵ khác của cuộc sống. Hai tà 
pháp kế tiếp là tà trí (mỉcchãmm) và tà giải thoát (vimuttimm) 
đối lại với chánh trí (scmmãmm) và chánh giải thoát 
(scmmãvừnưă). Nhu vậy chúng ta có muời tà đạo. 

Tà Kiến (MỉchhãditỊhi) 

Michhãditthi có nghĩa là tà kiến, đối nghịch với chánh 
kiến. Nguời ta thuờng tỏ ra tức tối khi bị gọi là nguời theo tà 
giáo hay nguời ủng hộ một tà kiến nào đó. Nhung đây chỉ là 
cách bầy tỏ quan niệm của một nguời và không có cớ gì để 
phải tức giận. Mỗi tôn giáo đều tuyên bố là mình độc quyền 
có chân lý và xem giáo lý của những tôn giáo khác là tà kiến. 

Khoảng muời bốn muời lăm năm truớc có một vị giáo 
su trẻ từ Sudan đến Rangoon (MiếnĐiợỷYầ xin hành thiền ở 
trung tâm của chúng tôi. Anh hành tích cực hơn một tháng 
và mức minh sát trí mà anh đạt đuợc là Trí Thẩm Sát (tam 
twớng) trí thứ ba trong muời sáu minh sát trí (sammasãnanãna). 
Bốn tháng sau khi trở lại quê nhà anh viết cho chúng tôi một 
lá thu và nói rằng cha anh hỏi anh xem anh có vẫn còn là 
một nguời theo tà giáo hay không và anh thú nhận mình vẫn 
là một nguời theo tà giáo. 

Vì thế không có lý do gì để chúng ta phải tức giận khi 
những nguời không theo tôn giáo của chúng ta gán cho 
chúng ta cái nhãn là nguời dị giáo. Vì đó chỉ là vấn đề quan 
niệm, và trong con mắt của chúng ta, họ cũng là những 




222 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


người dị giáo vậy. vấn đề quan trọng là niềm tin của chúng 
ta phải chính xác trong phạm vi của những thực tại tự nhiên. 
Phần chúng tôi cũng vậy, chúng tôi sẽ phải nói về những 
giáo lý ngoài Phật Giáo như những dị giáo nhưng không nên 
xem điều này như một sự chỉ trích gay gắt quá đáng. Chúng 
ta chỉ nên xét xem quan niệm của chúng ta có dựa trên căn 
bản sự thực (chân ỉỷ) nào hay không mà thôi. 

Tà kiến mà chúng tôi muốn nói ở đây có hai loại, đó 
là, tà kiến được kể trong mười ác hạnh (duccaritạìYầ tà kiến là 
một phần trong bát tà đạo. ở trên chúng tôi đã nói về ba 
hành ác, sát sanh, trộm cắp, và tà dâm; bốn loại ác ngữ, nói 
dối, nói ly gián, nói lời thô ác, và nói chuyện phù phiếm. Tất 
cả bảy ác hạnh này chúng ta phải nên tránh, về ba hành ác 
trong tâm chúng tôi cũng đã nói về ý tham và ý sân (abhijjhã 
và vyãpãda). Bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục nói về tà kiến. Một 
sự hiểu biết rõ ràng về tà kiến rất quan trọng, nhất là đối với 
những người không thể hành thiền và kể cả những người 
hành thiền nhưng chưa có đủ kinh nghiệm cũng vậy. 

Chúng ta biết loại tà kiến đưa đến những hành ác là (tà 
ìáến)im rằng không có nghiệp và quả của nghiệp. Sẽ có lợi rất 
nhiều nếu nhớ được lời tuyên bố ngắn gọn này về loại tà kiến 
ấy. Nói chung, tà kiến có mười phần. Tôi đã đề cập mười 
phần này trong bài giảng về Pháp Duyên Sanh hay Thập Nhị 
Nhân Duyên (Paticcascmuppãda), tuy nhiên vì tầm quan trọng 
của chúng, hôm nay tôi sẽ lập lại để quý vị nhớ. 




Mahasi Sayadaiv 


223 


Mười Phần Tà Kiến 

Phần thứ nhất trong số đó là quan niệm cho rằng hành 
động bố thí không có lợi ích gì cả, rằng bố thí chỉ là một sự 
phung phí tài sản của mình. Tuy nhiên cần phải suy xét cẩn 
thận đừng để hoài nghi về những lợi ích của bố thí. Khi bố 
thí, chúng ta thấy người thọ nhận sẽ rất vui với với những gì 
mà họ nhận được. Hành động bố thí của chúng ta làm cho họ 
cảm thấy hạnh phúc cả ở thân lẫn ở tâm. Thức ăn chúng ta 
đem cho một người đang đói có thể kéo dài sự sống của họ. 
Người bố thí cũng vậy, cảm thấy rất vui khi nhớ đến những 
kết quả của hành động bố thí mà mình đã làm. Hơn nữa, 
người bố thí còn làm cho nhiều người mến chuộng mình. 
Người đóng góp vào quỹ phúc lợi một cách hào phóng được 
mọi người quý trọng, được các bậc hiền trí tán dương. Người 
ấy có được sự ngưỡng mộ và danh tiếng. Tại chỗ hội họp 
nào người ấy tham dự, người ấy được kính trọng. Người ấy 
dù sống ở đâu cũng có kẻ hầu người hạ. Người ấy có nhiều 
ảnh hưởng, và đảm nhận công việc gì người ấy cũng được 
thành công. Đây là những lợi ích mà người ấy có được ngay 
trong kiếp hiện tại. 

Sau khi chết, người bố thí sẽ tái sanh về cõi chư thiên 
hoặc sanh làm người giàu có. Dĩ nhiên đây là những phần 
thưởng sau khi chết mà vốn không được những người thích 
thẩm xét theo lối kinh nghiệm thừa nhận. Đối với những 
người cố chấp vào những sự kiện thực tế, điều này thực sự 




224 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


khó hiểu. Nhưng chúng ta phải chấp nhận giáo lý về nghiệp 
(nhân quả), hãy nhớ rằng nó vượt ngoài tầm hiểu biết của kẻ vô 
văn phàm phu, và rằng sự xác chứng về nó nằm trong lãnh 
vực trí tuệ của Đức Phật Chánh Đẳng Giác, các vị A-la-hán 
và những người hành thiền có thần thông. Neu quý vị muốn 
nhận thức rõ sự thực, quý vị phải phát triển các năng lực siêu 
nhiên để giúp quý vị hoàn thảnh ước muốn ấy. Với thiên 
nhãn (ầbbacaì<khu) quý vị có thể thấy hàng triệu người bố thí 
đang thọ hưởng hạnh phúc cõi trời cũng như hàng triệu 
người keo kiết, bủn xỉn có tâm ác đang phải chịu khổ đau 
trong các cõi khổ do ác nghiệp của họ. Tất nhiên điều này sẽ 
dấy lên câu hỏi là liệu những gì người hành thiền này thấy là 
thực hay chỉ là ảo tưởng. Nhưng sẽ thật hợp lý để chấp nhận 
nó như sự thực do những giải thích độc lập của các thiền 
sinh khác về những kinh nghiệm tương tự như thế. Vì thế 
việc phủ nhận những lợi ích do bố thí sanh là một phần của 
tà kiến. 

(2) phần thứ hai của tà kiến là quan niệm cho rằng 
“Cmgdumgử-ênqựymôỉóncũngvôích”, rằng làm như thế chỉ là 
một sự hoang phí của cải và nhân lực. 

(3) quan niệm sai lầm kế tiếp cho rằng nuôi ăn, tặng 
quà và các hình thức cúng dường khác cũng vô ích; nói cách 
khác, đãi ăn khách, tặng những món quà nhân dịp đám cưới, 
đầu năm mới,.. .không đem lại lợi ích gì cả. Quan niệm thứ 
hai và thứ ba này chủ yếu giống như quan niệm thứ nhất. 
Chúng muốn nói đến những việc làm tốt mà một thời rất 




Mahasi Sayadaiv 


225 


thịnh hành ở Àn Độ cổ và đề cập đến những hành động bố 
thí đặc biệt vốn bị những người theo ngoại đạo phản đối. 

(4) Quan niệm sai lầm thứ tư cho rằng một hành động 
tốt hay xấu không có bất kỳ quả báo lớn hay nhỏ nào cả. Nói 
khác hơn, quan niệm này cho rằng cái gọi là thiện nghiệp 
không tạo ra quả thiện mà chỉ là một sự hoang phí năng lực 
và cái gọi là bất thiện nghiệp cũng không có quả xấu nào cả, 
rằng người làm điều bất thiện không có tội lỗi gì hết. Như 
chúng tôi đã nói ở trên, quả thiện của một hành động tốt thể 
hiện một cách rõ ràng trong kiếp hiện tại này và quả thiện 
của nó trong đời sau cũng được thấy bởi những người hành 
thiền có thiên nhãn thông. Chúng ta cũng có thể nói nhu vậy 
đối với những hành động ác. Những người làm điều ác bằng 
hành động hay bằng lời nói ít nhất cũng sẽ bị những người 
có trí khiển trách. Neu như họ phạm vào những tội ác, họ sẽ 
bị pháp luật trừng phạt hoặc người bị hại trả thù. về phương 
diện kinh tế, họ sẽ bị phá sản nếu nhu điều ác họ làm tổn hại 
đến lợi ích kinh tế của họ. Sau khi chết họ sẽ phải đi đến 
những cõi khổ, đối với những người có thiên nhãn thông đây 
là điều hiển nhiên, còn chúng ta sẽ phải chấp nhận nó nhu là 
sự thực dựa trên thẩm quyền của Đức Phật và các bậc Thánh 
A-la-hán đã mục kích nó bằng năng lực thần thông của các 
ngài. Tuy nhiên, đối với những người ham thích các dục lạc 
chỉ nghĩ đến việc đắm chìm trong những thú vui nhu vậy sẽ 
không thích những điều thiện vốn cản trở đường đi của họ. 
Anh ta cũng không muốn tránh điều ác vì một người có niềm 




226 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


tin vào nhân quả sẽ luôn luôn làm điều thiện dù có phải hy 
sinh những hạnh phúc vật chất của mình. Anh ta có thể nghĩ 
rằng trong công việc kinh doanh nếu anh ta cứ tránh điều ác 
thì anh ta sẽ chẳng đạt đuợc một tiến bộ vật chất nào. Do đó 
anh ta không suy xét đến quả nghiệp của những hành động 
mà anh ta đã làm. Anh ta có khuynh huớng bài xích nó và 
nghĩ ra đủ thứ lý lẽ khác nhau để ủng hộ cho quan niệm của 
anh ta. Điều này chủ yếu là do sự yêu thích dục lạc thái quá 
của anh ta mà thôi. 

(5) và (6) Quan niệm sai lầm khác cho rằng không có 
mẹ và cha. Các bậc hiền trí dạy chúng ta phải xem cha mẹ 
nhu những bậc ân nhân vĩ đại của chúng ta, phải biết kính 
trọng họ, chăm sóc và đền đáp những gì họ đã làm vì hạnh 
phúc của chúng ta. Những nguời chủ truong tà kiến không 
chấp nhận lời dạy này. Họ phản bác nó, cho rằng nguời ta có 
con chỉ là chuyện tình cờ trong quá trình huởng dục của họ 
mà thôi, rằng việc chăm lo cho con cái là trách nhiệm đuơng 
nhiên của họ, vì thế không có lý do gì để nguời con phải biết 
ơn cha mẹ mình. Hơn nữa, vì lẽ y không phân biệt đuợc giữa 
cái thiện và cái ác, nên y không tin rằng việc nuôi duỡng cha 
mẹ hay việc làm điều sái trái đối với cha mẹ sẽ tạo ra những 
quả nghiệp tuơng ứng của nó. Vì thế khi y nói rằng không có 
mẹ, hay không có cha, là y đang phủ nhận việc chúng ta 
đáng đuợc sự kính trọng đặc biệt của con cái chúng ta do vì 
chúng ta là cha mẹ của chúng vậy. Thực là một niềm tin 




Mahasi Sayadaiv 


227 


khủng khiếp. Một hậu quả chắc chắn của niềm tin này là 
nguời tin nó sẽ không đuợc con cái của họ tôn trọng. 

(7) Đây là niềm tin cho rằng không có gì gọi là đời 
này (phân biệt vói đời ỉdiác). Nói khác hon, họ tin rằng sau khi 
chết ở cõi nguời này không có chuyện tái sanh sang đời 
khác. Nhu vậy nguời chủ truơng quan niệm sai lầm này bác 
địa ngục, cõi trời và cõi ngạ quỷ vốn không thể thấy đuợc. 
Và theo quan niệm này thì cõi khác duy nhất chỉ là cõi súc 
sanh (vìcóầểthạyã(Ợc)Yầ việc một con vật chết có thể chuyển 
sang cõi nguời là điều không thể xảy ra vì chết là hết, là sự 
huỷ diệt của mọi chúng sanh. 

(8) Niềm tin này phủ nhận sự hiện hữu của các thế 
giới khác. Nó phủ nhận việc có thể tái sanh trong địa ngục 
giới, thiên giới hay ngạ quỷ giới sau khi chết trong cõi 
nguời. Niềm tin này khăng khăng cho rằng sự huỷ diệt là số 
phận chung của mọi nguời sau khi chết. 

(9) Niềm tin này cho rằng không có những chúng 
sanh xuất hiện trong một hiện hữu mới sau khi chết ở một 
hiện hữu truớc. Theo nghĩa vừa nêu quan niệm này cũng 
giống nhu quan niệm số (7) và (8). Kinh Điển PãỊi nói, 
“Natthi opapããkã sattã” (“không có những chúng sanh hoá sanh ”). Nói 
cách khác, quan niệm này phủ nhận việc có những chúng 
sanh xuất hiện với đầy đủ các bộ phận của thân thể, hay hoá 
sanh với thân tuớng đầy đủ. Trong Đạo Phật những chúng 
sanh này là chu thiên, Phạm thiên, ngạ quỷ, A-tu-la, những 
cu dân của địa ngục và những chúng sanh có mặt vào buổi 




228 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


đầu của thế gian. Người theo dị giáo phủ nhận sự hiện hữu 
của những chúng sanh này là vì bản thân họ chưa từng thấy 
những chúng sanh ấy. Không có những căn cứ cho chủ nghĩa 
hoài nghi này, vì thỉnh thoảng người ta vẫn thấy những phi 
nhân thiện cũng như những phi nhân ác xuất hiện ở một vài 
nơi. Có những vị thọ thần (chư thiền ngụ ở cội cậy) gây rắc rối tức 
thời cho những người huỷ hoại nơi cư ngụ của họ. Những 
phi nhân canh giữ những kho báu cổ đã được nhiều người 
nhìn thấy hoặc một số người còn chứng kiến những hiện 
tượng huyền bí của các thầy phù thuỷ... .Một số người hành 
thiền, bằng năng lực thiền định, thực sự đã thấy những chư 
thiên, Phạm thiên, ngạ quỷ và những chúng sanh bên trong 
cơ thể họ. Do những sự kiện này chúng ta có thể nói quan 
niệm phủ nhận sự hiện hữu của thế giới thiêng liêng là không 
đứng vững. 

(10) Quan niệm này rất quan trọng. Vì thế chúng tôi 
sẽ đưa ra đây một sự phiên dịch sát nghĩa nhất của đoạn văn 
PãỊi và giải thích nó cho quý vị hiếu. “Oónhữngsa-mônvàbà-ìa- 
môn (tỳ kheo và các bậc thảnh) nói rằng họ có tri kien đặc biâvà thực sự thấy 
Aiợc thế giới này và thế gidz' khác, những thế gidz’ vô hình. Nhưng trong thế 
gan này ìàm g cỏ những sa môn và bà-ìa-môn song đởiphạm hạnh và hành 
xử một cách chân chảnh như thế. ” 

Có thể diễn dịch nó theo một cách khác, quan niệm 
của những người dị giáo cho rằng trong số những người sáng 
lập ra các tôn giáo và công bố giáo lý của họ không người 
nào giảng dạy dựa trên sự hiểu hiết thực nghiệm (triMen theo ỉoi 




Mahasi Sayadaiv 


229 


Unh nghiệm), đặc biệt và độc lập của họ về thế giới hữu hình 
của loài người và thế giới vô hình của chư thiên và địa ngục. 
Nói chung những lời dạy của họ không hợp với sự thực hành 
của họ. Tất cả những lời dạy của họ chỉ là sự ước đoán, và 
suy đoán phát sanh do vô minh. Sự hàm ý ở đây, theo họ 
không có tôn giáo nào thực sự tốt hay đúng cả. Sự buộc tội 
các tôn giáo nhu thế này không chỉ có ở thời đại cổ xưa mà 
ngày nay tôn giáo cũng bị những kẻ thù nghịch tôn giáo làm 
như thế. 

Như vậy những người dị giáo phủ nhận sự hiện hữu 
của Đức Phật và các bậc Thánh A-la-hán, những bậc biết 
được sự thực của thế gian như kết quả của sự nỗ lực tinh 
thần của họ. Nhưng nếu suy nghĩ một cách hợp lý, dựa căn 
bản trên chính những gì người dị giáo này nói, chúng ta sẽ 
phải kết luận rằng họ (nhữig người dị^ảo) cũng chỉ là một kẻ vô 
văn phàm phu và rằng những lý luận của họ cũng chỉ là sự 
suy đoán chứ không có bất kỳ tri kiến đặc biệt nào. Vì thế 
chấp nhận những lời nói của một kẻ vô văn phàm phu nhu sự 
thực của thế gian sẽ không lợi ích gì cả. Nhất thiết chúng ta 
phải suy nghĩ một cách sâu xa và độc lập. 

Có nhiều tôn giáo trên thế gian. Một số trong đó thừa 
nhận trong thánh thư của họ rằng những lời dạy của tôn giáo 
họ là dựa vào những suy đoán chứ không phải trên kinh 
nghiệm thực tiễn. Hơn nữa, những tôn giáo này không hứa 
hẹn một kinh nghiệm cá nhân nào cho những người thực 
hành giáo lý của họ. Thay vào đó, họ chỉ nhấn mạnh đến đức 




230 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


tin mù quáng và sự sùng kính. Tất nhiên những tôn giáo như 
vậy sẽ không có sức lôi cuốn đối với những người có trí. 
Còn về Phật Pháp (Buddha-Dhamma), đạo Phật tuyên bố rằng 
lời dạy của Đức Phật được dựa trên tri kiến đặc biệt, thuộc 
cá nhân. Đúng như lời tuyên bố của Đức Phật, việc thực 
hành kiên định sẽ bảo đảm có được những kinh nghiệm cá 
nhân. Lời dạy của Đức Phật đã được khoa học xác nhận trên 
nhiều phương diện. Nhưng để xác chứng dứt khoát, người ta 
sẽ phải thực hành một cách hệ thống và thấu đáo. Do vậy 
người chấp theo tà kiến này cuối cùng nên thực hành giáo 
pháp một cách đầy đủ để tự mình thấy rõ. 

Người tuyên bố mười tà kiến này là Ajita, đạo sư của 
một giáo phái trong thời Đức Phật. Tuy nhiên, trước khi Đức 
Phật xuất hiện ông đã dạy giáo lý này rồi. Vì thế, sự công 
kích của ông có thể mới đầu đã không nhắm vào Đức Phật 
và các vị đệ tử của ngài, vốn là những bậc Thánh A-la-hán 
đích thực nhưng vì ông tiếp tục công kích tất cả những bậc 
Thánh trong thời Đức Phật, nên nó cũng hàm ý công kích cả 
Đức Phật và các bậc Thánh A-la-hán đích thực luôn vậy. 

PhủNhậnNghiệp Và Quả OảaNghiệp 

Mười tà kiến mà chúng tôi vừa đề cập có thể được rút 
lại còn một tà kiến là bác bỏ nghiệp và quả của nghiệp. Đối 
với sự phủ nhận về (1) ỉợi ích của bo thị (2) ỉợi ích của sự bo thỉ hà) 
phóng, (3) lợiỉchcủasựnuôiãn,và{A) quả thiện hạyqié ác cm hành động 




Mahasi Sayadaiv 


231 


ửủện và bấ thiện có nghĩa ìà sựbảc bỏ nghiệp và quả của nghiệp, (5) hhông 
cỏ mẹ,và {6) không có cha á) nghm là sựbác bỏ quả của việc tôn kỉnh cha mẹ 
và quả của việc bấ hiếu đoi vói họ và vì vệy nỏ cũng bác bỏ qiạ> luật nhãn quả 
hay quy luật của nghiệp. Sựphủ nhận về (1) đài này, (S) đă khác, và (9) 
các chủng sanh hoá sanh cũng là sự bác bỏ về nghiệp dẫn đến sự hiện hữu mới 
haydẫnđếncáccõigiớikhác.sựbácbỏvềqiyluậtcủanghiệy, (10) Tàkien 
cuối cùngphủ nhận sựhiện hữu cm Đúc Phật vàcácbậc Thánh A-la-hản cỏ 
nghĩa là sự bác bỏ về khả năng đac Phật Quả và A-la-hán Thánh quả và như 
vậy nỏ cũng là sự bác bỏ quy luật nhân quả Vì thế, mười loại tà kiến trên tựu 
chung lại chỉ là sự bác bỏ nghiệp và quả của nghiậ). 

Chữ Nghiệp (kamma) là một từ PãỊi có nghĩa là hành 
động. Thân hành (động), khẩu hành và ý hành là điều tự bản 
thân mỗi nguời đã rõ. Thân hành, khẩu hành và ý hành là 
những hành động mà chúng ta gọi là nghiệp chứ không phải 
là quả. Nhung rõ ràng là hành động thiện sẽ đem lại (quả) lợi 
ích trong khi một hành động xấu sẽ dẫn đến một quả xấu. 
Nguời mong cầu hạnh phúc tập trung vào làm điều thiện mồi 
ngày. Họ làm việc vì sự thịnh vuợng và hạnh phúc của họ. 
Họ cho con cái đi học, hy vọng rằng sự giáo dục sẽ bảo đảm 
cho chúng có đuợc những công việc tốt và sự thịnh vuợng 
trong tuơng lai. Đứa trẻ sống một đời sống thiện và học đuợc 
những bài học của nó sẽ có đuợc nhiều lợi ích. Nhờ sự giáo 
dục tốt, những hành động của nó sẽ tốt, công việc làm ăn sẽ 
tốt và có đuợc của cải vật chất. Đó là những kết quả của 
hành động tốt hay thiện nghiệp. 




232 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Trái lại, những hành động ác sẽ có những hậu quả ác. 
Nguời làm điều ác chắc chắn sẽ bị khiển trách; nếu họ phạm 
vào tội ác họ sẽ bị kết án. Những kết quả của hành động 
thiện và ác đều đuợc thọ lãnh trong kiếp hiện tại. Cũng có 
những quả thiện và ác của hành động chúng ta làm đuợc 
chuyển sang những kiếp sau. Neu suy nghĩ một cách họp lý, 
chúng ta sẽ không còn phải hoài nghi về những quả nghiệp 
này. 

Mọi nguời ai cũng muốn đuợc giàu sang và hạnh 
phúc nhung không ai hoàn thảnh đuợc uớc muốn của họ. 
Hầu hết mọi nguời đều nghèo. Con nguời sanh ra giống nhu 
nhau nhung có số lại chết lúc đầu đời trong khi có số sống 
lâu đến trăm tuổi. Có số luôn đau ốm bệnh hoạn trong khi có 
số tuơng đối ít bệnh. Có xấu đẹp nguời trong khi có số xấu 
sắc. Có số nhiều kẻ thù nhung có số đuợc nhiều nguời yêu 
mến. Có số gặp đuợc thảnh công và may mắn trong khi có số 
thất bại và phải chịu thất thoát tài sản. Có số thông minh và 
có số đần độn. Tại sao con nguời lại khác nhau trên quá 
nhiều phuơng diện nhu vậy? Sự khác nhau giữa các cặp sinh 
đôi, cả nam lẫn nữ, chắc chắn không phải do cha mẹ của 
chúng tạo ra. Những nguời nông dân làm việc trên cùng một 
thửa đất có thể sản luợng vụ mùa sẽ rất khác nhau bất chấp 
sự bình đẳng về đất, nuớc và lao động. Không thế có nguyên 
nhân cho những bất bình đẳng của họ ngoài nghiệp đã làm 
trong những kiếp truớc của họ. 




Mahasi Sayadaiv 


233 


Sự Sáng Tạo 

Một số vị sáng lập của các tôn giáo dạy rằng thế giới 
và tất cả mọi sinh vật kể cả con người đều do Đấng Thượng 
Đe Toàn Năng có quyền lực vô biên tạo ra. Theo ghi chép 
trong kinh sách của Đạo Phật thì những người này mô tả thế 
giới và tất cả chúng sanh là do sự sáng tạo của vị Đại Phạm 
Thiên. Và do đó những khác biệt giữa con người được quy 
cho ý của Đấng Sáng Tạo. Nhưng quan niệm này không 
được những người có trí chấp nhận vì nó không giải thích rõ 
ràng những khác nhau giữa con người ấy. Bởi vì người ta có 
thể đặt ra những câu hỏi như: tại sao Đấng Sáng Tạo lại tạo 
ra một cuộc sống tốt đẹp cho người này và một cuộc sống 
xấu xa cho người khác? Tại sao ngài lại kéo dài tuổi thọ của 
người này và rút ngắn tuổi thọ của người khác? Tại sao một 
đứa trẻ lại phải chết lúc mới ra đời và đứa khác bị huỷ diệt 
khi vẫn còn nằm trong bụng mẹ? Những giả thuyết về Đấng 
Sáng Tạo đã không giải quyết được những câu hỏi này một 
cách thoả mãn. Lại nữa, tại sao Đấng Sáng Tạo không làm 
cho mọi người được giàu có như nhau? Tại sao ngài lại làm 
cho nhiều người phải nghèo? Tại sao ngài tạo ra loài rắn, 
cọp, beo và những con thú khác làm hại đến con người và tại 
sao ngài lại tạo ra những loại vi trùng gây bệnh? Những sự 
kiện của kiếp nhân sinh này đã làm dấy lên những hoài nghi 
về niềm tin vào một Đấng Sáng Tạo. Có lần một vị Sayadaw 
người Tích Lan đã hỏi ngài u Nãrada rằng tại sao Đấng 
Sáng Tạo lại làm cho những người Châu Âu và châu Mỹ 




234 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


giàu có và những người dân Ản Độ, Sri Lanka, Miến Điện và 
Indonesia nghèo khó đến như vậy? Những bất bình đẳng này 
không liên quan gì đến sự sáng tạo vì rất có thể là nó do 
những mức độ thông minh, năng lực và tinh tấn khác nhau, 
nghĩa là, do những hành động trong tiếp hiện tại này. Như 
vậy, do giả thuyết về sự sáng tạo không thể giải thích được 
những sự kiện của kiếp nhân sinh và vì thế nó không thể 
được người trí chấp nhận. 

Có quan niệm lại cho rằng mọi sự việc xảy ra là do 
tình cờ. Quan niệm này hoàn toàn không đứng vững vì mọi 
sự việc mà chúng ta thấy đều có nguyên nhân tương xứng 
của nó. Một hành động tốt đem lại lợi ích cho chúng ta trong 
khi một hành động xấu sẽ gây tai hại cho chúng ta. Rõ ràng, 
bất kỳ người nào phạm một tội ác chắc chắn phải chịu khổ 
do hành động ác ấy của anh ta. về những người cùng làm 
một loại công việc, một số phát đạt và được thăng chức trong 
khi số khác không thảnh công nhiều trong cuộc sống. Điều 
này có thể đoán chừng không phải do những hành động hiện 
tại mà do nghiệp quá khứ của họ. Hơn nữa, ở nhiều nơi trên 
thế giới, có những người có thể nhớ được những tiền kiếp 
của họ. Họ có thể nói cho chúng ta biết những gì họ đã làm 
và loại kiếp sống nào họ đã trải qua. Người bình thường sở 
dĩ mù mịt về kiếp sống quá khứ của mình là do những khổ 
đau họ phải chịu đũng trong bào thai người mẹ. Chúng ta 
biết các vị chư thiên không phải chịu khổ vào lúc tái sanh. 
Vì, giống như một người vừa thức dậy sau giấc ngủ, họ thình 




Mahasi Sayadaiv 


235 


lình xuất hiện với đầy đủ thân tướng và do đó với ký ức rõ 
ràng về kiếp sống quá khứ, họ có thể kể lại thiện nghiệp nào 
đã đưa họ lên thiên giới. 

Nghiệp, Lòi Giải Thích Diy Nhất 

Tóm lại, nếu không có những hành động hiện tại tạo 
điều kiện cho nó, thì những bất ninh đẳng trong vận mệnh 
của con người rõ ràng là do nghiệp quá khứ. Gáo lý về 
nghiệp là chiếc chìa khóa cho tất cả những vấn đề của kiếp 
nhân sinh. Một số người chết lúc tuổi còn thơ như kết quả 
của nghiệp sát sanh mà họ đã phạm trong những kiếp quá 
khứ. Một số phải chịu đau đớn với những chứng bệnh nan y 
bởi vì nghiệp hành hạ những chúng sanh khác của họ trong 
những kiếp sống trước. Chúng tôi đã giải thích những quả 
nghiệp này trong một phần trước. Sẽ không người nào phẫn 
nộ với quy luật của nghiệp vì nó là một với những sự thật 
của kiếp người, và sự thật đó là, mọi hành động, dù tốt hay 
xấu, đều có những kết quả của nó. Nghiệp (Kamma) giải thích 
hết mọi sự việc và quan niệm bác bỏ nghiệp rõ ràng là sai 
lầm. 


Một Kiến Chấp Rất Kin h Khủng 

Quan kiến sai lầm này là một trong mười ác hạnh 
(duccarìta) và nó được mô tả như quan kiến dẫn đến các hành 




236 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


ác. Ác hạnh định hướng cho quan kiến này là một trong ba 
loại, đó là, phi hữu kiến hay hư vô kiến {nattMkaầttM, 

vô nhân kiến (càetiảa-đtthi, và vô hành kiến, 

hay phi tác nghiệp kiến {càmya-đtthi^ụi^M^).Ỹũranakassaỹa, 
một trong sáu ngoại đạo sư nổi bật trong thời Đức Phật đã 
tuyên bố rằng không có nghiệp nào tạo ra quả thiện hoặc ác 
cả. Quan kiến này được gọi là phi tác nghiệp kiến {càiriya-ãtthi 
theo đó quan kiến này phủ nhận tác nhân nhân quả 
của nghiệp. Một ngoại đạo sư khác, Ajita, nói rằng không có 
quả của hành động thiện hoặc ác vì lẽ cái chết đã huỷ diệt 
mọi người. Quan kiến bác bỏ quả của nghiệp này được gọi là 
phi hữu kiến hay hư vô kiến (mữhấađtthị Một 

ngoại đạo sư khác nữa, đó là Makkhaligosãla, dạy rằng 
không có nguyên nhân đạo đức khiến cho một người hạnh 
phúc hay bất hạnh bởi vì hạnh phúc hay bất hạnh của một 
người đã được tiền định không thể lay chuyển được. Quan 
niệm được gọi là vô nhân kiến {cầetiảa-ditthị ^I3^)này bác 
bỏ nghiệp, trên cả hai phương diện nhân lẫn quả. Mặc dù hai 
quan điểm kia trong sự phản bác về nghiệp của chúng có hơi 
khác, song chủ yếu chúng cũng chỉ là một vì sự phủ nhận 
nhân cũng hàm ý phủ nhận quả và ngược lại. Vì thế cả ba 
quan điểm này đều sai ở chỗ chúng bác bỏ nghiệp và quả của 
nghiệp. Một sự cố chấp vào bất kỳ quan niệm nào trong ba 
quan niệm ấy sẽ chất chứa những hậu quả nghiêm trọng. 
Người chủ trương nó kể nhu đã phủ nhận những tiến bộ tâm 




Mahasi Sayadaiv 


237 


linh bởi vì họ không bỏ ra chút nỗ lực nào cho nó. Sau khi 
chết họ không thể đạt đến cõi trời mà chắc chắn sẽ rơi xuống 
các cõi thấp. Theo các bản chú giải, bao lâu nguời ấy còn 
chấp vào quan kiến này nguời ấy sẽ không thoát khỏi địa 
ngục. Nó có thể đuợc xem nhu ác nhất trong tất cả các điều 
ác, và nghiêm trọng nhất trong các loại tà kiến. Ngay cả nếu 
sự từ bỏ tà kiến này có giải thoát họ khỏi địa ngục, họ vẫn có 
thể phải rơi vào ngạ quỷ giới hoặc súc sanh giới nếu nghiệp 
của họ không đủ tốt để bảo đảm cho sự tái sanh lại làm 
nguời. Vì thế niềm tin sai lạc này quả thực là đáng sợ. 

Trong Kinh Đoạn Giảm Đức Phật dạy hàng đệ tử phải 
loại bỏ tà kiến này nhu sau: 

“Những nguôi khác có ửiể tin rằng không có nghiệp và quả của 
nghiệp. Nhưng chứig ta sẽ giữ vững chánh kien (tin) có nghiệp và quả của 
nghiệp. Chúng ta sẽ thực hành Pháp Đoạn Giảm để làm giảm các phiền não 
như vậy.” 

Chánh kiến dẫn đến thiện hạnh (những hành động thiện) 
được gọi là chánh kiến về nghiệp sở hữu (kammassakata 
sammãditửii, nghiệp tuỳ thân tánh hay nghiệp sở hữu). 

Theo quan niệm này, chúng ta chỉ có nghiệp là tài sản của 
chúng ta. Những thiện nghiệp đem lại lợi ích và những ác 
nghiệp làm tổn hại đến lợi ích của chúng ta. Quan niệm này 
rất quan trọng vì nó tạo thành nền tảng cho tất cả mọi thiện 
nghiệp. Chỉ có chánh kiến này mới làm cho chúng ta biết 
tránh điều ác, làm điều thiện và đưa đến tài sản cõi trời hay 
tài sản cõi người nhờ thực hành bố thí, giữ giới, và tu thiền 




238 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


(bhãvanã). Hay nó cũng có thể dẫn đến sự chứng đắc các thánh 
đạo và thánh quả nhờ thực hành minh sát. Vì vậy giữ vững 
chánh kiến này là điều rất quan trọng. Tất nhiên, đối với 
những nguời đuợc sanh ra trong gia đình có cha mẹ là nguời 
Phật tử tín tâm và thừa huởng đuợc đức tin chân chánh vô 
giá này ngay từ thời thơ ấu thì không cần phải bỏ nồ lực ra 
để có nó. Họ chỉ cần bảo vệ và củng cố nó cho vững chắc 
bằng thực hành thiền quán đúng đắn mà thôi. 

SựXác]SlhậnvềĐúcTin(Cittuppãdavãra,[ph^mônkhỏitâm]...) 

Điều quan trọng hơn nữa là phải xác nhận đức tin của 
chúng ta trong Nghiệp khi chúng ta giao tiếp với những 
nguời ngoại đạo hoặc khi chúng ta sống giữa họ. Bất chấp 
những nguời bác bỏ nó có nói điều gì chúng ta cũng phải 
trung thành với chánh kiến. Một số thiếu niềm tin vững chắc 
vì thế họ thuờng lầm đuờng lạc lối sau khi đọc những cuốn 
sách ủng hộ tà kiến. Một số xa rời chánh kiến để chạy theo 
việc hôn nhân hoặc những mối quan hệ xã hội của họ. Đây 
thực sự là một tổn thất về di sản tinh thần vô cùng đáng tiếc. 
Những con nguời lầm đuờng lạc lối nhu vậy sẽ chỉ nhận ra 
sự sai lầm của mình và chịu đựng sự hối tiếc muộn màng lúc 
sắp lâm chung và trong đời sau của họ. 

Tà kiến có nghĩa là tà đạo, chánh kiến có nghĩa là 
chánh đạo, và cũng nhu một nguời đi theo chánh đạo để 
tránh tà đạo thế nào, thì nguời chua hoàn toàn thoát khỏi tà 




Mahasi Sayadaiv 


239 


kiến nên thay đổi đạo lộ của mình như vậy. Đây là những gì 
Đức Phật dạy liên quan đến sự chọn lựa chánh kiến như một 
thay thế cho tà kiến. 

Hơn nữa tà kiến đưa xuống cõi thấp, trong khi chánh 
kiến đưa đến những cảnh giới hiện hữu cao hơn. Trong hai 
con đường này Đức Phật nói chúng ta nên chọn con đường 
đưa đến cõi cao hơn. Một người không tin nơi nghiệp và quả 
của nghiệp sẽ không làm điều thiện và cũng không tránh 
điều ác. Vì thế họ không thể hy vọng có được một kiếp sống 
cao hơn mà chắc chắn sẽ rơi xuống những cõi thấp. Nhưng 
một người tin nghiệp và quả của nghiệp sẽ biết tránh điều ác, 
và cố gắng sống một cuộc sống hiền thiện cho đến mức có 
thể. Nhờ những thiện nghiệp của mình người ấy sẽ đạt đến 
những cảnh giới cao hơn như nhân giới và thiên giới hoặc 
đạt đến thánh đạo, thánh quả và Niết Bàn nhờ thực hành 
thiền minh sát. Như vậy, chỉ khi có chánh kiến người ta mới 
có thể thực hiện được những tiến bộ tinh thần. 

Mọi người đều mong mỏi một đời sống cao hơn và 
cất công đi tìm nó nhưng có số tìm nó bằng cách đi theo tà 
đạo. Một số người không tin nơi nghiệp và quả của nghiệp 
nhưng vẫn đạt được một đời sống cao hơn và thảnh công 
trong cuộc sống do nghiệp quá khứ và sự năng nỗ của họ 
trong kiếp hiện tại. Người được thảnh công bất chấp sự bác 
bỏ quy luật nghiệp báo của họ như vậy vẫn được một số 
người có cùng quan niệm như họ kính trọng và nghe theo lời 
họ khuyên. Theo cách này họ có thể thành tựu những mục 




240 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


đích của họ trong kiếp sống hiện tại nhưng rất có thể họ sẽ 
phải rơi xuống các cõi thấp sau khi chết do nghiệp tà kiến ấy. 
Do đó chúng ta nên mưu cầu một đời sống cao hơn bằng 
chánh kiến. 

Cuối cùng, theo Đức Phật, chấp nhận chánh kiến là 
yếu tố cần thiết cho sự dập tắt hoàn toàn mọi phiền não hay 
nói cách khác, cho sự chứng đắc Niết Bàn. 

Neu một người tin rằng không có nghiệp và quả của 
nghiệp hay có xu hướng về một niềm tin nhu vậy, họ nên từ 
bỏ nó và chấp nhận chánh kiến sau khi nghe một bài pháp 
giải thích đầy đủ về nghiệp và như lý tác ý (yonừomamsikãra). 
Điều này sẽ đưa đến sự diệt của các phiền não có gốc ở tà 
kiến. Phàm phu bình thường dù chưa hoàn toàn thoát khỏi tà 
kiến song cũng sẽ được bảo đảm thoát khỏi chúng nếu họ 
biết củng cố chánh kiến hay vững tin vào nghiệp, thực hành 
thiền minh sát và đạt đến giai đoạn nhập lưu thánh đạo và 
nhập lưu thánh quả. 

Do đó, họp theo lời dạy của Đức Phật trong Kinh 
Đoạn Giảm, chúng ta hãy xác nhận một lần nữa rằng: 

‘ ‘Người khác có ửiể chấp giữ tà kien cho rằng không có nghiệp và quả 
của nghiệp nhưng chúng ta sẽ giữ vững chánh kiến tin có nghiệp và quả của 
nghiệp. Chúngta sẽ ửiực hành pháp làm giảmnhẹphiầinão. Chứigtasẽtrau 
dồi những ýnghĩvechánhkiấi(ằ’nl vào nghiệp (phảpmônìàĩătâm). QÉmgta 
sẽ Iránh tà kiến bằng cách chấp nhận chánh kiến để nâng cao tinh ửiần của 
chúng ta lên (pháp môn hướng thượng) và đế dập tắt các phiềnnão (pháp môn 
đoạn diệt).'" 




Mahasi Sayadaiv 


241 


Như vậy, chúng ta cần phải củng cố niềm tin vào 
nghiệp. Bằng cách bất cứ khi nào chúng ta gặp hay nghe nói 
về một việc làm ác chúng ta phải nhớ rằng nó sẽ có quả báo 
ác của nó và hãy tránh xa ác nghiệp ấy. Khi chúng ta làm 
một điều thiện, chúng ta phải làm nó với toàn tâm toàn ý, ghi 
nhớ trong tâm rằng nó sẽ đem lại lợi ích cho chúng ta. 

Cách làm điều thiện này phát sanh do sự hiểu biết. Nó 
bảo đảm cho một người có được tái sanh tốt trong kiếp sau. 
Hơn nữa, khi chúng ta quán về quy luật nhân quả chúng ta 
đã có tâm thiện (ditthỵukamrm, ửikien chánh ừực về nghiệp). Đây là 
một loại tu tập tâm mà chúng ta cần phải thực hành nó trước 
khi chúng ta thực hành các loại tu tập (ầiền) khác. 

Định Hướng Con Đường Tà Kiến Và Chánh Kiến 

Chúng tôi đã nói cho quý vị biết cách làm thế nào để 
loại trừ tà kiến tạo ra ác hạnh và cách làm thế nào để trau dồi 
chánh kiến tạo ra thiện hạnh. Bây giờ chúng tôi sẽ nói rõ 
cách loại trừ tà kiến liên quan đến con đường tu tập hay 
thường được gọi trong kinh điển PãỊi là Aniyyãnikaditthi 

o, bẩtxuẩtlykiếrì), tức tà kiến được xem như một triền 
cái đối với sự giải thoát khổ. Có bốn tà kiến, đó là, ngã kiến 
(attaầtthi), thân kiến (sakkậyaditthi), thường kiến (sassataầtthỉ) và 
đoạn kiến (ucchedaditthi) đi ngược lại với minh sát trí (vipassanã 
hãm) và đạo trí (maggahãm). 




242 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Hai tà kiến, attaditthi và sakkãyaditthi là niềm tin sai 
lầm vào sự hiện hữu của một thực thể sống, bản ngã, hay 
linh hồn. Thực thể sống được gọi là atta (tự ngã) trong kinh 
điển PãỊi muốn nói đến cả chúng sanh lẫn tự ngã (atta). Người 
bình thường tự cho mình cũng như những người khác là 
những chúng sanh. Trong thực tế chỉ có năm uẩn hay chỉ có 
danh và sắc. Không có cái ta, ngã, hay một thực thể sống nào 
cả. Người tin vào sự hiện hữu của cái ta hay cái bản ngã phi 
hiện hữu này là tà kiến, và tà kiến này được gọi là ngã kiến 
(attađtthi) hay thân kiến (sakkãyađtthi). Sakkãya có nghĩa là họp 
thể thân-tâm và ditthi là (tà) kiến, như vậy sakkãyaditthi là tà 
kiến tin rằng hợp thể thân-tâm này là chúng sanh hay tự ngã. 

Chẳng hạn, cái thấy liên quan đến nhãn căn, cảnh 
sắc, và nhãn thức. Nhưng đối với những người không hành 
thiền quán hay không hiểu biết với minh sát trí sẽ xem nhãn 
căn, cảnh sắc, và nhãn thức này như một chúng sanh. Họ tin 
r ang ' ‘Mẳ của tôi sảng tỏ và còn tốt; tôi thay tay của tôi; tôi thạy thân hình của 
anh ta; chính tôi là người thay”, v.v.. .Đây là Thân Kiến vốn đồng 
nhất họp thể thân tâm rõ ràng này với tự ngã. Loại tà kiến 
này cũng có trong những hành động nghe, ngửi, ăn, xúc 
chạm, và suy nghĩ. Có thể nêu ra đây một ví dụ khác, khi 
quý vị co duỗi chân tay, ước muốn co hay duỗi ấy là tâm 
trong khi hành vi co và duỗi bao gồm sắc. Chúng ta chỉ có 
họp thể thân và tâm hay danh và sắc này. Nhưng đối với 
những người không thể quán hay hiểu được nó với minh sát 
trí sẽ có ảo tưởng cho rằng “ơiầhtôiỉàngườicohạyduoibởivìchính 




Mahasi Sayadaiv 


243 


tôi muốn ìàm nhưvậy”, v.v.. .Đây là Thân Kiến (sakkãyaditthi) vốn 
xem hợp thể thân tâm rõ ràng này như tự ngã (aíta) và tà kiến 
này cũng khởi lên đối với các các loại thân hành khác. 

Người bình thường thoát khỏi hoàn toàn ngã kiến 
(aííađtthi) này là điều rất khó. Tất nhiên cũng có những mức 
độ khác nhau, có số chấp chặt vào nó trong khi số khác 
không đến nỗi chấp chặt như vậy. Tà kiến thường ăn rễ sâu 
trong những người không biết chút gì về các uẩn ợẻianầias). 
Khi tôi còn trẻ và vô minh tôi cũng chấp theo tà kiến này. 
Lúc đó tôi tin rằng phải có một thực thể sống trong thân vật 
lý này của con người, rằng vào lúc chết thực thể ấy sẽ rời 
khỏi thân thông qua lỗ mũi hay miệng. Tôi nghĩ rằng sự sống 
đi vào bào thai người mẹ trong suốt thời kỳ mang thai. Niềm 
tin này của tôi được hỗ trợ bởi các bác sĩ thừa nhận rằng chỉ 
khi họ nghe thấy nhịp tim đập của thai nhi thì lúc đó sự sống 
mới thực sự đi vào bào thai. Vì thế những người không có 
kiến thức đầy đủ về tâm và thân sẽ chấp theo tà kiến này. 
Tuy nhiên đối với những người Phật tử đã quen với tính phi 
ngã của sự sống sẽ không có một sự cố chấp như thế. Mặc dù 
vẫn còn tà kiến về tự ngã, nhưng tà kiến ấy không đủ mạnh 
để cản trở nỗ lực tinh thần của những người Phật tử để họ 
thực hành và đạt đến thánh đạo và thánh quả. 

Tà kiến sẽ yếu đi noi những người có một sự hiểu biết 
rõ ràng về bản chất của thân và tâm, chứ không phải hoàn 
toàn thoát khỏi nó. Vì trong khi đang nói về bản chất của 
thân và tâm, họ vẫn có thể có ảo tưởng rằng “Cỉúnh tôi đang 




244 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


nói, ” một sự kiện hiển nhiên được thấy trong các cuộc tranh 
luận sôi nổi và say mê ở những buổi Pháp đàm. Chỉ có thiền 
minh sát và Thánh đạo mới có thể bảo đảm sự diệt hoàn toàn 
của tà kiến. Trong hai loại này, thiền tạo ra sự diệt của tà 
kiến ở mức nhất thời đoạn trừ (kidangapahãna) hay nói cách 
khác, cái ảo tưởng liên quan đến đối tượng quán bị loại trừ 
bằng pháp đối nghịch. Chánh niệm không ngừng hàm ý sự 
diệt của ảo tưởng ở mức trấn áp (vũđẻưmbham, trấn 

phục xả đoạn), nghĩa là, đoạn trừ bằng sự đè nén. Tuy nhiên tà 
kiến vẫn có thể khởi lên khi người hành thiền ngưng hành và 
mất cảnh giác. Nói tóm lại, tà kiến chỉ được bứng gốc hoàn 
toàn khi hành giả đạt đến thánh đạo thứ nhất, tức Nhập Lưu 
Thánh Đạo. Vì thế nếu muốn diệt tà kiến về thân này quý vị 
phải nỗ lực để đạt đến thánh đạo thứ nhất, và vấn đề tuỳ 
thuộc vào quý vị. 

Tri Kiến Cơ Bản 

Đe đạt đến mục đích này, quý vị phải bắt đầu với 
thiền được xem nhu sự mở đầu của tri kiến thuộc Thánh đạo. 
Có thể nói việc hành thiền đã bao hàm tri kiến và một số 
người nói rằng trước khi hành thiền hành giả nên làm quen 
với những khái niệm cơ bản về uấn (khandha,nămnhómhiệntuọng 
tâm và vật Ịỷ), các xứ (ặỹotcmas), giới (dhãtu), căn (inàỊya), đế (sacca) 
và duyên sanh (paãamamuppãda). Đây là lời khuyên hợp lý vì 
lẽ nó phù họp với Thanh Tịnh Đạo (Vừudđiỉmagga, do ngà 




Mahasi Sayadaiv 


245 


Buddhaghosabỉênsoạn).ì^ế\x hành giả thiền không có một vị thầy 
hướng dẫn, hành giả cần có một kiến thức như vậy để tự 
mình khảo sát. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên cho rằng 
kiến thức này là tuyệt đối cần thiết cho tất cả mọi hành giả. 
Vì không phải mọi hành giả hành thiền theo những hướng 
dẫn của Đức Phật đều phải nghiên cứu kỹ lưõng những khái 
niệm về uẩn, xứ,.. .trước khi hành. Có lẽ việc đưa ra những 
hướng dẫn cho các hành giả thời ấy thường không mất đến 
một giờ. Đặc biệt, nếu có một người thầy hướng dẫn cho 
hành giả, tôi nghĩ kiến thức của vị ấy được xem là đủ nếu vị 
ấy ghi nhớ trong tâm rằng chỉ có các hiện tượng danh và sắc 
và những hiện tượng này đều vô thường, khổ và vô ngã. 

Chính Đức Phật đã chỉ ra sự cần thiết cho tri kiến đầy 
đủ chỉ trong một vài lời như sau: - 

“Thưa thiên Vương (Đe Thích Thiên Vưong)! Đoi với vị Tỳ-kheo 
muốn hành thiền cho đến mức đẳcA-ìa-hản thảnh quả thì hậy nhớ rằng vị Ọỹ 
không nâi xem một hiện tuọng nà) ỉàthumg, ìạc, hạyhữungãcả.” 

Đây là lời tuyên bố ngắn gọn của Đức Phật khi trả lời 
cho câu hỏi của đức vua trời rằng cho đến mức tri ken như 
thế nào được xem là cần thiết để chứng đắc A-la-hán thánh 
quả. Đây chính là lời của Đức Phật chứ không phải lời dạy 
của những vị (chú ^sư) thời hậu kinh điển. Chúng ta có thể 
đặt lại câu trả lời này theo cách khác cho dễ hiểu hơn, rằng 
mọi hiện tượng xảy ra đối với người này hay người khác đều 
phải được xem như vô thường, khổ, và vô ngã, và tri kiến 
này đủ để trang bị cho hành giả về mặt tri thức để thực hành 




246 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


thiền minh sát. Chúng ta có thể có được tri kiến này bằng 
việc nghe những bài pháp có liên quan. Đối với những người 
Phật tử mộ đạo đã biết được chỉ có các hiện tượng tâm-vật lý 
hay danh và sắc, rằng mọi sự mọi vật đều vô thường, khổ, và 
vô ngã rồi thì nếu biết phương pháp thiền, họ có thể hành 
thiền bất cứ lúc nào. 

Phưong Pháp Thiền 

Phương pháp thiền của Đức Phật được đưa ra trong 
một vài lời ngắn gọn: “Sosabbamdhammamabhijãmti...Ngitờihành 
thiền phải biảtấcả pháp một cách sángsnotvà chảnh niệm. ” 

ở đây tất cả pháp có nghĩa là tất cả mọi hiện tượng có 
liên quan trong việc nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, co duỗi, 
chuyển động, suy nghĩ, ... Người hành thiền phải ghi nhận 
chúng để biết rõ chúng như chúng thực sự là: AbhyhãnõỂ có 
nghĩa là gắn sự chú tâm của mình trên đối tượng một cách 
sáng suốt, phải có chánh niệm về nó; và người hành thiền 
phải biết tất cả pháp. Sự hay biết của vị ấy không nên để bị 
giới hạn vào một pháp duy nhất. Vị ấy phải nhận thức rõ mọi 
sự kiện xảy ra khi vị ấy thấy hay nghe hay xúc chạm hoặc 
biết. 


^Abhijanati Ẽ pỉ, tự chứng. 




Mahasi Sayadaiv 


247 


Tuy nhiên, lúc ban đầu vị ấy không thể chú tâm đuợc 
hết tất cả mọi sự kiện. Vì thế vị ấy nên bắt đầu với việc quan 
sát chỉ một hoặc hai sự kiện rõ ràng nhất mà thôi. Trong khi 
ngồi, vị ấy phải gắn tâm trên “ngồi”, “ngồi” hoầc vị ấy có thể 
tập trung trên lỗ mũi vốn là điểm tiếp xúc với hơi thở vô và 
hơi thở ra và ghi nhận “vô,” “w,”và “ra,” “ra,”. Hoặc vị ấy 
cũng có thể ghi nhận sự sanh và diệt với tâm gắn trên trạng 
thái căng lên và chuyển động ở bụng. Neu trong khi đang 
theo dõi nhu vậy, những suy nghĩ khởi lên, vị ấy phải ghi 
nhận sự xuất hiện của chúng và trở lại với hiện tuợng ban 
đầu mà vị ấy đang theo dõi. Neu sự tê cứng, đau, nóng hay 
bất cứ cảm thọ nào khác khởi lên, vị ấy phải ghi nhân, 
“cứng ” “cứng ” “đau, ” “đau, ” “nóng ” “nóng ” v.v... và rồi trở lại với 
sự quan sát ban đầu. Neu có sự co, duỗi, hay bất cứ chuyển 
động nào khác, nó cũng phải đuợc ghi nhận. Khi nguời hành 
thiền đứng dậy, vị ấy phải làm công việc đứng ấy một cách 
chánh niệm. Khi hành gia đi, vị ấy phải có sự hay biết về 
mỗi buớc mà vị ấy buớc; nếu có thể, vị ấy phải làm một sự 
ghi nhận về từng hoạt động của sự thấy hay nghe. 

Nhờ có chánh niệm nhu vậy, vị ấy phát triển đuợc sức 
mạnh của định và đi đến chỗ nhận ra một cách độc lập rằng 
không có một ngã thể sống, không có gì ngoài tâm đang hay 
biết và sắc đuợc (tâm) biết. Đây là danh sắc phân tích trí 
(nãmarũpaparicchedanãrta) giúp hành giả phân biệt đuợc giữa 
danh và sắc và nó là căn bản cho chánh kiến trong thiền. 




248 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Kiến này đối nghịch với ngã kiến và thân kiến 
(sakkãyaầtthi). Tuy nhiên điều quan trọng là phải nắm bắt đuợc 
chánh kiến này một cách đúng đắn. Một số nguời nghĩ rằng 
nếu họ đơn thuần nhận ra rằng chỉ có danh và sắc, sắc bao 
gồm tứ đại cộng với hai muơi bốn sắc y đại sanh (upãdãrũpa) 
và danh bao gồm tám muơi mốt loại tâm hiệp thế và năm 
muơi hai tâm sở, là họ đã có chánh kiến. Điều này không 
họp với lời dạy của Đức Phật rằng mọi hiện tuợng (tấcảphảp) 
phải đuợc hay biết. Loại suy nghĩ nhu vậy tự nó cũng không 
bảo đảm đuợc sự diệt trừ của ngã kiến vốn phát sanh vào sát 
na thấy, nghe, v.v.. .Nhung đối với vị hành giả quan sát liên 
tục những gì đang thực sự xảy ra ở cơ cấu tâm-vật lý sẽ, vào 
sát na ghi nhận sự phồng lên của bụng, vị ấy nhận ra rằng chỉ 
có sắc đang sanh và tâm đang hay biết; và vào sát na ghi 
nhận sự xẹp xuống của bụng, vị ấy biết rằng chỉ có sắc đang 
xẹp và tâm đang hay biết. Vào sát na co hay duỗi, vị ấy biết 
rằng chỉ có sắc co hay duỗi và tâm ghi nhận về sự kiện đó. 

Chúng ta cũng có thể nói như vậy đối với trí phân biệt 
danh sắc trong lúc đi, trong lúc thấy, nghe, v.v.. .Như vậy 
mỗi sát na chánh niệm có nghĩa là một sự loại trừ ngã kiến 
và thân kiến. Đó là cách Đức Phật chỉ trong kinh Đoạn Giảm 
để xua ta các tà kiến. 

‘ ‘Những người không hành thiền cỏ thế tin rằng cỏ ngã thế. Nhưng 
chúigta, nhmgngườiđãquenthuộcvớiphưongphápnộiquantrongKinh Tứ 
Niệm Xử, và nhờ quan sà các hiện tượng tâm vật ìý hay danh pháp và sẳc 
pháp ngay sà na xuất hiện của chủng sẽ giữ vũng chánh uến rằng không cỏ 




Mahasi Sayadaiv 


249 


ngã thế nào cả chỉ có danh và sẳc đàng sanh và diệt mà thôi Chúng ta sẽ thực 
hành pháp đế đoạn giảm nhũngphiầi não nhưv^. ” 

Sự giải thích của chúng tôi về lời dạy của Đức Phật 
trong bài kinh này có vẻ hơi cải tiến và thâm thuý. Khi 
chúng tôi nói những người không hành thiền thì phải hiểu 
rằng chúng tôi đang gồm những người này trong nhỏm 
những người “ỉdiác”. Nhưng chúng tôi cũng cho rằng những 
người am hiểu giáo lý là những người không chấp chặt vào 
ngã kiến sẽ được loại trừ ra trong trường họp này. Tà kiến sẽ 
có một thảnh trì kiên cố đối với những người không hành 
thiền và có ít kiến thức (về gỉóo lỷ). Theo sự giải thích của 
chúng tôi những người như vậy sẽ phải được gán cho cái 
nhãn là những người dị giáo. Tuy nhiên tà kiến xu hướng về 
tự ngã sẽ không nghiêm trọng như tà kiến xu hướng về ác 
hạnh. Vì một mình ngã kiến sẽ không đưa đến các cõi thấp. 
Người tin nó vẫn có thể tái sanh vào các cõi trời nhờ sự bố 
thí và giữ giới của anh ta. Hoặc anh ta cũng có thể đắc các 
bậc thiền và tái sanh phạm thiên giới, thậm chí cả cõi phạm 
thiên cao nhất, đó là phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

Như vậy, ngã kiến không phải là một chướng ngại vật 
đối với các cõi trời. Nhưng một người bị thống trị bởi tà kiến 
sẽ thiếu niềm tin nơi giáo lý của Đức Phật và do đó nó có thể 
cản trở tiến bộ tinh thần của họ. Ngã kiến cực đoan thường 
chỉ có nơi những người không phải Phật tử chứ hiếm thấy 
nơi người theo đạo Phật. Vì thế một người theo Phật vẫn có 
thể chấp giữ ngã kiến do không hiểu biết hoặc chưa có niềm 




250 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


tin nơi Pháp (Dharmuỷyầ hành thiền. Tuy nhiên, nếu nguời ấy 
nỗ lực hành thiền với toàn tâm toàn ý, họ vẫn có thể đạt đến 
các thánh đạo và thánh quả. Nhu vậy trong khi còn đang 
sống trong một thế gian gắn bó với ngã kiến nhu thế này, 
chúng ta nên hành thiền và giữ vững chánh kiến dựa trên 
minh sát trí. 


SựXácNhận về Chánh Kiến 

‘ ‘Nhũng người khác có thế tin nơi một tinh honhạymộtngãthenhmg 
chủng ta sẽ giữ vũng chánh kiến rằng chỉ cỏ danh và sắc. Chủng ta sẽ thực 
hành Pháp đế đoạn giảm phiền não (pháp môn đoạn giảm). Chủng ta sẽ trau 
dồi nhũng ỷ nghĩ về chảnh kim (pháp môn khỏi tâm). Chủng ta sẽ tránh ngã 
Men và thân Men bằn cách chấp nhận chánh Men (pháp môn tránh né) Chứig 
ta sẽ thmh tựu việc nâng cao tinh than bằng chánh Men (pháp môn hướng 
thượng). Và chủng ta sẽ dập tẳ ngọn lửa phiền não phát sanh từ ngã Men và 
thần Men bằng cách giữvìmg chánh Men (pháp môn Irừ diệt) ” 

Ngấm ngầm trong sự xác nhận này là những nguời 
chủ truơng ngã kiến phải đuợc liệt vào hàng những kẻ dị 
giáo, một sự ngụ ý có thể đuợc xem nhu đang công kích 
những nguời chấp theo tà kiến ấy. Nhung nhu chúng tôi đã 
chỉ rõ, một ngã kiến nhu vậy không nghiêm trọng nhu quan 
kiến xu huớng về điều ác, vì nó chỉ kéo dài sự hiện hữu của 
họ trong vòng luân hồi mà thôi. Hơn nữa nguời bình thuờng 
ít ai thoát khỏi tà kiến. Chỉ khi đang hành thiền chúng ta mới 
tạm thời thoát khỏi nó. Vì thế không có lý do gì để những 




Mahasi Sayadaiv 


251 


người tin theo tà kiến phải tức giận khi được gọi là những 
người dị giáo. Neu họ tức giận, họ có thể chuyển sang chánh 
kiến bằng sự nội quan. Có những người quyết đạt cho được 
những đỉnh cao tinh thần mà không cần từ bỏ ngã kiến của 
họ. Còn đối với những hành giả cư sĩ đang hành thiền, họ 
thực hiện những tiến bộ tinh thần của họ dựa trên chánh kiến 
giống như bà Visãkha và Anãthapiủdika (Cấp-cô-độc) trong 
thời Đức Phật vậy. 

Visãkha và Anãthapiủdika {Cap-cô-độc)\ầ hai tục gia đệ 
tử của Đức Phật sau khi chết đã trải qua hết các cõi trời dục 
giới. Tại đó họ đạt đến giai đoạn Bất Lai (anãgãmi) và sẽ sanh 
về cõi Tịnh Cư Thiên (Suddhãvãsa), đó là năm cõi Phạm thiên 
sắc giới. Họ sẽ sống hết một ngàn kiếp trong cõi Vô Phiền 
(Tữ/ỉqlthấp nhất, hai ngàn kiếp trong cõi Vô Nhiệt (Atappa), 
bốn ngàn kiếp trong cõi Thiện Hiện (Sudassa), tám ngàn kiếp 
trong cõi Thiện Kiến (Sudassĩ)yầ mười sáu ngàn kiếp trong cõi 
Sắc Cứu Kính Thiên (Akarủttha), hay sống ba mươi mốt ngàn 
kiếp trong cõi Tịnh Cư Thiên. Cuối cùng ở cõi Akanitthanày 
họ sẽ trở thảnh các bậc Thánh A-la-hán và nhập Niết Bàn. 
Đây là cách người hành thiền tạo những tiến bộ tinh thần qua 
chánh kiến trên căn bản của thiền minh sát và Thánh Đạo. 
Chúng ta cũng sẽ noi theo những tấm gương của họ. 




252 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Thường Kiến và Đoạn Kiến 

Sassataditthi hay thường kiến là quan niệm cho rằng 
một chúng sanh sẽ mãi mãi thường hằng, di chuyển từ một 
hiện hữu này sang một hiện hữu khác sau khi chết. Theo 
quan niệm này, linh hồn hay tự ngã không bao giờ chết mặc 
dù thân vật lý thô phải chịu sự hoại diệt. Sau cái chết của 
thân linh hồn sẽ di chuyển đến cõi khác. Linh hồn là bất khả 
hoại và nó sẽ tồn tại sau sự tan hoại của vô số kiếp quả đất. 

Nói chung thường kiến là một quan niệm rất thịnh 
hành giữa những người tin vào nghiệp (kcmma). Nó được 
thánh thư của Àn Giáo chấp nhận một cách dứt khoát. Theo 
quan niệm của họ, chúng sanh có hai loại thân, đó là, thân 
thô và thân vi tế. Thân thô cuối cùng hoại diệt nhưng thân vi 
tế sẽ chuyển sang một cõi mới và giữ nguyên không thay 
đổi. Linh hồn đi tìm một cõi sống mới rất nhỏ, nhỏ hơn đầu 
cây kim và có thể đi xuyên qua cả lỗ kim. Trong chớp mắt 
nó có thể đi tới một nơi rất xa và xuyên qua cả núi non, 
tường vách. Họ phải tin linh hồn có những sức mạnh siêu 
nhiên như vậy vì chỉ lúc đó nó mới có thể có được cơ hội đi 
vào nơi người mẹ tương lai đang ngủ trong một căn nhà xây 
không có một khe hở nào. Không có cuốn sách Phật nào 
tuyên bố rõ ràng một quan niệm như thế. Nhưng hàng phàm 
nhân si mê vẫn tin rằng linh hồn rời bỏ thể xác sau khi chết 
và chuyển sang một cõi khác hay một hiện hữu khác. Tất 
nhiên quan niệm này không có một ảnh hưởng nào đối với 




Mahasi Sayadaiv 


253 


những người có tri kiến hiểu biết về mối liên hệ nhân quả 
giữa tâm và thân. Tuy nhiên, không người nào hoàn toàn 
thoát khỏi thường kiến bao lâu họ còn thiếu minh sát trí ở 
mức thánh đạo. 

Đối nghịch với thường kiến là đoạn kiến, một tà kiến 
nhấn mạnh đến sự huỷ diệt sau khi chết. Neu bạn tin rằng 
không có gì còn lại sau khi chết là bạn đã thừa nhận có một 
cái gì đó trước khi chết và có thể đoán chừng cái ấy là cái tôi 
hay tự ngã. Vì thế, mặc dù những người chủ trương đoạn 
kiến nhấn mạnh đến tính vật chất của mọi vật (hcựỹ nhẩn mạnh 
đến tinh m thang của vật chất) họ cũng không thực sự thoát khỏi 
ngã kiến. Nói cách khác, đoạn kiến cũng có gốc ở ngã kiến. 
Theo thường kiến, cái tôi hay tự ngã tiếp tục hiện hữu sau 
khi chết trong khi theo đoạn kiến cái tôi ấy bị huỷ diệt bằng 
cái chết. Vì thế cả hai quan kiến đều gán cái tôi cho một 
chúng sanh, cái khác duy nhất là ở chồ quan kiến thứ nhất 
nhấn mạnh trong khi quan kiến thứ hai bác bỏ sự hiện hữu 
liên tục của cái tôi hay ngã sau khi chết. 

Một số người chủ trương rằng tâm và thân của thời 
thơ ấu vẫn hiện hữu trong con người trưởng thảnh nhưng 
điều này không phải là thường kiến. Nó chỉ là khái niệm về 
sự thường hằng; bạn có thể gọi nó là ngã kiến (attaditM)rỉta\m% 
nó không là một với thường kiến (sassatađttM) vì đoạn kiến 
cũng nhấn mạnh đến sự thường hằng nhu vậy trước khi chết. 
Hơn nữa, nếu việc tin vào tâm và thân của thời thơ ấu được 
gán cho là thường kiến, thời sự hay biết của chúng ta về sự 




254 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


diệt không ngừng (tong ầiồĩ minh sảí) cũng được gọi là đoạn 
kiến vậy. Thực sự thì, sự hay biết này được dựa trên sự suy 
quán và thiền minh sát. Quan niệm đối lại với nó chỉ là ngã 
kiến, chứ không phải thường kiến. Tóm lại thường kiến nhấn 
mạnh đến sự thường hằng trong khi đoạn kiến nhấn mạnh 
đến sự huỷ diệt của cái ngã sau khi chết. 

Giáo lý đoạn kiến được rao giảng bởi Ajita, một ngoại 
đạo sư sống vào thời Đức Phật, cốt lõi của giáo lý này là khi 
một người chết, thân xác của nó được đặt trên một cái cáng 
và khiêng ra ngoài nghĩa địa bởi bốn người đàn ông. Tại đó 
nó được thiêu thảnh tro và không còn lại gì cả. Theo quan 
kiến này thì không cần phải tránh điều ác. Người ta có thể 
làm bất cứ điều gì phục vụ lợi ích cho mình. Và cũng không 
cần thiết phải làm điều thiện. Những người chủ trương tà 
kiến này thúc giục chúng ta hãy làm bất cứ điều gì có lợi cho 
chúng ta và họ còn khuyên chúng ta không cần làm điều 
thiện với giá phải hy sinh lợi ích riêng của chúng ta. Như vậy 
đoạn kiến bác bỏ nghiệp và quả của nghiệp và như vậy nó là 
một quan kiến sai lầm làm phát sanh những ác hạnh. 

Chánh Kiến Dựa Trên Thiền hay Trí Hiầi Biá về Nhân Quả 

Thường kiến và đoạn kiến phải được bác bỏ bằng 
chánh kiến liên quan đến nhân quả hay bằng trí suy xét sâu 
vào mối quan hệ nhân duyên của pháp duyên sanh. Nó cũng 




Mahasi Sayadaiv 


255 


có thể được loại trừ bằng chánh kiến trong minh sát gọi là trí 
nắm bắt (hiếu rõ) nhân duyên (paccạyq)ariggaỉiamm). 

Trước khi chết hay sau khi chết thực sự không có một 
linh hồn sống nào cả. Cái duy nhất hiện hữu là tiến trình 
tâm-vật lý dựa trên mối quan hệ nhân - quả mà thôi. Chỉ có 
tâm và thân hay danh và sắc sanh và diệt không ngừng do vô 
minh và các nhân khác tạo điều kiện. Ngày nay hầu hết mọi 
người đều không hiểu biết đúng về tứ thánh đế. Nói tóm lại, 
họ không thực sự biết về khổ đế hay sự thực của khổ. Sự 
thực này rất hiển nhiên trong mọi hiện tượng đang xảy ra ở 
khoảnh khắc thấy, nghe, ăn, suy nghĩ, v.v.. .Mọi hiện tượng 
sanh và diệt không ngừng và vì thế chúng là vô thường, khổ 
và không đáng tin cậy và không có thực chất. Do chúng ta 
không biết chúng đúng như chúng thực sự là nên chúng ta 
xem chúng là thường, lạc, tốt và có thực chất. Đây là vô 
minh. 

Do vô minh chúng ta thấy thích thú trong các dục trần 
và trở nên gắn bó với chúng. Chúng ta dính mắc vào chúng. 
Chúng ta cố gắng để có cho bằng được những đối tượng mà 
chúng ta ưa thích ấy. Như vậy vô minh (avijja), tham ái (taụhã), 
thủ (upãdma), nghiệp (kamma), và các hành (saẳkhãras) là năm 
nhân hay nói tóm lại, là vòng nghiệp luân (kammavatta) liên 
quan đến những hành động tốt hoặc xấu của chúng ta. 




256 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Sự Phục Hồi CủaHỉệnHữu 

Vòng nghiệp luân được theo sau bởi vòng quả luân 
ậipãkavatta). Điều này xảy ra như vầy: một người sắp chết sẽ 
thấy một hình ảnh trong tâm nào đó như kết quả của những 
thiện nghiệp hay ác nghiệp mà y đã làm trong cuộc đời mình. 
Có những hình ảnh liên quan đến nghiệp y đã làm (kcmma), có 
những hình ảnh liên quan đến những đối tượng và hoàn cảnh 
mà y đã tạo nghiệp (kammmimitta, nghiệp tướng), và có những 
hình ảnh liên quan đến kiếp sống tương lai do những nghiệp 
của y tạo điều kiện (gatìmừnitta, ầú tướng). Những hình ảnh này 
loé lên trong tâm khi y tiến gần đến sự chết (giâypỉmtcậntử). Vì 
thế người ấy chết với tâm dính mắc vào một trong những 
hình ảnh ấy. 

Chết chỉ là sự chấm dứt của tiến trình tâm luôn luôn 
sanh và diệt theo sau sự tan hoại của sát na tâm cuối cùng. 
Nhưng nó không chấm dứt hoàn toàn. Vì tại đó một tâm mới 
sẽ phát sanh trong một hiện hữu mới, trong một cõi sống mới 
phù hợp với một trong những tâm ảnh mà người chết dính 
mắc vào ngay giây phút cuối cùng của kiếp trước. Cùng với 
tâm tái sanh này những hệ quả khác sẽ theo sau, đó là, danh- 
sắc (nãma-rữpa), lục nhập (ặyatana), xúc (phassa), và thọ (vedcmã). 
Như vậy, có năm nhân (vô minh, cá, thủ, hành và nghiậ)) và vòng 
nghiệp luân này được theo sau bởi vòng quả luân (ầức, danh 
sắc, lục nhập...). Cũng vậy, từ sát na thụ thai đến sát na tử hiện 
tượng tâm vật lý cứ sanh khởi không ngừng và trong tiến 




Mahasi Sayadaiv 


257 


trình sanh khởi của chúng những cảm thọ lạc và khổ khiến 
cho tham, sân, v.v.. .có mặt và tham ái này đến lượt nó đưa 
đến thức (tãsanh),.. Axong hiện hữu kế. Như vậy chỉ có các 
nhân và quả diễn tiến không ngừng. Do vô minh, 
nghiệp,...có sự hiện hữu hay tái sanh mới, với thức, danh 
sắc,.. .khởi lên và rồi chúng ta nói về sự đi lên thiên giới hay 
đoạ xuống địa ngục của họ. 

Trong thực tế không có sự luân hồi của một người, 
một chúng sanh, hay một thực thể nào cả. Chỉ có sự sanh 
khởi của danh sắc hay tâm và thân mới trong một kiếp sống 
sau như kết quả của Nghiệp trong một hiện hữu trước đó và 
trong suốt kiếp sống chúng ta chỉ có một tiến trình tâm-vật lý 
như kết quả của những trạng thái tâm đi trước mà thôi. Quý 
vị cần phải nghe pháp hay đọc kinh sách để có một sự hiểu 
biết rõ ràng về bản chất của sự sống này. Những người có 
được kiến thức nhu vậy sẽ thoát khỏi hai dị giáo, đó là 
thường kiến cho rằng linh hồn hay thực thể của một người sẽ 
chuyển đến một nơi khác sau khi chết và giữ nguyên nhu 
vậy; và đoạn kiến cho rằng sự sống của một người sẽ bị huỷ 
diệt sau khi chết. 

Thoát Khỏi Những Dị Giáo Nhờ Trí PhânBiệtNhân Quả 

Tuy nhiên kiến thức chúng ta có được từ sách vở hoặc 
do nghe những người thầy (sưtamọỹamna, trí do nghe hay trí văn) 
không được xác đáng lắm, chỉ có minh sát trí 




258 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


(bhãvanãmơyamm, trí do tu thiầi sanh) mới có căn cứ vững chắc 
hcm. Vì thế nhất thiết chúng ta phải hành thiền và nhờ thiền 
này chúng ta sẽ phân biệt được giữa tâm và thân đồng thời 
biết rõ được bản chất của chúng. Khi bạn co, duỗi, hay 
chuyển động chân tay, bạn nhận ra tâm muốn co, duỗi,..., và 
lúc đó bạn đi đến cái biết không cần suy nghĩ rằng sự co, 
duỗi, chuyển động của chân, tay là do khuynh hướng muốn 
co, duỗi,...của tâm, và v.v...Nếu bạn có một sự ghi nhận 
trong tâm khi thấy một điều gì, bạn biết rằng sở dĩ bạn thấy 
là vì có con mắt, cảnh sắc và thức thấy. Chúng ta cũng có thể 
nói như vậy đối với việc nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy 
nghĩ, và chúng ta cũng biết được tâm và thân hay danh và 
sắc là nhân và sự thấy, nghe,...là quả. Chúng ta cũng biết 
được rằng những sát na tâm đi trước quyết định những sát na 
tâm theo sau, rằng sự nhận thức dựa vào sự có mặt của đối 
tượng được nhận thức, và rằng những sát na tâm sanh và diệt 
làm mới trở lại như những đơn vị. 

Như vậy đối người hành thiền, cái chết giống nhu sự 
tan hoại của một đon vị tâm hiện đang được tự ý thức bằng 
sự nội quan. Nó không phải sự tan hoại của một con người 
hay một cá thể. Tái sanh cũng vậy, giống như sự sanh khởi 
của một đon vị tâm. Chết không phải sự diệt của một con 
người. Vì thế tái sanh có nghĩa là sự sanh khởi của một đơn 
vị tâm tiếp liền theo sau sự dính mắc vào một đối tượng nào 
đó ngay trước khi chết. Người hành thiền thường nhận ra 
mối quan hệ nhân quả (của các hiện tượng danh và sắc) này một 




Mahasi Sayadaiv 


259 


cách độc lập như vậy và có số hành giả còn có thể giải thích 
rõ ràng được điều đó mặc dù họ không có chút kiến thức về 
sách vở nào cả. 

Một khi bạn nhận ra các hiện tượng tâm-vật lý thuần 
tuý của sự sống vốn nằm trong một trạng thái trôi chảy 
không ngừng và liên hệ nhân quả lẫn nhau này, bạn sẽ thoát 
khỏi thường kiến (cho rằng lỉnh hồn tiếp tục hện hữu sau khi chết) hay 
đoạn kiến (chorằnglmhhonbịhuỷầệtsaukhỉchết). Tà kiến cho rằng 
con người do Thượng Đe sánh tạo và tà kiến cho rằng con 
người đi vào hiện hữu một cách tự động cũng được vứt bỏ. 
Tin vào sự sáng tạo của Thượng Đe được gọi là 
visamahetukaditthi, là một loại thường kiến, trong khi tin 
vào sự tự động có mặt, được định danh là vô nhân kiến 
{ahaukaătthỉ, thuộc về nhóm tà kiến xu hướng về điều 

ác. Đối lại với bốn loại tà kiến này là trí phân biệt nhân 
duyên (paccạyapariggahamna). 

Sự Phát Sanh Của Trí Thẳm Sát Tam Tướng^, v.v... 

Hai chánh kiến mà chúng tôi vừa đề cập, trí phân biệt 
danh sắc (nãnmrũpcpcữicchedahãm), và trí phân biệt nhân duyên 
(pacccvỹaparìggahahãna) được xem như căn bản cho thiền minh 


® Sammasananãna đúng ra phải dịch là tư duy trí nhưng do lâu 

nay mọi người quen dịch là trí thẩm sát tam tướng nên chúng tôi cũng giữ 
nguyên như vậy. 




200 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


sát và vì vậy ở đây chúng được gọi là Chánh Kiến Minh Sát 
(vipassanãsammãditthi). Trong quá trình nội quan thêm nữa người 
hành thiền sẽ nhận ra các hiện tượng tâm vật lý hay danh và 
sắc sanh khởi từ sáu căn đều vô thường, khổ, và vô ngã. Sở 
dĩ người hành thiền nhận thức được các tính chất này là do 
họ khám phá ra sự thực rằng mọi thứ sanh lên luôn luôn diệt 
mất. Neu những ý nghĩ khởi lên trong lúc bạn đang quan sát 
sự phồng và xẹp, .. .bạn cũng phải ghi nhận chúng, và rồi 
chúng sẽ diệt mất. Bạn thấy sự sanh và diệt của một hiện 
tượng tâm mới và nhận ra tính chất vô thường của nó, và bạn 
suy quán trên tính chất vô thường của mọi danh pháp nhu 
vậy. Đây là trí thấm sát tam tướng (sammascmamm). 

Neu trong lúc đang chánh niệm về sự phồng, 
xẹp,...bạn có những cảm thọ khổ như tê cứng, đau nhức, 
ngứa ngáy,..., bạn phải gắn tâm trên cảm thọ ấy và ghi nhận, 
“té, tê”, “nóng, nóng”,.. .Lúc đó cảm thọ khổ sẽ dần dần biết mất, 
bạn nhận ra tính chất vô thường của nó và bạn suy quán trên 
tính chất vô thường của mọi cảm thọ. Đây cũng là trí thẩm 
sát tam tướng (sammasananãm). 

Bạn cũng phải ghi nhận những trạng thái tham, sân, 
khó chịu, và những trạng thái tâm khác khi chúng khởi lên. 
Bạn sẽ thấy rằng chúng biến mất ngay khi bạn ghi nhận 
chúng. Sự suy quán trên tính chất vô thường của chúng trí 
thấm sát tam tướng (scmmasananãna). 

Gắn tâm trên những sự chuyển động của bất cứ thân 
phần nào của bạn nhu co, duỗi, .. .bạn sẽ thấy tính chất nhất 




Mahasi Sayadaiv 


261 


thời và vô thường của chúng, trạng thái tâm của bạn ở sát na 
quan sát sự phồng lên (của bụng) cũng vậy. Mỗi sự kiện tâm 
đều biến mất cùng với sự kiện vật lý tưong ứng. Bạn suy 
quán trên tính chất vô thường của chúng nhu vậy. 

Chính tính chất vô thường này sẽ dẫn bạn đến chỗ suy 
nghĩ về tính chất bất toại nguyện, không đáng tin cậy và đau 
đớn của chúng, sự thiếu khả năng kiểm soát của bạn đối với 
chúng và sự hiện khởi của các hiện tượng trong trạng thái tự 
nhiên của chúng. Sự suy quán này là tuệ minh sát thứ nhất 
mà bạn gặt hái được trong thiền. 

Đó là tư duy trí hay tuệ thẩm sát tam tướng 
(sammasananãna), trí thứ nhất trong mười loại trí minh sát. Khi 
bạn thiếp tục thực hiện việc ghi nhận về tất cả những gì đang 
xảy ra mà không tư duy, trí minh sát của bạn sẽ trở nên 
nhanh hơn và sự sanh được theo sau bởi sự diệt nhanh đến 
nồi cuối cùng sự chú ý của bạn được giới hạn ở hiện tượng 
diệt mà thôi. Lúc đó tính chất vô thường, khổ và vô ngã trở 
nên hiển hiện rõ ràng hơn. Sự minh sát sâu vào trạng thái 
sanh và diệt nhanh chóng này được gọi là sanh diệt trí 
(udạyabbayamm, 

ở giai đoạn này người hành thiền thấy ánh sáng, cảm 
nghe toàn thân phấn chấn, ngây ngất và cực kỳ hoan hỷ. 
Những cảm giác và ảo ảnh này cũng phải được quan sát và 
loại trừ. Sau khi vượt qua chúng, người hành thiền thấy rằng 
sự sanh của các hiện tượng mà vị ấy quan sát không còn rõ 
ràng nữa và chỉ sự diệt của nó còn lại trong sự tập chú của vị 




202 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


ấy. Người hành thiền nghĩ mình chỉ hay biết được sự diệt của 
các hiện tượng và sự hay biết rõ ràng này nhấn mạnh đến 
tính nhanh lẹ qua đó các pháp tan hoại và diệt mất. 

Minh sát trí sâu vào sự diệt như một thực tại duy nhất 
này là Hoại Diệt Trí {bhanganãm, ở giai đoạn này 

không còn hình ảnh, ảo tưởng hay tướng xuất hiện trong tâm 
người hành thiền nữa. Vị ấy thấy rằng mọi thức (cácpháp) diệt 
ngay tức thì chứ không di chuyển từ nơi này sang nơi khác. 
Chẳng hạn, khi hướng tâm chú ý vào sự co, người hành thiền 
không thấy hình ảnh của cánh tay hay chân nữa. Vị ấy chỉ 
thấy các hiện tượng vật lý hay sắc pháp và tâm tương ứng 
diệt mất. Đối với sự duỗi, đi, phồng, xẹp và v.v... cũng có 
thể nói như vậy. Sự khám phá này giúp vị ấy thấy rõ được 
tính chất vô thường, khổ và vô ngã. 

Cùng với sự phát triển của hoại diệt trí (bhanganãna) 
này còn có sự sanh khởi của bố uý trí và các loại trí 

khác. Các loại trí sau này làm cho hành giả ý thức đầy đủ 
hơn về sự tan hoại của các pháp và ba dấu ấn của hiện hữu, 
đó là vô thường, khổ, và vô ngã. về sự phát triển các minh 
sát trí, có thể nói Hành xả trí (scMiãnpeMhãnãm) rất là vi tế và 
lợi ích. Trí này giúp người hành thiền dửng dưng với các dục 
trần khả ái cũng như bất khả ái, và nhờ đó không xua đuổi và 
cũng không bị chúng hấp dẫn. Người hành thiền lúc này có 
thể duy trì chánh niệm trong hai hoặc ba tiếng đồng hồ liên 
tục. Khi hành xả trí được phát triển đầy đủ, minh sát trí dẫn 
đến sự xuất khởi (vưtthãmgãmỉnỉ vipassanã) sẽ xuất hiện. Phần 




Mahasi Sayadaiv 


263 


cuối cùng của minh sát trí này gọi là tuỳ thuận trí 
Minh sát trí này có nghĩa là một sự hiểu biết rõ về bất kỳ một 
trong ba dấu ấn của sự hiện hữu và nó là chánh kiến dựa trên 
minh sát. 

Sự Phát Sinh của Đạo Trí 

Tuỳ thuận trí hay thuận thứ trí là trí cuối cùng trong 
các cấp độ trí khác nhau kết hợp với chánh niệm. Liền sau sự 
chấm dứt của trí này nguời hành thiền đối mặt với Niết Bàn 
ở đây danh, sắc và các hành nghiệp không còn nữa. Sự tiếp 
xúc với Niết Bàn này bao hàm Chuyển Tộc Trí {Gotrabhũiiãm 
Đạo Trí {magganãna'-M.^)yỀi Quả Trí (phalanãm 
Trong ba trí này, đạo trí là chánh kiến thánh đạo (magga 
sammãditthi) 

Tiếp xúc với Niết Bàn có nghĩa là thấy rằng danh, sắc 
và các hành nghiệp vốn sanh và diệt chấm dứt hoàn toàn. 
Vào sát-na sanh khởi của minh sát trí nguời hành thiền chỉ 
thấy các hiện tuợng tâm-vật lý (danhvàsắc) sanh và diệt. Cùng 
với sự chấm dứt của tuỳ thuận trí cuối cùng, các hiện tuợng 
tâm-vật lý ngừng sanh khởi và sự diệt hoàn toàn này của 
chúng có nghĩa là sự chứng ngộ trạng thái bình yên của Niết 
Bàn. Tất nhiên điều này chỉ đuợc hiểu đầy đủ bởi những 
nguời đã có sự trải nghiệm về nó. Những nguời chua từng 
trải nghiệm chỉ có thể tuởng tuợng ra nó mà thôi. 




204 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Thấy Tứ Thánh Đế Đồng Thòi 

Thấy Niết Bàn có nghĩa là thấy Tứ Thánh Đế. Khi 
người hành thiền thấy sự diệt hoàn toàn của tất cả danh sắc, 
vị ấy biết rằng đó là sự bình yên tối thượng. Vị ấy cũng biết 
rằng so với sự bình yên của Niết Bàn này, các hiện tượng 
luôn sanh và diệt kia là khổ và do biết được như vậy ít nhiều 
vị ấy cũng thoát khỏi tham ái đối với các hiện tượng danh 
sắc này. ở giai đoạn nhập lưu (sotãpatũ)V\ ấy thoát khỏi tham 
ái có đủ sức mạnh để đưa vị ấy xuống các cõi sống thấp, ở 
giai đoạn Nhất lai (sakadãgãmi) vị ấy thoát khỏi loại ái dục thô; 
ở giai đoạn Bất lai (anãgãmỘYị ấy thoát khỏi ái dục vi tế trong 
khi ở giai đoạn Arahata vị ấy thoát khỏi tham ái đối với các 
cõi sắc và vô sắc (ải sắc và ải vô sắc). 

Như vậy người hành thiền biết mình thoát khỏi tham 
ái nhờ thấy sự đoạn trừ ịpahanãbhisamaya^M^M.,xả đoạn hiện 
quản). Sự tiếp xúc thực sự với Niết Bàn là thánh đế thứ tư. Sự 
chứng ngộ chân lý (đế) này xảy ra trong tâm của người hành 
thiền và vì thế nó được gọi là do tu tập (bhãvanãbhừamạya 
tu tập hiện quái). Tóm lại, sự minh sát của hành giả 
vào đế thứ ba (thánhđếvềsựdiâcmkho, đốỉàNiấBàn) có nghĩa là 
vị ấy đã minh sát vào ba thánh đế khác. 




Mahasi Sayadaiv 


265 


Ba Giai E)oạn Của Đạo 

Có ba giai đoạn của chánh kiến. Thứ nhất chúng ta có 
chánh kiến căn bản; kế tiếp chúng ta có chánh kiến dựa trên 
minh sát trí, vốn là trí đi trước của Thánh Đạo (pubbabhãga 
vipassanãsammãditthi, chảnhUếnmữầsàầtmýậYk cuối cùng chúng 
ta có chánh kiến thuộc thánh đạo (arịyamaggasammãdụthi). Đối 
với các chi đạo khác của Bát Thánh Đạo cũng có thể nói nhu 
vậy. Mồi chi đạo đều có ba giai đoạn, đó là., đạo căn bản, 
đạo đi trước và thánh đạo. 

ở đây chúng ta có thể xem chánh kiến nhu một ví dụ. 
Tin vào nghiệp là điều rất quan trọng vì đó là đạo căn bản. 
Không có niềm tin nơi nghiệp người ta sẽ không tránh điều 
ác và sẽ khó để họ làm các điều thiện nhu bố thí, trì giới. 
Ngay cả khi một người nhu vậy phải bố thí do hoàn cảnh bắt 
buộc, việc bố thí đó cũng sẽ chỉ là một hành động ly trí 
(divorcedfromkmwỉedge) và do vậy phước mà y nhận được sẽ là 
một loại phước hạ liệt. Vì thế rất có thể y sẽ phải đi xuống 
các cõi thấp và có ít cơ may được tái sanh vào cõi an vui, nói 
gì đến thánh đạo, hoặc Niết Bàn. Trái lại, người tin vào 
nghiệp sẽ tránh điều ác, và hiến mình cho việc làm điều 
thiện, nhu nghe pháp và hành thiền. Như vậy, ngay cả nếu 
người ấy không có được những kinh nghiệm tâm linh phi 
thường, họ cũng sẽ được sống an vui, hạnh phúc trong các 
kiếp sống tương lai của mình. Còn nếu họ phát triển được 
đầy đủ chánh kiến cho tới tuỳ thuận trí chánh kiến 




266 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


về thánh đạo (Ariyamagga) sẽ phát sanh và họ sẽ thực sự thấy 
Niết Bàn. 

Vì thế, chúng ta hãy xác nhận niềm tin vào nghiệp của 
chúng ta họp với lời dạy của Đức Phật. Những ai vẫn chưa 
thể thực hành thiền minh sát nên đặc biệt chú ý đến chánh 
kiến về nghiệp này. Họ cũng nên in sâu nó vào trong tâm con 
cháu của họ. Vì không có chánh kiến này một đứa trẻ sẽ 
không phải là một Phật tử chân chính mặc dù nó có thể được 
gọi là một Phật tử do thọ sanh trong gia đình của họ. Nó sẽ 
có những ý nghĩ bất thiện và lắm khi còn chế giễu những 
thiện nghiệp của cha mẹ chúng nhu kính lễ những kỷ niệm 
về Đức Phật (tuợngPhậịxả-lợiPhậ,...), giữ bát quan trai giới, bố 
thí,... Khi lớn lên nó có thể trở thảnh một kẻ cải đạo, nghĩa 
là chuyển sang một tôn giáo khác do kết hôn hay vì một lý 
do nào đó. Hay nó cũng có thể trở thảnh một người theo 
thuyết bất khả tri, một kẻ vô thần... Vì thế nhất thiết quý vị 
phải làm cho thấm nhuần chánh kiến về nghiệp này trong 
tâm trí con cái mình và nếu có thể được hãy để cho nó củng 
cố thêm bằng việc hành thiền. 

Như vậy, dù cho những người khác có thể phản bác, 
chúng ta vẫn sẽ xác nhận chánh kiến về nghiệp của chúng ta; 
chúng ta sẽ trau dồi những ý nghĩ chân chánh (chánh tưdựy) và 
thực hành đúng pháp để làm giảm nhẹ những phiền não. 
Chúng ta phải tránh những tà kiến và kiên định chánh kiến 
để nâng cao giá trị tinh thần của chúng ta. 




Mahasi Sayadaiv 


267 


Những người tin vào nghiệp nên củng cố niềm tin của 
mình cho vững chắc. Những người chưa có được ừí tuệ minh 
sát nên cố gắng hành thiền. Những người đã hành thiền hay 
đã có được ít nhiều kinh nghiệm trong đó nên quyết tâm để 
có những minh sát trí cao hơn. Họ phải cố gắng để có được 
sanh diệt trí (udcycềhayamna) tạo điều kiện cho kinh nghiệm 
tâm linh phi thường, và một căn bản vững chắc cho đạo trí 
và quả trí. Họ cũng nên cố tìm cho được Hành xả trí 
(scmlàiãmpeìàhãnãrỊa), một loại trí rất vi tế, đòi hỏi phải có sự 
quan sát một cách thư giãn và là một cái gì đó hơi giống như 
sự hay biết tự động. Nó sẽ làm cho họ xả ly hoàn toàn khi 
đương đầu với các dục trần khả lạc hay bất khả lạc. ở 
khoảnh khắc này họ sẽ có được thuộc tính của bậc A-la-hán 
gọi là xả đối với sáu trần cảnh (chaịahgupekkhã). Sự kinh 
nghiệm này được xem như rất hài lòng đối với người hành 
thiền nhưng có thể gây kinh hoảng đối với những người 
khác. 

Với sự hoàn thiện của trí này chánh kiến về đạo sẽ 
phát sanh đưa người hành thiền vào tiếp xúc với Niết Bàn. ở 
giai đoạn này tất cả mọi tà kiến hoàn toàn bị dập tắt. Vì thế 
quý vị nên cố gắng để có được ít nhất là chánh kiến ở mức 
Nhập lưu (sotãpatã)hoịc nếu có thể, chánh kiến ở những mức 
cao hơn nữa. Nhờ những chánh kiến thuộc thánh đạo cao 
hơn này chúng ta có thể vượt qua được ngã mạn {asmừnãm: 
asmì^+mãnứ\Ề., ặ!c1®),kiến mạn (đtthimãm)\on thống trị chúng 
ta ở những đạo thấp hơn. Thực ra thì ngã mạn này có gốc ở 




268 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


những phẩm chất mà chúng ta thực sự có và vì thế nó cũng 
được gọi là ngã mạn đúng (yaứiãvamãĩa). Chỉ khi chúng ta trở 
thành bậc thánh A-la-hán chúng ta mới có thể loại trừ được 
loại ngã mạn này vĩnh viễn. Vì thế để khắc phục nó chúng ta 
có thể thay thế những tà kiến bằng chánh kiến và việc chiến 
thắng được nó bằng A-la-hán thánh đạo hoàn toàn tuỳ thuộc 
vào chúng ta. 

Tà Tư Duy (Micchãsaủkappa) 

‘ ‘Những ngLtời khác có thế cỏ tà tưdựynhmgchứigtasẽcó chảnh tư 
duy và nhờ cỏ chảnh tư dụyncy chúng ta đoạn giảm được các phiền não của 
chủng ta.” 

Đây là những gì mà kinh Đoạn Giảm (Salỉekha Sutta) 
muốn nói. Có ba loại tà tư duy, đó là, tư duy sanh khởi từ ái 
dục, tức suy nghĩ để có được đối tượng mình mong muốn, 
hay còn gọi dục tầm (kãmavitakka); tư duy sanh khởi từ sân hận 
hay ý định huỷ hoại người khác (sân tầm, ỵyãpãdavitakka); và 
những tư duy phát sanh từ ước muốn gây hấn hay ý định 
muốn là hại người khác (hại tầm, vihimsavitakka). 

Ngày nay con người ta thường ôm ấp rất nhiều những 
tà tư duy và phổ biến nhất có lẽ là những tư duy xuất phát từ 
tham dục. Con người thường nghĩ đến cách làm sao để có 
được những vật mà mình mong muốn - món ăn ngon, quần 
áo đẹp, nhà lầu, xe hơi, đất, vườn, trâu bò và v.v... Họ có 
những dự định liên quan đến tham vọng của họ, những mối 




Mahasi Sayadaiv 


269 


quan hệ xã hội, nghề nghiệp, gia đình, giữ gìn tài sản, 
v.v...Tóm lại, hầu nhu họ bận tâm với những tham muốn 
của họ suốt cả ngày. 

Trong những loại tu duy này, tu duy vị kỷ (làm lợi ích 
cho mình) cỏ thể đuợc gọi là chánh tu duy. Nhung vì lẽ nó dựa 
trên dục vọng bất thiện, nên từ quan điểm của pháp (dhamma) 
nó vẫn đuợc định danh là tà tu duy. Tuy nhiên nghĩ đến việc 
đi tìm những nhu cầu cần thiết của cuộc sống một cách họp 
pháp thì không có hại lắm. Ngay cả các vị Tỳ-kheo (bhikkhu), 
những nguời hiến mình cho Pháp cũng còn phải đi tìm thức 
ăn, v.v..., và nó là điều hoàn toàn thích họp để suy nghĩ đến 
việc làm những gì không thể tránh đuợc một cách họp pháp. 
Nhung, trong lúc hành thiền hành giả không nên ấp ủ những 
ý nghĩ nhu vậy lâu dài. Nói chung tu duy hay suy nghĩ cũng 
cần phải đuợc quan sát và vứt bỏ nó nhu những hiện tuợng 
danh sắc khác. 

Cái đuợc xem nhu cực kỳ nghiêm trọng là nghĩ đến 
việc có những gì mình không đáng có một cách phi pháp hay 
trong truờng họp mình đáng có nhung bị ám ảnh với tham 
muốn đối với nó. Vì loại dục tầm (tưácyứiam dục) này sẽ kéo 
dài vòng luân hồi (samsãra) cho dù nó không đua đến các cõi 
sống thấp. Điều tốt nhất để làm là vứt bỏ hết mọi dục tầm đó 
đi, vì cái gì mình đáng có tự nó sẽ đến với mình. Các vị su 
cũng nhu nguời hành thiền xem trọng giới chế ngự các căn 
nên tránh những dục tầm hay những ý nghĩ tham dục về 




270 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


những đối tượng bất đồng (visabhãgaỹ, đó là những đối tượng 
dưới hình thức người nam hay người nữ có những dáng vẻ 
khác nhau. Nói khác hơn, những vị Tỳ-kheo và những hành 
giả nam nên tránh nghĩ về người nữ, tu nữ, và ngược lại 
những hành giả nữ và tu nữ không nên nghĩ đến người nam. 
Những dục tầm như vậy gây chướng ngại cho sự phát triển 
định, trí minh sát hay nói chung sự tu tập tâm và vì thế 
chúng phải được quan sát và vứt bỏ. 

Lại nữa, khi chúng ta nghĩ về một người mà chúng ta 
ghét chúng ta có khuynh hướng có ác ý đối với người ấy. 
Chúng ta buộc tội họ đã làm điều gì đó có hại cho chúng ta, 
đã cản trở những dự định của chúng ta và vì thế chúng ta 
mong muốn cho họ bị huỷ diệt và phá sản. Chúng ta nghĩ 
đến việc trừ khử họ. Đây là sân tầm phát sanh từ ác ý 
(vyãpãda). Đối tượng của ác ý không nhất thiết phải là một 
người. Khi chúng ta tìm cách tiêu diệt một con rắn, một con 
bò cạp, con muồi hay con rầy,... chúng ta cũng đã bị thúc 
đẩy bởi ác ý. Chúng ta có thể biện minh cho sự cố gắng giết 
con rắn, con cọp,...ấy của chúng ta, nhưng ý nghiệp bất 
thiện có liên quan sẽ dẫn đến khổ đau và vì thế mỗi ý nghĩ 
sát sanh khởi lên vì bất cứ lý do hay mục đích gì đều được 
gọi là một tà tư duy. 


^ a. [vi-sabhaga] different; contrary; uncommon q' R s ỂK). - 

ãrammana bất đồng, tương phản, dị phân kiến sở duyên. 




Mahasi Sayadaiv 


271 


Neu sự suy nghĩ không phải để giết người mình ghét 
mà chỉ để hành hạ hay bạc đãi người ấy, thì đó là hại tầm 
(vữiữhsavitakka). ở đây, một người chỉ có ý định muốn đánh, 
muốn lăng mạ, xỉ vả hay gây đau khổ cho người khác bằng 
một cách nào đó mà thôi. Neu trong tư duy của người ấy có 
thiện ý thúc đẩy, thì không có quả nghiệp bất thiện. Nhưng 
nếu hại tầm xuất phát từ sân hận thì đó là bất thiện trên 
phưong diện nghiệp và quả của nó sẽ là nghiêm trọng tương 
xứng với giới đức của người bị hại. 

Chánh Tư Diy (Sammãsank^pa) 

Chánh tư duy là đối nghịch của tà tư duy và vì vậy nó 
cũng có ba loại, đó là, tư duy về sự xuất ly hay xuất ly tầm 
(nekkhammavitakka, í±l^f #>), tưảạ>vềsựkhỏngsầnhận hay vô sân tầm 
(avyãpãảmtcảka, và tư duy về sự vô hại, hay còn gọi là 

vô hại tầm (avihĩmsãvitakkiM‘^^-ÌŨM‘^^)- Trong ba tư duy 
này tư duy về sự xuất ly là ý định tự giải thoát mình khỏi 
tham dục, phiền não và luân hồi. Theo chú giải, gia nhập 
Tăng Đoàn hay xuất gia trong Phật giáo là sự xuất ly 
(neỉàkmtm). Niết Bàn hay sơ thiền hay thiền minh sát hay 
thực hành bố thí, trì giới,...cũng là sự xuất ly. Vì thế suy 
nghĩ đến việc gia nhập tăng đoàn, suy nghĩ đến việc tu tập 
tâm để đạt đến sơ thiền, suy nghĩ đến việc đắc Niết Bàn, nghĩ 
đến việc đi tới một trung tâm thiền, nghĩ đến việc giữ giới, 




272 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


nghĩ đến việc bố thí, nghĩ đến việc nghe pháp - mỗi ý nghĩ 
như vậy đều là tư duy xuất ly (nekkhammavitakka). Và mỗi ý 
nghĩ về việc xuất ly đều bao hàm chánh kiến về nghiệp. 
Chánh kiến này cũng có mặt vào lúc chuyển tư duy thảnh 
hành động. Như vậy khi chúng ta tu tập chánh tư duy, chúng 
ta cũng tu tập chánh kiến và ngược lại. Các chi phần khác 
của đạo ít nhiều cũng được tu tập hợp theo cách đã nói. 

Tư duy vô sân là đối nghịch của tư duy sân hận. Nó là 
những tư duy về sự an vui, hạnh phúc của tất cả chúng sanh 
dựa trên lòng từ ái và yêu thương. Tư duy vô hại là đối 
nghịch của tư duy não hại. Nó là tư duy phát sanh từ lòng bi 
mẫn và thông cảm. Con người ta thường chỉ có sự kính trọng 
đối với những người họp tác với họ. Họ có khuynh hướng 
bạc đãi bất cứ người nào nghịch lại với họ. Trong cái thế giới 
suy đồi đạo đức này nghĩ đến an vui, hạnh phúc của tất cả 
chúng sanh với lòng từ mẫn quả thực là điều rất cao quý. ở 
đây chúng tôi sẽ trích dẫn lại câu chuyện về tư duy xuất ly 
của đức Bồ tát Sumedhã mà không ai có thể quên được. 

Bồ tát Sumedhã sanh cách đây đã nhiều a-tăng-kỳ 
kiếp trước. Cha mẹ ngài chết khi ngài còn rất trẻ. Vì thế viên 
trưởng khố của gia đình đã giao lại cho chàng toàn bộ số tài 
sản mà bảy đời cha ông của chàng đã tích luỹ được. Bồ tát 
Sumedhã suy xét đến sự chết của các bậc cha ông, những 
người đã để lại toàn bộ khối tài sản to lớn của họ vào tay 
người khác. Họ không thể trở lại để chăm sóc những tài sản 
đó. Họ không thể dùng chút tài sản nào của người đi trước và 




Mahasi Sayadaiv 


273 


cũng không thể đem nó theo với họ khi chết. Vì thế, bây giờ 
Sumedhã hy vọng sẽ mang được hết những của cải của mình 
dưới hình thức quả của nghiệp bằng cách bố thí. Nói cách 
khác, ngài hy vọng rằng nhờ bố thí ngài sẽ có được phước, 
loại phước được gọi là tài sản tuỳ thân (amgãmika, iỀ tncy 
tiỳầch) bởi vì nó là thứ tài sản luôn luôn đi theo người bố thí 
trong vòng luân hồi này. 

Có bốn loại tài sản, đó là, động sản Ợahgama, ì'^ĩì],hoạt 
động), bất động sản (thãvara^Ệỉi,\M'^,batđộngcođnh), Tài sản 
như tứ chi (ahgascữna), và tuỳ thân sản (anugãmika, ìỀĨỂỈi^,ửĩỉytiỳ 
đích). Chú giải mô tả nô lệ, trâu bò và những vật hữu tình khác 
là động sản, và những vật không có sự sống, không có sự 
chuyển dịch là bất động sản. Nhưng chúng tôi sẽ phân loại 
tài sản theo cách tmyền thống. Vàng, bạc, áo quần,.. .những 
thứ vốn thay đổi một cách dễ dàng được xem là động sản. 
Loại tài sản này không bền. Mặc dù nó là tài sản của chúng 
ta, nhưng nó sẽ trở thảnh tài sản của người khác khi bị lọt 
vào tay của một kẻ cắp, một tên trộm, hay một kẻ lừa đảo. 
Chẳng hạn, một cây viết máy hay một chiếc đồng hồ bỏ túi 
bị một tay móc túi ăn cắp sẽ trở thành tài sản của nó và rất 
khó mà lấy lại trừ phi vật dụng đó có mang những dấu hiệu 
nhận dạng hay có người nào đó chứng thực được quyền sở 
hữu của chúng ta. Vì thế chúng ta không thể sở hữu một vật 
nào thường xuyên nếu vật ấy có thể chuyển sang sở hữu của 




274 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


người khác một cách dễ dàng. Lúc này nó là của bạn nhưng 
lúc khác nó có thể là của người khác. 

Như vậy vàng, bạc,...không phải những vật dùng 
được liền đối với chúng ta, cần phải chuyển thảnh tài sản cố 
định như đất đai, nhả cửa,.. .Một tài sản cố định hay bất động 
sản không thể nào bị chuyển dịch một cách bí mật và vì thế 
sẽ bền hơn loại động sản. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể bị 
mất nó khi một người quyền lực hơn đòi lại nó một cách hợp 
pháp bằng quyền thừa kế của họ. Hay chúng ta có thể mất nó 
vì không phải lúc nào chúng ta cũng hy vọng ở nó do sự thay 
đổi của thời gian. Neu đã không thể hy vọng vào nó thì tốt 
hơn nên chuyển nó thảnh loại tài sản như tứ chi (ahgasama) 
hay tài sản giống như các bộ phận của cơ thể chúng ta. 
Chúng ta mang tài sản này theo mình đi bất cứ nơi đâu giống 
như tay với chân của mình vậy. Loại tài sản này là nghề 
nghiệp của mỗi người giống như vẽ, dạy học, viết văn, luật, 
... Một người có thể kiếm sống bằng một nghề nào đó của 
mình, không ai có thể ăn cắp nghề đó của họ và vì thế người 
ta mới bỏ tiền ra để cho con cái của họ đi học đặng cho 
chúng có một cái nghề nuôi thân. Nhưng những nghề bị luật 
pháp cấm sẽ không đem lại lợi ích gì. Vì thế vững chắc hơn 
tài sản nghề nghiệp này là tài sản tuỳ thân (anugãmấa) dưới 
hình thức bố thí, giữ giới,.. .Không người nào có thể ăn cắp 
nó hay ăn trộm nó hay ngăn không cho nó tạo ra những quả 
nghiệp thiện của nó. Nó sẽ đi theo chúng ta trong vòng luân 
hồi này và chứng minh sự lợi ích của nó. Vì thế Bồ tát 




Mahasi Sayadaiv 


275 


Sumedhã đã nghĩ đến việc chuyển của cải của mình thảnh 
loại tài sản vững chắc nhất, đó là tài sản tuỳ thân (anugãmikỷ, 
tài sản mà ngài có thể đem theo khi chết. 

Sau đó Đức bồ tát đã đem bố thí hết tất cả những của 
cải của mình và trở thảnh một đạo sĩ. Lúc bấy giờ ngài mới 
khoảng muời bảy tuổi hay tối đa hai muơi tuổi. Là một đạo 
sĩ trẻ, ngài phát triển thiền định, tu tập tâm và trong bảy ngày 
ngài lần luợt đạt đến các thiền chứng và thần thông. Sau đó 
ngài cúng duờng thân mình làm cầu duới chân Đức Phật 
Nhiên Đăng ỢyipahkarãBuddha), nguời đã thọ ký rằng ngài sẽ 
trở thảnh Phật sau bốn A-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kếp. 

ở đây suy nghĩ của đức Bồ Tát về việc bố thí hết tất 
cả tài sản là chánh tu duy hay tu duy về sự xuất ly. Cũng 
vậy, là tu duy của ngài về vệc trở thành một vị đạo sĩ và cố 
gắng để đắc các thiền chứng và thần thông. Suy nghĩ đến 
việc tầm cầu Phật quả của ngài bằng cách cúng duờng thân 
mình làm cầu cho Đức Phật cũng là tu duy xuất ly. 

Sau đó, những tu duy của ngài nhu, tu duy về việc 
thực hiện những bổn phận hàng ngày truớc bảo toạ của Đức 
Phật và thọ trì ngũ giới, tu duy về việc thọ trì bát giới vào 
những ngày trai giới hay tu duy về việc nghe pháp và thực 
hành pháp của ngài cũng là tu duy xuất ly. ở đây, việc thực 
hành pháp có nghĩa là thực hành sự xuất ly khỏi những dục 
trần khả ý và bất khả ý. Từ Dhamma hay Pháp sẽ là xa lạ đối 
với những nguời có khuynh huớng về các dục lạc. Vì thế 




276 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


mặc dù chúng ta khuyên họ thực hành pháp, song chắc là họ 
sẽ từ chối nó vì lý do này hay lý do khác. 

Chúng ta sẽ có những tư duy vô sân (avyãpãda) khi 
chúng ta rải tâm từ đến một người hay nhiều người; hoặc khi 
chúng ta quan tâm đến an vui và hạnh phúc của họ; hoặc khi 
chúng ta làm việc vì sự an vui và hạnh phúc của họ bằng lời 
nói và hành động, hoặc khi chúng ta, như một người lãnh 
đạo, làm một điều gì đó vì lợi ích của những người đi theo 
chúng ta. 

Chúng ta có những tư duy vô hại (avMmsmtakka) khi 
chúng ta, vì lòng bi mẫn và thông cảm, tránh làm hại một 
người; hoặc khi chúng ta nghĩ đến việc cứu giúp một người 
đang đau khổ. Những tư duy chan chứa bi mẫn như vậy 
thường khởi lên trong những người y tá và bác sỹ chăm sóc 
bệnh nhân một cách nhân từ. Và chính với lòng bi mẫn và tư 
duy vô hại này mà chúng ta cầu nguyện cho khổ đau chấm 
dứt giữa mọi người. Chúng ta trau dồi tâm bi đặc biệt đối với 
những người đang bệnh hoạn, những người đang gặp tai hoạ 
hay đang than khóc vì những bất hạnh của đời họ. 

Trong khi thực hành thiền minh sát mỗi sát-na chánh 
niệm có nghĩa là sự loại trừ của ba loại tư duy bất thiện và 
(là) sự trau dồi của ba loại tư duy thiện. Neu vào sát na thấy, 
đối tượng thấy được quan sát và nhận thức được bản chất 
thực của chúng (vô thường, kho, và vô ngã), sẽ không thế có tư duy 
tham dục, tư duy sân hận va tư duy não hại trong lúc đó. 
Chúng ta cũng có thể nói như vậy đối với trạng thái tâm vào 




Mahasi Sayadaiv 


277 


sát na nghe, ăn,.. .Nói chung, mỗi sát na chánh niệm có nghĩa 
là sự phát triển của những tư duy thiện đối nghịch lại với 
những tư duy bất thiện. Hay nói cách khác, tự thân chánh tư 
duy có mặt trong chánh niệm sẽ giúp (ngưừi hành ửúền) phát 
triển những tư duy xuất ly, nhờ đó ngăn chặn những tư duy 
tham dục. Những tư duy sân hận và não hại cũng được loại 
trừ theo cách đó. Vì nếu chúng ta hay biết tính chất vô 
thường của mọi hiện tượng xuất hiện ở từng sát na chánh 
niệm, làm thế nào sự tham muốn đối với một đối tượng vô 
thường hay những tư duy hãm hại và công kích có thể khởi 
lên được vì nó? 

Vì thế ở mỗi sát na chánh niệm người hành thiền phát 
triển được ba loại chánh tư duy và khi minh sát trí của họ 
phát triển và trở nên hoàn thiện, chúng sẽ thấy Niết-Bàn và 
đạt đến Thánh Đạo. Chánh tư duy ở mức chánh đạo giúp 
người hành thiền vượt qua được những tư duy bất thiện theo 
tuần tự. ở tầng thánh đầu tiên, nó loại trừ những tư duy tham 
dục có khả năng đưa xuống các cõi khổ. ở tầng thánh thứ hai 
nó loại trừ những hình thức thô của tư duy tham dục,...ở 
tầng thánh thứ ba những tư duy tham dục bị dập tắt trong khi 
ở tầng thánh cuối cùng, đó là A-la-hán thánh đạo, chánh tư 
duy nhổ bật gốc những tư duy bất thiện phát sanh từ tham 
muốn các cõi sắc giới và vô sắc giới. 

Do đó Đức Phật thúc giục các đệ tử của ngài đoạn 
giảm phiền não bằng sự tu tập chánh tư duy. Chúng ta phải 
thường xuyên trau dồi chánh tư duy để tránh con đường sai 




2y8 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


lầm của tà tư duy nhằm nâng cao giá trị tinh thần của chúng 
ta và để (tạo ra) sự diệt hoàn toàn của tà tư duy này. 

TàNgữ (Micchãvãcã) 

Tà ngữ là nói năng sai lầm và không thích họp. Tà 
ngữ có bốn loại, đó là, nói dối, nói lời chia rẽ, nói lời thô lỗ, 
nói chuyện phù phiếm, vô ích. Những loại lời nói này ít 
nhiều phục vụ cho sự quan tâm của người nói và vì thế, dưới 
con mắt của họ, có thể có một lý lẽ biện minh nào đó đối với 
họ song chúng vẫn đem lại tai hại cho người khác và người 
nói sẽ phải chịu quả nghiệp bất thiện về tà ngữ của mình 
trong tương lai. 

ơiánhNgữ (Sammãvãcã) 

Chánh ngữ có nghĩa là tránh không (sử dụng) tà ngữ. 
ở đây từ sammãvãcã không đề cập đến những gì người ta 
nói mà chỉ đề cập đến việc tránh nói dối, nói lời chia rẽ, nói 
lời thô ác ộảvả), và nói lời phù phiếm bất cứ khi nào co hội 
phát sanh. Một sự kiêng tránh như vậy được gọi là virati 
(^%'\,tíetche) trong PãỊi. Những người đã nguyện giữ ngũ giới 
nên tránh nói dối và những tà ngữ đại loại như nói lời ly 
gián, nói lời thô ác và nói chuyện phù phiếm. Khỏi cần phải 
nói, đối với những người nguyện giữ hoạt mạng đệ bát giới 




Mahasi Sayadaiv 


279 


(ãjwatthamaka) thì việc tránh bốn loại tà ngữ là bắt buộc. Trong 
lúc bảnh thiền sự tiết chế có hiệu lực thông qua việc đoạn trừ 
bằng pháp đối nghịch hay nhất thời đoạn trừ (tadahgapahana 
^Ề/7ỳ^W\,bỉphầnxảá)ạn). Vì thế trong thực tế thiền vẫn đòi hỏi 
phải có sự tiết chế (viraã) mặc dù về bản chất thiền liên quan 
rất ít đến nó. Và khi một nguời ở trên A-la-hán thánh đạo 
bốn loại tà ngữ bị bứng gốc bằng tuyệt diệt đoạn trừ 
(samucchedapahãm). 

TàNghiệp (Mcchãkarnrnanta) 

Tà nghiệp có ba loại, đó là, sát sanh, trộm cắp, và tà 
dâm. Những hành động này có thể đuợc biện minh bởi 
những nguời phạm chúng nhung từ quan điểm của nguời bị 
hại thì không chính đáng tí nào cả. Vì, làm thế nào bạn có 
thể nói rằng việc một nguời nào đó giết bạn, hay trộm cắp tài 
sản của bạn, hay tà dâm với vợ hoặc con gái của bạn vì lợi 
ích của họ hay vì lợi ích của một số nguời khác là điều thích 
họp đuợc không? Mọi nguời đều đồng ý rằng những hành 
động ấy là ác và nguời nào phạm vào chúng sẽ phải chịu khổ 
trong tuơng lai do những ác nghiệp đó. 

ở đây cũng vậy, chánh nghiệp có nghĩa là tránh sát 
sanh, trộm cắp, tà dâm. Những nguời đã tự nguyện giữ giới 
không sát sanh và tránh sát sanh là đang hành chánh nghiệp. 
Mỗi sát na chánh niệm trong lúc hành thiền đều dẫn đến sự 
tránh sát sanh,.. .mặc dù nó không dính dáng gì đến tâm sở 




28 o 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


tiết chế (vừcứ cetasika). Khi một người ở trên A-la-hán thánh 
đạo mọi tà nghiệp đều bị loại trừ bằng sự tuyệt diệt. 

Tà Mạng (Mỉcchããjrva) 

Tà mạng là kiếm sống bằng tiền có được một cách phi 
pháp. Một số người phạm những ác nghiệp như sát sanh để 
kiếm sống nhưng cũng có số phạm ác nghiệp không phải vì 
lý do kinh tế mà do tâm tham hay sân của họ thúc đẩy. 
Những ác nghiệp không liên quan đến sự sống của một 
người mà xuất phát từ tham lam hay sân hận thì không phải 
là tà mạng mà là tà nghiệp hay tà ngữ. Chẳng hạn giết một 
con muồi, con rắn, hay giết một kẻ thù do sân là tà nghiệp. 
Nhưng giết gà, vịt, heo, cá,.. .cho thị trường hoặc để ăn là tà 
mạng. Còn về trộm cắp, nó thường được làm vì lý do kinh tế 
và vì thế hầu hết những hành động này đều được xếp vào 
loại tà mạng. Trộm cắp xuất phát từ sân hận hay ác ý, hay 
thói quen, hay khuynh hướng tất nhiên là tà mạng. Tà dâm 
thường không liên quan đến sinh kế của một người. Tuy 
nhiên, dụ dỗ một người phụ nữ vì tiền hay vì sinh kế là tà 
mạng. 

Nói dối trong giao dịch mua bán là tà mạng; nhưng 
nếu bạn nói dối vì những lý do nào khác, đó chỉ là tà ngữ. 
Đối với việc nói lời ly gián cũng vậy. Ngày nay một số hình 
thức tuyên truyền có tính cách nói xấu, bôi nhọ (Siphumg) 
đều nằm trong loại tà mạng này, và rất có hại. Ngôn ngữ 




Mahasi Sayadaiv 


281 


lăng mạ thường ít được dùng trong buôn bán. Nhưng có 
nhiều loại tà mạng dưới hình thức nói chuyện phù phiếm mà 
chúng ta có thể thấy trong lối viết tiểu thuyết, diễn kịch, làm 
phim,... 

Tất cả các loại tà mạng đều dính líu đến sự vi phạm 
giới luật. Những người giữ trong sạch ngũ giới kể như đã 
thoát khỏi bảy loại tà mạng mà chúng tôi vừa đề cập ở trên. 
Một điều hiển nhiên rằng những người trung thảnh với hoạt 
mạng đệ bát giới (ãjĩvatthamaka) sẽ đặc biệt thoát khỏi tà mạng 
này. Chánh mạng là kiếm tiền một cách họp pháp với đời 
sống đạo đức không bị ô nhiễm bởi bất cứ loại tà mạng nào. 

Chánh Mạng (Sammããjrva) 

Nói theo cách khác, chánh mạng là làm cho cuộc sống 
của mình không phạm vào các hình thức sát sanh, trộm cắp, 
tà dâm,... Các bậc trí thuở xưa mô tả chánh mạng là làm 
ruộng thích họp, mua bán thích họp, và v.v.. .Hiển nhiên làm 
ruộng thích họp là cày cấy hay làm vườn bằng mồ hôi và sức 
lao động của chính mình không bạc đãi người khác. Mua bán 
thích họp là mua hàng hoá với giá thích họp không ngược 
đãi, sát sanh, trộm cắp hay lừa đảo người khác và rồi đem 
bán hàng hoá ấy thích họp theo giá hiện hành. Ngày xưa 
những người buôn bán chỉ thu lợi một đồng trên sản phẩm 
đáng giá mười đồng, về sau những người buôn trở nên tham 
lam và một số bán những hàng hoá của họ với lãi suất lên 




282 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


đến một trăm phần trăm hoặc hơn thế nữa. Đây không phải 
là mua bán thích họp. Mua bán thích họp là mua bán những 
hàng hoá có chất luợng thực sự với giá cả thích họp không 
có bất kỳ một cố gắng đầu cơ trục lợi nào cả. 

Những nguời bán hàng đuợc lợi một cách thích họp 
từ việc mua bán nhu vậy. Năm 1952 ở cửa hàng Zeygyo tại 
Mandalay có một nguời chủ cửa hàng tạp hoá nọ tên là Ko 
Nyan. ông ta là một Phật tử Miến, ông nói chuyện với 
khách hàng rất tử tế, "Thua ông (bà) cần ^ ạ? "Òng không bao giờ 
bán những món hàng của mình quá đắt mà luôn nói giá chính 
xác. Neu có khách hàng nào mặc cả, ông sẽ nói, "Thmông(bà) 
tôi không thế giảm gỉữ âtợc nửa; Tôi chỉ % ỉời hai xu trên một đồng thôi ạ " 
Cho dù nguời mua là một đứa con nít, ông cũng không bao 
giờ nghĩ đến việc đánh lừa chất luợng hàng hoá và giá cả. 
Neu có món hàng nào bị bán lầm, nguời mua có thể đổi lại. 
Vì thế bốn hay năm nguời phụ tá cho ông luôn phải bận rộn 
(vi đông khách), có thể xem đây là một hình thức chánh mạng 
thực sự đáng giới thiệu. 

Lại nữa, một nhân viên chính phủ hay một nguời làm 
công việc mua bán hay một phu khuôn vác nếu làm công 
việc của mình với đầy đủ ý thức trách nhiệm để có một đồng 
luơng họp lý là đã kiếm sống theo chánh mạng. Cũng vậy, 
nguời lái xe nguời hay nguời lái tàu làm việc có luơng tâm 
và thu phí công bằng cho dịch vụ của mình cũng là chánh 
mạng. 




Mahasi Sayadaiv 


283 


Chánh Mạng và Tà Mạng củaNgưòi Xuất Gia 

Không giống như người tại gia cư sĩ với bảy quy tắc 
cư xử theo chánh mạng vị Tỳ-kheo trong Phật Giáo có một 
tầm giới luật rộng rãi hơn ràng buộc họ. Vị Tỳ-kheo không 
được phép hỏi xin thức ăn, y áo, hay cốc liêu trừ phi người 
mình hỏi xin là thân quyến hay một người trước đó đã có lời 
thỉnh mời. Vị Tỳ-kheo đó hay bất cứ vị Tỳ-kheo nào khác 
cũng không được phép dùng những vật được nhận theo cách 
này (tức vật hỏi xin không đứng luật). Hỏi xin cúng dường thắng 
thừng như kiểu ngày nay người ta thường làm rất không họp 
với tư cách của một vị Tỳ-kheo. Một vị Tỳ-kheo thậm chí 
còn không được ra dấu hay thực hiện những lời bình phẩm 
gián tiếp dẫn đến một người cư sĩ phải cúng dường thức ăn 
hay y phục cho họ. Nói chung, dùng bất cứ thứ gì mà vị Tỳ- 
kheo có được do nài xin, ra dấu hay nói ám chỉ một cách 
khéo léo là tà mạng. 

Hơn nữa, bất cứ nỗ lực nào mà vị Tỳ-kheo thực hiện 
để làm cho mình trở thảnh thân thiết với người nam hay nữ 
cư sĩ hay để làm cho mình được mến chuộng đối với họ như 
cho hoa, cho trái cây, hay thức ăn,...kể như đã phạm vào 
một tội gọi là ‘lần bại hoại cư sĩ’ (kuỉadũsam !ìljỉỉf^Tr, bại hoại cư sĩ) 
nghĩa là đã huỷ hoại đức tin của người cư sĩ. Cho hoa, v.v... 
có thể giúp vị Tỳ-kheo giành được tình cảm của người thọ 
nhận nhưng nó sẽ không góp phần vào đức tin của họ. Vì 
lòng kính trọng của họ đối với một vị Tỳ-kheo chỉ có thể trở 




284 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


thành đức tin thực sự nếu nó là do giới đức trong sạch và các 
phẩm hạnh khác của vị ấy mà thôi. Vì thế bất kỳ cố gắng nào 
nhằm nuôi duỡng sự thân thiết bằng cách cho hoa, trái 
cây,.. .đều làm tổn hại đến đức tin chân chánh ban đầu mà 
đời sống giới đức của vị Tỳ-kheo đã tạo ra cho nguời cu sĩ. 
Nguời tại gia cu sĩ lúc ấy rất có thể chỉ kính trọng vị su đã 
cho họ hoa. Họ sẽ không quan tâm đến các vị su giới đức 
khác. Trong thực tế, cái gọi là lòng kính trọng đối với vị su 
hào phóng không gì khác hơn sự yêu mến mà chúng ta 
thuờng thấy giữa những nguời bình thuờng vì lẽ nó ít liên 
quan đến đức tin. Vì thế thật là không thích hợp đối với một 
vị Tỳ-kheo để cho hoa, thức ăn,.. .đến những nguời Phật tử, 
để nịnh nọt họ, để phục vụ họ, để chăm lo cho con cái của 
họ, để làm thuốc trị bịnh cho họ, để xem tử vi, tuớng số cho 
họ, hay làm bất cứ tà mạng nào khác (gây) bại hoại đức tin 
nguời cu sĩ. Và cũng là tà mạng nếu sử dụng những thứ vật 
dụng mà một vị su có đuợc bằng những cách vừa nêu. 

Vị Tỳ-kheo cũng nên tránh thái độ đạo đức giả đối 
với những vật dụng, thiền, đạo quả,.. .và sự hành thiền. Một 
số vị Tỳ-kheo thuờng làm ra vẻ ta đây là nguời có ít sự tham 
muốn đối với y áo hoặc thực phẩm mà những thí chủ của họ 
cúng duờng. Họ sẽ từ chối không nhận nó, “Bần Tăngìéôngcần 
những ìảy tốt và thúc ăn ngon đâu nhưvầỹ đấu. Bần Tăng vùn lòng đoi với 
nhữngtấmvảiquăngbỏvàthúcănmàBần Tăng khất thực âfợc đủ roi. ” Sự 
từ chối của họ làm cho đức tin của những tín đồ mạnh mẽ 
hơn và thuờng xuyên thỉnh cầu họ chấp nhận sự cúng duờng 




Mahasi Sayadaiv 


285 


hơn. Rồi sau đó họ chấp nhận và không bao giờ từ chối sự 
cúng dường của những người đệ tử tín tâm mà họ đã khéo 
tạo ấn tượng về sự chán ghét rõ ràng của họ đối với những 
thứ đồ tốt của cuộc sống như vậy. Đây là cách nuôi mạng bất 
chánh bởi những người tự cho mình là người tu khổ hạnh. 

Một vị sư có thế nói, “MộtvỊTỳ-kheomặcynhưthếnàyhạy 
mộtvỊíỳ-kheosongởmộtnơinhưthenàythumgỉàmộtBậc Thảnh, mộtBậc 
A-ìa-hản hay một người đã đẩc thiền và có các nănglực thần ầôngđay. ” Sự 
mô tả y theo lối sống của người nói và cách họ mặc y. Đây là 
loại tà mạng bởi một vị sư đạo đức giả. 

Một số vị sư không hành thiền nhưng họ cư xử một 
cách thanh thản, nhẹ nhàng giống như một thiền giả. Họ đi, 
đứng, nằm, ngồi, co, duỗi chân tay giống như một hành giả 
đang an trú trong thiền hoặc có định. Đây cũng là tà mạng 
bằng lừa đảo. 

Một số làm ra vẻ như có thể đọc được tâm của người 
khác. Neu một vị sư đang thuyết pháp mà nói, “Này!Ngườiphụ 
nữ ở đang kŨỊ đã phỏng tâm rồi phải không. Hãy chú ỷ và thực hành hơi thở 
đ, ” Thực sự có thể có một số người nữ đã phóng tâm trong 
hội chúng này. Và những người phụ nữ ấy thế nào cũng sẽ 
rất ấn tượng và đánh giá cao về nhà sư ấy. Hay nếu một vị sư 
nói rằng ông đã từng làm vua và người phụ nữ như vầy như 
vầy là hoàng hậu của ông trong tiền kiếp, vị sư ấy sẽ được 
những tín đồ của mình tin rằng có thần thông. Đây là tà 
mạng bằng lừa dối. 




286 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Một vị Tỳ-kheo không nên dùng bất kỳ thứ gì vốn 
được cúng dường bởi một người tại gia cư sĩ đã bị đánh lừa 
như vậy. Vị ấy chỉ nên sống nhờ vào những vật mình có 
được bằng chánh mạng. Neu không có người cúng dường vật 
thực cho vị ấy, vị ấy nên đi khất thực mà ăn. Neu không có 
những tấm y thích hợp, vị ấy nên tìm những tấm vải quăng 
bỏ. Hay vị ấy nên đứng trước cửa nhà của một người cư sĩ 
nào đó và khi được hỏi vị ấy cần thứ gì, vị ấy nên bày tỏ ước 
muốn có một bộ y của mình. Việc nói những điều mình 
muốn đáp lại một lời hỏi thăm (sư cần rúm vậy không phải 
là không thích hợp. Tìm kiếm những như cầu của cuộc sống 
qua sự diễn đạt của thân (thân biểu trì, kậỹCMÌmatã) là chánh mạng. 
Nói chung, thức ăn, y phục,...mà một người cư sĩ cúng 
dường vì lòng kính trọng đối với đời sống tu học và những 
bài giảng pháp của một vị sư là trong sạch vì lẽ ấy vị sư nhận 
nó một cách hợp pháp. Vì thế Đức Phật thúc giục các hàng 
đệ tử của ngài hãy kiếm sống một cách chân chánh. 

Ba Loại Tiết Chế (Vimtì) 


Chánh ngữ, chánh nghiệp, và chánh mạng là sự tiết 
chế thiện. Mỗi sự tiết chế như vậy lại có ba loại. Thứ nhất là 
tiết chế do đối đầu (sampatta viraũ): khi một người tránh làm 
một điều ác không phải do đã nguyện trọ trì giới luật. Theo 
đó, một người không nguyện giữ giới vẫn có thể tránh nói 
dối, trộm cắp hay sát sanh ở những khoảnh khắc nào đó 




Mahasi Sayadaiv 


287 


trong cuộc sống đặt người ấy vào sự cám dỗ (pMnóidốị trộm 
cẳp, sàsanh). Ke tiếp chúng ta có tiết chế do thọ giới (scữnãdma 
virati ầọ ly). Loại tiết chế này muốn nói đến một người 

sau khi đã phát nguyện giữ giới thấy được rằng đời sống đạo 
đức của mình trong sạch, nghĩa là đã giữ giới tốt. Loại tiết 
chế thứ ba là tiết chế do tuyệt diệt (scamcchedavtaãWíậ%đom 
Ịy), khi một người ở trên A-la-hán thánh đạo tất cả mọi điều 
ác đều bị thánh đạo này bứng gốc, không còn sanh khởi lại 
nữa. 

Trong ba loại tiết chế này loại cuối cùng, đó là tiết 
chế do tuyệt diệt, không phối họp với bất kỳ tư duy tiết chế 
nào cả. Tâm của người hành thiền tập trung trên Niết Bàn. 
Nhưng kể từ lúc vị ấy đạt đến Thanh đạo tâm vị ấy không 
còn khởi lên bất kì một ước muốn làm điều ác nào nữa. 
Những ác dục này bị dập tắt hoàn toàn và điều này có nghĩa 
là sự tiết chế tối hậu và vì thế nó có tên là tiết chế (viraã). 
Tương tự, trong khi hành thiền, vị hành giả có chánh niệm sẽ 
nhận ra tính chất vô thường, khổ, và vô ngã của các đối 
tượng giác quan và vì thế vị ấy không có những tham muốn 
bất thiện, như sát sanh, trộm cắp, nói dối,.. .nữa và điều này 
có nghĩa là sự tiết chế khỏi những điều ác. Như vậy trong 
thực tế thiền minh sát liên quan đến cả ba loại tiết chế. Khi 
thiền được hoàn thiện lúc đó sự tiết chế ở mức thánh đạo có 
mặt và tất cả tà ngữ, tà nghiệp và tà mạng bị bứng gốc. 




288 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Tà Tinh Tấn (Mcchavayama) 

Tà tinh tấn có nghĩa là sự cố gắng và kiên trì làm điều 
ác. Một số người có ý chí rất mãnh liệt khi làm điều ác. Khi 
đương đầu với những khó khăn trong việc sát sanh, trộm cắp, 
họ cố gắng hết sức để thành công, cố gắng ấy của họ là một 
ví dụ rõ ràng về tà tinh tấn. Chẳng hạn, trong việc giết những 
con muỗi hay con rệp phải có sự nỗ lực để diệt hay đập chết 
những con côn trùng ấy. Nói dối và nói lời thô ác cũng vậy, 
dễ dàng liên quan đến tà tinh tấn. Tà tinh tấn hiển nhiên phải 
có mặt trong việc chế tạo các loại vũ khí giết người, và đối 
với các nhà viết tiểu thuyết hiện đại, các nhà làm phim cũng 
vậy. Tà tinh tấn tạo ra những pháp bất thiện chưa sanh và 
khuyến khích những pháp bất thiện đã sanh. Hơn nữa, tìm 
cầu các dục lạc là tà tinh tấn, và điều này là hiển nhiên trong 
tròng họp những phải chen chân mua vé tại những rạp chiếu 
phim hay rạp hát. Tóm lại, cố gắng để làm một điều bất thiện 
nào đó là tà tinh tấn. 

Chánh Tinh Tấn (Sammãvãyãma) 

Chánh tinh tấn là đối nghịch của tà tinh tấn. Nó là sự 
cố gắng tích cực trong việc bố thí, trì giới, và tu thiền. Có 
bốn loại chánh tinh tấn, đó là, (1) tinhénchếngựnhmgkhiạnh 
humgbấthiệnđãỉéỏiỉền. Chẳng hạn nếu bạn đã từng giết những 
con muồi,...thì việc tránh giết chúng trong tương lai hoàn 




Mahasi Sayadaiv 


289 


toàn tuỳ thuộc vào bạn. Neu trước đây bạn đã nói dối, bạn sẽ 
cố gắng tránh nói dối trong tương lai. (2) Tỉnh tẩn tránh những 
khụynhhumg bất thiện chmphả sanh. Neu bạn thấy những người 
khác sát sanh, trộm cắp hay nói dối, bạn nên tìm cách tránh 
những hành động bất thiện ấy cũng giống như bạn tìm cách 
tránh mắc phải một chứng bệnh mà bạn thấy đang hành hạ 
người khác vậy. (3) Co gắng ỉàmnhìmgđĩầi thiện mà bạnvẫnchmỉàm 
cũng là chảnh tinh tấn. Bạn nên nên bố thí và giữ giới nếu bạn 
chưa làm những điều này. Bạn nên tôn kính Đức Phật với 
chín ân đức như một chúng sanh cao quý nhất và nguyện có 
đức tin với ngài, thực hành theo lời dạy của ngài, và đọc ba 
lần phép thọ Tam Quy (‘Buddhamsaranamgacchãmi... "Conđemhả 
lòng thành ính xin qụyy Phật...). Tương tự, đối với Pháp (Dhamma) 
và Tăng (Sahgỉuỷbạn cũng nên nguyện như vậy. Chúng ta nên 
giữ ngũ giới hoặc bát giới và nếu có thể được nên trở thành 
một vị sư sa-di hay Tỳ-kheo và sống theo giới luật đã được 
Đức Phật ban hành cho các vị. Việc trở thảnh một vị Tỳ- 
kheo suốt đời không dễ tí nào nhưng một số người vẫn có 
thể gia nhập Tăng Đoàn một cách tạm thời (tu^eo duyên). Khi 
tu gieo duyên như vậy, các bạn có thể có những thiện sự 
khác để làm như cung kính các vị đáng kính, phục vụ các vị 
đáng kính, và nghe pháp,... 

Chúng ta cũng nên hành thiền trên các đề mục khác, 
như niệm ân đức Phật, niệm tâm từ, quán bất tịnh, niệm hơi 
thở vô-ra,.. .để có được định và phát triển tâm. Sau đó chúng 
ta nên hành thiền minh sát. Cho dù chúng ta đã từng hành 




290 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


minh sát, chúng ta cũng phải tiếp tục thực hành nếu chúng ta 
chưa phát triển được các minh sát trí đặc biệt. Đặc biệt ở đây 
có nghĩa là chúng ta phải làm sao để có được tuệ sanh-diệt 
(udayabbabhọỹcmãm), Hành xả tuệ (sankMrupekkhãnãm). Những 
thiện pháp trên Thánh Đạo là những thiện pháp chưa từng 
xuất hiện đối với kẻ phàm phu. Chúng ta nên tìm cách trau 
dồi những thiện pháp này trên thánh đạo và sự cố gắng của 
chúng ta để trau dồi hay phát triển những thiện pháp mới này 
là chánh tinh tấn. (4) Cữig ìà chảnh tinh tan khi chúng ta co gang đe 
củng co và hom thiện các thiện pháp đã cỏ mặt. Điều này không cần 
phải nói thêm chi tiết. 

Vì thế người hành thiền đang thực hành minh sát ở 
đây trong từng sát na chánh niệm cố gắng để chế ngự những 
bất thiện pháp đã sanh; cố gắng để tránh những bất thiện 
pháp chưa sanh; cố gắng để trau dồi những thiện pháp chưa 
sanh, nghĩa là cố gắng để đạt đến các minh sát trí cao hơn và 
thánh đạo, thánh quả; và cố gắng để củng cố và hoàn thiện 
những thiện pháp thuộc thiền minh sát đã sanh. 

Bốn chánh tinh tấn này cũng được gọi là tứ chánh cần 
(sammappadhãna). 

TàNiệm (Micchãsatì) 

Tà niệm là sự nhớ tưởng đến những chuyện thế gian 
và các bất thiện pháp trong quá khứ. Một số thì nhớ đến 
những chuyện bất thiện họ đã làm khi còn trẻ, nhớ những 




Mahasi Sayadaiv 


291 


bạn bè và đồng nghiệp của họ, những nơi họ đã đi tham 
quan, những ngày hạnh phúc họ đã trải qua, v.v.. .Có lẽ họ 
giống nhu những con bò nhai lại những cục sữa đông vào 
ban đêm. Nhớ những chuyện như vậy là tà tư duy. Tuy nhiên 
sẽ không phải là tà tư duy nếu một người nhận ra những lầm 
lỗi của mình trong quá khứ, hối lồi và quyết định không lặp 
lại nó trong tương lai. Sự hối lỗi như vậy không phải là tà 
niệm. Một số vị sư hay nghĩ đến cha mẹ, thân quyến, quê 
hương và bạn bè của họ lúc còn ấu thơ. Họ nhớ lại những 
ngày tháng còn là người tại gia cư sĩ của họ, những điều họ 
cần phải làm và v.v.. .Tất cả những sự hồi nhớ về quá khứ 
này là tà niệm. 

Người tại gia không cần phải loại bỏ những suy nghĩ 
về con cái,... của họ, vì những sự nhớ tưởng như vậy là điều 
tự nhiên. Nhưng trong lúc hành thiền, hành giả phải quan sát 
những ý nghĩ ấy và loại bỏ chúng. Trong một khoá thiền có 
khi hành giả đang ngồi quan sát sự phồng lên và xẹp xuống 
của bụng hay quan sát những chuyển động khác của thân (như 
“ngồi”, “chạm”, v.v...) thì nhớ đến những gì mình đã làm trước 
đây, nhớ đến những lời nói và việc làm của mình khi còn trẻ, 
nhớ đến bạn bè,.. .Đây là tà niệm cần phải được quan sát và 
loại bỏ. Một số những người lớn tuổi thường hay nghĩ về con 
cháu của mình. Có khi đang quan sát những ý nghĩ khởi lên 
trong tâm họ thấy hình ảnh những đứa cháu ở gần bên mình 
và tưởng tượng rằng mình nghe thấy tiếng chúng gọi. Tất cả 
những hình ảnh này phải được quan sát và loại bỏ. Có số 




292 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


không thể chế ngự được những ý nghĩ bất thiện này đành 
phải trở về nhà. Nỗ lực tinh thần của người hành thiền luôn 
luôn bị cản trở bởi những tà niệm như vậy. Trong phân tích 
cùng tột tà niệm không phải là một yếu tố tâm (tàm sở) rõ ràng 
và riêng biệt. Nói đúng hoTi nó là một nhóm những tâm sở 
bất thiện dưới hình thức của những ký ức về những điều trần 
tục và bất thiện trong quá khứ. 

ơiánhNiệm (Sammãsati) 

Đối lại với tà niệm là chánh niệm hay sự hồi nhớ lại 
những thiện pháp đã làm nhu bố thí, trì giới, và tu thiền. 
Người ta thường nhớ đến việc mình đã làm, những điều thiện 
như vậy, như vậy vào những lúc như vậy, như vậy trong 
những ngày qua như thế nào; những điều thiện nổi bật như 
dâng y Kathina, giữ bát quan trai giới,...Sự hồi nhớ về 
những thiện pháp này là chánh niệm. Nó là niệm tâm sở đi 
kèm với những tâm thiện. Niệm này có mặt trong mọi sự 
sanh khởi của tâm thiện như bố thí, trì giới, cung kính trước 
tượng Phật, phục vụ các bậc niên cao, trưởng thượng, giữ 
giới, hành thiền,... 

Không có tâm thiện nào sanh mà không có chánh 
niệm. Tuy nhiên niệm có thể không rõ ràng trong những tâm 
thiện bình thường và rất rõ trong khi hành thiền định (bhỡvanã) 
và đặc biệt là thiền minh sát. Vì vậy trong Kinh Tạng chánh 
niệm được nhắc tới nhiều lần, nhất là ở bài kinh Tứ Niệm 




Mahasi Sayadaiv 


293 


Xứ. Chính chánh niệm làm việc chú ý đến các hành vi hay 
oai nghi của thân, các cảm thọ lạc và khổ, các trạng thái tâm 
và các đối tượng của tâm hay Pháp (đhamma). 

Người thực hành thiền minh sát là đang trau dồi 
chánh niệm ở mức minh sát. Họ quan sát các hiện tượng 
tâm-vật lý sanh khởi từ sáu căn; thường thường họ tập trung 
sự chú ý của họ vào sự phồng và xẹp của bụng, vào sự ngồi, 
hoặc co, duỗi (chân tạy), sự đi, đứng, ... Đây là sự trau dồi 
chánh niệm trên thân. Đôi khi người hành thiền quan sát các 
cảm thọ, “đau”, “vui”, “buồn”,.. .Đây là sự trau dồi chánh niệm 
trên các cảm thọ. Thỉnh thoảng sự chú ý được tập trung trên 
“sicynghĩ”, “ỷãnh”,.. .Đây là sự trau dồi chánh niệm trên tâm. 
Rồi có khi người hành thiền quan sát sự “thay”, “nghe”, “ước 
muốn”, “congiận”, “uếoải”, “phóngtầm”,...Đẫy là sự phát triến 
chánh niệm trên các pháp. Mỗi sát na quan sát có nghĩa là sự 
trau dồi chánh niệm minh sát và rất là thú vị. Khi chánh niệm 
minh sát này phát triển và trở nên hoàn thiện, chánh niệm 
trên Thánh Đạo sẽ phát sanh giúp hành giả biết được Niết 
Bàn. Vì thế quý vị nên thực hành cho đến khi đạt đến giai 
đoạn chánh niệm cuối cùng này. 

Tà Định (Mcchãsamãđhi) 

Tà định là sự tập trung của tâm trên một việc làm sai 
lầm nào đó mà một người có ý định phạm bằng thân hay lời 
nói. Nói khác hơn nó là sự tập trung giúp người ta có khả 




294 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


năng làm điều ác thảnh công. Chẳng hạn, khi bạn có ý định 
nói dối, ý định của bạn sẽ chỉ trở thành hiện thực nếu bạn 
gắn chặt tâm trên những lời mà bạn phải thốt ra một cách giả 
dối. Neu tâm bạn mông lung, rất có thể bạn sẽ nói sự thực 
một cách vô ý thức. Nguời ta nói rằng ở toà án, sự thực của 
một số vụ kiện đuợc phơi bày ra ánh sáng khi một nguời nào 
đó muốn đua ra ra những bằng chứng giả dối đã bị các vị 
luật su đánh lạc huớng bằng cách đua ra những lời chất vấn 
có lựa chọn để làm cho họ phải bối rối. Điều này là do sự 
thiếu tập trung của nguời làm chứng. Vì thế sự tập trung rất 
quan trọng khi bạn làm một điều xấu. Sức mạnh của tà tập 
trung hay tà định thực sự sẽ rất lớn khi nguời ta dự định một 
cuộc thảm sát, tổ chức một vụ ăn cuóp lớn hay sản xuất 
những loại vũ khí giết nguời. 

Chánh E)ịnh (Sarnrnã sarnrnãđhi) 

Chánh định là sự tập trung hay định tâm trên những 
việc làm thiện nhu bố thí, hoặc giữ giới. Bố thí đòi hỏi phải 
có sự tập trung đủ mạnh để thực hiện nó cho có hiệu quả. 
Cung kính hay phục vụ những nguời khác cũng vậy. Đối với 
những bài tập luyện tâm, sự tập trung là rất quan trọng. 
Chẳng hạn nhu khi bạn nghe pháp hay thuyết pháp nếu 
không có sự tập trung bạn sẽ không nhớ đuợc gì cả. Trong 
việc thực hành niệm hơi thở vô-ra ở đây bạn phải gắn chặt 
tâm trên một đối tuợng duy nhất thì nó lại còn quan trọng 




Mahasi Sayadaiv 


295 


hơn nữa. Sự tập trung liên hệ đến những tâm thiện như vậy 
là chánh định. 

Chánh định có ba loại, đó là., (1) Sát-na định {Khanầã- 
samãdhi Cận định {Upacãrasamãdhi và An chỉ 

định {Appcmã-samãdhỉ, 

Định dự phần khi những hình thức bình thường của 
tâm thiện sanh khởi, như khi bố thí, trì giới được gọi là Sát- 
na định Ợầcmíkã-samMhỉ), vì nó chỉ có tính cách nhất thời. Sự 
tập trung bình thường này không đáng kể và vì thế kinh điển 
không đề cập nhiều về nó. Nó chỉ được đề cập trong mối 
quan hệ với những nền tảng của định và thiền minh sát mà 
thôi. Vì thế có thể hiểu nó là sự tập trung xuất hiện ở giai 
đoạn chuẩn bị của sự tu tập tâm (bhãvanã) hay vào lúc ban đầu 
của sự luyện tập tâm. Khi sự tập trung có đủ sức mạnh để 
loại trừ các triền cái thì được gọi là cận hành định 
(upacãrasamãdhi). Sự tập trung mà người hành thiền có khi 
chứng thiền được gọi là an chỉ định (appcmã-samãdhỉ). 

Trong thiền minh sát có sát na định khi người hành 
thiền tập trung trên bốn yếu tố, năm uẩn, danh và sắc,... Tuy 
nhiên sự tập trung lúc ban đầu không rõ ràng vì nó chưa 
được khéo phát triển. Khi nó đã phát triển tâm sẽ gắn chặt 
hoàn toàn trên đối tượng quán. Trong suốt thời gian đó 
người hành thiền thoát khỏi những triền cái như tham 
dục,.. .Tâm trở thảnh một dòng trôi chảy không ngừng của 
những sát na tâm được tiêu biểu bằng sự quan sát. Đây là sát 
na định của thiền minh sát. Nó cũng được gọi là cận định vì 




296 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


thoát khỏi các triền cái giống như định này. Vì thế trong chú 
giải kinh Đại Niệm Xứ niệm tứ oai nghi (ỉriyãptha), tỉnh giác 
(sampạịam), và tác ý các giới (dhãứmamsíkãra) được mô tả như 
là cận định. Thanh Tịnh Đạo (visudđdmagga) cũng đồng nhất 
đề mục tác ý các giới của thiền minh sát với đề mục phân 
tích tứ đại và mô tả cả hai đều đưa đến cận định. 

Vì thế đối với người hành thiền, từ lúc định được phát 
triển đủ để ngăn chận các triền cái, tức định sanh khởi ở từng 
sát na chánh niệm là sát na định minh sát và được xem giống 
như cận định. Sở dĩ nó được gọi là cận định là vì, về khả 
năng giải thoát người hành thiền khỏi các triền cái, nó giống 
với cận định. Người hành thiền lúc đó thanh tịnh tâm nhờ 
tâm chánh niệm minh sát trong sạch. Khi minh sát trí hoàn 
thiện, người hành thiền đạt đến thánh đạo và thánh quả vốn 
đưa người ấy vào tiếp xúc với Niết Bàn. Sự tập trung ở sát 
na chứng đắc thánh đạo và thánh quả này là định siêu thế. 

Chánh định thiện có ba loại, sát na định, cận hành 
định, và an chỉ định. Kinh Tạng PãỊi giải thích chánh định 
dưới dạng tứ thiền. Và các bản kinh PãỊi chỉ đề cập đến các 
bậc thiền thuộc thiền sắc giới, các bậc thiền thuộc thiền vô 
sắc giới, và thánh quả định (maggqyhaỉa samãdhi) như ba loại 
định chính. Chúng tôi cho rằng cận định và sát na định minh 
sát chỉ có tầm quan trọng thứ yếu vì lẽ hai loại định này được 
kể trong định của so thiền. Vì không có sát na định và cận 
định thì định của bậc thiền hiệp thế và định của thiền siêu thế 




Mahasi Sayadaiv 


297 


là bất khả, hơn nữa sát na định và cận định này còn giúp 
vượt qua tà định. 

Tà Trí (Mcchãnãna) 

Tà trí là sự suy nghĩ để có một nhận thức sai lầm và 
lạm dụng trí thông minh của mình. Loại suy nghĩ ấy do vô 
minh sanh. Chú giải định nghĩa tà trí như nghĩ ra những 
phương tiện để làm điều ác và hả hê với điều ác của mình. 

Trong việc sát sanh, trộm cắp, hay nói dối, người ta 
phải dự tính trước cách đối đầu với những khó khăn. Dự tính 
cũng là điều cần yếu để thành công trong việc làm điều ác. 
Đe giết thành công một số lượng lớn những chúng sanh, nhất 
thiết phải dự tính đến việc sản xuất các loại máy móc, vũ khí 
và chất độc. Người vạch kế hoạch đứng sau dự tính này 
thường được công nhận là người thông minh nhưng trong 
thực tế đó là sự si mê hay kiến thức được hướng vào mục 
đích sai lầm. Hơn nữa, sau khi làm điều ác, chúng ta luôn 
luôn tự biện minh cho mình hay đưa ra giải thích họp lý cho 
hành động của chúng ta. Đây cũng là sự lạm dụng trí thông 
minh có gốc ở vô minh. 

ơiánh Trí (Sammãnãna) 

Đối nghịch với tà trí là chánh trí vốn có nghĩa là sự 
suy xét trên đạo, quả hay Niết Bàn mà một người đã đạt đến 




298 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


hay suy xét trên những phiền não đã diệt và những phiền não 
còn ngủ ngầm. Những sự suy xét này đuợc gọi là quan sát trí 
hay phản tỉnh trí (pacravekkhanãnãm quản sà trí, 

phản tỉnh trí) và nguời hành thiền ở giai đoạn nhập luu 
(sotãparma) có bốn loại phản tỉnh này; ở giai đoạn nhất lai có 
năm loại; ở giai đoạn bất lai có năm loại trong khi các vị A- 
la-hán, do không còn phiền não, chỉ có bốn loại phản tỉnh mà 
thôi. 

Một nguời hành thiền quán tất cả danh-sắc sanh khởi 
từ sáu giác quan là đang trên đuờng phát triển chánh trí. Khi 
minh sát trí trở nên hoàn thiện nhờ minh quán liên tục một 
loại minh sát trí phi thuờng gọi là Hành xả trí 
(sahỉihãtqxkkhãnãm) sẽ sanh khởi, ở giai đoạn này nguời hành 
thiền có thể quan sát các đối tuợng giác quan trong hai hay 
ba giờ liên tục. Vị ấy ở trong trạng thái thản nhiên, không 
vui cũng không buồn, khi đối diện với các đối tuợng hay 
kinh nghiệm vừa ý hoặc không vừa ý. Vị ấy chỉ có một sự 
hay biết thuần tuý và thản nhiên đối với mọi sự kiện đang 
diễn ra. Tri giác của vị ấy rất nhạy bén và vị ấy nhận ra sự 
sanh và diệt liên tục của tất cả danh-sắc. Vị ấy phản tỉnh trên 
tính chất tan hoại và rồi trên sự diệt của tất cả mọi hiện 
tuợng. 

Quán sát trên sự diệt này là trí phản tỉnh về Niết Bàn 
(paíxcKdàiananãna). Một số hành giả phản tỉnh trên sự diệt của 
cái ảo tuởng về ngã thể và những hoài nghi về Đức Phật, 
Giáo Pháp, và chu Tăng. Một số phản tỉnh trên sự cần thiết 




Mahasi Sayadaiv 


299 


cho những nỗ lực thêm nữa do thấy những dấu vết của phiền 
não như tham, sân, và vô minh. Theo các bản chú giải, sự 
phản tỉnh trên những phiền não như thế chỉ xảy ra đối với 
một số hành giả am tường mà thôi, và chúng xuất hiện vào 
lúc chứng đạo quả nhập lưu. 

Neu người hành thiền ở giai đoạn nhập lưu nỗ lực để 
có những kinh nghiệm tâm linh cao hơn và nếu vị ấy có đủ 
tiềm lực cho sự kinh nghiệm đó vị ấy sẽ đắc nó và những sự 
phản tỉnh khác sẽ xảy ra. Như chúng tôi đã chỉ ra ở trên, có 
cả thảy mười chín trí phản tỉnh hay chánh trí (scmmãnãm)n\m 
vậy. Theo Đức Phật, người hành thiền nên phát triển đầy đủ 
mười chín loại chánh trí này. 

Tà Giải Thoát (Mcchãvimutti) 

Tà giải thoát là trạng thái tâm mà người ta nhầm 
tưởng là đã giải thoát thực. Có nhiều loại tà giải thoát vì có 
nhiều quan niệm sai lầm về sự giải thoát giữa những người 
Phật tử và không phải Phật tử. Những người không phải Phật 
tử tin rằng khi họ thành công trong việc khám phá ra cái 
atman (bản ngã) của họ hay khi họ phân biệt được (sựìầảcnhau 
^ữa) atman với các uấn (khandhas) hay cá nhân (mỗiconnguỏi) thì 
kể như họ đã được giải thoát. Trong thời Đức Phật những 
người theo đạo Jains (Kỳ-na-giáo) vốn là đệ tử của 
Nigaụthanãtputta (Nỉ ìdền tử), vị đạo sư nổi danh hồi ấy chủ 
trương rằng họ có thể thảnh tựu sự giải thoát thông qua việc 




300 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


thực hành các pháp khổ hạnh giúp làm tiêu mòn những 
nghiệp cũ và miễn nhiễm với nghiệp mới. Họ sống trong một 
trạng thái tự nhiên Ợdiôngmặcquanáo,...) vì họ tin rằng không 
dính mắc vào quần áo là một dấu hiệu của sự giải thoát hoàn 
toàn. Những đạo sĩ loã thể này thuờng đuợc đám môn đồ của 
họ tôn kính nhu các bậc thánh A-la-hán. 

Ngày nay vẫn còn những đạo sĩ loã thể nhu thế ở Ản 
Độ. Một số tìm sự giải thoát bằng cách thờ lửa, một số hy 
vọng rằng nếu họ tẩy sạch đuợc những tội lỗi bằng cách tắm 
trong nuớc của sông Hằng họ sẽ đuợc giải thoát. Môt số hy 
vọng đạt đến sự giải thoát trên thiên giới nhờ thờ cúng đấng 
Thuợng Đe Toàn Năng. Một số nguời giống nhu Ãlãra và 
u daka (hai vị thiền sư mà Đức Phật đã thọ gido khi còn là bo tã) tin sự 
giải thoát thông qua Vô Sở Hữu Xứ Thiền hoặc Phi Phi 
Tuởng Xứ Thiền. Một số nguời đồng nhất các bậc thiền sắc 
giới với sự giải thoát. Đối với phạm thiên Baka sự giải thoát 
là chứng so thiền sắc giới. 

Trong số những nguời Phật tử cũng vậy, có quan 
niệm đánh đồng sự giải thoát với việc chứng một trong 
những bậc thiền. Ngay phần mở đầu của bài kinh Đức Phật 
đã đề cập đến điều này. Chúng tôi cũng đã liên hệ lại truờng 
họp của hai vị Truởng-lão Mahãnãga và Mahãtissa, cùng có 
ảo tuởng nhu vậy. Có những nguời hành thiền nói về sự 
chứng đắc đạo quả của họ khi gặp những kinh nghiệm phi 
thuờng như thấy ánh sáng, cảm giác hoan hỷ, đê mê lúc trí 
về sự sanh-diệt (udạyabbạyahãna, sanh diâ trí) xuất hiện. Một số 




Mahasi Sayadaiv 


301 


người tin rằng họ đã tạo ra được nhiều tiến bộ tâm linh ngay 
cả khi họ có những kinh nghiệm phi thường nhưng ít quan 
trọng như cảm giác mát mẻ, tươi tỉnh, ánh sáng loé lên, bất 
ngờ rùng mình, đổ sụp xuống, thấy những cảnh sắc lạ 
thường, nghe những âm thanh kỳ lạ, thấy những vật đáng 
nhòm gớm, cảm giác tiếp xúc với hư không, cảm giác như 
mình đang ở trên một mặt nước lớn, thấy ánh sáng, và v.v... 

Một số sau khi hành chánh niệm trở nên vô thức trong 
suốt thời ngồi một hoặc hai tiếng đồng hồ hay có khi suốt hai 
hoặc ba ngày liên tiếp. Khi thân của hành giả như vậy được 
nâng bổng lên, oai nghi ngồi của họ vẫn giữ nguyên không 
đổi nhưng khi được hỏi, họ không thể chỉ ra sự khác biệt 
giữa sắc và tâm hay tính chất vô thường, khổ, và vô ngã. Vì 
thế những kinh nghiệm bất thường này hoàn toàn dựa trên 
định chứ không phải đắc đạo quả gì cả. Tuy nhiên đối với 
những người không hiểu biết thì có thể xem đó như sự diệt 
của các hiện tượng tâm-vật lý (ámh sắc) hay sự an chỉ trong 
thánh quả của đạo. 

Điều được xem là quan trọng là sự sanh khởi nối tiếp 
nhau của các loại minh sát trí dẫn đến thánh đạo trí, thánh 
quả trí và giải thoát. Những người tự xem mình là người đã 
giải thoát ít nhất cũng phải có niềm tin bất động nơi Đức 
Phật, Pháp, và Tăng cũng như trong tính toàn vẹn về giới của 
họ, họ không tin bất kỳ một pháp hành nào rỗng không đạo 
(qié). Nói chung họ phải thoát khỏi thân kiến, hoài nghi, và 
giữ ngũ giới nghiêm ngặt. Một người có thể tuyên bố những 




302 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


tiến bộ tâm linh của mình hay tuyên bố đã đắc đạo quả nhập 
luu nhung còn phạm vào ngũ giới thì có thể nói ý thức về sự 
giải thoát của họ là tà giải thoát hoàn toàn. 

ở đây, vì lợi ích của nguời đọc chúng tôi sẽ đề cập 
đến nguyên nhân phát sanh tà giải thoát đuợc trích dẫn trong 
chú giải Kinh Samãgama của Trung Bộ Kinh. 

VịA-La-Hán“ÁnhSánế’ 


Một vị su nọ, khi trả lời câu hỏi của nguời đệ tử, đã 
đua ra những chỉ dẫn về điều mà vị ấy mô tả nhu sự tốc 
chứng A-la-hán thánh quả. Mỗi hành giả sẽ phải thiền trên 
đề mục ban đầu của mình ở trong phòng. Neu trong khi đang 
hành thiền nhu vậy mà ánh sáng xuất hiện vị ấy kể nhu đã ở 
trên so đạo (nhập Im thảnh đạo). Sự xuất hiện của ánh sáng lần 
thứ hai sẽ chỉ ra cho thấy sự chứng đắc nhị đạo (nhấlcẩ thảnh 
đạo), cũng vậy, ánh sáng xuất hiện lần thứ ba và lần thứ tu sẽ 
lần luợt là tam đạo (bấỉai thánh đạo) và tứ đạo (A-ỉa-hán thánh đạo). 
Lúc đó hành giả sẽ trở thảnh một bậc Thánh A-la-hán. Do 
những huớng dẫn này mà các vị đệ tử xác định là thầy mình 
đã thảnh một bậc A-la-hán. về sau khi vị ấy chết họ tin vị ấy 
đã nhập vô du Niết Bàn và vì thế họ cử hành nghi lễ hoả 
thiêu thân xác của vị ấy một cách long trọng. Phần di cốt còn 
lại đuợc tôn thờ trong một ngôi tháp. Lúc bấy giờ một số vị 
su khách am tuờng đến chỗ ở của họ và các vị su chủ nhà đã 




Mahasi Sayadaiv 


303 


nói cho họ biết về cách hướng dẫn thiền của thầy mình, và 
cho rằng thầy mình đã Bát Niết Bàn, v.v... 

Nghe xong, các vị sư khách nói: "Nàycảcvị, ánhsảngmà 
thầy của các vị thay đó khôngphải ìà thảnh đạo. Nó âfợc gọi ỉà tiỳphiền não 
của thiầi minh sát (upaìàilesa, ti^phim não, tiếuphiầi 

não). Do các vị không thông thạo về thiền minh sãnảicósựhiếu ầm vậy thôi 
Thực sự, thầy của các vị vẫn chỉ ìà một phàn nhân. ” Sự giải thí ch của 
các vị tăng khách hoàn toàn y cứ trên kinh điển nhưng vẫn 
không thể được chấp nhận bởi các vị sư chủ nhà vốn không 
thích ai nhận định ngược lại với thầy của họ và đã xảy ra một 
cuộc tranh luận về điều này. Vì thế, chúng ta thấy rằng có 
những người rất cả tin cho rằng một người nào đó đã đắc A- 
la-hán trong khi kỳ thực họ không phải là bậc A-la-hán. Chú 
giải tuyên bố rằng những người như vậy sẽ không thể đắc 
Đạo Quả hoặc thậm chí tái sanh chư thiên bao lâu họ không 
từ bỏ tà kiến của họ. 

Phụ chú giải giải thích lời tuyên bố trên của chú giải 
như sau: 

"Co chấp vào một tà uến khiển ngwời ta nâng một kẻphàmphu đáng 
chê trách ìên đa vị của một Bậc Thảnh, và một nguử chấp nhận điầi ấy (tà 
uến ấy), tản dumgềềuay hay ửighộ điầi ấy đượcxem nhưmộtchumgngại 
cho sự chứng ãẳc tUên gioz’ hcy đạo quả của họ." 

Vì thế, chúng ta nên ghi nhớ trong tâm rằng sẽ là một 
sai lầm nghiêm trọng nếu chúng ta ca tụng thầy của mình và 
tranh cãi với mọi người về điều ấy trong khi ông ta vẫn chỉ là 
một phàm phu. 




304 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Vị A-La-HánRang TrongNồi sằ 

Chú giải tiếp tục với sự giải thích về A-la-hán thánh 
quả của một vị sư khác. Vị sư này nói rằng các đệ tử của ông 
phải tưởng tượng mình đang nhen lên một ngọn lửa và đặt 
một cái nồi sắt trên đó. Rồi người đệ tử phải tưởng tượng 
thân của mình được đem bỏ vào trong nồi và rang lên. Khi 
thân chỉ còn lại tro, tro ấy phải được thổi đi bằng miệng. Lúc 
đó người đệ tử kể như đã thảnh một vị sư được tẩy rửa sạch 
khỏi mọi điều ác.Vị thầy thuyết giảng như vậy cũng được 
tôn kính như một bậc thánh A-la-hán và sau khi thiêu tro cốt 
của ông được tôn thờ trong một ngôi tháp. Các vị đệ tử của 
ông ta cũng tranh cãi với các vị sư khách về trường hợp của 
ông. 


VỊA-La-HánNồiĐấ 

Lại nữa, một vị sư khác nói rằng các vị đệ tử của ông 
phải tưởng tượng ra một chiếc nồi đất lớn bắc trên lửa, chiếc 
nồi đó được giả sử như đang chứa ba mươi hai bộ phận của 
thân. Sau khi nấu cho nhừ, những món trong nồi này được 
khuấy cho tan ra và những chất váng bẩn nổi lên sẽ được 
uống bằng tâm (tầm twỏng ra mình đang uống hấnhmgchấ váng Ậỷ. 
Vị sư nói, hành động này là hấp thụ pháp mật (huơngvịcủaphảp 
ânỵcvínhưmậ). Thực ra quan niệm này là sự giải thích sai về 




Mahasi Sayadaiv 


305 


lời dạy của Đức Phật vốn nói rằng những ai hiến mình cho 
việc thực hành pháp quán thân sẽ hưởng được hương vị của 
Niết Bàn. Và tất nhiên vị thầy dạy điều này cũng được hàng 
đệ tử của ông ta tôn kính như một bậc A-la-hán và một ngôi 
tháp tôn trí xương của vị ấy được xây dựng như môt sự 
tưởng nhớ. ông cũng là một chủ đề của sự tranh cãi giữa 
những đệ tử của ông và các vị sư khác. 

Trên đây là những trường họp của tà giải thoát xảy ra 
ở thời xưa. Ngày nay, những trường họp đại loại như vậy có 
thể đang ngày càng gia tăng. Có lần một vị sư nọ thuyết 
giảng rằng có tri kiến về một trong Tứ Thánh Đe nghĩa là đã 
đắc thảnh Phật Quả và vì thế mà đã xuất hiện những người 
tự gọi mình là Phật một cách khinh suất trong số những đệ tử 
của vị ấy. Nhưng nếu chúng tôi vạch trần những trường họp 
của tà giải thoát, điều đó sẽ có nghĩa là gián tiếp công kích 
họ, do vậy chúng tôi không muốn đá động gì cả. 

Chánh Giải Thoát (Sammãvimutti) 

Chánh giải thoát là sự giải thoát bao hàm tám giai 
đoạn thanh tịnh, mười hai loại minh sát trí, bốn Thánh Đạo 
và bốn Thánh Quả. 

Trước khi một hành giả muốn thực hành thiền minh 
sát, vị ấy phải có giới thanh tịnh. Ke tiếp vị ấy phải có cận 
hành định (upacãrasamãdhi) hay an chỉ định (appamsamãdhi) đế 
bảo đảm cho vị ấy có sự thanh tịnh hay trong sạch của tâm. 




306 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Trong khi quán sát, hành giả biết được sự tách bạch giữa sắc, 
cái được quán sát, và tâm hay danh là cái đang quan sát. Ke 
tiếp vị ấy phải biết nhân và quả và quán trên tính chất vô 
thường, khổ và vô ngã của sự hiện hữu một cách độc lập. Ke 
tiếp vị ấy phải có sanh diệt trí (udọỹabbayanãna) hay minh sát 
trí vào sự sanh và diệt tức thời của danh và sắc mà vị ấy 
đang quan sát. Vị ấy cũng sẽ phải có những kinh nghiệm phi 
thường như thấy ánh sáng, cảm giác hoan hỷ, đức tin,... Vị 
ấy phải quan sát và vượt qua được những kinh nghiệm ấy. 
Ke tiếp các minh sát trí về sự hoại diệt (bhahga) và bố uý 
(bhcvỹa) vốn thấy đối tượng của sự chú tâm và tâm quan sát 
biến mất cùng nhau sẽ phát sanh. Ke tiếp vị ấy phải có Hành 
xả trí (sahỉẻiãrupekkhãnãna) rõ ràng và chỉ có sự hay biết đơn 
thuần không cần nỗ lực. 

Trí này sẽ được theo sau bởi tuỳ thận trí (andomanãna) 
một loại trí xuất hiện rất nhanh, liền theo đó là Thánh đạo trí 
đưa người hành thiền vào tiếp xúc với Niết Bàn và cuối cùng 
dẫn đến sự giải thoát. Chánh giải thoát là thế. Theo chú giải, 
tất cả danh uẩn (tâm và tâm sở) liên hệ đến quả cùng với các uẩn 
thuộc bát thánh đạo đã trừ ra, trong thực tế, là chánh giải 
thoát. Các bản kinh PãỊi khác định nghĩa sự giải thoát như 
toàn bộ tâm và tâm sở quả. Họp với sự giải thích này chúng 
ta cũng có thể hiểu chánh kiến,..., dưới dạng tri kiến,.. .vào 
sát na chứng Đạo và chánh giải thoát dưới dạng chánh 
kiến,..., vào sát na chứng thánh quả vậy. 




Mahasi Sayadaiv 


307 


Bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục nói về ba triền cái 
(marana) hôn trầm thuỵ miên, trạo cử hối quá và nghi, ở phần 
nói về mười khuynh hướng bất thiện chúng tôi đã bàn về hai 
triền cái khác là tham dục và sân hận rồi. 

Hôn Trầm và Thi^ Mên (Thinarnidđha) 

Kinh sách PãỊi mô tả hôn trầm (t}ũna)rủm trạng thái lờ 
đờ của tâm và thuỵ miên (middha) là trạng thái lờ đờ của các 
tâm sở. Nhưng vì lẽ các tâm sở (cetasíka) luôn luôn kết họp với 
tâm (dtta)nèn tình trạng lờ đờ của tâm cũng có nghiã là tình 
trạng lờ đờ của các tâm sở. Do đó, hôn trầm có thể hiểu là 
tình trạng suy thoái về năng lực và lười biếng. Đối với một 
hành giả đang hành thiền thì một cái tâm uể oải, cùn nhụt và 
kém năng lực như vậy sẽ cản trở việc phát triển định tâm của 
họ. Vì vậy, hôn trầm thuỵ miên được mô tả như một triền cái 
(nĩvaram). 

Người hành thiền trước hết phải giải thoát mình khỏi 
các triền cái và tự làm cho mình thanh tịnh. Vị ấy vượt qua 
các triền cái bằng định của bậc thiền hoặc bằng cận hành 
định. 

Kinh Đại Niệm Xứ gồm hai phần, trước tiên đề cập 
đến thiền chỉ hay định và phần thứ hai đề cập đến minh sát. 
Thực hành hơi thở vô-ra và quán tính chất bất tịnh như đã 
được mô tả ở phần đầu đưa đến sự chứng đắc các bậc thiền 
định. Phần niệm hơi thở ra - vô nói: - 




3o8 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


“Chảnh niệm vị ấy thở vô (assascầ); chảnh mệm vị ấy thở ra 
(passasctà). ” 

Assãsa được dịch như hơi thở ra và passãsa như hơi 
thở vô trong các bản luận giải và từ vựng cổ. Nhưng trong 
Vô Ngại Giải Đạo (Patisambhừũnagga), một tác phẩm PãỊi trình 
bày lộ trình tu tập trong đời phạm hạnh thì assãsa và passãsa 
được mô tả lần lượt như hơi thở vô và hơi thở ra. Sự giải 
thích này có vẻ họp lý hơn trong thực hành. Vì nếu chúng ta 
gắn chặt tâm trên lỗ mũi khi hành niệm hơi thở, hơi thở vô sẽ 
rõ ràng trước. Nó cũng thích họp với từ PãỊi "ãnãpãna”. Ãnã 
có nghĩa là hơi thở vô, pãnã có nghĩa là hơi thở ra. Vì thế Tôi 
đã dịch passasati là hơi thở ra. 

Khi thở vô và thở ra người hành thiền phải thở một 
cách chánh niệm. Theo chú giải, nếu sự xúc chạm với hơi 
thở vô và ra thể hiện rõ ràng ở lỗ mũi hay môi trên, người 
hành thiền phải quan sát điểm xúc chạm. Vị ấy phải phớt lờ 
hơi gió được thở vào trong thân hay hơi gió thở ra. Vị ấy 
phải quan sát “vổ, w” và “ra, ra”Chú giải đề nghị người sơ cơ 
nên thực hành bằng cách đếm, “một, hà,ba,”.... Nhưng vấn 
đề quan trọng nhất là sự phát triển định qua thực hành. Vì 
thế cũng sẽ là tốt nếu hành giả luôn luôn quan sát được hơi 
thở “vô, vô” “ra, ra” một cách chánh niệm khi thở vô và thở ra 
mà không cần đếm. Nhờ thực hành như vậy người hành 
thiền sẽ thoát khỏi tham dục cũng như những triền cái khác, 
và đạt đến cận định và bốn an chỉ định. Đây là cách tu tập 




Mahasi Sayadaiv 


309 


thanh tịnh tâm theo phần niệm hơi thở vô ra (ãnãpãm) trong 
Kinh Đại Niệm Xứ. 

về quán bất tịnh, người hành thiền phải quán trên ba 
mươi hai thảnh phần của thân (32 thể trược) như tóc, lông, 
móng, răng, da, tim, gan, phổi, ruột, nước tiểu, nước miếng, 
v.v... Sự quán niệm này sẽ giúp vị ấy thoát khỏi các triền cái 
và bảo đảm sự đắc cận định và sơ thiền. Đây là cách để 
thành tựu sự thanh tịnh tâm nhờ quán bất tịnh. 

Thanh Tịnh Tâm Nhở Min h Sát 

Mười chín phần khác được mô tả như những phần 
liên quan đến thiền minh sát (kammatthãm) và cận định 
(upacãra). Ki đi người hành thiền ghi nhận rằng mình đang đi, 
khi đứng ghi nhận đứng, khi nhấc hay dở chân ghi nhận 
nhấc, dở, v.v... Tóm lại, vị ấy quan sát và ghi nhận tất cả các 
loại chuyển động của thân. 

Người hành thiền cũng phải có sự sáng suốt hay tỉnh 
giác (sampajam). Nghĩa là vị ấy phải ý thức rõ khi đang nhìn 
thẳng, nhìn sang hai bên, khi co hay duỗi chân tay, khi khi 
mặc y mang bát, khi ăn, uống hay thậm chí khi đại tiểu tiện. 
Khi đi, đứng, ngồi, ngủ, thức dậy, nói năng hay giữ im lặng, 
vị ấy phải làm những việc này một cách ý thức (từĩh^ác). Tóm 
lại, mọi hoạt động của thân phải được tâm chi phối. Không 
có những hoạt động của thân nào mà chúng ta bỏ qua không 
quan sát hay không phải là đối tượng của tâm. Chúng ta cũng 




310 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


phải quan sát và hay biết rõ yếu tố gió hoặc yếu tố cứng và 
chuyển động đuợc thể hiện bằng sự phồng lên và xẹp xuống 
của bụng. 

Nguời hành thiền cũng phải quán ba loại thọ, đó là, 
thọ lạc, thọ khổ, và thọ trung tính Ợdìônglạc, ìàiôngìéo). Thọ này 
cũng có thể đuợc mở rộng thảnh chín loại. Nguời hành thiền 
phải biết và ghi nhận tất cả thọ nhu vậy. 

Đối với phần quán tâm nguời hành thiền đuợc huớng 
dẫn phải chú ý và biết từng trạng thái tâm sanh khởi đúng 
nhu nó là, dù nó có tham hay không có tham, v.v... 

Còn về quán pháp (dhammmupassam) có năm chủ đề 
quán. Nguời hành thiền phải biết năm loại triền cái mà vị ấy 
có, nhu tâm có tham dục hay không,.... Vị ấy phải biết năm 
uẩn, đó là sắc, thọ, tuởng, hành và thức. Vị ấy cũng phải biết 
về các xứ (ặyatam) hay muời hai căn cứ hoặc nguồn gốc nhu 
con mắt và cảnh sắc, tai và âm thanh,... Khi nguời hành thiền 
quan sát và có chánh niệm về sự thấy, nghe,... của mình nhu 
vậy là đang hành Tứ Niệm Xứ và sự thực hành này hợp theo 
phần ãyatana (muử haixứ) của kinh. 

Nguời hành thiền cũng đuợc huớng dẫn để biết bảy 
nối kết của sự giác ngộ hay thất giác chi (bqịịhanga). Điều này 
phù họp với kinh nghiệm của nguời hành thiền khi họ có sự 
khai mở đặc biệt nhờ phát triển các minh sát trí nhu Sanh 
diệt trí (uảỊyabbạyannãm). Nguời hành thiền cũng phải biết Tứ 
Thánh Đe. Theo chú giải, chúng ta phải phân biệt giữa hai đế 
(sựthựchaychânlỷ) hiệp thế, đó là chân lý về khổ hay khổ đế và 




Mahasi Sayadaiv 


311 


chân lý về nguyên nhân của khổ hay (tậpđế). Khi người hành 
thiền quan sát tham dục và luyến ái sanh khởi là vị ấy đã hay 
biết sự thực về nhân sanh của khổ hay tập đế. Vị ấy cũng biết 
nó sau khi quán. Vì thế, quan sát mọi hiện tượng khởi lên 
trên căn bản sự phồng xẹp của bụng là ít nhiều cũng đang 
thực hành bốn niệm xứ họp với lời dạy của Đức Phật trong 
Kinh Niệm Xứ. Mỗi trong bốn pháp quán đặc biệt thích họp 
cho một số người hành thiền. Và bằng việc thực hành bất kỳ 
pháp quán nào thích họp với mình nhất, người hành thiền 
đều sẽ đạt đến Thánh Đạo và Thánh Quả. 

Vì thế chúng tôi khuyên những người hành thiền quan 
sát mọi sự bắt đầu với sự phồng-xẹp của bụng. Trong khi 
đang quan sát như vậy, người hành thiền có thể bị phân tán 
bởi những ý nghĩ đã thảnh thói quen mà phần lớn là dục 
tham triền cái. Những ý nghĩ như vậy phải được quan sát và 
loại bỏ. Chúng ta thường bực tức khi đối diện với những đối 
tượng không vừa ý. Đây là sân triền cái và cũng cần phải 
quan sát và loại bỏ. 

ở giai đoạn đầu hành thiền, chúng ta thường được 
thúc đẩy bởi đức tin, ý chí và năng lực mạnh mẽ. Nhưng khi 
những yếu tố này không làm phát sanh một minh sát trí nào, 
một số hành giả mất hết hăng hái và sau một thời gian trở 
nên chểnh mảng. Đây là hôn trầm triền cái cần phải được 
loại trừ bằng sự quan sát liên tục. Neu sự quan sát không 
giúp ích được gì, người hành thiền nên quán tưởng đến các 
ân đức của Phật, v.v... , đến những nguy hiểm trong vòng 




312 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


luân hồi và những lợi ích của thiền minh sát. Neu không biết 
cách quán tuởng hành giả nên tham khảo kinh điển hay thỉnh 
ý thầy của mình. Nghe pháp cũng có khuynh huớng xua tan 
sự uể oải, lờ đờ. 

Thĩnamiddha cũng còn đuợc dịch là buồn ngủ (thuỵ 
miên). Buồn ngủ có thể do tình trạng mệt mỏi hay kiệt lực của 
thân. Khi đang quan sát, nguời hành thiền có thể mất sinh 
lực, trở nên uể oải và khả năng nhận biết của vị ấy yếu dần. 
Neu vị ấy không thể vuợt qua tình trạng này bằng cách tăng 
cuờng sự quan sát, vị ấy sẽ trở nên buồn ngủ và rơi vào giấc 
ngủ hồi nào không biết. Ngay cả Truởng lão Mục-kiền-liên, 
một đại đệ tử của Đức Phật truớc khi trở thành một bậc A-la- 
hán cũng đã bị hôn trầm thuỵ miên chế ngự trong lúc hành 
thiền. Đức Phật đã huớng dẫn các vị đệ tử xua tan hôn trầm 
này bằng cách gắn chặt tâm vào ánh sáng, rửa mặt, và v.v... 

BuồnNgủ Không Nhất Thiầ Là PhiềnNão 

Buồn ngủ do kiệt quệ thể lực có thể xảy ra nơi các vị 
A-la-hán không còn phiền não. Vì thế, khi Saccaka, du sĩ 
ngoại đạo hỏi Đức Phật xem ngài có bao giờ ngủ ngày 
không, Đức Phật trả lời ngài có ngủ vào những ngày cuối 
tháng mùa hạ. Saccaka nói rằng ngủ ngày đuợc một số nguời 
xem nhu một hình thức của si ám. Mặc dù ông ta nhắc đến 
quan niệm của một số nguời nhu vậy, nhung kỳ thực ông 
đang ám chỉ Đức Phật chua thoát khỏi si ám (moha). Lúc đó 




Mahasi Sayadaiv 


313 


Đức Phật nói rằng ngủ chẳng phải si ám cũng chẳng phải 
không si ám, một người chưa giải thoát khỏi các lậu hoặc và 
phiền não có thể còn trong si ám, nhưng Đức Phật, người đã 
thoát khỏi phiền não, không bao giờ còn trong si ám nữa. 
Như vậy ngay cả Đức Phật cũng ngủ và điều này cho thấy 
rằng ước muốn ngủ do kiệt quệ thể lực không được xem như 
hôn trầm hay như một triền cái. 

Hôn Trầm Tự Nhiên 

Giải Thoát Đạo (Vừmđãmagga) đề cập ba loại hôn trầm 
theo các nguyên nhân của chúng, đó là, do các yếu tố tâm lý, 
thời tiết nóng bức và ăn uống quá no. Bộ luận này nói rằng 
chỉ hôn trầm tâm lý mới được xem là một triền cái hay phiền 
não còn các loại hôn trầm khác không thể gọi là triền cái bởi 
vì ngay cả các vị A-la-hán cũng không thoát khỏi chúng. 
Quan niệm này không được chấp nhận trong Thanh Tịnh 
Đạo và chú giải Atthasãlinĩ. Tuy nhiên hôn trầm tự nhiên do 
khí hậu và thức ăn cũng được đề cập trong Mi-Tiên vấn 
Đáp (“Mũỉrukipcmha”) và Petakopadesa. Như vậy thuyết hôn 
trầm tự nhiên được ba tác phẩm cổ ở An Độ đưa ra và bị các 
bản chú giải Sinhalese, nhất là Thanh Tịnh Đạo bác bỏ. Do 
đó chúng tôi cho rằng nguồn gốc tự nhiên của hôn trầm đã 
được các vị Tỳ-kheo An Độ chấp nhận. Và thuyết này là hợp 
lý bởi vì kinh nói rằng ngay cả Đức Phật cũng ngủ ngày khi 
thời tiết quá nóng bức. 




314 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Vì thế từ hôn trầm thuỵ miên (ửũmmiddha) được giới 
hạn vào trạng thái lười nhác, uể oải hay lịm ngủ quấy nhiễu 
chúng ta trong khi đang làm những thiện sự hay khi hành 
thiền. Sẽ được gọi là hôn trầm thuỵ miên nếu đó là tình trạng 
uể oải, biếng nhác ngăn không cho chúng ta nghe pháp hay 
ngăn không cho chúng ta hành thiền. Loại hôn trầm thuỵ 
miên này phải được loại trừ sau khi suy xét đúng. Đặc biệt 
tình trạng lười nhác, thiếu sinh động hay ngủ gà ngủ gật 
trong lúc bạn đang quan sát các đối tượng giác quan lúc 
thiền là hôn trầm thuỵ miên. Tình trạng này phải được quan 
sát và xua tan. 

Theo lời dạy của Đức Phật, người hành thiền nên 
quyết chí vượt qua hôn trầm thuỵ miên. Vị ấy phải quan sát 
một cách thận trọng và tập trung tâm trên sự xúc chạm giữa 
thức và đối tượng quan sát. Theo cách này không bao lâu vị 
ấy sẽ có được định. Định là nền tảng để phát triển minh sát 
bởi vì khi tâm có định nó gắn chặt được trên đối tượng của 
sự shú ý. Lúc đó không có hôn trầm, không có triền cái 
(chumgngậ). Tâm quan sát hoàn toàn trong sạch và đây gọi là 
thanh tịnh tâm (dttamuddhi, tâm từủ, giã đoạn thanh tịnh thứhai trong 
thất tịnh). Giống như khi ban đêm, nhìn vào bóng tối bạn sẽ 
không thấy gì rõ cả nhưng khi bạn bật chiếc đèn pin lên, tất 
cả mọi vật nằm trong tiêu điểm của ánh sáng sẽ trở nên hiển 
hiện rõ ràng. Định cũng tựa nhu ánh sáng đèn pin. Tất cả 
mọi hiện tượng mà bạn tập trung tâm mình vào sẽ trở nên rõ 
ràng nhu vậy. 




Mahasi Sayadaiv 


315 


Khi bạn quan sát sự phồng và xẹp, bạn trở nên ý thức 
rõ ràng về sự phồng, xẹp và tính chất cứng của bụng. Cũng 
có thể nói như vậy đối với sự co, duỗi, nhấc dở,... của chân 
bạn. Người hành thiền biết tính chất cứng và chuyển động 
một cách rõ ràng; mồi sát na quan sát tâm cũng được nhận 
thức rõ ràng như thể nó đang di chuyển về phía đối tượng 
của sự chú ý. Và kể từ đây, tuệ phân biệt danh sắc 
(mjmripq)aricchedãmỊw) đã phát sanh, nghiã là, hành giả có sự 
phân biệt giữa danh và sắc cũng như sự hình thành của các 
cặp tâm quan sát và sắc được quan sát. 

ở một phần sau chúng tôi sẽ nói thêm về sự liên hệ 
giữa định (samãdhi) và minh sát. 

TrạoCử(Udđhacca) 

Trạo cử là sự lang thang của tâm (phỏng tâm) hay sự rời 
xa đối tượng phải được quan sát của tâm. Điều này đã được 
nhiều người biết đến nên không cần giải thích chi tiết. Trong 
khi đang quan sát sự phồng và xẹp của bụng hay quan sát 
những oai nghi của thân..., tâm có khuynh hướng lang thang 
đến những đối tượng mo hồ, không xác định khác. Những 
đối tượng tư duy ấy rõ ràng không phải là những đối tượng 
của tham dục, tức giận hay hoài nghi. Đôi khi những suy 
nghĩ dường như cứ trôi tuột qua bất chấp mọi sự chú tâm đặc 
biệt gắn vào đối tượng. Thỉnh thoảng tâm lại lưỡng lự giữa 
cách quan sát như thế này cách quan sát như thế nọ và vì thế 




316 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


bị phân tán, trạo cử. Sự trạo cử này là do hăng hái quá mức. 
Người hành thiền lúc đó nên nới lỏng tinh tấn, thư giãn và 
quan sát một cách đều đều. Do yếu tinh tấn cũng rất thường 
hay trạo cử. Vì thế để tránh trạo cử người hành thiền nên đặc 
biệt quan tâm đến việc gắn tâm trên đối tượng của sự chú 
tâm của mình. 

Việc quan sát cũng phải được thực hiện với sự thận 
trọng giống như một người dùng hết sức thận trọng của mình 
không để cho một vật dễ vỡ tuột khỏi tay vậy. Chú giải nói 
rằng môt số người không thể lắng tâm ngay cả chỉ vài giây, 
tâm của họ luôn luôn phóng đi chỗ này chỗ nọ. Họ không cố 
gắng để giữ cho tâm ổn định và cũng không biết rằng việc 
giữ cho tâm ổn định dù chỉ vài giây thôi là điều đáng làm. Vì 
thế Đức Phật thúc giục hàng đệ tử của ngài hãy chế ngự trạo 
cử bằng cách gắn chặt tâm trên đối tượng của sự chú tâm 
thay vì để cho nó lang thang không ngừng. 

Lúc ban đầu, hành giả nên tập trung trên sự phồng lên 
(cmbụng) từ đầu đến cuối. Đối với việc quan sát sự xẹp (oM 
bụng), sự ngồi, nhấc, đưa tới trước, đặt (chân) xuống,... cũng 
thế. Nêú hành giả duy trì sự quan sát một cách thận trọng 
như vậy, hành giả sẽ phát triển được định và thấy tâm hay 
biết của mình rơi ngay trên đối tượng của sự chú tâm. Chẳng 
hạn như khi bạn hất một bao gạo nặng khỏi vai, nó sẽ ở yên 
ngay tại chỗ nó rơi xuống chứ không lăn đi, hay như khi bạn 
phóng một mũi giáo nhọn hay một cây gậy nhọn vào đất 
mềm, nó sẽ dính chặt vào nơi nó rơi xuống. Cũng vậy, với sự 




Mahasi Sayadaiv 


317 


phát triển của định, tâm được tập trung trên đối tượng và nó 
không còn trạo cử nữa mà trở nên thanh tịnh. Sự thanh tịnh 
của tâm này thoát khỏi trạo cử và các triền cái khác. Tâm 
thanh tịnh sẽ dẫn đến kiến thanh tịnh hay tuệ phân biệt danh 
sắc (nãmarũpaparicchedamm), nghĩa là người hành thiền lúc này 
sẽ phân biệt được giữa danh và sắc. 

HoàiNghi Chánh Pháp (Vicikicchã) 

Vicikicchã là hoài nghi về Đức Phật, về lời dạy của 
ngài, về Tăng Chúng (Sanghã) và về việc thực hành Giới, 
Định, và Tuệ. Cả bốn loại hoài nghi này đều ẩn tàng trong sự 
hoài nghi về chánh Pháp. Vì một người có sự hoài nghi về 
pháp cũng sẽ có sự hoài nghi về Đức Phật là người giảng dạy 
pháp, về những thảnh viên của Tăng Già thực hành theo 
pháp ấy và về cách sống tuỳ thuận pháp. Vì vậy mà chúng 
tôi dịch chữ vicikicchã là Hoài Nghi Chánh Pháp. Cũng ẩn 
tàng trong hoài nghi về chánh pháp là hoài nghi về Luân Hồi 
(satỵisãra), hoài nghi về tương lai, hoài nghi về hiện tại liên 
quan đến sự kết hợp của quá khứ và tương lai, và hoài nghi 
về sự liên hệ giữa nhân và quả (tức hoài nghi về duyên sanh). Vì 
quá khứ Luân Hồi, ..., gắn kết với chánh Pháp vậy. 

Như vậy, hoài nghi về chánh pháp có nghĩa là tất cả 
tám loại hoài ngh mà chúng tôi vừa đề cập. Tất nhiên nó 
không bao gồm những hoài nghi không liên quan đến chánh 
pháp, những hoài nghi nhu không biết con đường này có đưa 




3i8 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


đến chùa này chùa nọ hay không, không biết công việc làm 
ăn này có sinh lợi hay không, và .... Loại hoài nghi trong 
những công việc thế gian như vậy không phải là một triền 
cái (rũvarana). Chỉ tám loại hoài nghi về Pháp mới được định 
danh là nghi triền cái (nĩvaram viciìãcchã). 

Hoài Nghi về Pháp Hảnh Thiền Định 

Người hành thiền hiến mình cho việc hành thiền định 
(samathabhãvanã) có thể có những hoài nghi về pháp hành của 
mình. Liệu thiền hoi thở tự nó có đưa đến sự chứng đắc thiền 
ỳhãm) hay không? Liệu có thể đạt đến tứ thiền chỉ bằng cách 
hành kasimãất hay không? Liệu những bậc thiền như vậy có 
đưa đến sự chứng đắc các năng lực thần thông hay không? 
Có thực sự rằng những năng lực thần thông ấy có thể cho 
người ta khả năng tạo ra mọi thứ, độn thổ, bay trên hư 
không, nghe hay thấy mọi thứ không? Liệu việc quan sát và 
suy niệm về ba mưoi hai thể trược có bảo đảm sự chứng 
thiền hay không? Đây là những hoài nghi đặt một chướng 
ngại (trìầicã) cho sự phát triển định tâm. 

Hoài Nghi về Thiền Mỉnh Sát 

Liệu chánh niệm về các oai nghi của thân (đ, âmg ngồi, 
nằn,...) tự nó có phát triển được tuệ minh sát để người hành 
thiền có thể phân biệt được giữa danh và sắc không? Chỉ đơn 




Mahasi Sayadaiv 


319 


thuần quan sát mọi hiện tuợng sanh khởi từ sáu căn nhu sự 
phồng và xẹp của bụng, liệu nguời hành thiền có thể có đuợc 
minh sát trí không? Đây là một vài trong số những truờng 
họp của hoài nghi tạo thảnh chuông ngại cho sự tiến bộ 
trong việc thực hành minh sát. 

Nguời hành thiền nuôi duỡng những hoài nghi nhu 
vậy cũng giống nhu một nguời lữ hành đứng giữa ngã ba 
đuờng. Neu nguời ấy đang đi đến một vùng đất mới, nguời 
ấy nên hỏi thăm những nguời đã đi đến đó truớc. Và nếu 
đang bị những kẻ thù đuổi theo nguời ấy còn phải nhanh 
chân hơn nữa. Giả sử nguời ấy dừng lại ở một ngã ba và 
luỡng lự không biết phải đi theo đuờng nào. Lúc đó nguời ấy 
sẽ bị bắt kịp, sẽ bị cuóp hoặc bị giết chết bởi những kẻ thù 
đang đuổi theo. Cái khổ của nguời này là do ngập ngừng ở 
ngã ba đuờng. 

Cũng vậy, nguời hành thiền có những nỗi hoài nghi sẽ 
bị chuông ngại rất nhiều trong nỗ lực thực hành chánh niệm. 
Nguời ấy nhu nguời đứng giữa ngã ba đuờng. Do luỡng lự 
một cách lơ đễnh, nguời ấy không biết các đối tuợng giác 
quan đúng nhu chúng thực sự là. Do vô minh nguời ấy bám 
víu vào chúng nhu thể chúng là thuờng, lạc, và có thực chất 
(hữu ngã). Chính sự bám víu này khiến cho có tham, sân và 
những phiền não khác cũng nhu có những thiện nghiệp và 
bất thiện nghiệp đua đến bốn ác đạo và những khổ đau khác 
của luân hồi nhu sanh, già, chết,... Vì thế nguời hành thiền 




320 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


hoài nghi cũng phải chịu cái khổ giống như người lữ hành do 
dự trước ngã ba đường và rơi vào tay của kẻ thù vậy. 

Do đó, điều cấp bách là phải xua tan hoài nghi về 
chánh pháp. Do hoài nghi mà một số không thể hành thiền; 
một số không nghe pháp và một số không màng đến việc đọc 
các cuốn sách thiền. Họ bỏ lỡ những cơ hội do bị lẫn lộn 
giữa tâm hoài nghi với tâm tìm hiểu. 

NgiyênNhân Của Sự lin LộnNày 

Thực sự, một số người người không nắm bắt được bí 
quyết của thiền vì họ không chiếu cố đến bài Kinh Đại Niệm 
Xứ một cách nghiêm túc. Có thể nói lời dạy của Đức Phật 
khá đơn giản và chỉ thẳng nhưng họ lại nhập nhằng lời dạy 
ấy với giáo lý Abhidhamma (Vi-dệu-pháp)Yầ các bản chú giải, 
và đây chính là sự lẫn lộn của họ. Trong Kinh Đại Niệm Xứ 
Đức Phật nói, Kãye kãyanupassi vihãrati... “Hậy (song) quán 
thân trên thân...” có nghĩa là người hành thiền phải tập trung 
tâm mình trên những thảnh phần của thân và các oai nghi 
của nó. Thiền trên các thảnh phần của thân được mô tả đầy 
đủ trong pháp môn thiền trên ba mươi hai thể trược như tóc, 
lông, móng,... Quan sát tóc, lông,.. .như những vật bất tịnh 
chắc chắn nằm trong pháp hành niệm thân. Lại nữa thiền trên 
các tư thế hay oai nghi của thân được Đức Phật mô tả trong 
Gacchmtovã ‘gacchãmĩ’tipajãnãtí... “Khiđingwờihànhthiầibiấrằng 
mình đang đi,”... 




Mahasi Sayadaiv 


321 


Kinh nói một cách giản dị rằng khi đi chúng ta phải 
có chánh niệm về sự đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm,.. .cũng 
vậy, chúng ta phải có chánh niệm về chúng. Neu chúng ta 
không quan sát sự hoạt động của thân vào lúc nó xảy ra, 
chúng ta có khuynh huớng xem nó là thuờng, lạc và hữu 
ngã. Nhung nhờ quan sát mọi hình thức của hoạt động ấy 
chúng ta sẽ biết đuợc tính chất vô thuờng, khổ, vô ngã của 
chúng và sự hay biết này giúp chúng ta thoát khỏi mọi chấp 
truớc. Vì vậy, Đức Phật luôn luôn nhấn mạnh đến sự cần 
thiết của chánh niệm trong mọi lúc mọi nơi. ở đây hoạt động 
của thân vốn là đối tuợng của sự chú tâm bao gồm sự phồng 
và xẹp của bụng. Tình trạng căng cứng và sự chuyển động ở 
khoảnh khắc phồng và xẹp tạo thảnh thân phong đại 
(vãyokãya), sự quan sát và hay biết (hỉệntmngay) có nghĩa là tuỳ 
quán (anupassanã), cũng vậy quan sát và hay biết sự phồng và 
xẹp là tuỳ quán thân hay quán thân (kậyãmpassanã). 

Mọi Hỉnh Thúc Của sắc 
(Đề Mục Quán) 

Tuy nhiên nguời hành thiền phải thấy đuợc rằng 
phuơng pháp quán của mình là đúng. Thân vật lý là vô 
thuờng, khổ, không có một ngã thể, và bất tịnh. Vị ấy nên 
quán nhu vậy để nhận ra những dấu ấn của cuộc sống, đó là, 
vô thuờng (aniccã), khố (dukkha), vô ngã (cmatta), và bất tịnh 
(cmbha). Đe đạt đuợc mục đích này truớc tiên vị ấy phải biết 




322 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


bản chất của thân vật lý. Điều này đòi hỏi người bảnh thiền 
phải quan sát tất cả mọi hình thức hoạt động của thân vào 
khoảnh khắc sanh khởi của chúng. 

Nói cách khác, người hành thiền phải quán tất cả mọi 
hình thức của sắc thể hiện trong toàn thân. Trong đó gồm sắc 
thô và cứng gọi là địa đại (patcm-dhãtu) tiêu biểu bằng tóc,... 
Người hành thiền phải chánh niệm khi xúc chạm với tóc hay 
móng tay, móng chân, hay da,... Địa đại cũng phải được 
quan sát và ghi nhận khi có sự xúc chạm giữa răng và lưỡi 
hay giữa thịt và xương. Nói chung tất cả địa đại (yếu to đất) 
cứng, thô hay mềm thể hiện ra đều là đề mục cho sự quán. 
Không có yếu tố đất nào không đáng để quán cả. 

Thân thuỷ đại (ãpo-kậya) lưu chảy và kết dính cũng phải 
được quán. Ãpo-kãya có nghĩa là thuỷ đại hay yếu tố nước 
được tìm thấy trong mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi,... Theo các 
bản chú gải PãỊi yếu tố nước này không thể sờ thấy được, 
không phải là đối tượng của thân-xúc mà chỉ sau khi có sự 
tiếp xúc giữa thuỷ đại và các đại chủng khác kết họp với nó 
thì mới có sự lưu chảy và ẩm ướt. Vì thế tính chất lưu chảy 
và kết dính của thuỷ đại chỉ rõ ràng khi một người tiếp xúc 
và quan sát những giọt nước mắt, nước mũi, nước miếng, mồ 
hôi,... Người hành thiền có thể quan sát bất cứ sự thể hiện 
nào của thuỷ đại. 

Thân hoả đại ậẹịo-kãya) hoặc hoả đại nóng, ấm hay lạnh 
cũng phải được quan sát. Tejo-kãya bao gồm (1) sứcnỏngbình 
thường của thân hhỉến một người trở nên ngày càng già đi (2) sự nóng sốt 




Mahasi Sayadaiv 


323 


vượt quả cải nóng bình thường của thân (3) cải nóng thiêu đốt và (4) cã 
nóng bên trong của hệ thong tiêu hỏa ìừn nhiệm vụ tiêu hoả và đot cháy tấ cả 
thức ăn đuợc ăn vào. Hoả đại cũng phải âựrc người hành thiền quan sátbấcứ 
chỗ nào nỏ uến hiện rõ ràng 

Phong Đại (Vãyo) 

Thân phong đại (vỡyo-kãya)\\2LỴ yếu tố cứng và chuyển 
động cũng là một đề mục của sự quán. Yeu tố chuyển động 
có sáu loại, đó là, (1) chựyấiđộngỉài, (2) chụyấi động xuống, (3) 
chụyen động trong ruột, (4) chuyến động trongbụng (5) sự chuyến động 
khiấi cho có sự ã, ãmg, ngồi, nằm, co, duỗi, cầm nắm, ..(6) sự chuyến động 
được tạo rabăhoithởvôvàra. Nguời hành thiền có thể quán bất 
kỳ loại nào trong sáu loại chuyển động này. Quan sát sự hoạt 
động của thân (“đ”, “ngồi”, “nằn”,...) hợp với lời dạy của Đức 
Phật trong Kinh Đại Niệm Xứ là quan sát loại thứ năm gọi là 
quan sát chất gió luu chuyến khắp tứ chi (angamanganusari). 
Thực hành hơi thở vô-ra có nghĩa là quán phong đại thuộc 
loại thứ sáu gọi là assasapassasa (sựchuyếnđộngđượctạorabmhà 
thởvôvàra). Quan sát sự phồng lên và xẹp xuống của bụng là 
quan sát yếu tố gió chuyển động do sức ép của hơi thở vô. 

Nhờ quan sát nhu vậy nguời hành thiền biết đuợc sức 
ép của hơi thở vô. Vì thế có thể nói rằng vị ấy cũng đang 
quan sát hơi thở vô và hơi thở ra. Một số thiền sinh nghĩ rằng 
họ chỉ nên tập trung trên lỗ mũi thôi. Điều này là đúng nếu 
mục đích (của họ) là để chứng thiền hay đắc định. Jhãna (ầiầi) 




324 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


hay samãdhi (ãnh) chỉ được phát triển nếu tâm tập trung trên 
một đối tượng duy nhất, ở một chỗ duy nhất. Neu chú ý đến 
nhiều đối tượng ở nhiều nơi khác nhau chắc chắn sẽ cản trở 
sự phát triển của định. Tuy nhiên điều này không áp dụng 
cho thiền minh sát, một loại thiền vốn không đòi hỏi người 
hành phải giới hạn sự chú tâm của họ vào một chỗ duy nhất 
hay một đối tượng duy nhất nhu vậy. 

Mọi hiện tượng sanh khởi từ sáu căn đều là đối tượng 
của chánh niệm. Đức Phật dạy, “Sabbam abhinneyam. Sabbam 
dhammam abhyãmã" (Tấ cả phải âcợc tuệ trì. Tất cả pháp phải âtợc bú 
rõ”), điều này có nghĩa là người hành thiền phải chánh niệm 
về mọi hiện tượng (pháp). Vì thế trong việc thực hành minh 
sát không có bất kỳ sự giới hạn nào về các phần của thân 
phải được quan sát hay không được quan sát. Neu như sự 
chuyển động lên, chuyển động xuống, chuyển động trong 
bụng, chuyển động trong ruột và những chuyển động khác ở 
bất cứ chỗ nào đều là những đối tượng xứng đáng để quán 
như thế nào, thì sự chuyển động của hơi thở bất kể ở phần 
nào trên thân cũng đáng được quán như vậy. Nói cách khác, 
sự phồng và xẹp biểu lộ tính chất căng cứng và chuyển động 
ở bụng và quan sát chúng tức là quan sát sự chuyển động của 
bụng vậy. 




Mahasi Sayadaiv 


325 


Không Hoài Nghi về Sự Tu Tập TứNiệmXứ 

Theo như giải thích ở trên, quan sát sự phồng xẹp là 
quan sát phong đại (vãyodhãíu)hợp với kinh Đại Niệm Xứ. Nó 
có nghĩa là quan sát yếu tố gió của hơi thở vô-ra 
(assãsapassãsa), một trong sáu vãyo-dhãtu thể hiện rõ ràng ở 
bụng. Đây cũng là sự quán xuyên suốt các oai nghi của thân 
và tính chất rõ ràng của tâm. 

Vì vậy quan sát sự phồng hay xẹp trong khi ngồi hoặc 
quan sát "ngồi, ngồi” là quan sát yếu tố gió và cách hoạt động 
của nó. Đây là sự thực hành thân quán niệm xứ 
(kãyãmpassanãsatipatthãm); đối với sự quan sát các hình thức 
hoạt động khác như co, duỗi, chuyển động, đi, và v.v... cũng 
thế. 

Lại nữa, quan sát các cảm thọ - "chuộtrút", "nóng", "đau"- 
là thọ quán niệm xứ (vedanãnupassanãsaăpattỉma). Quan sát từng 
trạng thái tâm khi nó nảy sanh, như tưởng tượng sưy nghĩ, ỷ định, 
..., là tâm quán niệm xứ (áttãnưpassamsatìpatthãm). Quan sát sự 
thay, nghe, v.v. .., khi những hiện tượng này thể hiện rõ nét là 
pháp quán niệm xứ (dhammãnupassanãsatìpatthãia). Vì vậy chánh 
niệm về sự phồng xẹp và các hiện tượng tâm-vật lý khác ở 
sát na sanh khởi của chúng là chánh pháp hợp với lời dạy 
trong Kinh Niệm Xứ. Không có gì hoài nghi về điều đó. Tuy 
thế những người không hiểu biết đầy đủ bản chất của thiền 
minh sát vẫn có khuynh hướng bị hoài nghi. 




326 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Hầu hết những người hoài nghi này đều là những 
người học nhiều hiểu rộng và có thói quen phê phán, chỉ 
trích. Người phụ nữ thường có đức tin tuyệt đối nơi các vị 
thầy (ầiensư)Yầ nói chung họ hiến mình cho việc thực hành 
minh sát một cách toàn tâm toàn ý. Họ dễ dàng đắc định nhờ 
lối tiếp cận không phê phán và niềm tin không dao động của 
họ. Định được theo sau bởi minh sát và vì thế họ không khó 
để trải nghiệm các giai đoạn tuệ minh sát theo tuần tự. Tất 
nhiên không phải mọi người nữ đều như vậy, có những 
người nữ không đạt được một tiến bộ nào do tâm chỉ trích 
của họ. 

Có số không đạt được một tuệ minh sát nào do thực 
hành không nghiêm túc, tuổi tác cao, sức khoẻ yếu và không 
dốc hết sức tinh tấn. Trong số những nam cư sĩ và Tỳ-kheo 
cũng có những người đắc định và minh sát nhanh chóng nhờ 
nồ lực tinh tấn có hệ thống đúng theo những chỉ dẫn. Tóm 
lại, việc đắc định và các tuệ minh sát sẽ dễ dàng nếu người 
hành thiền có niềm tin vào phương pháp thiền minh sát mà 
chúng tôi đã đề cập ở trên và thực hành một cách nhiệt tâm, 
đều đặn. 

Thanh Tịnh Tâm NhờNhất Thòi Định 

Vì lẽ đó người hành thiền không nên nuôi dưỡng hoài 
nghi và có những ý nghĩ chỉ trích mà nên quan sát chúng và 
loại bỏ. Đồng thời người hành thiền cũng phải quan sát và 




Mahasi Sayadaiv 


327 


loại bỏ tham dục, sân hận, hôn trầm và trạo cử. Theo cách 
này họ sẽ thoát khỏi hoài nghi và những triền cái khác, và 
nhờ luôn luôn chánh niệm, tâm họ sẽ đuợc thanh tịnh. Đây là 
sát-na định minh sát (vipassanã khaniỉmamãM), một loại định 
đuợc xếp ngang hàng với cận định. Nó cũng có thể đuợc gọi 
là cận định bởi vì sự giống nhau trên phuơng diện giải thoát 
khỏi các triền cái của nó. Chính vì lý do này mà trong chú 
giải kinh Đại Niệm Xứ, quán các oai nghi của thân, sự trong 
sáng của tâm, tác ý các giới và những pháp minh sát khác đã 
đuợc mô tả nhu các đề mục quán đua đến cận định 
(upacãrakammatthãm). Tuy nhiên, dù là sát-na định hay cận 
định thì mục đích cũng là sự thanh tịnh của tâm vậy. 

Do đó Đức Phật dạy: 'Người khác có thế có hoài nghi về Đức 
Phật, chánh pháp, và chủng Tăng Nhưng chủng ta sẽ vượt qua những hoài 
nghi^."ì^hư vậy, chúng ta nên thực hành pháp đoạn giảm 
(Saỉkkha) để đoạn giảm các phiền não. Chúng ta phải xác nhận 
ý chí muốn vuợt qua hoài nghi của chúng ta bằng cách đi 
theo con đuờng chánh kiến và chánh quyết định. Chúng ta 
phải làm nhu vậy để nâng cao địa vị tinh thần của chúng ta 
lên và để dập tắt phiền não hoài nghi bằng sự kiên định. 

Chiến Thắng Hoài Nghi Bằng Minh Sát Trí và Thánh Đạo Trí 

Sự giải thoát khỏi các triền cái tự nó sẽ không thể 
giúp chúng ta dứt bỏ đuợc hoài nghi. Chúng ta phải cố gắng 
để chế ngự nó cho đến khi hoài nghi này bị bứng gốc ở mức 




328 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


nhập lưu thánh đạo. Vì thế, ngay cả sau khi đã đạt đến sự 
thanh tịnh tâm cùng với sự diệt của các triền cái chúng ta vẫn 
phải tiếp tục quan sát sự phồng - xẹp và các hiện tượng tâm- 
vật lý khác. Người hành thiền lúc đó phân biệt được giữa đối 
tượng được quan sát và tâm quan sát. Trong khi quan sát vị 
ấy sẽ ghi nhận các trạng thái căng cứng, chuyển động và sắc 
đang sanh là một việc và tâm quan sát là việc khác, ở 
khoảnh khắc ngồi, co, duỗi (chân tay) ... vị ấy cũng sẽ thực 
hiện sự phân biệt nhu vậy. Tóm lại, sự phân biệt giữa sắc và 
tâm sẽ trở nên rõ ràng ở từng sát-na chánh niệm. Trí minh sát 
trên sự phân biệt (danh-sắc) này gọi là Danh sắc Phân Tích Trí 
(nãmarũpaparìcchedamm). 

Trí minh sát này là căn bản cho việc thực hành minh 
sát và vì thế có được nó theo đúng trình tự rất quan trọng. 
Chỉ sau khi phát triển được trí minh sát phân biệt danh sắc 
này một cách đúng đắn và độc lập trong tiến trình thực hành 
chánh niệm người hành thiền mới tạo được những tiến bộ và 
trải nghiệm các giai đoạn minh sát trí cao hơn. Và chỉ lúc đó 
sự phân biệt giữa danh và sắc mà người hành thiền đạt được 
mới là thực. Lúc ban đầu người hành thiền khó có thể phân 
biệt được danh và sắc. Chúng dường như dính chặt vào nhau 
và không ủng hộ sự phân tích của trí tuệ. 

Chẳng hạn, khi bạn chuyển động cánh tay, bạn không 
thể phân biệt được sự chuyển động của tay với ước muốn 
chuyển động nó. Khi bạn quan sát và khi sự khác biệt trở nên 
rõ ràng, nó không thể nào còn lẫn lộn với nhau nữa. sắc 




Mahasi Sayadaiv 


329 


được quan sát và tâm quan sát thể hiện sự khác biệt rõ nét. 
Sự khác biệt này được người hành thiền ghi nhớ ở từng sát 
na quan sát và sự không hiện hữu của một thực thể sống hay 
linh hồn ngoài danh và sắc cũng được ghi nhớ nhu vậy. Đây 
gọi là kiến thanh tịnh. 

Khi bạn tiếp tục quan sát, bạn sẽ nhận ra mối quan hệ 
nhân quả của mọi hoạt động, chẳng hạn, tay bạn co bởi vì có 
ước muốn co của bạn, rằng bạn có tâm bởi vì có một đối 
tượng cho tâm (bỉấ) và v.v.... Bạn tiếp tục suy xét đến mối 
quan hệ nhân quả giữa những phiền não trong kiếp trước của 
bạn và sự thể hiện của danh-sắc (nãmarũpa) như tâm tái sanh 
trong kiếp sống hiện tại; mối quan hệ nhân quả giữa thiện và 
ác mà bạn trải nghiệm; sự tinh tấn và hy vọng của bạn cho 
một cuộc sống tốt đẹp và sự tưong tục của danh-sắc trong 
kiếp sống tưong lai. Trí minh sát vào bản chất hữu vi (doãều 
ìáệntạo thành) của danh sắc này được gọi là Nhân Duyên Phân 
Biệt Trí (paccạyapariggahanãm). 

Vì thế đối với người hành thiền rõ ràng danh sắc chỉ 
là duyên sanh hay chỉ đơn thuần là nhân và quả và rằng 
không có một linh hồn thường hằng hay ngã thể nào chuyển 
tiếp từ kiếp này sang kiếp khác. Đây là Đoạn Nghi Thanh 
Tịnh (kahkhãvitaram-visuảỉhi) hay sự thanh tịnh do thoát khỏi 
mọi hoài nghi. Với sự thanh tịnh này, người hành thiền thoát 
khỏi những hoài nghi như “Tađãcómặttrongkiepquákhứ?” “Tachỉ 
hiện hữu trong tíếp này thỏi? ’ ’ ‘ ‘Phải chăngđangPhạm Thiên hạy Thượng Đe 
đã sáng tạo ra ta?" “Saukhichấtasẽmntieptụchiệnhm?",.. .Vì vị ấy 




330 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


đã tin chắc về mối quan hệ nhân quả giữa kiếp sống này với 
kiếp sống khác và sự phi hữu của một linh hồn. 

Nguời hành thiền vuợt qua hoài nghi nhờ sự thanh 
tịnh này. Tiếp tục quan sát vị ấy sẽ thấy các hiện tuợng (được) 
quan sát sanh và diệt không ngừng. Lúc đó vị ấy sẽ nhận ra 
quy luật vô thuờng và khổ của kiếp sống vốn bất toại nguyện 
và không đáng tin cậy này. Vị ấy cũng hay biết rõ sự khởi 
sanh do duyên của các pháp. Sự hay biết của vị ấy không chỉ 
giới hạn vào danh và sắc mà nó bao gồm mọi hiện tuợng 
xuất hiện ở sáu căn. Loại hay biết này phù hợp với những gì 
Đức Phật nói,... Sabbam parimẹyyam...” “Các pháp phải được phân 
tkh và tuệ trì (hạy biết) dưới dạngvô thường kho, và vô ngã. ” 

Khi trí minh sát phân tích nhu vậy hoàn tất, nguời 
hành thiền, trong lúc quan sát sự sanh và diệt không ngừng 
của các hành danh-sắc, sẽ thấy chỉ sự diệt của các hành danh 
sắc, đó là Niết Bàn ở giai đoạn nhập luu. Sau khi đắc nhập 
luu thánh đạo này vị ấy không thể còn bất cứ hoài nghi nào 
về Đức Phật, Giáo Pháp, và chu Tăng nữa. Vị ấy cũng sẽ 
không còn hoài nghi vế pháp hành của mình, về quá khứ, 
hiện tại và vị lai hay về tính duyên sanh của mọi hiện tuợng. 
Nguời hành hiền lúc đó kể nhu đã vuợt thoát khỏi mọi hoài 
nghi. Có thể nói một nguời hành thiền hoàn toàn thoát khỏi 
mọi hoài nghi là một bậc Thánh Nhập Luu (sotãpanna). Vì thế 
chúng ta nên vuợt qua hoài nghi ít nhất là ở mức nhập luu 
này. 




Mahasi Sayadaiv 


331 


PhẫnNỘ(Kođha) 

Có những cảm xúc bất thiện gọi là tuỳ phiền não 
(upakkilesa) làm ô nhiễm tâm. Đầu tiên trong số những phiền 
não này là phẫn nộ {kodhíi, Chúng ta thường nổi điên khi 

đương đầu với một trần cảnh (đoi twọnggiác quan: sắc, thinh, hương, 
vị, xúc) đáng ghét. Một số người rất nóng tính và cực kỳ nhạy 
cảm. Khi nghe một nhận xét đụng chạm tới họ, dù chẳng 
đáng kể gì, họ liền tức giận. Mặt họ thâm đen lại, mắt thì 
quắc lên và nộ khí xung thiên không sao dằn lại được. Như 
vậy phẫn nộ khiến cho hình dạng xấu xí tức thời và theo lời 
dạy của Đức Phật trong kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, nó đưa 
đến địa ngục trong kiếp sống tương lai và khiến cho họ, nếu 
có tái sanh lại làm người, sẽ là người xấu xí. 

Neu một người chế ngự được sự phẫn nộ của mình 
ngay cả khi cơ hội kích thích nhất và nói năng nhẹ nhàng, 
êm ái họ chẳng những không bị xấu xí mà còn giữ được 
ngoại hình đẹp đẽ của mình. Khi thân hoại mạng chung họ sẽ 
tái sanh trong thế giới chư thiên và nếu có tái sanh làm 
người, họ sẽ trở thảnh một người xinh đẹp. Tôi đã nói rất 
nhiều về sự tai hại và tốt đẹp mà phẫn nộ và tự chế với 
những câu chuyện minh hoạ trong các bài giảng khác của tôi 
rồi vì thế ở đây tôi sẽ không bàn đến nữa. Thực ra sự tự chế 
đem lại cho chúng ta những lợi ích tức thời. Vì thế chúng ta 
nên áp dụng nó mỗi khi chúng ta phẫn nộ. Chúng ta sẽ không 
trút sự phẫn nộ của mình ra bằng lời nói hay hành động mà 




332 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


hãy quan sát nó và để cho nó nghỉ yên. Neu sự nhận xét hay 
nét mặt chúng ta để lộ sự phẫn nộ, chúng ta phải cố gắng 
kiềm chế nó trước khi nó thu hút sự chú ý của người khác. 
Chúng ta phải khẳng định sự quyết tâm muốn tự trấn tĩnh 
mình và kiềm chế cơn giận dưới mọi hoàn cảnh mà người 
khác có thể khiêu khích chúng ta. 

Oán (Upanãha,^^1'S) 

Một số người không chỉ trút cơn phẫn nộ của họ ra 
mà còn ôm ấp sự thù hận đối với người hay vật đã xúc phạm 
họ. Nói cách khác, họ quyết tâm trả thù khi có cơ hội để trả 
thù. Một số oán giận không chỉ đối với những vật hữu tình 
mà còn cả với những vật vô tri như gốc cây hay cột trụ nữa. 
Họ sẵn sàng đập nát một gốc cây khi vô tình vấp phải nó. 
Khi va vào một cây trụ cũng vậy, trong cơn tức tối họ sẽ cố 
tình đập đầu họ nhiều lần vào đó (chohả^ận). Neu một thứ gì 
đó đổ xuống, hay lăn đi, họ sẽ đập nát hay quăng bỏ nó liền 
trong cơn giận. Một người nóng tính cư xử giống như một 
người điên như vậy sẽ trở thảnh trò cười và một con vật đáng 
thương trong con mắt của kẻ khác. 

NgiyênNhân Của Sự Thù 

Có chín lý do tại sao chúng ta ôm lòng thù hận đối với 
một người nào âó: (ỉ) vì y đã ỉàm điều gi tôn hại đen những lọi ích của 




Mahasi Sayadaiv 


333 


chủngtahay (2) vỉyđangỉàm tôn hại đến chúng ta hay (3) vìysẽỉàm tốn hại 
đến chủng ta trong tnmg ìai hay (4) vìyđẵ ỉừn ton hại đen người thân của 
chủngtahay (5) vìyđangỉàm ton hại đen người thân của chứigtahạy (6) 
vì y sẽ ìừn ton hại đến người thân của chủng ta trong tưong ỉai. ớ ba 
trường hợp sau chúng ta oán giận một người không phải vì 
để bảo vệ tự ngã của mình mà vì người mà chúng ta yêu 
thưong,..., có thể đó là một người trong gia đình, một người 
bà con, một người bạn, một người thầy, hay một người học 
trò. Chúng ta nuôi dưỡng oán thù khi con trai chúng ta bị 
ngược đãi hay khi con gái của chúng ta bị gạ gẫm. 

Lại nữa chúng ta còn ôm lòng thù hận đối với một 
người (7) vi y đã làm lợi ích cho người mà chúng ta ghấh(^{ĩ>) vìyđmg 
làm lặ kh cho người chủng ta ghét hcy (9) ừ trong tưong laiy sẽ làm lợi ích 
cho người chúng ta ghà. 

Đây là những nguyên nhân của oán thù. Chúng ta 
không nên nuôi dưỡng lòng thù oán bởi vì oán thù không chỉ 
làm hại chúng ta trong kiếp hiện tại mà còn cả sau khi chết 
nữa. Neu A, ôm lòng thù hận và làm điều gì đó tổn hại đến 
B, hậu duệ của B sẽ tìm cách để trả mối thù xưa và rồi hậu 
duệ của A tất nhiên cũng sẽ cố gắng để đòi lại sự công bằng 
với họ. Mối oán thù này sẽ tiếp tục mãi không ngừng và như 
vậy hậu quả tàn hại của sự oán thù là điều hiển nhiên ngay 
trong kiếp hiện tại này. 

Nuôi dưỡng ác ý lẫn nhau cũng có khuynh hướng dẫn 
đến tình trạng thù địch và thảm hoạ suốt kiếp luân hồi, bằng 




334 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


chứng là câu chuyện của Kahyakkhini trong chú giải Pháp 
Cú sau. 


Câu Chiyện Của KaEyaMđiini 

Xua có một chàng thanh niên hết lòng phụng duỡng 
mẹ mình và không chịu lập gia đình. Một tay anh lo hết mọi 
chuyện trong nhà và ngoài đồng. Thấy cảnh đơn chiếc của 
con, nguời mẹ khuyên anh nên lấy vợ để cho có bạn đời hủ 
hỉ. Anh nói rằng anh muốn ở vậy để dành hết tâm trí chăm lo 
cho mẹ. Nhung nguời mẹ cứ thúc mãi cuối cùng anh phải lấy 
một cô gái nọ làm vợ. 

Anh không có đứa con nào với nguời vợ này. Vì thế 
chiu lòng mẹ, anh miễn cuỡng lấy một cô gái trẻ làm vợ bé. 
Đúng kỳ nguời vợ bé mang thai. Do ghen tức và lo lắng cho 
tuơng lai của mình, nguời vợ cả bỏ thuốc vào thức ăn của 
nguời vợ bé để huỷ cái thai ấy đi. Lần mang thai thứ hai 
cũng bị cô làm cho sẩy thai theo cách nhu vậy. Sau đó, nghe 
lời khuyên của những nguời láng giềng, nguời vợ bé không 
nói cho nguời vợ lớn biết điều gì về lần mang thai thứ ba của 
cô nữa. Nhung nguời vợ lớn cuối cùng cũng phát hiện ra và 
cố gắng để huỷ diệt nó. Tuy nhiên do cái thai đã gần đến thời 
kỳ sanh nở, nguời vợ lớn chẳng những không trục đuợc nó 
ra mà còn khiến cho nguời vợ bé phải chịu đau đớn đến chết. 
Truớc khi chết nguời vợ bé nói, “N^dặ, chính chị đã bảo tồi về 
sống trong căn nhà này vậy mà chị ỉại nhẫn tâm huỷ hoại cả ba ìần mang thai 




Mahasi Sayadaiv 


335 


củatôỉ, ” và cô quyết chí, “Cầumongcììoìúq)sautôỉsẽđượcỉàmdạ-xoa 
(yêu nữ chuyên ăn thịt người) đế ăn thịt những đứa con của chị ã. ” 

Sau khi chết cô vợ bé sanh làm mèo trong chính căn 
nhà ấy. Nguời vợ cả cũng bị chồng đánh chết vì cái tội đã 
làm cho anh ta tuyệt tự. Cô ta trở thảnh một con gà mái trong 
căn nhà ấy. Con gà mái đẻ quả trứng nào, con mèo đến ăn 
hết. Sau khi ăn hết ba lần trứng, con mèo sắp sửa ăn luôn gà 
mái thì con này thề rằng nó sẽ lấy lại công bằng với kẻ thù 
của nó trong kiếp sau. Sau khi chết con gà mái tái sanh làm 
báo cái và con mèo thảnh huou cái. Báo ba lần ăn thịt con 
của huou và cuối cùng ăn luôn cả huơu cái. Nhung truớc lúc 
chết, huơu nguyện sẽ tìm cơ hội trả thù trong kiếp sau. 
Không còn nghi ngờ gì nữa, vào lúc chết nó trở thảnh một nữ 
dạ xoa ăn thịt nguời trong khi kẻ thù cũ của nó tái sanh làm 
một thiếu nữ ở kinh thảnh Sãvatthi. Khi cô gái lấy chồng và 
sanh con, dạ xoa duới lốt một nguời bạn của cô đã đến và 
lừa ăn thịt đứa con đầu lòng của cô. Sinh con lần thứ hai 
cũng bị dạ xoa này ăn mất. 

Khi cô gái mang thai lần thứ ba, cô đi về nhà cha mẹ 
cho an toàn. Sau khi đặt tên cho đứa bé, cô cùng chồng trở 
về nhà. Trên đuờng đi, trong lúc chờ nguời chồng xuống tắm 
trong một hồ nuớc gần chùa Kỳ Viên (Jetavana), dạ xoa xuất 
hiện. Cô gái sợ quá réo gọi chồng và ôm con chạy thẳng vào 
trong chùa. Lúc bấy giờ Đức Phật đang thuyết pháp cho một 
số vị Tỳ-kheo và nam nữ cu sĩ. Cô gái cúi rạp mình duới 




336 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


chân Đức Phật và khẩn cầu sự giúp đỡ. Vị chư thiên gác 
cổng đã ngăn không cho dạ xoa đi vào chùa. 

Đức Phật bảo Ãnandã ra đưa dạ xoa vào. Vừa nhìn 
thấy kẻ thù mẹ của đứa bé hốt hoảng nhưng Đức Phật đã trấn 
an cô. Sau đó Đức Phật thuyết một thời pháp, nhấn mạnh 
đến sự kiện rằng chính lòng độ lượng mới giúp người ta 
chiến thắng được kẻ thù chứ không phải sự trả thù. Cuối thời 
pháp dạ xoa trở thảnh một bậc Tu-đà-hoàn (Sotãpanna) và mối 
thù hằn giữa hai người không còn nữa. Theo lệnh của Đức 
Phật cô gái đã đem dạ xoa về nhà nuôi dưỡng. Chú giải Pháp 
Cú nói rằng dạ xoa có khả năng dự đoán được thời tiết và đã 
bảo hộ cho gia đình cô gái này. 

Mối cừu hận lâu đời trong câu chuyện này sẽ không 
đi đến kết thúc nếu không có sự can thiệp của Đức Phật. Câu 
chuyện dường như không để lại chút nghi ngờ nào về những 
tai hoạ của sự oán thù. 

Oán Thù Có Thể Đưa Đấi Làm EHầi Sai Trái Đối Vói Các Bậc 

Thánh 


Người chúng ta ôm lòng thù hận có thể là một người 
bình thường (phàm nhân) nhưng nạn nhân của sự báo thù mà 
chúng ta thực hiện hoá ra lại là một Bậc Thánh, một Bậc A- 
la-hán, hay thậm chí một vị Phật. Như chúng ta đã thấy, 
Devadatta (Đe-bà-đạt-đa) Yầ Cmjamãna (Chỉnhrcha) có oán thù 
với đức Bồ Tát nhưng cuối cùng họ lại âm mưu chống Đức 




Mahasi Sayadaiv 


337 


Phật. Trường hợp khác, một người phụ nữ nọ bị bốn chàng 
thanh niên kia cướp của và giết chết đã cầu xin có một cơ hội 
để trả thù. Nhưng khi cô ta tái sanh làm một nữ dạ xoa và có 
cơ hội trả được mối thù xưa, cả bốn nạn nhân lúc đó lại trở 
thành các bậc A-la-hán. Cô tự cải trang làm một con bò và 
tìm cách hức chết Bãhiyadarusĩriya không lâu sau khi vị này 
chứng đắc A-la-hán, hức chết Pukkusãti sau khi vị này đắc 
Bất-lai thánh quả, hức chết người cùi Suppabuddha, người đã 
trở thảnh một bậc Nhập Lưu, và Tambadathika ngay sau khi 
vị này đắc được minh sát trí (Hàrầxảửí-saẳkhãrupekkhãmm). Vì 
thế cô đã chuốc lấy món nợ cực trọng nghiệp do giết các bậc 
Thánh Nhơn. 

Sự tai hại của oán thù là vậy, nên cách tốt nhất để hoá 
giải hận thù là hãy tu tập lòng khoan dung, độ lượng. Do đó, 
chúng ta hãy xác nhận rằng chúng ta sẽ đón nhận mọi việc 
một cách bình thản. Nói khác hơn, nếu chúng ta phải chịu 
đau khổ dưới tay người khác chúng ta nên xem nó nhu đang 
trả một món nợ nghiệp cũ và tu tập tâm từ để chiến thắng 
tâm sân và đoạn giảm các phiền não. 

Vô ơn(]VIakkha) 

Makkha có nghĩa là thái độ vô ơn bạc nghĩa đối với 
người lẽ ra chúng ta phải biết ơn vì sự giúp đỡ hay hành 
động tốt của họ. Một người tốt phải có ý thức về lòng biết ơn 
đối với ân nhân của mình cho dù có thể bạn không có khả 




338 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


năng để trả nó. ít nhất bạn cũng phải biết biểu lộ nó ra bằng 
lời nói và nếu có thể hãy đền đáp xứng đáng lòng tốt của kẻ 
khác. Đây là một phần trong truyền thống đạo đức của chúng 
ta tuy vậy một số kẻ ngu chìm đắm trong vô minh vẫn có 
khuynh huớng nói năng xấc xuợc đối với các bậc ân nhân 
của họ. Có thể nói họ là những kẻ vô ơn, nói năng nông nỗi 
về những gì mà cha mẹ, thầy tổ hay bạn bè đã làm cho họ. 
Một số không chỉ thiếu ý thức về lòng biết ơn mà họ còn làm 
những điều tai hại đến các bậc ân nhân của họ. 

Theo Đức Phật, có hai loại nguời hiếm gặp ở đời, đó 
là nguời thi ân và nguời báo ân. Chúng ta thấy có những 
nguời luôn uu tiên cho hạnh phúc của tha nhân. Truớc tiên 
họ làm việc vì hạnh phúc của những nguời chua từng làm 
điều gì lợi ích cho họ. Việc làm của họ đuợc thúc đẩy bởi 
lòng từ ái và bi mẫn thuần khiết và họ không trông đợi bất 
kỳ một sự đáp trả nào từ những nguời thọ ân của họ. Những 
truờng hợp của lòng vị tha thuần khiết, điển hình bằng tình 
thuơng của cha mẹ đối với con cái, nhu vậy quả thực là rất 
hiếm. 

Hiếm không kém là những nguời có ý thức về sự biết 
ơn hay nguời biết đền ơn. ít nhất chúng ta cũng phải biết 
nhìn nhận những gì chúng ta nợ ơn nguời khác và nếu có thể 
chúng ta nên đáp trả lại thiện chí của họ bằng lời nói hay 
hành động của mình. Chúng ta phải biết bảo vệ những nguời 
đã thi ân cho chúng ta nếu chúng ta thấy hay nghe nguời nào 
đó nói hay làm điều gì có hại cho họ. Chúng ta cũng còn 




Mahasi Sayadaiv 


339 


phải biết thúc đẩy hạnh phúc của họ bằng hành động và lời 
nói của chúng ta. Một người biết nhìn nhận sự mắc nợ người 
khác bằng cách làm điều tốt để đáp trả như vậy trong PãỊi 
gọi là katavedĩ, tức người báo ân. 

Chúng ta không gán giá trị cho những vật có quá 
nhiều như cỏ, đá,..., vì ở đâu chúng cũng có cả. Nhưng đối 
với những vật hiếm như kim cương, đá quý thì rất có giá trị. 
Cũng vậy, người có ý thức về sự biết on vô cùng hiếm vì thế 
họ được xem là cao quý trong khi những người vô ơn mà 
bạn có thể thấy ở khắp mọi nơi thì tầm thường và hạ liệt. Do 
đó bạn nên cố gắng để thuộc về nhóm người có nhân cách 
cao quý và để đạt được mục đích này bạn phải có lòng biết 
ơn những người khác về những gì họ đã làm cho lợi ích của 
bạn và giúp lại họ bằng cách trả ơn. 

Lòng Biá ơn Của Xá-Lọi-Phat 


Thời Đức Phật có một người bà-la-môn già không nơi 
nương tựa sống trong một ngôi chùa, chăm lo những như cầu 
của các vị Tỳ-kheo. Các vị sư rất tử tế với ông nhưng vì ông 
quá già nên không vị nào muốn làm thầy tế độ (upqịhãya) để 
xuất gia cho ông. ông cảm thấy chán nản và cùng đường vì 
bị từ chối nhận vào Tăng Đoàn như vậy. Tuy nhiên Đức 
Phật biết tiềm năng có thể đắc A-la-hán thánh quả của ông 
nên ngài đã triệu tập các vị Tỳ-kheo lại và hỏi xem có ai đã 
từng nhớ ơn người bà-la-môn này. Lúc đó Trưởng-lão Xá- 




340 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


lợi-phất nói với Đức Phật rằng ngài nhớ ơn người bà-la-môn 
này vì có lần ông đã cúng dường cho ngài một muỗng cơm 
khi ngài đi khất thực trong kinh thành Rãjagaha. Đức Phật 
liền nói, ‘‘NàyXá-ỉợi-phẩ! giúp một m nhân như vậy đạt đến giã thoát 
chắngphảỉ là điều thích hợp cho ông sao?” 

Trưởng-lão Xá-lợi-phất hứa sẽ xuất gia cho ông bà-la- 
môn và không lâu sau đó ông bà-la-môn này trở thành một vị 
Tỳ-kheo. Theo lời khuyên của Trưởng-lão Xá-lợi-phất, vị 
Tỳ-kheo đã thực hành pháp và chỉ trong vài ngày ông đắc A- 
la-hán thánh quả. Sau đó, Đức Phật đã hỏi vị đại đệ tử này 
xem Rãdha (tởicmngườibà-ỉa-môn) có dễ dạy hay không. “Bạch 
Đức Thế Tôn, ông rấ dễ dạy. ” “Vậy ông có thế chấp nhận được bao nhiêu 
người đệ tửdễdạynhưvậy? ” “Những người dệtửnhưvậy con sẽ chấp nhận 
nhiều bao nhiêu cũng dược, bạch EHk Thế Tôn, ” Trưởng-lão Xá-lợi- 
phất trả lời. 

ở đây chúng ta thấy ý thức biết ơn của Trưởng-lão 
Xá-lợi-phất, ngay cả đối với một muỗng cơm, quả thật là 
một tấm gương đáng cho chúng ta noi theo và tính dễ dạy 
của vị sư già Rãdha cũng vậy. Chúng ta nên xua tan thói vô 
ơn và luôn luôn tri ân những người đã từng thi ân đến chúng 
ta. 


Palasa(GanhEXia) 

Palãsa là tự xem mình như ngang hàng (bằngvaiphãỉm) 
với các bậc thánh nhân và nói về họ với thái độ vô lễ. Hay, 




Mahasi Sayadaiv 


341 


có thể nói, đó là khuynh hướng so sánh với các bậc đại nhân 
mà về trí tuệ và lĩnh vực tinh thần được xem như độc nhất và 
vô song. Một số người ít học nhưng họ lại tự xếp mình 
ngang hàng với các học giả đa văn và nói về họ một cách 
thiếu tôn kính. Họ dám chắc rằng một số vị Sayãdaw (bậc Tôn 
Túc Trưởng-lão) vẫn chưa thoát khỏi những lỗi lầm và vô minh, 
một lý lẽ được chọn để làm tăng cao uy tín của họ. Một số 
người không có tư cách đạo đức song lại tự xem mình như 
ngang hàng với các vị Sayãdaw thánh thiện. 

Một số người kiến thức kém cỏi nhưng chẳng bao giờ 
quan tâm đến việc gần gũi những bậc đa văn để học hỏi. Một 
số chẳng bao giờ hành thiền nghiêm túc nhưng họ lại ra vẻ 
kẻ cả đối với những người có nhiều năm kinh nghiệm về 
thiền. Mới đây có một số vị sư xuất gia lúc tuổi đã già nhưng 
dám đi xa đến mức thách thức các vị Sayadaw thánh thiện và 
học thức, họ khăng khăng cho những lời nói của họ là đúng 
và lên án những lời dạy của các vị Sayadaw cũng như những 
gì dạy trong kinh điển cổ là sai. Nghiêm trọng ở chỗ nhiều 
kẻ si mê lại chấp nhận quan điểm của những vị sư già này, 
coi đó là đúng đắn. Như vậy các vị sư này đã nuôi dưỡng ác 
nghiệp là do sự ganh đua lầm lạc của họ. 

Từ trước đến đây chúng tôi đã đề cập bảy loại phiền 
não, đó là., hôn trầm, trạo cử, hoài nghi, phẫn nộ, oán hận, 
vô ơn, và ganh đua. Trong những phiền não này, hôn trầm và 
trạo cử bị bứng gốc ở giai đoạn A-la-hán, phẫn nộ và oán 
hận ở giai đoạn Bất Lai, và ba phiền não còn lại ở giai đoạn 




342 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Nhập Lưu. Ba phiền não này có thể dẫn đến tái sanh các cõi 
thấp và vì thế điều cấp bách là ít nhất chúng ta cũng phải 
thắng phục được hoài nghi, vô on, và ganh đua này. 

GhenTỊỢssã) 

Ghen tị là cảm giác khó chịu khi thấy người khác hơn 
mình. Chúng ta không muốn thấy một người nào đó thảnh 
công và giàu có hơn chúng ta. Người bình thường không 
muốn nghe hay thấy bất kỳ người nào hơn mình về sự giàu 
sang, quan hệ xã hội, ngoại hình, sự thông minh hay kiến 
thức. Chúng ta cảm thấy ghen tức hơn khi đối tượng ghen tỵ 
của chúng ta ngẫu nhiên lại là người mà chúng ta không ưa 
hay người có cùng nghề nghiệp hoặc cùng địa vị xã hội. Vì 
vậy mà chúng ta thấy cậu trai này sẽ ghen tị với cậu trai 
khác, cô gái này sẽ ghen tị với cô gái khác, cũng có những sự 
ghen tị giữa các vịthầy (dạy học), giữa những người tu với 
nhau, và v.v... 

Người giàu thường thường bị người nghèo ghen tị. 
Người dân quê có ruộng đất thì bị những người kém may 
mắn hơn ghen tị. Những nhân viên chính phủ không được 
thăng cấp thì ghen tị với những đồng nhiệp được thăng quan 
tiến chức. Sự vĩ đại và quyền lực cũng là nhân sanh ghen tỵ 
đối với những người ít vĩ đại và quyền lực hơn. Người diễn 
thuyết hay thì bị người diễn thuyết dở ghen tỵ,.. .Như vậy, sự 
ghen tị giữa con người có rất nhiều nguyên nhân. 




Mahasi Sayadaiv 


343 


Trong những phân tích cùng tột thì ghen tị chỉ làm 
cho những ác nghiệp nảy sanh chứ không làm cho chúng ta 
tốt hon tí nào. Ghen tị khiến cho người ta phải khổ sở và vì 
thế nó tự huỷ hoại bản thân. Theo lời dạy của Đức Phật trong 
kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt (Cũỉahmmmibhanga Suíta), ghen tị 
dẫn đến các cõi thấp và nếu có tái sanh làm người, người 
ghen tị sẽ có ít người phục vụ và bạn bè. 

Ngược với ghen tị là hỷ (muditã), một trong bốn vô 
lượng tâm (ừ, bị hỷ và xả). Hỷ (mudỉtã) làm cho chúng ta biết 
quan tâm đến sự thảnh công và hạnh phúc của người khác. 
Nó đem đến hạnh phúc vì chính nó làm cho chúng ta hoan 
hỷ với vận may và sự thảnh công của người khác. Theo Kinh 
Tiểu Nghiệp Phân Biệt, hoan hỷ với sự thảnh công của người 
khác sẽ cho một người được tái sanh trong thiên giới và nếu 
có tái sanh làm người, Hỷ sẽ giúp họ có đông bạn bè và 
người phục vụ. 

Neu trong việc tu tập tâm từ, người hành thiền phải 
đọc, “Nguyện cho tẩtcả chúng sanh ãtợc thoãkhỏi cái kho đang nhấn chìm 
họ!”Thì trong tu tập tâm hỷ (muđtã), họ sẽ bày tỏ ước nguyện: 
“Cầu cho tấcả nhữngai đã thành côngvà hạnh phúc sẽ tiq)tụccó đuợc vận 
may ấy!” 

Vì thế nhờ tu tập tâm hỷ người ta có thể phát triển 
được những thiện nghiệp mà không tốn một cắc bạc nào. 
Thiện nghiệp này có thể đưa họ lên thiên giới và nếu tái sanh 
lại làm người họ sẽ là những người lãnh đạo có đông đồ 
chúng. Trái lại ghen tị chỉ tạo ra những ác nghiệp chứ không 




344 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


CÓ được lợi ích gì từ nó. Ghen tị đưa đến địa ngục và một 
cuộc sống cô độc, nghèo đói trong kiếp sau. 

Chúng ta phải đặc biệt lưu ý không để nuôi dưỡng 
tâm ghen tị khi làm việc thiện. Ghen tị với những người khác 
đang làm những thiện nghiệp, hay ghen tị với những người 
có thể thuyết pháp hấp dẫn được số đông, hay những người 
đã có được những tiến bộ tâm linh trong việc hành thiền, nói 
chung tốt ít hại nhiều. Vì thế điều cấp bách là phải làm sao 
tránh tâm ghen tị khi làm các điều thiện. 

Bỏn Xẻn (Macchariya) 

Bỏn xẻn là mong muốn giấu giếm tài sản của mình để 
người khác không biết nó. Đặc tính của hỏn xẻn được chú 
giải mô tả nhu sự bí mật mà một người dùng để giữ tài sản 
của họ. Người bủn xỉn không bao giờ muốn người khác biết 
những gì mình có, nói gì đến bố thí tài sản cho người khác. 
Thời Đức Phật, khi cậu bé Mattha Kundali lâm trọng bệnh, 
người cha đem cậu bỏ ngoài hiên nhà để quyến thuộc và bạn 
bè của ông ta có đến thăm sẽ không ai biết được trong nhả 
ông có thứ gì. 

Nhưng vào lúc lâm chung cậu bé nhìn thấy Đức Phật 
khi ngài đi ngang qua nhà. Cậu đã gắng hết sức để đảnh lễ 
ngài trước khi chết và được tái sanh cõi trời trong kiếp kế. 
Sau khi cậu bé chết người cha lúc đó mới nhớ thương con và 
đi đến nghĩa địa. Khi ông đang than khóc con thì vị thiên tử 




Mahasi Sayadaiv 


345 


trẻ xuất hiện và nhắc cho ông biết mấy điều. Sau đó ông già 
đi gặp Đức Phật để xin ngài giải đáp một câu hỏi. Đức Phật 
đã trả lời câu hỏi ấy và thuyết pháp cho ông nghe. Theo chú 
giải Pháp Cú, cả nguời cha lẫn đứa con mà lúc này là vị chu 
thiên, đều đắc nhập luu thánh quả sau khi nghe bài pháp của 
Đức Phật. 

Câu Chiyện về Maccariyakosiya (Kosiya Bỏn xẻn) 

Truyền thống Phật Giáo khi nói về nguời hỏn xẻn 
thuờng trích dẫn câu chuyện của Kosiya. ông hỏn xẻn đến 
nỗi bị mọi nguời gọi là Kosiya, một từ Pali có nghĩa hỏn 
xẻn. Ông sống trong một ngôi làng gần Kinh thảnh 
Rãjagaha. Mặc dù là tỷ phú song ông keo kiết đến nỗi chẳng 
bao giờ bố thí cho ai dù chỉ là một giọt dầu ăn. Nhung ông 
cũng không sử dụng nó cho bản thân mình. Thế nhung một 
hôm trên đuờng từ hoàng cung trở về ông nhìn thấy nguời 
đàn ông nọ đang ăn một miếng bánh chiên có vẻ ngon lảnh 
và hình ảnh đó khơi dậy trong ông một sự thèm muốn đuợc 
ăn món bánh nhu thế. Nhung ông không muốn món bánh ấy 
đuợc làm cho vợ ông, nói gì đến những thảnh viên khác 
trong gia đình vì điều đó có nghĩa rằng sẽ phải tốn nhiều bột, 
nhiều bơ,... Vì thế, do keo kiết mà ông không dám nói cho ai 
biết về sự thèm muốn của mình. Nhung cơn thèm trở nên áp 
đảo đến nỗi cuối cùng ông phải nằm bẹp trên giuờng một 
cách khốn khổ. 




346 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Khi bị người vợ ép hỏi, ông mới bày tỏ ước muốn của 
mình và chiu ý chồng người vợ làm bánh chỉ đủ cho ông ăn. 
Sợ khi đang ăn, có ai nhìn thấy, phải chia cho họ, hai vợ 
chồng đi lên tận tầng cao nhất của toà nhà bảy tầng và chốt 
hết mọi cánh cửa lại trước khi làm bánh. 

Tuy nhiên, ngày hôm đó Đức Phật thấy được tiềm 
năng đắc đạo quả nhập lưu của hai vợ chồng, ngài phái 
Trưởng-lão Mục-kiền-liên đến đó để tế độ. Trưởng lão dùng 
thần thông đi đến và đứng trên hư không gần cửa sổ của căn 
buồng nơi hai vợ chông đang sửa soạn món bánh. Kosiya vô 
cùng chấn động khi nhìn thấy Trưởng-lão. ông tự hỏi làm 
thế nào vị Trưởng-lão này lại đến được noi ẩn náu của mình 
chớ và ông nhủ thầm dù vị Trưởng-lão có làm gì đi nữa thì 
cũng sẽ không được chút (bảnh) nào cả. Trưởng-lão Mục- 
kiền-liên thực hiện các phép thần thông như đi qua đi lại trên 
hư không, ngồi xếp bằng trên hư không, phun khói,.. .Nhưng 
Kosiya không dám thách thức Trưởng-lão phun lửa vì sợ 
rằng căn nhà của ông sẽ bị cháy. 

Rồi, sau khi biết được rằng vị Tỳ-kheo sẽ không đi trừ 
phi có được chút thức ăn gì đó, gã bảo vợ làm một cái bánh 
thật nhỏ. Nhưng nó bỗng trở thảnh một cái bánh lớn đến nỗi 
lấp đầy cả cái chảo. Kosiya cố gắng để làm cho nó nhỏ lại 
nhưng mỗi lần ông nhúng tay vào, nó lại càng lớn hơn. Vì 
thế gã hà tiện chán nản bảo vợ cúng dường một cái bánh cho 
vị Trưởng-lão. Nhưng khi bà vợ lấy một cái bánh, tất cả 
những cái bánh kia liền dính lại với nhau không làm sao tách 




Mahasi Sayadaiv 


347 


rời ra được. Mới đầu một mình ông gắng sức gỡ nhưng sau 
đó cả hai vơ chồng cùng cố gắng để tách rời những chiếc 
bánh ra nhưng hoàn toàn vô ích. Cuối cùng vừa chán vừa 
mệt, ông không còn muốn ăn chút nào nữa vì thế ông bảo vợ 
cúng dường hết chỗ bánh cho vị Tỳ-kheo. 

Nhân cơ hội đó Trưởng-lão Mục-kiền-liên thuyết một 
bài pháp nói về những quả lợi ích của bố thí (dâm),... Bài 
pháp đã khích lệ Kosiya và làm cho đức tin của ông tăng 
trưởng mạnh đến nỗi ông phát tâm hoan hỷ thỉnh cầu 
Trưởng-lão ăn những cái bánh ấy ngay tại nhà của ông. 
Nhưng Trưởng-lão nói rằng Đức Phật cùng với năm trăm vị 
Tỳ-kheo đang chờ thức ăn ở chùa Kỳ Viên và với sự đồng ý 
của hai vợ chồng Kosiya ngài đã đưa họ đến chùa cách đó cả 
45 do-tuần. Kinh nói rằng Trưởng-lão Mục-kiền-liên đã đưa 
họ đến đó bằng năng lực thần thông của mình, và họ đến 
chùa kỳ viên chẳng khác nào đi xuống chân cầu thang của 
nhà họ vậy. 

Tại đây Kosiya và vợ cúng dường bánh, sữa, mật ong, 
đường,... đến Tăng Chúng. Mới đầu những cái bánh được 
làm chỉ đủ cho một người ăn nhưng do năng lực thần thông 
của Đức Phật những chiếc bánh cứ còn hoài không hết, dù 
Đức Phật và năm trăm vị Tỳ-kheo đã ăn xong. Ngay cả sau 
khi đem phân phát cho những người ăn xin, số bánh còn lại 
cũng còn nhiều đến nỗi họ phải đem bỏ chúng vào một chỗ 
trũng ở gần chùa. Rồi Đức Phật thuyết một bài pháp khích 




348 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


lệ, sau khi nghe xong cả hai vợ chồng Kosiya đều đắc đạo 
quả nhập luu. 

Bản Chất Của Macchariya (Bỏn xẻn) 

Câu chuyện trên cho chúng ta thấy đặc tính của hỏn 
xẻn đuợc biểu thị bằng sự giấu giếm xuất phát từ lòng đố kỵ 
với tài sản của ai đó. Hơn nữa, hỏn xẻn còn làm cho một 
nguời khổ sở, bối rối và hèn hạ nếu những nguời khác có 
liên quan đến tài sản của mình. Nguời nhiều hỏn xẻn tới mức 
không muốn nguời khác sờ mó hay sử dụng tài sản của họ. 
Nhu các nhà văn thuờng xác nhận và nhu những gì chúng ta 
thấy trong cuộc sống, một nguời chồng hay vợ ghen tuông sẽ 
không thích bất kỳ ai nhìn chằm chằm vào vợ hay chồng của 
họ; họ sẽ rất đau khổ và không thể chịu đựng đuợc cảnh 
tuợng chồng hay vợ của mình nói cuời vui vẻ với nguời 
khác. 


Không Phải Tất Cầ E)ài Là Bỏn xẻn 

Tuy nhiên chúng ta không nên gọi một nguời là đồ 
hỏn xẻn chỉ vì họ không biết bố thí. Một nguời đuợc gọi là 
hỏn xẻn chỉ khi họ không bố thí mặc dù họ có thể làm đuợc 
việc đó hay phải làm việc đó. Sự không sẵn lòng cho một 
nguời vô đạo đức một vật gì đó mà mình có ý định cho một 
nguời có đạo đức tốt hon không phải là dấu hiệu của hỏn 




Mahasi Sayadaiv 


349 


xẻn. Khi Udãyi hỏi xin tấm y nội của Tỳ-kheo ni 
Uppalavaụụa, cô này từ chối. Sự từ chối của cô không phải 
do hỏn xẻn mà do sự yêu cầu không thích hợp, hay do thái 
độ không đứng đắn của nguời hỏi xin. Cũng vậy, sẽ không 
phải là hỏn xẻn khi từ chối cho nguời nào đó vật gì mà y 
không đáng nhận; và cũng không phải là hỏn xẻn nếu không 
cho một vật mà mình yêu mến vì điều này là do sự dính mắc 
nhiều hơn vậy. 

Quả Nghiệp CủaBỏnXẻn 

Khi một nguời không muốn cho những vật mà mình 
có nhiều hơn đủ thì đó là hỏn xẻn. Một số nguời chẳng bao 
giờ bố thí dù cuộc sống của họ thật sung túc. Họ cất giấu hết 
mọi của cải của họ. Thậm chí họ còn không chia xẻ nó với 
những nguời thân trong gia đình hoặc sử dụng nó cho bản 
thân họ. Họ cũng hay ngăn cản việc bố thí của nguời khác, 
loại hỏn xẻn này có quả nghiệp rất nghiêm trọng. Theo lời 
dạy của Đức Phật trong Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, hỏn 
xẻn đua đến tái sanh trong địa ngục và các cõi thấp, nếu tái 
sanh làm nguời nó khiến nguời ta nghèo đói, khổ đau và 
không nguời giúp đỡ. Nguợc lại nguời hay bố thí và hào 
phóng sẽ tái sanh thiên giới và nếu trở lại cõi nguời họ sẽ là 
nguời giàu có và thảnh công. 




350 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Bà La Môn Todeyya 

Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt là một bài kinh Đức Phật 
thuyết để trả lời cho câu hỏi của thanh niên Subha, con trai 
của bà-la-môn Todeyya. Todeyya là nguời đứng đầu của 
ngôi làng Tudi do đức Vua Pasenadikosala cấp cho ông. ông 
là một nhà tỷ phú nhung rất keo kiết, ông thuờng khuyên 
mọi nguời trong gia đình của ông là “Một người có trí ìà người phải 
biết quản ìý gia ãnh mình bằng cách luôn luôn nhớ đến sựhao mòn của viên 
đả mài mỗi khi nỏ được dừng, hạy nhớ đến sự tăng trưởng của một gò moi theo 
ngậy tháng và sự tkh li^mậtcủa nhữngcon ong ” 

Sự hao mòn của viên đá mài sẽ không thảnh vấn đề 
nếu chúng ta chỉ dùng nó một đôi lần, nhung nếu dùng 
thuờng xuyên cuối cùng nó sẽ mòn nhẵn. Cũng vậy, chúng ta 
có thể tiêu tốn hay bố thí tiền bạc của chúng ta mỗi lần một 
chút, một chút nhung về lâu về dài nó sẽ dẫn đến chỗ hao 
mòn hết tài sản của chúng ta lúc nào không biết. Ghi nhớ 
điều này trong tâm chúng ta phải sống tằn tiện và tránh bố 
thí. Đây là ngụ ý trong lời khuyên của Todeyya. Nó có vẻ là 
một lời khuyên chí lý trên quan điểm kinh tế. Nguời giàu có 
và thảnh công thuờng sống tằn tiện trong khi một số nguời 
phải chịu nghèo khổ phần lớn là vì tính hay phung phí của 
họ. 

ở Miến Điện nguời ta có thói quen tổ chức lễ cuới và 
lễ xuất gia (shinpyu) cho con trai họ một cách phô truơng long 
trọng. Tất nhiên đối với những nguời giàu có thì điều này 




Mahasi Sayadaiv 


351 


không ảnh hưởng gì cả. Nhưng đối với những người không 
có đủ tiền bạc phải đi vay mượn người khác và xài phung phí 
chỉ để khoe khoang chắc chắn phải chuốc lấy điều phiền 
muộn. Do tiêu xài quá khả năng của mình, một số người dân 
quê lâm vào tình trạng mắc nợ nặng nề sau lễ xuất gia của 
con trai mình và họ buộc phải cầm cố hay bán hết xe cộ, trâu 
bò và ruộng nương,... của họ để trả nợ. Rồi có những đám 
tang của các nhà sư và lễ hội ở chùa chiền mà người dân 
làng phải miễn cưỡng đóng góp tiền bạc nữa. Những điều 
này không đem lai lợi ích cho họ nhiều và cũng phần nào 
trách nhiệm cho những khó khăn kinh tế của họ. 

Nhưng trên quan điểm tôn giáo chúng ta phải bố thí 
hay đóng góp cho những nguyên nhân xứng đáng. Theo lời 
khuyên của các bậc cổ đức chúng ta phải đầu tư một phần tư 
lợi tức của mình vào công việc làm ăn mua bán, dành một 
phần tư khác cho những lúc khó khăn và tiêu xài phần còn 
lại. Hay chúng ta có thể điều chỉnh sự chi tiêu của chúng ta 
theo những nhu cầu của thời buổi hiện nay. Của bố thí phải 
được cho đến những người xứng đáng. Lễ xuất gia cũng nên 
được làm trong khả năng mà mình có thể kiếm được. Chỉ cần 
một bộ y, một cái bát và thức ăn cho bữa ăn sáng là đủ, và 
điều này có thể được thực hiện ở chùa. Người giàu có thể 
tiêu xài sang trọng hơn cho những buổi đặt bát nhu vậy để 
tạo lợi ích cho thí chủ trong suốt kiếp luân hồi của mình, 
nhưng dù sao chúng ta cũng phải bố thí theo khả năng tài 
chánh của chúng ta. 




352 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Lời khuyên của Todeyya không đáng được ca ngợi vì 
ông bắt gia đình ông không được bố thí; ông không tán thảnh 
việc bố thí vì sợ phí tiền. Tuy nhiên việc liên hệ của ông đến 
sự tích góp mật của những con ong cũng đáng để ghi nhận vì 
nó liên quan đến sự tích góp của cải một cách trong sạch. 

Đúng như lời của ông khuyên mọi người, Todeyya 
chẳng bao giờ bố thí và chết với tâm dính mắc vào của cải 
của ông và bị tái sanh làm một con chó ngay trong căn nhả 
của ông. Thanh niên Subha rất thích con chó. Anh tự tay cho 
nó ăn và cho nó ngủ ở một nơi tươm tất. Một hôm, thấy được 
tiềm lực tâm linh của Subha, Đức Phật đi đến nhà anh ta. 
Con chó ra sủa và Đức Phật nói với nó, “Aữg Todeyya, sởđhiện 
nay ôngphải ỉàm chó ìà vi khi ìừn người ông đã ăn nói bấMnh với ta. Bậy giờ 
ông ỉại còn sủavào ta nữa, nhưvậy ông sẽphải xuống địa ngục thôi ”Thay 
Đức Phật đã nhận ra mình là ai, con chó trở nên buồn bã và 
đi vào chồ đống tro gần lò sưởi nằm. Khi Subha trở về, anh 
nghe rằng Đức Phật đã nói cái gì đó về cha anh. Anh rất 
giận, vì thời Đức Phật những người bà-la-môn tin rằng khi 
họ chết họ sẽ đi lên Phạm Thiên giới. 

Vì thế Subha liền đi đến chỗ Đức Phật và cáo buộc 
ngài đã nói dối về (sự tã sanh) của cha anh. Đức Phật hỏi anh 
xem trước khi chết cha anh có điều gì cha anh chưa nói với 
anh không. Subha nói rằng cha anh không nói gì về vòng hoa 
vàng, đôi giày vàng, cái cốc vàng, mỗi thứ đáng giá mười 




Mahasi Sayadaiv 


353 


vạn tiền và cả số tiền mặt có giá trị đến 1 lakh^. Đức Phật 
bảo anh hãy trở về nhà, cho con chó ăn và hỏi nó khi nó sắp 
sửa đi ngủ. Anh đã làm như lời Đức Phật bảo, và con chó 
khóc, “ôiĐứcPhậtđãbĩethảvềtaroi”con chó chỉ cho Subha chồ 
nó chôn giấu của cải. 

Mười Bốn Cầu Hỏi 

Cho tới lúc đó Subha mới tin chắc về nhất thiết trí của 
Đức Phật và anh hỏi Đức Phật mười bốn câu hỏi. ‘Tại sao có số 
nguời chá Irè? Tại sao có số nguời sống lâu? Tại sao có số nguời hay ốm đau 
và có số nguời luôn Idioẻ mạnh? Tại sao có số nguòi xấu xí và có số xin h đẹp? 
Tại sao có số nguòi đông quyải ửiuộc và có số ít quyấi ửiuộc? Tại sao có số 
nguời giàu có tongldii số khác lạinghèo khổ? Tại sao có số sanhtaang giađình 
quyền quý và có số Irong gia (ĩnh hạ liệt?’ 

ở một bài giảng trước chúng tôi đã nó đến một số 
những câu trả lời của Đức Phật cho những câu hỏi này rồi. 
Bây giờ chúng tôi sẽ nói so qua về trường họp người giàu và 
người nghèo thôi. 

Neu một người giàu nhưng hỏn xẻn không hề biết bố 
thí họ sẽ không tạo được phước. Thực ra không dễ để tránh 
làm điều thiện nhưng vì chúng ta sống trong những điều kiện 
mà hàng ngày luôn bày ra cho chúng ta những cám dỗ xấu 


^ Lakh, đơn vị tiền tệ của Ấn Độ bằng mười vạn đồng. 



354 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


xa. Chúng ta tham lam và thèm muốn khi đối diện với những 
vật đáng ưa. Chúng ta có thể bị cám dỗ để ăn cắp, ăn trộm 
hoặc lừa đảo. Chúng ta sân hận khi thấy người hay vật chúng 
ta ghét, sân hận làm nảy sanh ước muốn làm hại hay giết 
người. Thông thường, những người không bố thí sẽ phải chịu 
khổ trong địa ngục sau khi chết như một quả nghiệp của 
hành động ác họ đã làm. Họ bất lực vì đã không làm được 
những thiện nghiệp để cứu họ khỏi địa ngục, giống như một 
người không bạn bè và quyến thuộc, phó mặc số phận của 
mình cho những kẻ thù vậy. Neu nhờ một thiện nghiệp nào 
đó họ được sanh làm người có thể họ sẽ phải là người bất 
hạnh, nghèo khổ. 

Những người thường xuyên bố thí và biết chia xẻ 
những gì mình có đến người nghèo túng, co nhỡ sẽ tái sanh 
thiên giới bất chấp những ác nghiệp của họ vì những ác 
nghiệp này sẽ bị những thiện nghiệp bố thí làm mất tác dụng. 
Họ cũng giống như một người nhờ có uy tín mà thoát khỏi 
sự trừng phạt cho tội ác của mình vậy. Neu tái sanh làm 
người, họ thường được giàu sang do quả nghiệp bố thí trong 
kiếp trước của họ. Vì thế chúng ta nên chiến thắng lòng hỏn 
xẻn và thực hành bố thí với hết khả năng của chúng ta. 

Người Phật tử Miến có thể không cần đến những lời 
khuyên này. Họ là những người rất rộng rãi. ở trung tâm 
thiền này có khoảng ba mươi hay bốn mươi vị sư đi khất 
thực mỗi buổi sáng và họ nhận được rất nhiều cơm và thức 
ăn. Ngay cả những lúc gạo châu củi quế lượng thức ăn họ 




Mahasi Sayadaiv 


355 


nhận được cũng tương đối đầy đủ. Phần lớn những thí chủ 
này không giàu nhưng được thúc đẩy bởi lòng từ và đức tin, 
bằng cách này hay cách khác họ khéo xoay sở để cúng 
dường thức ăn cho chư Tăng. Chắc chắn họ sẽ được thảnh 
công trong vòng luân hồi này. Một số bố thí nhiều lần đến 
mức chúng tôi phải hạn chế họ lại. 

Năm Loại BỏnXẻn 

Tạng Diệu Pháp (Abhidhamma pỉtaka) đề cập đến năm 
loại hỏn xẻn hay keo kiết. Đó là: (1) bỏnxẻnvềchoở, (2) bỏnxẻn 
vềgừỊqụyến; (3) bỏnxẻnvềỉợiđẳc;(4) bỏnxẻnvềxmgtán (khen ngợi); và 
(5) bỏnxẻnvềpháp. 

Bỏn Xẻn về Chỗ ở 

Bỏn xẻn đầu tiên là hỏn xẻn về chỗ ở {ãvãsa, trú xứ, 
fì0). Tất cả năm loại hỏn xẻn này đặc biệt ám chỉ đến các vị 
Tỳ-kheo và do đó liên quan đến Tăng Chúng (Sangha) hơn là 
người tại gia cư sĩ. 

Pháp hỏn xẻn đầu tiên là pháp làm cho một vị Tỳ- 
kheo khổ sở, buồn rầu khi vị ấy thấy các vị Tỳ-kheo giới đức 
khác được sống trong một ngôi chùa hay tu viện rộng lớn 
(sanghaãrãma) hay trong một toà nhà được bao bọc đặc biệt nơi 
tu viện đã nói. Thời xưa tu viện là những toà nhà rộng lớn 




356 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


được Phật tử xây dựng và cúng dường đến Tăng (Sangha). 
Những tu viện của Tăng (TứPhưongTăng)này rộng mở cho các 
vị Tỳ-kheo đến từ khắp mọi nơi. Tất nhiên chúng được cung 
cấp theo thứ tự thâm niên trong Tăng, nghĩa là ưu tiên cho 
các vị Trưởng-lão cao hạ. Ghen tị với một vị sư giới đức cư 
trú trong tứ phương tăng này là hỏn xẻn (macchariya). Nhưng sẽ 
không phải là hỏn xẻn nếu từ chối cộng trú với một vị sư 
không giới đức, hay gây gỗ, cãi nhau. 

Dĩ nhiên không thể trách sự độc quyền của những 
ngôi chùa riêng. Nhưng nếu vị sư khách là người có tư cách 
đạo đức và ngôi chùa còn nhiều chỗ ở, sẽ là hỏn xẻn nếu từ 
chối không hợp lý. Đối với người tại gia cư sĩ cũng vậy, 
những người khách lương thiện phải được cho chỗ ở tạm 
thời nếu trong nhà còn chỗ. 


Bỏn Xẻn về Gia Qiyến (Kulamacchariya, 


Mỗi vị sư thường có những người đệ tử tại gia trong 
số những nam nữ cư sĩ Phật tử. Một số vị không muốn đệ tử 
của mình có quan hệ với những vị sư khác. Thậm chí họ còn 
cấm người đệ tử không được đi đến chỗ một vị sư nào đó. 
Họ biện minh cho việc làm của mình là nếu vị sư đó là người 
ác giới, không đáng kính thì sao. Nhưng ngăn cấm một 
người đệ tử đến thăm một vị sư vẫn là hỏn xẻn. ở một số nơi 
sự phân biệt còn được vạch ra giữa hai nhóm đệ tử tại gia, 
nhóm thuộc chùa này và nhóm thuộc chùa kia. Chúng tôi 




Mahasi Sayadaiv 


357 


được biết có những vị sư thậm chí còn điều tra để thấy xem 
những đệ tử của mình có đi chùa nào khác hay không? 

Mục đích chính của mỗi vị sư là tự giải thoát mình 
khỏi những khổ đau của luân hồi (sariisãra). Thế nhưng một số 
vị sư lại hỏn xẻn về những đệ tử tại gia của mình, và thái độ 
hèn hạ như vậy thật là không thích hợp. Có thể nói tình trạng 
hỏn xẻn này còn gay gắt hơn ở những ngôi làng có một hoặc 
hai ngôi chùa và các vị sư thì chỉ vài người nhưng rất có ảnh 
hưởng. Có lần tôi nhận được một lá thơ của một vị sư ở một 
ngôi làng trong huyện Bamo. Theo thư của vị sư này thì 
trong làng của vị ấy có hai ngôi chùa và vị ấy cư trú ở một 
trong hai ngôi chùa đó. Vị ấy và một vị sư khác đã thoả 
thuận với nhau là sẽ không tiếp xúc với những nam nữ Phật 
tử thuộc chùa khác. Hiện nay một số Phật tử của vị ấy đang 
đi đến chùa khác và cúng dường cho vị sư khác. Vì thế vị ấy 
thỉnh cầu tôi xử xem vị sư kia có phạm Luật (Vinaya), nhất là 
trộm cắp hay không, vì y đã nhận của cúng dường từ các 
Phật tử của vị ấy. 

Vị sư viết lá thư này quả thực đã bị day dứt bởi sự 
bỏn xẻn. Ông bị ảo tưởng cho rằng những Phật tử của ông 
cũng như con cháu của họ đều phải thuộc về ông do sự thoả 
thuận giữa họ. Bất kể sự thoả thuận của họ như thế nào, hai 
vị sư cũng không có quyền sở hữu những Phật tử hay con 
cháu của họ được. Người Phật tử tại gia có quyển bày tỏ đức 
tin của họ với bất cứ vị sư nào, có quyền đi viếng bất cứ ngôi 
chùa nào hoặc cúng dường cho bất cứ vị nào họ thích. 




358 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Thời Đức Phật một số đệ tử của Nigaụtha Nãtaputta® 
trở thảnh đệ tử của Đức Phật do rất ấn tượng với ngài. 
Những Phật tử trong trường hợp của vị sư vừa nêu có thể đã 
tìm đến một ngôi chùa khác do những khuyết điểm của thầy 
mình. Một người thầy phải biết ngăn đệ tử làm những điều 
có hại và hướng dẫn họ làm những điều thực sự đem lại lợi 
ích cho họ. Ngoài ra vị ấy còn phải thuyết giảng những pháp 
mới cho họ và lập đi lập lại những pháp họ chưa hiểu để họ 
được hiểu rõ thêm. Vị ấy phải chỉ cho họ biết rõ những thiện 
nghiệp nào đưa đến tái sanh thiên giới...; biết rải tâm từ ái 
đến mọi người vì sự an vui, hạnh phúc của họ; biết nói hay 
làm những điều không trái với Luật (Vinaya) để đem lại lợi ích 
cho họ. Có thể vị sư nói trên bị Phật tử bỏ vì ông đã không 
làm đúng những bổn phận của người thầy đối với đệ tử. 

Kế đến, có bốn nhiếp pháp (sangaha-dhammas), hay bốn 
cách để giúp đỡ người khác. Chúng ta phải biết bố thí hay 
cho đến người khác những gì họ cần. Tuy nhiên đối với một 
vị Tỳ-kheo, cho bất cứ thứ gì đến người cư sĩ là điều không 
thích hợp. Nhiếp pháp thứ hai là chúng ta phải ăn nói nhã 


® Nigantha Nãtaputta: Một trong sáu ngoại đạo sư nổi tiếng thời Đức Phật. 
Nigandha (Ni-kiền-tử) có nghĩa là người đã thoát khỏi mọi trói buộc (kiết sử), 
Nãtaputta cũng tự tuyên bố mình là bậc Nhất Thiết Trí Trí, ông dạy mọi người 
rằng muốn thoát khỏi nghiệp cũ thì phải hành những pháp khổ hạnh nghiêm 
khắc, và tránh tạo những nghiệp mới bằng cách vô hành (không phạm nghiệp 
mới). 




Mahasi Sayadaiv 


359 


nhặn. Điều này rất quan trọng vì có một số vị su thuờng hay 
nói năng một cách ngạo mạn và cáu gắt. Nhiếp pháp thứ ba 
đòi hỏi chúng ta phải biết thúc đẩy sự an vui và hạnh phúc 
của nguời khác. Các vị su nên huớng dẫn cách sống đạo đức 
cho các thanh thiếu niên Phật tử. Lâu nay chúng ta duờng 
nhu đã xao lãng trách nhiệm và bổn phận này. Đã thế các vị 
su cũng nhu những cu sĩ lớn tuổi thuờng có khuynh huớng 
vạch lỗi những nguời trẻ đến với họ nhiều hơn là dạy dỗ. 
Đây là một lỗi lầm lớn của chúng ta. 

Nhiếp pháp cuối cùng là chúng ta phải biết cộng tác 
với mọi nguời, xem họ ngang hàng với mình không ra vẻ kẻ 
cả với họ, tuy nhiên điều này chỉ áp dụng cho mối quan hệ 
giữa những nguời tại gia cu sĩ. Vị su viết thu cho tôi nói trên 
bị Phật tử bỏ rơi có lẽ cũng là vì ông ta không sống đúng 
theo hai nhiếp pháp: ăn nói nhã nhặn và làm việc vì hạnh 
phúc của những đệ tử mình. Vì thế tôi đã viết thu trả lời cho 
vị ấy để nói rõ quan niệm của tôi và khuyên vị ấy nên làm 
hết bổn phận của mình với hàng đệ tử. 

Bổn phận của nguời đứng đầu một ngôi chùa (sưlmởng) 
là thuyết giảng. Chỉ sau khi sống trong Tăng Chúng (Sangha) 
muời năm, một vị su mới đuợc xem nhu có đủ tu cách để 
làm nguời đứng đầu một ngôi chùa. Nhung ngày nay vị su 
truởng có khi chỉ là một vị Sayãdaw tự xung và thậm chí 
chua từng sống trong Tăng nhu một vị Tỳ-kheo. Vị su 
truởng một ngôi chùa hay tu viện phải tinh thông hai bộ 
Phân Tích(Vih)hanga), đó là Bhikkhu Vibhaụga ợ^hân tích giói Tỳ- 




360 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


kheo) và Bhikkhuni-vibhaụga ợ^hântích giói Tỳ-kheo ni). ít nhất vị 
ấy cũng phải thuộc lòng Giới Bổn ợ^ãtímmokkha). Tuy nhiên, 
ngày nay có những vị su và Sayãdaw chua bao giờ nghiên 
cứu qua về bốn giới Bất Cộng Trụ ợ^ãrãjika) nữa. 

Vị su truởng của một ngôi chùa cũng còn phải biết rõ 
những nguyên tắc hành xử đuợc đề ra trong Đại Phẩm 
(Mahãvagga)và Tiểu Phẩm (Cũlavagga) của Khandaka ỢdọpPhần, 
một bộ sách Irong Tạng Luật, Vmaya-Pitaka) và những thủ tục nhằm 
thực hiện một số Tăng Sự (Sangha-kamma). Một vị su truởng 
ngu dốt thậm chí có thể tiến hành những nghi lễ xuất gia Sa- 
di hay Tỳ-kheo không họp lệ, và do đó làm tổn hại đến Đạo 
Phật. Tiêu chuẩn quan trọng cuối cùng của một vị su truởng 
là khả năng giải thích thông suốt bản chất của danh (nãma) và 
sắc (rũpa). Điều này rất quan trọng. Sở dĩ nguời Phật tử tại gia 
nuơng tựa vào các vị su là để đuợc chỉ dẫn về con đuờng đi 
đến thiên giới và Niết Bàn. Họ không có thời giờ để nghiên 
cứu kinh điển bởi vì họ phải làm việc cả ngày để kiếm sống. 
Vì thế việc dạy pháp đúng theo chánh tạng (piịaka) của vị su 
truởng trong một ngôi chùa rất quan trọng. 

Tóm lại, vị su truởng phải dạy cho nguời Phật tử biết 
cách quy y Tam Bảo và cách thọ trì ngũ giới hoặc bát quan 
trai giới. Vị ấy phải thuyết giảng về pháp bố thí (dãna), và về 
pháp hành thiền đúng theo kinh tạng cho những nguời hỏi về 
nó. Tất nhiên việc hoàn thảnh những phận sự này tuỳ thuộc 
vào năng lực của vị su truởng. Neu vị ấy không làm đuợc 
nhu vậy, những nguời muốn nghe pháp có quyền đi đến các 




Mahasi Sayadaiv 


361 


vị sư khác có khả năng hơn. Họ phải đi tìm sự lợi ích cho họ 
và đây không phải là lý do khiến cho thầy của họ phải ngậm 
ngùi, oán giận. 

Đáng tiếc rằng ở một số ngôi làng nhiều vị sư trưởng 
đã cấm các đệ tử của họ không cho đi dự các buổi giảng về 
thiền. Tôi nghĩ nếu các bài giảng về thiền Minh Sát này trái 
ngược với tinh thần Kinh Tạng, việc cấm của họ có thể được 
biện minh. Bằng không thì đó sẽ là một hành động cực kỳ tai 
hại. Vì thế một vị Tỳ-kheo phải thận trọng ngăn ngừa loại 
hỏn xẻn này. Đối với người tại gia cư sĩ cũng vậy, tìm cách 
thân thiết độc nhất với một vị sư nào đó cũng được xem là 
hỏn xẻn về gia quyến (Kulamacchariya, ^'IM, gia san). Tuy nhiên, 
không tán thảnh sự thân thiết của bạn mình với một người tư 
cách đáng chê trách thì không phải là hỏn xẻn mà là thiện 
chí. 

Có nhiều người có những mục đích khác nhau và 
truyền bá những quan điểm khác nhau. Một số thuyết giảng 
những giáo lý đối nghịch hoàn toàn với lời dạy của Đức 
Phật. Trong khi Đức Phật thúc giục hàng đệ tử tránh ác, làm 
lành và tu tập thiền chỉ, thiền quán thì một số vị thầy lại nói 
ngược lại. Họ muốn chúng ta tin rằng nếu chúng ta hiểu rõ 
chân lý mà họ công bố, chúng ta đã được bảo đảm về sự giải 
thoát và không cần thiết phải tránh ác, làm lành và tu tập tâm 
làm gì. Một số còn tự gọi mình là bậc A-la-hán. Một số tự 
nhận mình đã đắc thảnh Phật quả, họ nói rằng tri kiến về Tứ 
Thánh Đe nghĩa là sự giác ngộ của Đức Phật vậy. 




362 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Tuy thế họ vẫn chưa thoát khỏi tham dục. Đáng tiếc 
rằng một số Phật tử lại cổ vũ cho những vị thầy như vậy. Họ 
vô minh đến nỗi hành theo tà giáo mà cứ cho rằng đó là 
chánh Pháp. Họ bị dẫn đi sai đường lạc lối bất chấp ước 
muốn hiểu biết chánh pháp của họ. Tôi nghĩ những người 
này thà cứ mãi là người Phật tử bình thường như khi sanh ra 
đừng quan tâm gì đến tôn giáo có khi lại tốt hơn thay vì chấp 
nhận tà kiến. 

Chúng tôi đã hướng dẫn thiền minh sát dựa trên bài 
kinh Đại Niệm Xứ và hoàn toàn hợp với Kinh Tạng và chú 
giải trong hơn 32 năm nay. Con số những người hành thiền 
thực hành theo hướng dẫn của chúng tôi trong suốt 32 năm 
này ước tính có đến sáu mươi ngàn người. Trong số đó có 
hàng trăm người là những vị sư tinh thông Kinh Điển và cư 
sĩ học nhiều hiểu rộng. Những hành giả có học này có thể 
đánh giá sự giảng dạy của chúng tôi một cách chính xác. Và 
cũng có hàng ngàn người đã hành thiền một cách nghiêm túc 
dù họ không có kiến thức hay có rất ít sự hiểu biết về kinh 
điển. Với trí tuệ minh sát có được một cách độc lập của họ, 
họ có thể phân biệt được đâu là chân lý và đâu là tà đạo. 

Phần lớn những người hành thiền tại trung tâm thiền 
của chúng tôi mới đầu đều muốn chứng đắc tri kiến siêu 
nhiên. Neu như tôi không giảng cho họ phương pháp thiền 
Tứ Niệm Xứ, một số có thể sẽ bị những tà giáo này làm cho 
lầm đường lạc lối. Những người hành thiền nghiêm túc dưới 
sự hướng dẫn của tôi vẫn có thể nghe pháp của các vị thầy 




Mahasi Sayadaiv 


363 


khác. Chúng tôi không ngăn cản họ làm điều này, bởi vì 
chúng tôi nghĩ họ có quyền tự do suy nghĩ và xét đoán cho 
bản thân mình. 

Công việc huớng dẫn thiền sinh của chúng tôi là làm 
sao để họ có thể hiểu biết đuợc Chánh Pháp và có những trải 
nghiệm tâm linh đúng đắn. Cũng vậy, những nguời đã hiểu 
biết thông suốt về phuơng pháp thiền của chúng tôi tự họ sẽ 
đem truyền bá nó ở khắp mọi nơi. Đôi khi chúng tôi cũng 
phải chỉ ra những sai lầm của các vị thầy khác, ở đây mục 
đích của chúng tôi là giúp nguời hành thiền tránh đuợc 
những tà đạo. Đây là bổn phận của nguời thầy và không liên 
quan gì đến sự hỏn xẻn (macchariya). Bỏn xẻn về thân quyến 
thì hoàn toàn ích kỷ bất chấp lợi ích của nguời khác, động cơ 
duy nhất của nó là mong muốn có đuợc ảnh huởng độc 
quyền đối với họ. Nhung chỉ ra những lầm lỗi của nguời 
khác vì sự giác ngộ của đệ tử mình không phải là hỏn xẻn 
mà là bổn phận của nguời thầy. 

Mong Muốn Đưọc Độc Qiyền Sở Hữu 


Bỏn Xẻn về lợi đắc (lãbhamacchariya,ílj#t!i,lợiđấcxan), là 
uớc muốn sở hữu mọi thứ cho riêng mình, ngăn chặn không 
cho những vật ấy đến nguời khác, và sử dụng một vật gì đó 
một cách ích kỷ không chia xẻ với nguời khác. Vật dụng của 
Tỳ-kheo có thể tóm tắt gồm vật thực, y áo, trú xứ, và thuốc 
trị bệnh. Vật thực có nghĩa là tất cả những thứ chúng ta có 




364 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


thể ăn hoặc uống được. Tất cả những đồ mặc đều được xem 
như y áo. Tất cả những chỗ cư ngụ cùng với những phương 
tiện chuyên chở đều được liệt vào trú xứ. Thuốc trị bệnh có 
nghĩa là tất cả những thứ có liên quan đến sức khoẻ. Được 
xem là hỏn xẻn về lợi đắc nếu vị Tỳ-kheo ước muốn mình là 
người độc nhất được thọ nhận những thứ này từ người cư sĩ, 
ghen tị với các vị Tỳ-kheo khác về những cúng dường mà 
Phật tử của họ dâng cúng hoặc không muốn chia xẻ những 
món vật dụng của mình với các Tỳ-kheo khác hay với chính 
những đệ tử của mình. 

Một số vị sư hỏn xẻn đến nỗi không dám ăn những 
món đồ mình có cũng không cho nó đến những học trò của 
mình để rồi cuối cùng phải quăng bỏ khi nó trở nên hư thối. 
Có những vị sư tích trữ rất nhiều y áo và chỉ sau khi họ chết 
người ta mới phát hiện ra điều này. Bỏn xẻn về lợi đắc cũng 
là cái tội ám ảnh trong số những người tại gia cư sĩ. Có câu 
chuyện kể về cặp vợ chồng nọ cãi nhau trong bữa ăn chỉ vì 
người này ăn hơn người kia một miếng. 

Những nhà kinh doanh không muốn thấy những đối 
thủ của họ làm ăn phất lên. Một chủ nhà máy nọ có lần tâm 
sự với tôi rằng trước đây mỗi lần nghe tiếng còi tầm (báo 
hiệu giờ làm việc) của nhà máy khác là ông đã cảm thấy rất 
đau khổ, một dấu hiệu của sự ghen tỵ mà chỉ nhờ hành thiền 
ông mới chiến thắng được nó. 




Mahasi Sayadaiv 


365 


BỏnXẻn về SựXưngTáníVannaMacchariya, 

Vaụụa có nghĩa là bất cứ phẩm chất đáng tán dương 
nào và được xem là hỏn xẻn về xưng tán khi chúng ta cảm 
thấy khó chịu với người có một phẩm chất đáng tán dương 
nào đó như sắc đẹp, giọng hay, ăn nói lưu loát, khoẻ mạnh, 
thông minh, học rộng hay có giới đức. Người ta thường 
muốn có những phẩm chất ấy nhưng lại không muốn thấy 
người khác có chúng. Trong học tập một số người muốn 
được nổi bật nhưng không muốn những người khác được nổi 
bật như vậy. Một số muốn là bậc giới đức nhưng họ không 
muốn nghe về những đức hạnh tốt của người khác. Đây là 
những ví dụ về Vaụụa Macchariya hay hỏn xẻn về sự xưng 
tán vốn thường xuất hiện nơi những người có những người 
đồng đẳng với mình hoặc những người mà mình không 
thích. 


Bỏn Xẻn về Pháp phamma Macchariya) 

Dhamma Macchariya là sự hỏn xẻn liên quan đến 
kiến thức hay sự hiểu biết về Pháp. Một số người không 
muốn thấy người khác thông thạo kinh tạng PãỊi. Vì thế họ 
không dạy hết những gì mình biết cho học trò mà luôn giữ 
lại cho mình một số nào đó. Họ do dự khi cho người khác 
mượn những cuốn sách quan trọng. Đây là những dấu hiệu 




366 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


của sự bỏn xẻn pháp nhưng loại hỏn xẻn này lại thịnh hành ở 
thời xưa khi mà không có nhiều tác phẩm viết và các vị sư 
phải dựa vào trí nhớ của mình để có kiến thức. Ngày nay nó 
không còn ưu thế đó nữa vì sách vở rất dồi dào. Nhưng có 
thể nó vẫn có ảnh hưởng đối với những cuốn sách hiếm. Neu 
bạn do dự khi cho mượn những cuốn sách vì bạn quý trọng 
chúng thì đó không phải là bỏn xẻn. Tuy nhiên sẽ là bỏn xẻn 
về lợi đắc (lãbhamacchariya) nếu bạn có ý muốn từ chối không 
cho người khác sử dụng những cuốn sách của mình và là bỏn 
xẻn pháp khi bạn ngăn chặn kiến thức hay sự hiểu biết của 
họ. 

Bỏn xẻn pháp không liên quan đến tri kiến siêu nhiên. 
Đối với người hành thiền đã đạt đến Thánh đạo và Thánh 
quả không bao giờ có tính bỏn xẻn nhu vậy. Trái lại họ luôn 
luôn muốn chia xẻ kiến thức của mình với người khác. Vì 
thế nếu một người tự xem mình là thánh mà vẫn còn ghen tị 
với những người khác có địa vị tinh thần ngang mình hay 
cao hơn mình thì họ phải đối diện với sự thực rằng họ vẫn 
chưa thực sự giác ngộ. Những hành giả hành thiền tại trung 
tâm thiền này ít nhiều đã truyền đạt một bức thông điệp về 
Pháp đến những bạn bè của họ. Một số dù chỉ mới đạt đến trí 
minh sát thấp nhu sanh diệt trí (udayabbayanãna), tuy thế họ vẫn 
hối thúc bạn bè của họ hãy đi tìm một sự soi sáng nhu vậy. 

Đây là điềm báo tốt cho tương lai của Phật pháp. 
Ngày nay, hàng tại gia cư sĩ đã cố gắng thiết lập những trung 
tâm thiền, xây dựng những nơi tu tập cho thiền sinh, hồ trợ 




Mahasi Sayadaiv 


367 


các vị thiền sư, tham dự các buổi nói chuyện về thiền và hối 
thúc người khác tham gia thực hành. Điều này cho thấy rằng 
họ đã thoát khỏi sự hỏn xẻn pháp và muốn chia sẻ kinh 
nghiệm của họ với những người khác. Tuy nhiên người hành 
thiền đã có được những kinh nghiệm phi thường như vậy sẽ 
không bao giờ tiết lộ nó vì họ không muốn tự kiêu về những 
sở chứng của mình. Đây gọi là thiểu dục về chứng đắc 
(adhigamaapicchã, nghĩa là không muốn nói đến 

những kinh nghiệm tâm linh của mình. 

Vì thế chúng ta nên cố gắng khắc phục tính hỏn xẻn 
bằng cách xem nó nhu một trạng thái tâm bất thiện, thấp hèn 
và không xứng đáng. Vì nó dẫn đến điều ác và thói hỏn xẻn 
này thường chỉ thịnh hành nơi các chúng sanh thấp kém. Đặc 
biệt, ở một mức độ cao, tính hỏn xẻn này được thấy nơi 
những con chó, con vật mà về một số phương diện nào đó rất 
hèn hạ. Những con vật khác thường thể hiện sự quan tâm và 
giúp đỡ lẫn nhau nhưng chó thì không, nó sẽ đuổi theo và 
cắn xé bất cứ con chó nào từ nơi khác đến; hoặc nếu không 
có cản đảm, nó sẽ sủa ầm ĩ để đuổi con kia đi. Ném một cục 
xương cho hai con chó đang chơi với nhau bạn sẽ thấy con 
mạnh hơn liền gầm gừ và ngoạm lấy khúc xương. Vì thế tính 
hỏn xẻn vốn ngủ ngầm trong những con vật hạ đẳng này 
không nên để cho làm ô nhiễm một người có nhân cách cao 
quý. Hãy ghi nhớ điều này trong tâm, và cố gắng vượt qua 
nó bằng chánh niệm hay tìm cách nhổ bật gốc nó bằng sự 
giác ngộ của một bậc Thánh. 




368 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Những Trói Buộc Của Khổ 

Trong Kinh Đoạn Giảm Đức Phật mô tả ghen tị (issã, 
- tật) và bỏn xẻn (macchariya) như hai ác pháp gây ra khổ đau 
và thất vọng giữa các chúng sanh. Đe Thích, vua của các 
hàng chư thiên có lần đã hỏi Đức Phật tại sao con người, chư 
thiên và con vật trong cõi dục giới này phải chịu nhiều khổ 
đau mặc dù họ muốn sống an vui và hạnh phúc. Chắc chắn 
mọi chúng sanh đều đồng ý với nhau trong ước muốn được 
sống hạnh phúc của họ, tuy vậy họ lại sẵn sàng chiến đấu và 
gây ra bất hạnh và khổ đau cho nhau. Theo câu trả lời của 
Đức Phật thì toàn thế gian này bị nhấn chìm trong xung đột 
và khổ đau là do ghen tị và bỏn xẻn. Neu chúng ta có thể nhổ 
bật gốc hai ác pháp này, thế gian sẽ là một noi rất tươi đẹp 
cũng giống nhu trong một gia đình ở đây cha mẹ và con cái 
sống hạnh phúc trong một bầu không khí đầy thiện chí và 
hoà hợp vậy. Vì thế sau khi đã suy xét đúng đắn chúng ta 
không nên nuôi dưỡng hai ác pháp này, hãy loại bỏ chúng 
bằng chánh niệm, ngăn không cho chúng có một lối thoát 
bằng cách quan sát mọi hiện tượng tâm-vật lý sanh khởi từ 
các căn và bứng gốc chúng bằng sự giác ngộ của một bậc 
Thánh. 

Theo các bản chú giải, ghen tị và bỏn xẻn được đoạn 
trừ ở giai đoạn đầu của thánh đạo (nhập lưu ửiánh đạo). Vì thế 
trong những bài giảng của tôi, tôi thường mô tả thân kiến, 




Mahasi Sayadaiv 


369 


hoài nghi, giới cấm thủ (sĩlabbataparãmãsa, chấp vào những tín điều và 
nghi lễ) ghen tị và hỏn xẻn như năm liết sử mà người hành 
thiền loại bỏ ở giai đoạn nhập lưu, mặc dù kinh tạng chỉ đề 
cập ba: thân kiến, nghi, giới cấm thủ. Tăng Chi Bộ Kinh đề 
cập đến bốn cặp ác pháp có hại cho người hành thiền đang 
trong giai đoạn tu tập (sekkhã, bậc hữu học). Bốn cặp này là: 

tức giận và hiểm độc; vô ơn và ganh đua; ghen tị và hỏn xẻn, 
giả dối và lừa đảo (sãửieyyalỄtì siầnkhúc). 

Chú giải giải thích rằng những ác pháp này ngăn chặn 
khả năng tiến lên các giai đoạn cao hơn của bảy bậc thánh 
hữu học (sekkhã,từbậcnhậplưuđạo,đấibậc A-la-hánđạo). Còn đối 
với hàng phàm nhân (pitíhujiana) thì nếu họ còn bị những ác 
pháp này vây phủ họ sẽ không tiến bước trên con đường tâm 
linh được. Dựa vào thẩm quyền của kinh PãỊi và chú giải 
chúng tôi có thể cho rằng bậc thánh nhập lưu, người thuộc 
một trong bảy bậc thánh hữu học, sẽ không thực hiện được 
một tiến bộ nào nếu vị ấy còn nuôi dưỡng ghen tị và hỏn 
xẻn. Nói cách khác, điều đó hàm ý rằng vị ấy vẫn chưa thoát 
khỏi ghen tị và hỏn xẻn. 

Tuy nhiên khó mà rút ra một kết luận chắc chắn nào. 
Vì trong số bảy bậc thánh hữu học có bốn vị ở sát-na chứng 
thánh đạo. ở sát na đó họ không thể có tức giận và hiểm độc, 
cũng nhu các cặp ác pháp khác; điều đó cho thấy khó mà 
xem thường khả năng chứng đắc cao hơn của các vị được. 
Đặc biệt những vị đã đạt đến giai đoạn A-la-hán thì không 
bao giờ có thể quay trở lại giai đoạn thấp hơn. Hơn nữa, 




370 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


ghen tị, giả dối, lừa đảo,.. .là những pháp thấp hèn đến nỗi 
không thể có chỗ cho chúng trong tâm của các bậc Thánh 
cao quý và thanh tịnh. Vì thế các bản chú giải đã mô tả 
chúng như những ác pháp bị loại trừ ở giai đoạn đầu tiên trên 
thánh đạo. Từ đó chúng tôi có thể cho rằng một vị thánh 
nhập lưu sẽ không còn sáu ác pháp này và nếu chúng ta chưa 
thoát được chúng, chúng ta nên thực hành chánh niệm cho 
đến khi đạt đến sự giải thoát. Bây giờ chúng tôi sẽ nói đến 
các phiền não còn lại khác. 

GiảDoi(Sãứieyya) 


Sãtheyya là khuynh hướng thích kích động và khoe 
khoang những đức hạnh hay phẩm hạnh mình không có. Một 
người có thể làm ra vẻ (mình là người) có giới đức trong sạch, 
học vấn uyên bác và hành thiền ghê gớm lắm dù họ không có 
những phẩm hạnh này. Các bậc thánh chắc chắn không có 
tính tự phụ như vậy, họ không bao giờ khoe khoang về 
những sở chứng của mình vì họ là người chính trực. Loại giả 
dối tồi tệ nhất là làm ra vẻ mình có những năng lực thần 
thông như khả năng ngoại cảm, thiên nhãn thông, túc mạng 
thông và những kinh nghiệm siêu nhiên bất thường khác. Vị 
Tỳ-kheo nào phạm tội này kể như không còn là một thảnh 
viên của Tăng Đoàn (Sangha)nữa. Đối với người cư sĩ cũng 
vậy, làm ra vẻ ta đây có năng lực thần thông hay tri kiến siêu 




Mahasi Sayadaiv 


371 


nhiên được xem là sự lừa dối nghiêm trọng nhất trong các 
loại lừa dối. 

Vì thế điều quan trọng là phải làm sao thoát được sự 
giả dối hay Sãtheyya này. Các học giả xưa dịch sãtheyya là 
xảo trá. Đây là một sự phiên dịch khá tốt nhưng như vậy một 
người lừa đảo cũng được nói là xảo trá sao! Do đó từ này 
vẫn không chính xác và thích hợp như giả dối (đạo đúc giả) vốn 
nhấn mạnh trên tính tự phụ và khoác lác rỗng không kết họp 
với giả dối. Vì thế tôi đã dịch nó là giả dối hay đạo đức giả. 
Đối với người đang hành thiền tính chân thật và không giả 
dối là điều tối cần. Vì lý do đó chân thật được mô tả như một 
yếu tố của tinh tấn. 

Những Yầi Tố Của Tinh Tấn 

(Padhãniyan^ Tinh Tấn ơii) 

Có năm yếu tố của tinh tấn: 

(1) Phải có đức tin nơi sự giác ngộ tối thượng của 
Đức Phật. Điều này có nghĩa rằng bạn phải tin 
rằng lời dạy của Đức Phật được dựa trên toàn 
giác trí của ngài. Ngày nay đoi với người hành 
thiền điều cần thiết là phải có đức tin nơi vị thiền 
sư cũng như nơi phương pháp thiền của vị ấy. 
Không có đức tin sẽ không có tinh tẩn. Vì vậy đức 
tin nơi Đức Phật là cần yếu cho sự tinh tẩn. 




372 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


(2) Phải có sức khoẻ và không bệnh tật, vì chỉ những 
hành giả có sức khoẻ mới có thế vận dụng được 
hết sức tinh tẩn tích cực của mình bất chấp sự 
căng thắng và khó chịu của thế xác. Nhưng với 
một hành giả nhiệt tâm thì không cần phải lo lẳng 
về những đau đớn nhỏ ở thân vì vị ấy có thế vượt 
qua chúng trong lúc hành thiền. Một sổ thậm chỉ 
đắc đạo quả nhờ thiền trên giường bệnh lúc sắp 
chết của họ. Tuy nhiên một sự tinh tẩn tích cực và 
suốt đời phải có sức khoẻ tốt và người hành thiền 
nên tìm cái đó. 

( 3 ) Phải không giả bộ như có những phấm chất mà 
mình không có và phải nhìn nhận những khuyết 
điếm của mình thay vì che giấu chúng. Người 
hành thiền phải khai hết nhưng trạng thái tâm của 
mình cho thiền sư hay những bạn đồng tu của 
mình. Sự liên hệ của vị ấy với thiền sư cũng giong 
như sự liên hệ của bệnh nhân đoi với bác sĩ vậy. 
Chỉ khi bệnh nhân thành thật tiết lộ hết sự đau 
đớn của mình vị bác sĩ mới có thế chữa cho họ. 
Cũng vậy, chỉ khi người hành thiền nói hết những 
sự thực về kinh nghiệm của mình vị thiền sư mới 
có thế đưa ra những chỉ dẫn cần thiết được. 
Người thầy không thế giúp được gì cho thiền sinh 
nếu người ẩy không giải trình đúng những kinh 
nghiệm của mình hay nhìn nhận khuyết điếm của 




Mahasi Sayadaiv 


373 


mình, như ngủ gật trong suốt những giờ 
thiền, ...Vì thế, tỉnh chân thật không có bất cứ một 
sự giả bộ hay che đậy nào là một nền tảng cho sự 
tinh tẩn. Nó cũng là thuốc giải cho nọc độc giả 
dổi (sãửieyya). 

(4) Phải áp dụng nghị lực vào trong tinh tẩn với sự 
kiên trì và tích cực đế chế ngự các ác pháp và 
thiết lập những trạng thái tâm thiện. Vị ẩy phải 
vận dụng hết nghị lực của mình bất kế chuyện gì 
có thế xảy ra với thân của vị ấy. Trong tinh tẩn vị 
ấy phải quyết tâm kiên trì cho dù máu và thịt của 
vị ấy có thế khô héo chỉ còn lại da, gân và xương 
do sự tinh tẩn đó. ớ đây, máu và thịt khô héo là 
một yếu to trong khi da, gân và xương còn lại tạo 
thành ba yếu to khác của tinh tẩn. Vì lý do đó tinh 
tẩn mà hành giả cần phải có được gọi là tinh tẩn 
bổn chi (caturangaviriya). 

(5) Phải có minh sát trí về sự sanh và diệt của danh- 
sẳc. Trước khi hành thiền hay ở giai đoạn ban 
đầu của sự hành thiền bạn không thế có minh sát 
trí này. Tinh tấn không ngừng có thế bảo đảm có 
được trí ẩy trong một tuần, chỉ một phần trăm 
người hành thiền có thế đắc trí ấy trong ba hoặc 
bổn ngày. Đổi với người kém trí hoặc tinh tẩn 
không đầy đủ thì phải mất ít nhất mười hay mười 
lăm ngày đế đạt được nó. Một số có thế cả tháng 




374 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


sau vẫn chưa có nó do những khiếm khuyết khác 
nào đó. Nói chung, trong bất kỳ điều kiện nào thì 
trung bình người hành thiền tinh tẩn cũng phải 
mất một tuần lễ. Trí này khiến người hành thiền 
rơi vào trạng thái ngây ngất vì lúc đó vị ấy tràn 
đầy hoan hỷ, đức tin, thận trọng và nhiệt tâm cho 
sự nỗ lực thêm. Hơn nữa, người hành thiền đắc 
được trí này chắc chắn sẽ trở thành một bậc 
Thánh trong vòng vài ngày nếu vị ấy kiên trì tinh 
tẩn. 

Như vậy, năm yếu tố của tinh tấn là đức tin, sức 
khoẻ, chân thật, nghị lực và trí (minh sát). Năm phẩm chất 
này được xem là thiết yếu để thành công trong thiền và 
chứng đạt những kinh nghiệm phi thường ngay trong kiếp 
sống hiện tại. Ban đầu người hành thiền có thể chỉ có đức 
tin, sức khoẻ và sự chân thật nhưng đối với một số hành giả 
đức tin và sự chân thật sẽ có được một đà thúc đẩy cùng với 
sự đắc định. Tinh tấn chân chính tuỳ thuộc vào nghị lực của 
người hành thiền. Vận dụng tinh tấn một cách toàn tâm toàn 
ý sẽ đưa đến sanh diệt trí chỉ trong vòng một vài ngày. Trạng 
thái tâm đi kèm với trí minh sát này được đánh dấu bằng 
việc thấy ánh sáng, ngây ngất và cảm giác hoan hỷ lan toả 
toàn thân. Lúc này người hành thiền cảm nghe rất thoải mái, 
an lạc cả ở thân lẫn tâm. Trong lúc ngồi hay đi, thân hành giả 
dường như thể (nổi) trên hư không trên mặt sàn và trong một 




Mahasi Sayadaiv 


375 


số trường hợp không phải dường như nữa mà là thực sự 
như vậy. Sự chú ý hay chánh niệm lúc này rất nhạy bén. 
Người hành thiền dường như nhớ được mọi thứ không cần 
nhiều nỗ lực. Khả năng hay biết rất nhanh mọi giai đoạn của 
sự sanh và diệt. 

Vì thế người hành thiền lúc này tràn đầy nghị lực và 
ước muốn tiếp tục thực hành chánh niệm cho đến khi đạt 
được mục đích. Cũng có số phải rời khỏi trung tâm thiền 
ngay sau khi đạt được minh sát trí (sanhdiệttrí) do những hoàn 
cảnh tất yếu nhưng vẫn nhiệt tâm và họ sẽ nắm được cơ hội 
đầu tiên để quay trở lại. Có thể nói hầu hết trong họ đều quay 
trở lại trung tâm thiền và thường hoàn tất được công việc tu 
tập của họ. 

Tinh TấnNghiêm Túc Là cần Thiết 

Một số hành giả thiếu sự tinh tấn nghiêm túc do đức 
tin yếu và kết quả là họ không phát triển được định tâm và 
không thể vạch ra một sự phân biệt giữa danh và sắc. Mặc dù 
đã hành thiền cả một hoặc hai tháng, họvẫn không có bất cứ 
một trải nghiệm bất thường nào và vì vậy họ cảm thấy hoài 
nghi về kinh nghiệm mà các thiền sinh khác trình báo. Thái 
độ của họ không khác với những người theo chủ nghĩa kinh 
nghiệm của thời hiện đại tuy nhiên họ nên xét lại sự thất bại 
trong thiền của họ một cách nghiêm túc. Nói chung một 
người không nghiêm túc trong một công việc gì thì không 




376 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


thể có được bất kỳ kinh nghiệm bất thường nào mà công việc 
ấy hứa hẹn. 

Hơn nữa, trường hợp nào cũng cứ đòi phải thấy mới 
tin thì thật là chưa hiểu gì cả. Kính viễn vọng có thể thấy 
được những vật mà người ta không thể thấy với mắt thường. 
Chúng ta phải tin những gì một số người nói về những phần 
đất của thế giới mà họ đã viếng thăm mặc dù nó mãi mãi vẫn 
chỉ là những địa danh đối với chúng ta. Những mô tả về việc 
đặt chân xuống mặt trăng của những nhà du hành phải được 
chấp nhận mặc dù đi đến đó đối với chúng ta là việc không 
thể xảy ra. 

về bản chất, kinh nghiệm tâm linh rất vi tế. Người ta 
không thể có nó nếu thiếu căn bản trí tuệ hay tinh tấn không 
đầy đủ. Không có được kinh nghiệm tâm linh cũng có thể là 
do nghiệp (kamma), quả của nghiệp (vipãka), những khuynh 
hướng bất thiện (^^tikkama), phỉ báng bậc thánh hoặc những 
quan kiến đi ngược lại Thánh đạo. Nhưng phần lớn có thể 
quy kết cho sự thiếu tinh tấn và không có định. Tuy nhiên số 
người hành thiền không có được kinh nghiệm như vậy không 
quá hai phần trăm. Sự thất bại này đang làm hại đức tin 
nghèo nàn của họ và vì thế nếu họ chưa từng hành thiền có lẽ 
sẽ tốt hơn. 

Những người hành thiền nghiêm túc chắc chắn sẽ có 
được những kinh nghiệm lạ thường. Những buổi trình pháp 
trực tiếp của một số hành giả đã cho thấy rõ điều đó và 
những hành giả như vậy gồm đủ thảnh phần, các vị sư, nam 




Mahasi Sayadaiv 


377 


cư sĩ và nữ cư sĩ, trẻ cũng như già. Một số chỉ mới mười 
một, mười hai tuổi và chưa bao giờ nghiên cứu kinh điển. 
Nhưng báo cáo của họ rất rõ ràng, dứt khoát và phù họp với 
kinh điển PãỊi. Điều này nghe có vẻ khó tin đối với những 
người chưa từng có kinh nghiêm, nhưng nó lại thực sự là 
một nguồn cảm hứng đối với những người muốn theo những 
tấm gưong của họ. Neu có được nguồn cảm hứng như vậy 
người hành thiền hãy cố gắng thực hành chánh niệm, không 
sớm thì muộn vị ấy sẽ đắc sanh diệt trí (udayabbayanãna) dẫn 
đến đạo quả. 

Lòi Mòi Oảa Đúc Phật 

“Ngưòi chân ứiậí và chánh Irực hãy đến vói ta và thực hànhPh^ theo 
lòi dạy của ta. Như Lai bảo đảm tối đa bảy năm hoặc ít nhấ Irong vòng bảy 
ngày họ sẽ đắc A-la-hán thánh quả.” Như vậy Đức Phật đã táo bạo 
mời mọi người hãy cho giáo pháp của ngài một sự thử 
nghiệm. Trong Kinh Bodhirãjakumãra'° Đức Phật thậm chí 


Cũng vậy, này Vuơng tử, có năm tinh tấn chi này. Thế nào là năm? 
ở đây, này Vuông tử, vỊ Tỷ-kheo có lòng tin, tin tuởng sụ giác ngộ của Nhu 
Lai. Ngài là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Điều Ngự Truợng Phu, Thiên Nhân Su, Phật, Thế Tôn. 

VỊ ấy ít bệnh, ít não, với bộ tiêu hóa đuợc điều hòa, không quá lạnh, 
không quá nóng, trung bình, hợp với tinh tấn. 

VỊ ấy không gian trá, xảo trá, tự mình xử sự nhu chon đối với bậc Đạo 
su, đối với các vỊ có trí hay đối với các vỊ đồng Phạm hạnh. 




378 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


còn hứa rằng những ai nhận được sự chỉ dẫn của ngài vào 
buổi chiều và thực hành theo đó sẽ có được những kinh 
nghiệm lạ thường vào sáng ngày hôm sau, trong khi những 
người nhận được sự chỉ dẫn vào buổi sáng và thực hành sẽ 
có kinh nghiệm vào buổi chiều. Và những vị đệ tử có trí và 
chân thật của Đức Phật đã có được kinh nghiệm đúng nhu 
lời dạy này. Họ trở thành các bậc Thánh A-la-hán hoặc A- 


VỊ ấy sống tinh cần, tinh tấn từ bỏ các bất thiện pháp, làm cho khởi 
lèn các thiện pháp, kiên cố, kiên trì, không từ bỏ gánh nặng đối với các thiện 
pháp. 

VỊ ấy có trí tuệ thành tựu trí tuệ về sự sanh diệt (của các pháp), với sụ 
thế nhập bậc Thánh đua đến sụ chon chánh đoạn diệt khố đau. Này Vuơng Tử, 
nhu vậy là năm tinh cần chi. 

Này Vuơng tử, vỊ Tỷ-kheo thành tựu năm tinh cần chi này, chấp nhận 
Nhu Lai là bậc lãnh đạo, sau khi đã tụ chứng tri với thuợng trí ngay trong hiện 
tại vò thuợng cứu cánh Phạm hạnh mà vì mục đích này các Thiện nam tử chon 
chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, và vỊ ấy có thế chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú trong bảy năm. 

Này Vuơng tử, đừng nói chi bảy năm, một vỊ Tỷ-kheo thành tựu năm 
tinh cần chi này... và an trú sáu năm... năm năm, bốn năm, ba năm, hai năm, 
một năm. Này Vuơng tử, đừng nói chi một năm, một Tỷ-kheo thành tựu năm 
tinh cần chi này... và an trú bảy tháng. Này Vuơng tử, đừng nói chi bảy tháng, 
một Tỷ-kheo thành tựu năm tinh cần chi này... và an trú ngay trong sáu tháng... 
trong năm tháng, bốn tháng, ba tháng, hai tháng, một tháng, nửa tháng. Này 
Vuơng tử, đừng nói chi nửa tháng, một Tỷ-kheo thành tựu năm tinh cần chi 
này... và an trú trong bảy đêm ngày. Này Vuơng tử, đừng nói chi bảy đêm 
ngày, Tỷ-kheo thành tựu năm tinh cần chi này sáu đêm ngày... năm đêm ngày, 
bốn đêm ngày, ba đêm ngày, hai đêm ngày, một đêm ngày. 

Này Vuơng tử, đừng nói chi một đêm ngày, một Tỷ-kheo thành tụu 
năm tinh cần chi này, chấp nhận Nhu Lai là bậc lãnh đạo, nếu đuợc giảng dạy 
buổi chiều thời chứng đuợc sự thù thắng buổi sáng, nếu đuợc giảng dạy buổi 
sáng, thời sẽ chứng đuợc sụ thù thắng buổi chiều. 




Mahasi Sayadaiv 


379 


na-hàm, tối đa trong bảy năm hoặc tối thiểu trong bảy ngày. 
Những người có được kinh nghiệm trong bảy năm hay bảy 
ngày này, chú giải kinh Đại Niệm Xứ nói, chỉ là những 
người trung bình trong số những vị đệ tử khéo dẫn (neyya 
puggala, ứng dẫn, tức những người cần phă hành theo ttình tự Giói, Định và 
Tuệ). Các vị đệ tử có khả năng cao hơn thì có được kinh 
nghiệm chỉ trong một ngày hay một đêm như Đức Phật đã 
công bố. 

Hiếm Có Sự Giác Ngộ Trong Một Tuần 

Theo chỗ chúng tôi biết, ngày nay tìm được một 
người có thể đạt đến kinh nghiệm siêu nhiên trong vòng một 
tuần đã khó, nói gì đến người đắc nó chỉ trong một ngày hay 
một đêm. Vậy mà có một số vị thầy khẳng định là họ có thể 
đưa ra những hướng dẫn sẽ bảo đảm có được tuệ giác phi 
thường chỉ trong một thời ngồi. Chúng tôi thực sự hoan 
nghênh lời khẳng định của họ nếu nó có bất kỳ một căn cứ 
xác đáng nào đó. Một số thậm chí còn nói rằng người ta có 
thể có được trí tuệ minh sát đơn tuần do nghe những bài 
pháp của họ và hiểu được sự thực, nếu được như vậy thì tinh 
tấn thêm không cần thiết nữa. Điều này có thể làm vui lòng 
những người lười biếng. Tuy nhiên, chúng ta không nên 
quên một sự thực rằng ngay cả chính Đức Phật cũng bắt 
những vị đệ tử ứng dẫn, tức những người không thể có được 




38 o 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


tuệ minh sát do nghe những bài pháp của ngài, phải thực 
hành Pháp vậy. 

Bài Pháp Đầu Tiên Của Đúc Phật 

Bài pháp đầu tiên của Đức Phật là Kinh Chuyển Pháp 
Luân phammacakkapavattanaSutta). Những nguời duy nhất đuợc 
nghe bài pháp này là nhóm năm vị Kiều-trần-nhu. Tuy 
nhiên, chỉ một vị trong nhóm, đó là Tôn giả Kiều-trần-nhu 
(Kondanna) đắc thánh quả thứ nhất hay nhập luu thánh quả 
trong khi nghe pháp. Bốn vị còn lại không có đuợc tuệ minh 
sát dễ dàng nhu vậy và vì thế sau khi kết thúc bài pháp các vị 
phải hành thiền thêm nữa duới sự huớng dẫn của Đức Phật. 
Trong bốn vị, Tôn giả Vappa mất một ngày, Tôn giả 
Bhaddiya hai ngày để đắc thánh quả đầu tiên. Rãhula, con 
trai của Đức Phật bắt đầu hành thiền lúc bảy tuổi nhung chỉ 
trở thành một bậc A-la-hán sau khi thọ cụ túc lúc hai muơi 
tuổi. Tôn giả Mục-kiền-liên dù đã là bậc Thánh nhập luu 
nhung chỉ đắc A-la-hán thánh quả sau khi thiền trong bảy 
ngày và Tôn giả Xá-lợi-phất phải mất muời lăm ngày hành 
thiền nhu một bậc thánh nhập luu. Tôn giả Ãnandã đắc giải 
thoát tối hậu (A-la-hán)ba tháng sau khi Bát Niết Bàn của Đức 
Phật nhò đi kinh hành và hành thiền một cách tích cực suốt 
cả đêm. 

Xét những truờng hợp vừa nêu trong kinh điển chúng 
ta có thể an toàn mà nói rằng nghe pháp hay sự hiểu biết về 




Mahasi Sayadaiv 


381 


pháp tự nó không bảo đảm có được tuệ giác, mà thực hành là 
điều cần yếu cho sự phát triển của nó. Vì, nếu không thì Đức 
Phật đã không thúc giục các đệ tử của ngài phải thực hành 
pháp. Chắc chắn Tôn giả Ãnandã là người đã được nghe và 
thông suốt tất cả những lời dạy của Đức Phật. Tuy vậy ngài 
vẫn phải hành thiền một cách tích cực trọn cả đêm để đạt đến 
sự giải thoát tối hậu. Vì thế không những hiểu biết mà còn 
phải thực hành thiền chỉ-quán (samaửia-vipassanã) một cách toàn 
tâm toàn ý mới giúp người hành thiền vượt qua được các 
phiền não và tiếp xúc với Niết Bàn ở mức Thánh Đạo. 

ChánhNiệm Trong Khi Nghe Pháp 

Tôn giả Kiều-trần-như (Kodatma) trở thanh một bậc 
Nhập Lưu trong khi đang nghe bài pháp đầu tiên (Kinh Chuyển 
Pháp Luân). Sau đó cả năm vị đều trở thảnh bậc A-la-hán khi 
nghe Kinh Vô Ngã Tướng (AnattalakkhanaSutta). Chỉ một bài kệ 
duy nhất đã biến tể tướng Santati thảnh một bậc A-la-hán, và 
cũng chỉ một bài kệ đã chuyển hoá Tỳ-kheo ni Patãcãrã 
thành một bậc thánh nhập lưu. Theo chú giải kinh Đại Niệm 
Xứ, những người đắc được thánh đạo và thánh quả như vậy 
là nhờ sau khi đã áp dụng một trong bốn pháp môn của bài 
kinh. Chú giải nói:- 

‘ Có những vị đắc ửỂnh đạo và ửiánh quả chỉ do nghe một vần kệ. 
Nhung một sự chứng đắc như vậy là điều Idiông thể xảy ranếuldiông quán hay 
chánhniệmvetỉỂn,hayvecảmửiọ,hayvetâm,hayvepháp.Vìửie,cóửienói 




382 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


những nguời đắc ửiánh đạo và ửỂnh quả và vuợt qua được Sầu, khổ như vậy 
chỉ nhờ (ửiực hành) con đường ửiiài (quán) Tứ Niệm Xứ mà ửiôi. 

Tóm lại, đúng sựửiực là tể tướng Santati đã tiủthành thánh A-la-hán, 
cònPatãcãrãừởthành bậc nhập lưu và vượt qua được những thống khổ của họ 
sau khi nghe một vần kệ. Nhưng phă nói rằng chỉ nhờ thực hành chánh niệm 
họp vói bài kinh Đại Niệm Xứ mà các vị mói đắc các thánh đạo đó.” Như 
vậy rõ ràng chú giải không để lại chút hoài nghi nào về tầm 
quan trọng bậc nhất của thiền Tứ Niệm Xứ. Rõ ràng không 
có thẩm quyền kinh điển nào cho quan niệm: chỉ cần có kiến 
thức và sự hiếu biết về pháp là đủ đế đưa một người hành 
thiền đến thánh đạo, không cần thiết phải tinh tẩn. Thực sự, 
quan niệm này trái ngược với lời dạy của Đức Phật. 

Trong nhiều bản kinh Đức Phật đã nhấn mạnh đến sự 
cần thiết của việc phát triển thiền định và thiền minh sát 
(samatha-vipassanãbhãvanã). Chẳng hạn, trong Kirửi Chuyển Pháp 
Luân người đệ tử được thúc giục để chứng ngộ đạo đế. 
Trong Kinh Vô Ngã Tướng và các kinh khác người đệ tử 
được khuyên nên thực chứng bản chất vô thường, khổ và vô 
ngã của năm uẩn. Kinh Sa Môn Quả (Samannapháa) của 
Trường Bộ Kinh và một số bản kinh khác cũng nhấn mạnh 
đến sự cần thiết của việc tu tập thiền chỉ, đắc các bậc thiền, 
và minh sát trí. Trong Sagãthavagga (Phẩm Có Kệ) của Tưomg 
ưng Bộ Kinh Đức Phật nói rằng sự tu tập định và tuệ minh 
sát sẽ giải thoát một người khỏi sự trói buộc của tham ái 
(tanhã). Tưomg ưng Niệm Xứ (Satipatthãnasarhyutta)thì thúc giục 
người đệ tử phải thực hành bốn niệm xứ. Còn trong Tưcmg 




Mahasi Sayadaiv 


383 


ưng Sự Thật (Sacca-samyutta) người đệ tử được khích lệ để 
chứng ngộ tứ thánh đế. 

Sử dụng nghị lực mãnh liệt như một yếu tố của tinh 
tấn được Đức Phật nhấn mạnh. “Dù chỉ còn da và xương. 
Dù máu và thịt có khô héo. Ta cũng sẽ kiên trì tinh tấn 
không ngừng cho đến khi nào đạt được đạo quả mới thôi. ” 
Với sự khẳng định của ý chí này, người hành thiền sẽ sử 
dụng hết sức tinh tấn của mình (Sariiyutta nikãya, Nidãnavagga, 
Dasabalasuttavà Mguttaianilãya,I>jkanipãtaUpannatasulta). Trong Đại 
Kinh Rừng Sừng Bò (Mahãgosinga sutta của Trung Bộ Kin h) Đức 
Phật khuyên các vị đệ tử hành thiền sau khi khẳng định ý chí 
không thay đổi thế ngồi kiết già cho đến khi được giải thoát 
khỏi các phiền não. 

Đêm rằm tháng Tư, trước ngày chứng đắc Giác Ngộ, 
Đức Phật đã ngồi dưới cội cây Bồ Đe, được củng cố bởi 
quyết tâm “Dùchỉcòndavàxumg.Dùmáuvàửiịtcóldiôhéo.Tacmgsẽ 
kiên Irì tinh tấn không ngừng cho đến khi nào đạt được đạo quảmóithôi.” này 
và phấn đấu suốt cả đêm; rồi canh đầu đêm ngài đắc túc 
mệnh minh (pubbenivãsãnãna), canh giữa ngài chứng đắc thiên 
nhãn minh (dibbacakkhu), và canh cuối, lúc trời vừa hừng đông 
ngài suy quán về pháp duyên sanh cũng như sự sanh và diệt 
của các uẩn (khandhas)và đã phát triển được minh sát trí. Ngài 
đã hoàn thiện tuệ giác bằng các loại chánh niệm khác nhau, 
đó là., bảy cách quan sắc (rũpasattaka), bảy cách quán danh 
(nãmasattaka) nhu đã đề cập trong Thanh Tịnh Đạo 
(Visuddhimagga). Và sau khi trải qua bốn giai đoạn của thánh 




384 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


đạo và thánh quả ngài trở thành một vị Phật. Có thể nói 
chính trên căn bản của kinh nghiệm tự thân này mà Đức Phật 
đã thúc giục các hàng đệ tử của ngài ra sức phấn đấu để đắc 
A-la-hán thánh quả trong một thời ngồi. 

Nhu vậy, sự nhấn mạnh của Đức Phật vào yếu tố tinh 
tấn tích cực trong nhiều bản kinh đã đập tan quan niệm cho 
rằng một mình kiến thức là đủ để bảo đảm có đuợc tuệ giác 
siêu nhiên, rằng tinh tấn là không cần thiết. Vì thế chớ để 
cho sự phán quyết và bảo đảm của nguời thầy làm cho bạn 
thoả mãn. Bạn nên tự xét lại mình để thấy xem kinh nghiệm 
của bạn có đua đến sự diệt của các phiền não hay không. 

Tôi đã từng làm công việc huớng dẫn thiền trong ba 
muơi hai năm. Theo sự hiểu kiết của tôi những nguời có thể 
kể lại đầy đủ kinh nghiệm tâm linh của họ trong vòng một 
tuần lễ là rất khó kiếm. Phần lớn chỉ có thể làm đuợc điều đó 
sau hai muơi hoặc ba muoi ngày, thậm chí sau ba hoặc bốn 
tháng. Tuy nhiên những nguời hành theo sự chỉ dẫn của tôi 
và thực hành một cách kiên định thuòng trình bày những 
kinh nghiệm của họ sau một tháng. Hiện nay tôi nhấn mạnh 
với các thiền sinh là phải xem tiêu chuẩn thời gian đòi hỏi 
phải có để hành thiền thành công là một tháng hay hon một 
tháng. Đừng nghĩ rằng một tháng là quá ngắn cho nguời 
hành thiền thực hành thành công nhu một số nguời thuòng 
nghĩ. Vì Đức Phật đã hứa khả đạo quả A-na-hàm hay thậm 
chí A-la-hán cho những ai theo lời khuyên của ngài và vì thế 
nguời nào nói rằng không thể có chuyện đắc tuệ giác sau 




Mahasi Sayadaiv 


385 


một tháng là đã phản đối lời dạy của Đức Phật và làm thối 
chí người hành thiền. 

Điều quan trọng là người hành thiền phải theo đúng 
phưcmg pháp đã được đưa ra trong Kinh Đại Niệm Xứ và các 
bản kinh khác. Họ phải không có sự giả dối (đạođúc giả)hay tự 
dối mình. Họ phải có thái độ thảnh thực, ngay thẳng và tmng 
thành với những chỉ dẫn họp theo lời dạy của Đức Phật. 
Người hành thiền thực hành chánh niệm liên tục như đã 
được hướng dẫn và trình báo kinh nghiệm của mình cho vị 
thầy. Vị thầy sẽ ghi nhớ sự tiến bộ của thiền sinh cũng như 
cách mô tả của vị ấy về sự tiếp xúc với Niết Bàn ở mức 
thánh đạo. Trong mọi trường họp, người thầy sẽ thúc giục 
thiền sinh tiếp tục việc thực hành của mình cho đến khi họ 
xét thấy rằng tiến bộ của thiền sinh là thoả đáng. Lúc đó họ 
sẽ nói cho người ấy biết về các giai đoạn phát triển trí tuệ 
minh sát, về thánh đạo và thánh quả. Người hành thiền lúc 
đó sẽ đánh giá tiến bộ của mình dựa trên những gì vị ấy biết 
được từ người thầy và tự quyết định giai đoạn mà họ đã đạt 
đến. Chúng tôi không phán quyết sự chứng đắc của họ mà để 
cho họ tự phán quyết lấy. 

Tuy thế một số người vẫn chỉ trích chúng tôi, họ nghĩ 
rằng chúng tôi đã đưa ra những phán quyết (về sựtiấibộ của 
người hành ửiiền) nhưng đây chỉ là một sự hiểu lầm. Trong khi 
đó một số nhìn vào sự vô trách nhiệm của chúng tôi một 
cách ngờ vực, họ tự hỏi tại sao người thầy lại không thể chỉ 
rõ những giai đoạn tiến bộ của một thiền sinh? Nhưng thái 




386 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


độ nước đôi của chúng tôi là hoàn toàn phù hợp với truyền 
thống của Đạo Phật. Theo truyền thống đó thì, ngoại trừ Đức 
Phật, ngay cả Tôn giả Xá-lợi-phất cũng không bao giờ tuyên 
bố bất cứ hành giả nào là một vị thánh nhập lưu, hay một vị 
Bất lai, hoặc A-la-hán cả. 

Hơn nữa cách làm việc của một vị thiền sư cũng 
giống như một vị lương y vậy. Ngày xưa những vị lương y 
không có bất kỳ một dụng cụ nào để kiểm tra tình trạng sức 
khoẻ của bệnh nhân. Họ phải chẩn đoán bệnh bằng cách xem 
xét điều kiện của bệnh nhân, bắt mạch và lắng nghe những gì 
người bệnh nói. Neu bệnh nhân không nói sự thực, vị lương 
y cũng vẫn lầm lẫn như thường. Cũng vậy, nếu người hành 
thiền không báo cáo một cách chính xác kinh nghiệm tu tập 
của mình, thiền sư có thể mắc sai lầm trong sự phán quyết 
của mình. Vì thế khi trình pháp người hành thiền cần phải 
thẳng thắn, không có tính tự phụ, và giả dối. Và tốt hơn hết 
người thầy nên ghi nhớ tất cả những gì người hành thiền 
trình báo, nói cho vị ấy biết về những giai đoạn tuệ minh sát 
và để vị ấy tự phán quyết cho mình. 

Che GiấuNhững Khiyấ Điếm 

(Mãyã, ngi^ thiện'') 


Mãyã thường được Việt dịch là lường gạt, Hán dịch Nguỵ Thiện 
('fS#)hoặc Khi Phiến ( cũng mang ý nghĩa tương tợ, đó là lừa đảo, 
lường gạt. 




Mahasi Sayadaiv 


387 


Mãyã hay lường gạt là khuynh hướng che dấu những 
lầm lỗi của mình để những người khác không biết về chúng. 
Chúng tôi đã bóng gió đến Mãyã khi nói về sự giả dối hay 
đạo đức giả (sãửieyya). Một số tìm cách che đậy những sai sót 
và tha hoá của mình đằng sau cái vẻ bề ngoài của những 
cuộc nói chuyện về sự tai hại của phá giới và phúc lành của 
một đời sống giới hạnh, những cuộc nói chuyện được họ 
vạch định để đánh lừa người khác. Mục đích của một số 
người hành khổ hạnh (dhutanga) hay thiền không phải để đề 
cao uy tín mà để che đậy sự buông lỏng đạo đức của họ. Đây 
không phải là đạo đức giả (sãtheya)mà là lường gạt (mãyã). Là 
lừa đảo (mãyã) nếu những người làm công để lãng phí thời 
gian và khi có người giám sát thì làm một cách tích cực, 
hoặc ‘làm láo báo cáo hay’. Cũng là mãyã khi bạn nói năng với 
một người nhu thể bạn quan tâm tới an vui, hạnh phúc của 
họ lắm nhưng thực sự thì bạn đang nói hay làm những điều 
tổn hại đến họ. Hoặc nếu bạn nói với người thầy rằng bạn 
tuân thủ theo sự chỉ dẫn của ông ta trong thi thực sự bạn 
không làm nhu vậy, đó là mãyã. Tóm lại, mọi cố gắng để che 
giấu lỗi lầm của mình đều là mãyã. 

Lừa đảo là một ác hạnh vì thế chúng ta nên cố gắng 
khắc phục nó. Neu bạn có tâm ấy, bạn phải thú tội với thầy 
của bạn hay với bạn đồng tu của bạn. Theo chú giải, người 
hành thiền vượt qua lừa đảo (mãyã) và giả dối, hay đạo đức 
giả (sãửieyya) ở giai đoạn nhập lưu. Vì lẽ chúng là những ác 




388 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


hạnh, nên không có chỗ cho chúng trong tâm của các Bậc 
Thánh. 


Quá Mạn (Atimana, ìiilễ) 

Ngoan Cố (Thambha ĩĩ^lỀl) 

Những người có tâm quá mạn thường không kính 
trọng những người đáng kính. Neu một người không đảnh lễ 
hoặc nhường chỗ, nhường đường cho một bậc đáng kính, đó 
là dấu hiệu của tính kiêu căng tự phụ. Người đáng kính ở đây 
có nghĩa là ông, bà, cha, mẹ, thầy tổ hay bất kỳ một người 
lớn tuổi nào khác. Nó cũng có nghĩa là một người mà đời 
sống đạo đức và tâm linh của họ cao hơn chúng ta nhiều. 
Theo lời dạy của Đức Phật trong Kinh Tiểu Nghiệp Phân 
Biệt, những người thiếu lòng tôn kính đối với một người 
đáng kính sẽ phải đoạ vào địa ngục sau khi chết và nếu được 
trở lại làm người họ sẽ phải tái sanh trong những giai cấp 
thấp hèn; trong khi kính trọng người đáng kính là nhân đưa 
đến tái sanh thiên giới hoặc tái sanh làm người trong những 
gia đình quyền quý. 

Mãna có nghĩa là ngã mạn và đánh giá thấp người 
khác. Atimãna là quá mạn hay ngã mạn thái quá. Ngã mạn 
chỉ bị dập tắt hoàn toàn ở A-la-hán thánh đạo và vì thế nó 
được xem là một thói xấu mà một số vị Tỳ-kheo và hành giả 
có thể khắc phục được. Quá mạn của một số người còn là 




Mahasi Sayadaiv 


389 


một chướng ngại trong mối quan hệ xã hội và sự thành đạt 
của họ. Rất ít người muốn có sự quan hệ với một người ngã 
mạn. Bạn bè và đệ tử của họ cũng dần dần giảm bớt, những 
người hơn họ thì không thích thái độ ấy và cuối cùng họ trở 
nên bị cô lập. 

Trong số những vị thầy tôn giáo cũng vậy, có những 
vị rất ngã mạn. Cách nói và viết của họ đã để lộ rõ sự ngã 
mạn ấy. Họ phạm phải những sự không thận trọng và đôi khi 
vượt quá giới hạn trong nói năng và viết lách của họ. Một vị 
thầy ngã mạn có khuynh hướng xem thường những người 
khác và tự vẽ ra bức chân dung của mình như không có ai 
đồng đẳng về phương diện giới đức và sở học. Vì thế mặc dù 
vị ấy có thể là một vị Sayãdaw (vị Trưởng Lão cao hạ) với đầy đủ 
khả năng trên mọi phương diện, vị ấy sẽ không phát đạt và 
thành công nhiều trong cuộc sống. Những cuốn sách của vị 
ấy có thể rất xuất sắc nhưng sẽ ít người đánh giá cao chúng. 

Vì thế điều tốt nhất là đừng bao giờ ngã mạn hoặc có 
ngã mạn thì cũng ít thôi. Nhưng cái khó là ở chỗ người ngã 
mạn thường không biết được là mình ngã mạn. Nhiều khi sự 
ngã mạn của họ có thể không kiểm soát được bất chấp lời 
khuyên của người khác. Trái lại, họ còn có thể quy tội ngã 
mạn cho những người không hợp với họ. Hậu quả là, họ thấy 
khó để có được những mối quan hệ thân thiết với người 
khác. Tất nhiên một sự trải nghiệm như vậy sẽ làm cho họ 
biết được sự quá mạn của họ và giúp họ kiềm chế được nó. 




390 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


E)úc Khiêm Tốn Của Tôn Giả Xá-Ld-Phất 

Đức khiêm tốn của Tôn giả Xá-lợi-phất là tấm gương 
cho chúng ta noi theo. Một lần nọ, được sự cho phép của 
Đức Phật, Tôn giả Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên lên đường 
đi thăm viếng một số làng mạc, thị tứ. Thấy Tôn-giả Xá-lợi- 
phất có nhiều vị sư đi cùng, một vị Tỳ-kheo nọ ghen tức và 
để cản trở cuộc hành trình của họ vị này đã mách với Đức 
Phật rằng Tôn-giả Xá-lợi-phất va vào vị ấy nhưng không 
chịu xin lỗi mà đi luôn. Thực sự, chì vì một sự va quẹt tình 
cờ với lai y của Tôn-giả Xá-lợi-phất mà vị ấy đưa ra lời buộc 
tội nhỏ nhen này. 

Nghe như vậy Đức Phật cho gọi Tôn-giả Xá-lợi-phất 
đến và giữa hội chúng Đức Phật đã hỏi Tôn giả về lời cáo 
buộc của vị sư. Tôn-giả Xá-lợi-phất trả lời như sau: 

“Mộtvị Tỳ-ldieo Idiông chánhniệm về thâncó thể vaphảivỊTỳ-ldieo 
bạn của mìn h và tiếp tục bỏ đi không một lời xin lỗi. Nhưng con tự xem mìn h 
nhưđấl,” v.v... Những gì Tôn-giả Xá-lợi-phất có ý muốn nói 
là như thế này: Có nhiều thứ, sạch cũng như dơ, người ta 
ném vào đất, nhưng đất vẫn chấp nhận mọi thứ không phàn 
nàn hay ghê sợ. Đối với những gì người khác có thể làm hay 
nói với ngài cũng vậy, ngài luôn thực hành hạnh tự chế. Hơn 
nữa, ngài tự xem mình như nước, như lửa hay như gió. 
Người ta có thể ném vào đó những thứ sạch hoặc dơ, nhưng 
nước,....vẫn không bị tác động bởi những vật ấy, cũng vậy, 




Mahasi Sayadaiv 


391 


ngài kham nhẫn tất cả những gì người khác có thể nói hay 
làm với ngài. 

Lại nữa, ngài tự xem mình như một người thanh niên 
thuộc giai cấp thấp. Chúng ta biết ở Àn Độ giai cấp rất quan 
trọng. Theo đó, một người Chiên-đà-la (Can^) tức là người 
thuộc giai cấp thấp nhất trong xã hội, không được phép chạm 
vào một người Bà-la-môn giai cấp cao. Vì thế, khi một người 
Chiên-đà-la đi vào làng hay khu vực của người Bà-la-môn, 
họ phải thông báo việc đi đến của mình bằng cách đập vào 
cây gậy mang theo như một lời cảnh báo để mọi người 
không đụng vào anh ta. Ngài Xá-lợi-phất muốn nói rằng ngài 
có loại khiêm cung như lối sống của người Chiên-đà-la vậy. 

Lại nữa, một con bò đã gãy sừng sẽ trở nên hiền lảnh 
và không còn làm phiền đến bất kỳ chúng sanh nào nữa cả. 
ở đây ngài tự xem mình như con bò đó. Ngài nhòm gớm tấm 
thân này cũng giống như một người nam hay nữ trẻ tuổi vừa 
mới tắm rửa và trang điểm xong cảm thấy ghê tởm khi bị 
choàng vào cổ với xác chó chết hoặc xác rắn chết vậy. Ngài 
thấy tấm thân này như một gánh nặng mà ngài phải đeo 
mang, một gánh nặng không khác gì một bình mỡ động vật 
đang tiết rỉ qua nhiều lỗ vậy. 

Sau đó vị sư buộc tội ngài đã day dứt lương tâm và 
xin lỗi ngài về sự sai lầm của mình. Tôn giả Xá-lợi-phất 
không những tha lỗi cho vị ấy mà thậm chí còn bảo vị ấy 
đừng phật ý vì câu trả lời của ngài. 




392 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Chúng ta nên noi theo tấm gương của ngài Xá-lợi- 
phất cho đến mức có thể. Mặc dù chúng ta không thể khắc 
phục được ngã mạn, chúng ta nên cố gắng khắc phục thói 
quá mạn. Quá mạn có hai loại, đó là., ngã mạn phát sanh từ 
việc thực sự có một số phẩm chất như thông minh, kiến thức, 
giới đức, v.v..., và ngã mạn do ảo tưởng về một đức tính nào 
đó mà mình không có, như khi một người tự xem mình là 
thông minh hay thánh thiện. Người bình thường không ai 
thoát khỏi hai loại ngã mạn này. Nhưng là những hành giả 
chúng ta nên tìm cách loại trừ loại ngã mạn do ảo tưởng 
sanh. Ngã mạn bị diệt ở giai đoạn nhập lưu nhưng ngay cả 
như thế người hành thiền vẫn chưa thoát khỏi sự ngã mạn về 
một phẩm chất nào đó mà mình thực sự có. Vì chỉ khi đắc 
đạo quả A-la-hán nó mới bị bứng gốc hoàn toàn. 

Khó Dạy (Dovacassata) 

Dễ dạy là một trong những đức tính mà Đức Phật bắt 
buộc những đệ tử của ngài phải có vì nó giúp đoạn giảm các 
phiền não. Nhiều người không hề dễ dạy chút nào. Họ không 
màng đến lời khuyên của người thầy và những người giỏi 
hơn họ. Một số đứa trẻ không biết vâng lời cha mẹ, một số 
đứa không biết vâng lời thầy cô giáo, một số đứa không biết 
vâng lời người trên và một số đứa phớt lờ lời khuyên của bạn 
bè chúng. Chính thói ngạo mạn, cứng cỏi và bốc đồng, làm 
cho chúng nổi tiếng về sự khó dạy này. 




Mahasi Sayadaiv 


393 


Những cáo buộc về sự không vâng lời một số người 
xuất phát từ tâm sân và vì thế không thể đổ lỗi cho thái độ 
tâm của họ. Điều quan trọng là phải biết lưu ý đến những lời 
khuyên được xem là hợp lý và do lòng từ mẫn thúc đẩy. Hơn 
nữa, chúng ta nên học cách đừng làm phiền người khác. Một 
người không đếm xỉa đến lời khuyên họp lý của người khác 
được gọi là người cứng đầu hay khó dạy (đubbaca). Thời Đức 
Phật Tỳ-kheo Xa-nặc (Charma) được xem là người bị tai tiếng 
nhất về sự khó dạy này. 

Xa-nặc không phải là người bình thường, ông là 
người hầu cận của Thái Tử Sĩ-đạt-đa (Đức Phật sau này), và là 
người cùng đi với đức Bồ Tát khi ngài rời khỏi hoàng cung 
để trở thành một vị sa-môn. về sau, Xa-nặc cũng gia nhập 
vào Tăng Đoàn của Đức Phật. Tuy nhiên ông không sống 
theo giới luật và vì thế ông thường bị các bạn đồng tu chỉ 
trích. Nhưng ông không hoan hỷ đón nhận những lời nhắc 
nhở của họ. ông bắt bẻ lại rằng ông không phải là một vị Tỳ- 
kheo bình thường, rằng ông là thị giả của đức Bồ Tát khi 
ngài xuất ly thế gian, rằng ông là người đi theo thái tử đến 
tận bờ sông A-nô-ma (Anomã) và rằng ông đã chăm lo phục 
vụ những như cầu cần thiết của thái tử lúc đó. Là một người 
đệ tử kỳ cựu của Đức Phật, ông không quan tâm đến lời 
khuyên của một ai, kể cả những người mới nổi như Xá-lợi- 
phất và Mục-kiền-liên. 

Chính điều này đã dẫn đến việc Đức Phật ban hành 
một điều luật, và những gì điều luật nói về việc khiển trách 




394 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


đối với một vị Tỳ-kheo trong Tăng Đoàn này rất đáng chú ý. 
Neu một vị Tỳ-kheo tỏ ra ngoan cố và không biết vâng lời 
khi được các bạn đồng tu nhắc nhở một cách hợp lẽ, họ nên 
nói với vị ấy như thế này: “BạchĐạiĐức,đùngnênxemcánhânmmh 
cao hon honlòi khuyến giáo của các bạn đồngphạm hạnh. Hãyxemmìnhnhư 
đang cần sự khiyến giáo. Và hãy khuyến giáo các vị Tỳ-kheo khác nếu cần 
Các vị Tỳ-kheo kbác thỉnh ửioảng sẽ Idiuyến giáo Đại đúc. Sựkhuyến giáo lẫn 
nhaunhưvậy sẽ gópphầnvào sựphátlriầitotđẹp của Phật Pháp." 

Nhưng Tỳ-kheo Xa-nặc vẫn giữ thái độ khó bảo nhu 
đã từng. Vì thế vị ấy đã không đạt đến sự giác ngộ cho đến 
khi Đức Phật nhập diệt. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, 
Tăng Chúng cho áp dụng một hình phạt gọi là phạm đàn 
(brahmadanda) đối với vị ấy nhu đã được Đức Thế Tôn hướng 
dẫn. Hình phạt này kêu gọi các vị Tỳ-kheo cứ để mặc Xa- 
nặc muốn nói gì tuỳ thích và (các Tỳ-ldieo) không nói chuyện 
cũng nhu khuyến giáo vị ấy nữa. Hình phạt đã khiến cho Xa- 
nặc phải hồi tâm. Vị ấy nhận ra sự tẩy chay của chư Tăng sẽ 
đem lại bất hạnh cho vị ấy nhu thế nào. Từ đó, vị ấy không 
còn ngạo mạn và cố gắng thực hành pháp một cách tín thành, 
để rồi cuối cùng trở thảnh một bậc thánh A-la-hán. 

DeDạy Là Đúc Cần Thiết Cho Tiến Bộ Tinh Thần 


Giữa những người tại gia cư sĩ và các vị Tỳ-kheo 
trong tăng đoàn, dễ dạy là đức tối cần cho cách ứng xử tốt 
đẹp và phát triển tinh thần của họ. Neu chúng ta bực tức với 




Mahasi Sayadaiv 


395 


sự khuyến giáo của người khác và không nói chuyện với 
nhau, chúng ta sẽ mãi mãi man rợ như những con vật và 
không thăng tiến về mặt tinh thần được. Có lần, khi một số 
vị Tỳ-kheo sắp trải qua ba tháng an cư mùa mưa tại một nơi 
nọ trong xứ Kosala, họ nguyện không nói chuyện với nhau 
để tránh tạo ra sự va chạm và bất hoà giữa mọi người. Cuối 
mùa an cư họ đi về đảnh lễ Đức Phật. Họ nói với ngài rằng 
nhờ nguyện giữ sự im lặng mà họ có được sự hoà họp trong 
suốt mùa an cư. Nghe như vậy, Đức Phật khiển trách họ, 
ngài nói, ‘Các ông nói rằng các ông sống hoà họp nhung trang ửiực tế các 
ông đã không hoà họp. sống chung mà không nói chuyện vói nhau là lối sống 
giữa các con vật như dê hoặc cừu. Đó là kiểu sống củanhững người ngoại đạo, 
của nhũng kẻ ửiù sống với nhau vậy.” Nói như vậy xong Đức Phật 
ban hành một điều luật cấm các vị Tỳ-kheo không được áp 
dụng pháp hành của những người câm và của những người 
ngoại đạo. 

Như vậy việc nguyện giữ yên lặng mà một số người 
hành thiền cam kết thực hiện ngày nay cần phải được xét lại. 
Không nên nguyện giữ yên lặng hoàn toàn, mà tốt hon nên 
tránh nói đến những vấn đề thế sự và không quan trọng. 
Người hành thiền nên chấp nhận một số ngoại lệ và thỉnh 
thoảng nên nói đến những vấn đề liên quan đến Pháp hoặc 
những vấn đề cần thiết cho quyền lợi của mình. Những cuộc 
nói chuyện như vậy có thể đưa đến sự phát triển tinh thần và 
vật chất của vị ấy. 




396 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Do đó những người sống chung với nhau nên nói 
chuyện với nhau. Những gì một người nói phải được xem xét 
một cách nghiêm túc và chấp nhận nếu cần. Chúng ta phải 
hoan nghênh những lời chỉ trích vạch ra cho chúng ta thấy 
những lỗi lầm và khuyết điểm của chúng ta. Đây là điều rất 
quan trọng đối với người đang hành thiền. Họ phải thay đổi 
cách ứng xử hay kiểu sống của mình dưới ánh sáng của 
những gì bạn đồng tu của họ góp ý. Tất nhiên, không cần 
phải nói, vị ấy phải đặc biệt chú ý đến lời khuyên của người 
thầy. Chính vì vậy sự nhấn mạnh của Đức Phật về nhu cầu 
cần thiết cho sự dễ dạy đã góp phần vào việc xây dựng tình 
đoàn kết, hoà hợp và phát triển của một tập thể hay xã hội. 

Bạn Ác 

(Pãpamitla, ^Ẵ!,ác hữu) 

Pãpamitta có nghĩa là bạn xấu hay bạn ác. Chữ bạn ở 
đây phải được hiểu theo nghĩa của một người mà mình xem 
như thầy của mình. Vì thế bạn ác có nghĩa là tin cậy vào một 
người thầy ác. Kalyãnamitta (thiện Iri ửiúc) có nghĩa là một 
người bạn lành, một người nào đó đáng tin cậy trong vai trò 
của một người thầy và vì thế có một người bạn lảnh là có 
được một người thầy tốt. Pháp Tụ phammasangani), một cuốn 
sách trong Tạng Diệu Pháp (Abhidhanimapitaka)phân biệt một 
người bạn lảnh hay một người thầy tốt với một người bạn ác, 
thầy ác như sau: 




Mahasi Sayadaiv 


397 


Bạn ác hay thầy ác là người không có đức tin nơi 
Phật, Pháp và Tăng; người ấy không tin vào nghiệp; không 
có sự toàn vẹn về giới; thay vì đưa ra những bài học sâu xa 
về sự tu tập tâm, người ấy hay nói về các dục lạc. Người ấy 
có ít sự hiểu biết về lời dạy của Đức Phật; cũng chẳng có 
chút kinh nghiệm nào về thiền định và thiền minh sát đích 
thực. Chúng ta phải coi chừng những người hay kêu gọi 
chúng ta đừng theo tà sư ngoại đạo trong khi bản thân họ 
thực sự chỉ có một ít sự hiểu biết. Hơn nữa, bạn ác hay thầy 
ác rất hay ghen tị. Họ sợ những đệ tử của mình có đức tin 
nơi những vị thầy khác. Người ấy không có tri kiến giải thoát 
như trí thấy rõ sự sanh và diệt của mọi hiện tượng. 

Nói tóm lại, người không có đức tin, không có tư cách 
đạo đức, kiến thức và trí tuệ nhưng lại hay ghen tị là một 
người bạn ác, thầy ác. Tất nhiên trong công việc làm ăn hay 
trong những vấn đề thế sự chúng ta có thể kiếm một người 
bạn như vậy nhưng nếu chọn một vị thầy hướng dẫn tu tập 
cho chúng ta thì nên tránh xa những người đó. Vì một lẽ họ 
không tin nơi Phật, Pháp, Tăng, nên những lời nói và cách 
cư xử của họ có khuynh hướng làm suy yếu dần mòn đức tin 
của chúng ta đi. Họ không chấp nhận quy luật Nghiệp Báo 
và chủ nghĩa hoài nghi của họ rất nguy hiểm. Luôn thuyết 
giảng về sự vô ích của một đời sống đạo đức, họ không cần 
phải tránh ác và làm thiện. Những người đệ tử bắt chước 
theo và kết quả là sự suy thoái đạo đức của họ. 




398 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Như vậy nếu một người nương tựa vào một vị thầy vô 
đạo đức thì về phương diện đạo đức sẽ bị lầm lạc. Một người 
nương tựa vào một vị thầy nghiện rượu sẽ có khuynh hướng 
trở thảnh một kẻ nghiện rượu. Một người thầy ngu dốt không 
có lòng tôn trọng tri thức. Do ngu dốt họ không có lòng kính 
trọng đối với những người đa văn, thông thái. Khi bị chỉ 
trích vì lời nói không khế họp kinh điển, họ không thể tranh 
cãi một cách thuyết phục và lúc đó có khả năng họ sẽ xem 
thường kinh sách. Họ sẽ làm cho chúng ta tin rằng hoặc kinh 
sách hoặc những bậc đa văn kia là sai. Những đệ tử của họ 
chấp nhận quan niệm của họ và có khuynh hướng phỉ báng 
các nhà bậc đa văn, thông thái và những tác phẩm cổ xưa. 
Hành động của họ quả thực là một ác nghiệp ghê gớm. 

Vị thầy ghen tị thường ngăn không cho người đệ tử 
bố thí. Họ cũng không cho đệ tử nghe và thực hành chánh 
pháp. Một vị thầy không có trí minh sát thực thụ không thể 
giúp những đệ tử của mình tu tập minh sát trí đó được. Rất 
có thể họ còn trình bày sai chân lý và gây ra sự hiểu lầm tai 
hại. Người có đức tin nơi một vị thầy như vậy sẽ không bao 
giờ đạt đến chánh đạo. Họ có khuynh hướng nói xấu những 
ai chỉ rõ con đường chân chánh. 

Những vị thầy ác trong thời Đức Phật là 
Pũranakassapa và các vị khác trong sáu giáo phái ngoại đạo. 
Người hành theo giáo lý của họ đã không có cơ hội được gặp 
Đức Phật. Một số còn chê bôi Tam Bảo Ợ^hật-Pháp-Tăng) và do 
đó đã phạm vào những nghiệp bất thiện. Một người như Đe- 




Mahasi Sayadaiv 


399 


bà-đạt-đa ợ^evadatta) cũng được mô tả như một vị thầy ác 
trong chú giải. Những người đi theo Đe-bà-đạt-đa đã phải 
chịu đựng rất nhiều khổ đau. 

A-XÀ-THẾ VàĐÈ-BÀ-ĐẠT-ĐA 

Thái tử A-xà-thế là đệ tử của Đề-bà-đạt-đa. Có lần 
Đe-bà-đạt-đa nói với thái tử, “Thòi xưa con người ta sống lâu. Vì thế 
cho đù chỉ sau khi các bậc phụ vương băng hà, các vị hoàng tử mói được nối 
ngôi vua, họ vẫn có nhiầiửiòi gian để hưởng ửiụ đòi sống vương giả. Tuy 
nhiên, ngày nay conngưòi không còn sống trường ửiọnhưlrưóc nữa và lúc mà 
ngài được kế vị vua cha, e rằng ngùi đã rất già và chỉ còn lại vài năm cho những 
khoái lạc của ngài. Thế ửù tại sao ngài không giết cha bây giờ để được làm 
vua?” Nghe theo lời khuyên của ác sư, thái tử đã hạ ngục cha 
mình, bỏ đói, và cuối cùng cho thợ cạo rạch nát bàn chân vua 
cha, sát muối và đốt nóng. Đức vua chết và A-xà-thế phải 
mang trọng nghiệp giết cha. 

Sau đó A-xà-thế trở nên hối hận và đi gặp Đức Phật. 
Đức Phật thuyết cho ông nghe một bài pháp nói về những lợi 
ích của đời sống sa môn (Kinh Sa-Môn Quả, “SãmanhapháaSutta”) 
và lẽ ra nếu không phạm tội giết cha, vua A-xà-thế đã đắc 
đạo quả nhập lưu sau khi nghe bài pháp này. Có thể nói, vào 
lúc chết, cực ác nghiệp giết cha của ngài đã cản đường và 
ngài phải rơi vào Địa Ngục Đồng Sôi (Lohakumbhi). Như vậy 
tai hoạ xảy đến với A-xà-thế là do tin vào thầy ác. 




400 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Lòi Thỉnh cầu Của Đề-Bà-Đạt-Da 


Đe-bà-đạt-đa đã đặt kế hoạch chia rẽ Tăng sau khi 
bàn bạc với ba người đệ tử của mình, ông đi đến Đức Phật 
với ba vị sư này và thỉnh cầu Đức Phật ban hành năm điều 
luật cho các vị Tỳ-kheo. Năm điều luật này là (1) Chư Tăng 
phă sống Irong rùng suốt đòi. Neu á sống trang làng mạc họ sẽ bị tuyên bố là 
có tội. (2) Chư Tăng chỉ được ăn thứcănnhậnđưọcdokhấtthực.Neuáchấp 
nhận thức ăn do người cưsĩửủnhmòihọsẽbịtiyênbolàcó tội. (3) Chư Tăng 
phải sống dưới một gốc cây. Neu á làm mái che họ sẽ bị tiyên bố là có tội. (4) 
Chư Tăng chỉ được mặc y bằng vải bỏ đi. Neu ai nhận y do người cư sĩ cúng 
đường họ sẽ bị tiyên bố là có tội. (5) ChưTăngphảilànhữngngưòiănchay. 
Những á ăn cá hoặc thịt sẽ bị tuyên bố là có tội. 

Tất nhiên sẽ không thích hợp để các vị Tỳ-kheo phải 
tuân theo những điều luật này. Nhưng nếu những điều luật 
này được quy định bởi Đức Phật, ắt sẽ rất khó để các vị tuân 
thủ hết các điều luật ấy. Trong suốt những năm đầu hoang 
pháp của Đức Phật các vị Tỳ-kheo chỉ sống trong những trú 
xứ ở rừng. Các vị chỉ ăn những gì nhận được do khất thực và 
trải qua thời gian còn lại dưới gốc cây. Nhưng thấy rằng sẽ là 
khó khăn cho một số vị phải sống khắc khổ như vậy trong 
tương lai, Đức Phật đã cho phép chư Tăng thực hành những 
pháp khổ hạnh này một cách tự nguyện. Các vị sư được phép 
sống dưới gốc cây trừ bốn tháng mùa mưa. Các vị sư được 
phép ăn thịt cá miễn rằng họ không thấy con vật bị giết hay 
nghe hoặc có lý do để nghi ngờ rằng con vật bị giết rõ ràng 




Mahasi Sayadaiv 


401 


là để cho bữa ăn của họ. Như vậy Đức Phật đã cho phép các 
vị sư chọn một số pháp khổ hạnh nếu họ thấy thích họp và 
bác bỏ những đề nghị của Đe-bà-đạt-đa. 

Lợi dụng sự không đồng ý của Đức Phật, Đe-bà-đạt- 
đa đã yêu cầu cho hội họp Tăng Chúng để lấy ý kiến của họ 
về những đề xuất mà như ông nói, sẽ dẫn đến sự thiểu dục, 
bằng cách bỏ phiếu. Các vị sư trẻ ngu dốt thuộc xứ Vajjĩ (Bạt 
Kỳ)đã ủng hộ ông. Đe-bà-đạt-đa đem năm trăm vị sư này đến 
Gayãsĩya. Thuận theo ý muốn của Đức Thế Tôn, Xá-lợi-phất 
và Mục-kiền-liên đã đi đến đó để khai sáng cho các vị sư 
lầm đường lạc lối. 

Khi hai vị đi đến, Đe-bà-đạt-đa đang thuyết pháp cho 
các vị sư trẻ. Nhìn thấy hai vị Trưởng-lão, Đe-bà-đạt-đa nói 
với các đệ tử của mình, “ Nhìn kìa! HaivỊđạiđệtửcủaSa-mônCồ-đầm 
ửiích giáo lý của ta đến mức đã thân hành đến gặp ta đấy.” Nghe thế 
Kokãlika, một trong những người theo ông cảnh báo, “Coi 
chừng, hai vị sư này có những ác đục. Họ đi theo tiếng gọi của ác đục và vì thế 
chớcóửiânmậtvóihọ.” ở đây Kokãlika đang phóng chiếu những 
ác dục mà y có khi đi theo Đe-bà-đạt-đa lên hai vị Trưởng- 
lão. Điều này chẳng khác gì một người điên gọi những người 
khác là kẻ điên vậy. 

Bất chấp lời cảnh báo này, Đe-bà-đạt-đa đã chào đón 
hai vị đại đệ tử của Đức Phật bởi vì ông nghĩ ông đã thắng 
phục được họ bằng giáo lý của ông. ông mời họ ngồi nhưng 
hai vị tự tìm chỗ ngồi ở nơi khác, ông tiếp tục thuyết pháp 
cho đến nửa đêm và rồi ông nhờ Tôn giả Xá-lợi-phất thuyết 




402 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


thế vì các vị sư trẻ không cảm thấy buồn ngủ và bản thân 
ông thì muốn nằm nghỉ một lát. ông nằm xuống bên vai phải 
gối đầu trên tấm y (Tăng-già-lê). ở đây chúng ta thấy ông đang 
bắt chước những gì Đức Phật thường nói và làm vào những 
dịp thuyết pháp tưong tự. Đức Phật không rơi vào giấc ngủ 
khi ngài nằm nghỉ. Ngài thường bầy tỏ lời tán dương bài 
pháp của người đệ tử khi thời pháp chấm dứt. Tuy nhiên Đe- 
bà-đạt-đa không chánh niệm khi nằm xuống, và ông rơi vào 
giấc ngủ ngay lúc ấy. 

Trưởng-lão Xá-lợi-phất đã vạch rõ những ý nghĩ đang 
diễn ra trong tâm của các vị sư và nói với họ nên thực hành 
sự tự kiềm chế. Trưởng-lão Mục-kiền-liên thực hiện các 
phép thần thông và sau đó dạy Pháp cho họ. Có thể nói buổi 
thuyết pháp đã rất thích thú vì trong khi nghe pháp năm trăm 
vị sư đều đắc nhập lưu thánh quả. Cùng với hai vị đại đệ tử 
tất cả họ quay trở về thảnh Vương Xá (Rãjagaha) nơi Đức Phật 
đang cư trú. 

Thấy thế Kokãlika rất giận dữ, ông đã đánh thức Đề- 
bà-đạt-đa bằng cách đá vào ngực vị này. ông hét vào tai Đe- 
bà-đạt-đa “Thấy chưa, tất cả đệ tử của ông đã đi hárồi đó. Tôi đã chẳng nói 
vói ông làXá-lợi-phat và Mục-kiền-liên có ác tâm, rằng ông Idiông nên tin họ 
đó sao?” 

ở đây những lời nói của Kokãlika cần phải suy xét. 
Là người theo Đe-bà-đạt-đa có ác tâm, ông quy kết những 
động cơ ác ấy cho hai vị thánh đệ tử Xá-lợi-phất và Mục- 
kiền-liên. Điều này cho thấy rằng ông đã bị nhễm ác tâm của 




Mahasi Sayadaiv 


403 


thầy mình - Đe-bà-đạt-đa, ông nói lời ác đối với các bậc 
thánh là vì ông nưong từa thầy ác vậy. Vì thế chúng ta nên 
tránh những bạn ác hoặc thầy ác, những người hay ghen tị và 
không có đức tin, giới hạnh, sự hiểu biết và trí tuệ. 

Bạn Lành Hay Thầy Tốt 

Trái lại, một người bạn lảnh hay thầy tốt sẽ có những 
đức ngược lại. Tức là họ có đức tin, giới hạnh vẹn toàn, có 
sự hiểu biết với một tấm lòng quảng đại và trí tuệ. Vị thầy và 
bạn tốt nhất trên đời này là Đức Phật. Nương tựa Đức Phật là 
nưong tựa bậc thầy tốt nhất. Mặc dù Đức Phật đã nhập Niết 
Bàn song những ai nghe theo lời dạy của ngài, kính trọng 
những kỷ niệm của ngài là đã có một người thầy tốt nhất để 
nương tựa. Thời Đức Phật, Trưởng-lão Xá-lợi-phất và Mục- 
kiền-liên được xếp vào những bậc thầy tốt nhất thứ hai, 
Trưởng-lão Ma-ha-ca-diếp, A-nậu-lâu-đà,... như những vị 
thầy tốt nhất thứ ba. về sau các bậc thánh A-la-hán, A-na- 
hàm, Tư-đà-hàm, và Tu-đà-hoàn là những bậc thầy tốt nhất 
theo thứ tự đó. Tất nhiên những người bình thường có đức 
tin và giới hạnh sẽ được xếp sau các bậc thánh như những vị 
thầy tốt nhất. 

Ngày nay thật khó để nhận ra một bậc A-la-hán hay 
một Bậc Thánh đã đắc các thánh đạo khác. Chỉ những bậc 
Thánh đích thực và thông thạo mới có thể đánh giá được sự 
chứng đắc tâm linh của một người. Neu là một người học 




404 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


đạo bình thường, bạn muốn tìm ra một người bạn tốt hay 
thầy tốt, bạn phải áp dụng tiêu chuẩn của bộ Pháp Tụ 
phammasangạnĩ) mà chúng tôi đã nói ở trên, đó là., đức tin, 
giới, sự hiểu biếtỢdấithức), một tấm lòng quảng đại và trí tuệ. 

Bạn tốt hay thầy tốt phải có đức tin. Người ấy phải 
hết lòng sùng mộ và tôn kính Đức Phật. Một số người nói 
rằng một Bậc A-la-hán thì đâu cần những sự sùng bái nhu 
vậy. Nhưng theo chú giải, một Bậc A-la-hán luôn hết lòng 
sùng kính ngôi Đại Điện Thờ Xá-Lợi (Mahãcetiya). Bạn tốt 
hay thầy tốt cũng phải có đức tin nơi Giáo Pháp phanima)và 
Chư Tăng (Sangha). Người ấy tin nơi nghiệp và quả của 
nghiệp, tránh điều ác và làm các điều thiện. Người ấy khích 
lệ người khác có đức hạnh tốt giống như mình. Người ấy 
phải có kiến thức. Người ấy phải được khéo trang bị với kiến 
thức thế gian nếu người ấy là một vị thầy tốt trong lãnh vực 
đời sống thế tục. Những vị Tỳ-kheo không hành thiền thì 
phải có đủ kiến thức để dạy học trò của mình những việc như 
đọc, viết kinh điển PãỊi không phạm luật. 

Một số vị Tỳ-kheo thông thạo kinh điển PãỊi, nhưng 
lại viết rất kém. Thậm chí cách đánh vần và cách viết các từ 
PãỊi của họ rất dở. Tất nhiên kiến thức mà vị Tỳ-kheo chủ 
yếu phải có là kiến thức về Pháp. Một vị thiền sư phải có hai 
loại kiến thức, đó là, kiến thức về kinh điển và kiến thức dựa 
trên thực hành và trải nghiệm. Neu vị thầy được khéo trang 
bị với hai loại kiến thức như vậy, người đệ tử dù kiến thức 




Mahasi Sayadaiv 


405 


không đầy đủ vẫn có thể đắc tuệ giác thực thụ bằng cách 
hành thiền theo sự chỉ dẫn của người thầy. 

Thật dễ biết những dấu hiệu của một tấm lòng quảng 
đại. Một vị thầy có lòng quảng đại sẽ cho hết những gì mà 
mình không cần đến hàng đệ tử và những người theo mình. 
Trí tuệ (paímã) là cái mà một vị thầy tốt có được bằng cách 
học, suy xét và hành thiền. Người thầy phải có minh sát trí, 
như trí về sự sanh diệt của mọi hiện tượng (udayabbayanãna-sanh 
diệt trí). 

Một bài thuyết pháp của người thầy sẽ cho thấy rõ 
ông có minh sát trí hay không. Tuy nhiên rất khó để một 
người bình thường nhận ra được trí này. Một người đọc sách 
nhiều có thể biết điều được đó nhưng sẽ không dễ nhận ra tí 
nào đối với một người không có kinh nghiệm. Người ta có 
thể hiểu lầm những gì người thầy nói trên căn bản kinh 
nghiệm của ông hoặc họ có thể lầm lẫn kiến thức sách vở 
thuần tuý cho là kinh nghiệm thực. Còn khó hiểu hơn nữa là 
các loại trí kết họp với thánh đạo, thánh quả, và trí phản 
khán (paccavekkhananãna). Vì thế chúng ta nên xem một người 
là thầy tốt nếu họ có đức tin, kiến thức,... và mô tả được bản 
chất của minh sát trí trên căn bản kinh nghiệm tu tập của 
mình và họp với tinh thần kinh điển. 

Thanh Tịnh Đạo mô tả một vị thiền sư tốt như một 
người nhã nhặn. Người ấy tự làm cho người khác yêu mến 
bằng giới hạnh vẹn toàn, thiện chí và lòng từ thể hiện trong 
lời nói và hành động của mình. 




4 o6 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Người ấy phải xứng đáng với lòng kính trọng, ở đây, 
nếu vị ấy có giới, định và tuệ vị ấy sẽ có được thuộc tính 
này. 

Người ấy phải xứng đáng với tâm từ của người khác. 
Thật dễ rải tâm từ (mettã)đến một người có nhân cách tốt đẹp, 
nhất là khi được truyền cảm hứng bởi tâm từ trong lời nói và 
hành động của người ấy. 

Người ấy phải biết cách làm thế nào để dạy dỗ và rèn 
luyện những người khác. Neu một người đệ tử có khiếm 
khuyết và lỗi lầm, người thầy không được nhắm mắt làm 
ngơ mà phải biết khiển trách họ. Đây là một phẩm chất quan 
trọng của một người thầy tốt. Thái độ thờ ơ đối với những 
vấn đề đòi hỏi phải có sự khiển trách sẽ làm tổn hại đến 
quyền lợi của người đệ tử. 

Người ấy có thể phải đương đầu với những sự chỉ 
trích. Dù cho người chỉ trích mình ở lứa tuổi nào, nếu sự 
trích ấy là chính đáng, người ấy phải đón nhận nó và hành 
động hợp theo đó, như trong trường họp của ngài Xá-lợi- 
phất đã biết chấp nhận lời khuyên của một chú sa-di vậy. 

Có lần ngài Xá-lợi-phất bận một công việc gì đó đến 
nỗi y ngoài của ngài bị tuột xuống. Tất nhiên cách mặc y như 
vậy là không họp với giới luật nhưng vì lẽ ngài không có ý 
muốn vi phạm, nên ngài không phạm vào một tội nào cả. 
Nhìn thấy y của ngài tuột, một chú sa-di trẻ liền lưu ý ngài. 
Trưởng lão Xá-lợi-phất đón nhận lời nhắc nhở của chú với 




Mahasi Sayadaiv 


407 


thái độ biết ơn và điều chỉnh lại y của mình, thậm chí sau khi 
sửa xong ngài còn hỏi, “Thế này đã đuợc chua, bạch ngài?” 

Một vị thầy tốt còn phải có khả năng thuyết về những 
đề tài sâu sắc nhu uẩn (khandha), Xứ (ãyatana), Giới (dhãtu), Đe 
(sacca), Duyên Sanh (paticcasamuppãda), Minh Sát (Vipassanã), 
v.v.. .Neu vị thầy không có khả năng giảng giải những đề tài 
này, nguời đệ tử sẽ không có cơ hội để hành thiền một cách 
hiệu quả bất chấp mong muốn đuợc nhu vậy của họ. 

Một nguời thầy tốt không bao giờ khuyến khích đệ tử 
làm những điều không phải lẽ. Có một số vị thầy sai đệ tử 
làm những điều bất thiện vì những mục đích ích kỷ của họ. 
Neu nguời đệ tử tuân theo sự chỉ dạy của những nguời thầy 
nhu vậy, họ thuờng gặp tai hoạ. Neu y từ chối không họp lẽ, 
ít nhất y cũng bị chỉ trích. Neu y phạm tội, y sẽ bị trừng phạt. 
Neu y làm những nghiệp bất thiện, y sẽ phải đoạ vào một 
trong bốn ác đạo sau khi chết. Vì vậy nguời thầy không nên 
khuyến khích những đệ tử của mình làm điều không phải lẽ. 

Những phẩm chất thiết yếu của một vị thầy tốt này 
đuợc đề cập trong Thanh Tịnh Đạo và ẩn tàng trong năm 
đức, đó là, tín, giới, sự hiểu biết, một tấm lòng quảng đại, và 
trí tuệ mà Bộ Pháp Tụ của Tạng Diệu Pháp đề nghị. Nhu vậy 
sự nhã nhặn và đức đáng đuợc sự yêu mến (tâm từ) của nguời 
khác hàm ý có giới (sẾa). Tu cách đáng kính là thuộc tính của 
những nguời có giới đức, kiến thức và trí tuệ và đó cũng là 
khả năng có thể rèn luyện nguời khác và khả năng biết chấp 
nhận lời khuyên. Khả năng để thuyết giảng về những đề tài 




4 o 8 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


sâu sắc được dựa trên kiến thức và trí tuệ. Vì thế, có thể nói, 
về cơ bản những đức của một người thầy tốt theo Thanh 
Tịnh Đạo và Bộ Pháp Tụ là như nhau. 


Quên Làm Điều Thiện' ^ (Pamada, ịịíìỀ, Phóng Dật) 


Chúng ta thường hay nói về sự hay quên (pamãda). 
Khuynh hướng hay quên của chúng ta không chỉ có trong 
cuộc sống đời thường mà cả đến những vấn đề phát triển tinh 
thần nữa. Chúng ta để một vật ở một chỗ nào đó và mất nó vì 
chúng ta không cầm theo khi rời khỏi chỗ ấy. Nhất là khi 
chúng ta đi xe, đi tàu lửa hay máy bay chúng ta thường hay 
bị mất món này món kia vì chúng ta quên giữ nó bên mình, 
về phương diện tài chánh hay một số phương diện khác 
cũng vậy, chúng ta đau khổ khi chúng ta quên làm một việc 
gì đó. Tính hay quên như vậy trong đời sống hàng ngày rất 
có hại. Còn quên làm phước, bố thí, giữ giới,... là không lưu 
tâm đến những vấn đề trong đời sống tâm linh. Nó được gọi 
là phóng dật (pamãda)và Khuddaka-Vibhaủga đã giải thích nó 
như sau: - 

' 'Thế nào là bản chấ của pamãda? Nó có nghía là sự không tự chủ đối 
vói những hành động, lời nói, vàýnghĩbấửũện cũng nhưngũ đục." 


Chữ Pamada thường được dịch là dễ duôi, phóng dật, không chuyên 
niệm. 




Mahasi Sayadaiv 


409 


Thiếu khả năng kiềm chế những hành động xấu cũng 
là một loại phóng dật (pamãda). Hành động xấu ở đây muốn 
nói đến việc sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Vì thế khi bạn 
nghĩ đến việc sát sanh hay khi bạn đang sát sanh là bạn đang 
buông thả cho uớc muốn sát sanh của mình. Vào lúc ấy bạn 
quên rằng bạn phải tránh sát sanh, trộm cắp, tà dâm.... 

Cũng vậy, tâm tự do đối với bốn loại lời nói ác có 
nghĩa là đã quên. Chúng ta quên sự kiện rằng chúng ta phải 
tránh nói dối, tránh nói lời chia rẽ, tránh nói lời thô ác, và 
tránh nói lời phù phiếm. Vì thế đó cũng là một loại phóng 
dật (pamãda). Không kiểm soát những ý nghĩ ác, nhu ý nghĩ 
muốn lấy tài sản của nguời khác, ý nghĩ sát sanh, hay hoài 
nghi về quy luật nhân quả cũng vậy. Nó có nghĩa rằng chúng 
ta đã quên một sự thực, rằng sẽ là điều tốt đẹp nếu chúng ta 
không có ý tham đối với tài sản của nguời khác, nếu chúng 
ta trau dồi tâm từ ái và củng cố niềm tin vào nghiệp và quả 
của nghiệp. 

Có thể xem việc quên những điều này là tệ hại nhất 
trong tất cả các loại pamãda vì một nguời nhiễm những thói 
hay quên ấy sẽ khuynh huớng về điều ác và hoàn toàn mù 
quáng truớc những giá trị đạo đức và tinh thần. 

Pamãda Và Tham Dục 

Có một loại phóng dật khác, đó là sự phóng túng đối 
với ngũ dục (năm đục trần). Dục trần là những đối tuợng của 




410 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


tham dục. Chúng tạo thành căn bản của sự hấp dẫn giữa 
người nam và người nữ. Những đối tượng của nam dục (ửiam 
muốn của người nam) phần lớn được tìm thấy nơi người nữ và 
ngược lại. Những đối tượng này là sắc, thinh, hương, vị và 
xúc. Trong đó, vị cũng có nghĩa là vị của món ăn đã nấu 
nướng cũng như của quần áo, giường chiếu,.... Và các dục 
trần cũng được đồng nhất với những tài sản vật chất như 
vàng, bạc, nhà cửa, xe cộ, áo quần, ... , mà một người cần 
phải có để hoàn thảnh những tham dục của mình. 

Những ý nghĩ không kiềm chế về các dục trần, tham 
muốn thả ga đối với chúng và sự hưởng thụ vô độ các dục 
trần ấy có nghĩa là phóng dật (pamãda). Nó cũng giống như 
không kiểm soát đàn bò là đã thả lỏng cho chúng muốn làm 
gì thì làm trên đồng cỏ vậy. Neu như bạn buông lỏng cho 
những tham muốn nhục dục thay vì kiềm chế chúng bằng sự 
tu tập tâm (bhãvanã) chắc chắn bạn sẽ quên làm những điều 
thiện. Sự ám ảnh với những tham muốn nhục dục như vậy có 
thể được xem như cấp độ phóng dật (pamãda) trung bình, 
nghĩa là nó không nghiêm trọng như loại phóng dật đưa đến 
những việc làm có hại. 

Người không tu tập tâm luôn luôn bị ô nhiễm với cấp 
độ trung bình của phóng dật này. Ngay từ sáng sớm thức dậy 
họ đã ý nghĩ về các dục trần và những dục tầm này ám ảnh 
họ suốt cả ngày. Họ không bao giờ cảm thấy chán đối với 
các dục trần. Họ thích thú trong những ý nghĩ ấy và chỉ dừng 
lại khi rơi vào giấc ngủ. Họ có thể nghĩ về các dục trần cả 




Mahasi Sayadaiv 


411 


ngày, cả đêm, cả năm, hay có thể nói, nó là mối bận tâm 
trong suốt cuộc đời của họ. Điều này khiến cho họ quên đi 
các pháp (dhammas) ở bên trong. Vì thế buông lỏng cho các 
dục vọng không tự kiềm chế là phóng dật (paniãda)hay quên 
các việc thiện. 

Phóng dật là bất tỉnh (tìnhtrạngldiôngcònýửiúchayvôửiúc) 
nhung nó không phải là sự bất tỉnh do rơi từ một độ cao, chết 
đuối hay đau đớn với một căn bệnh. Nguời ta hoàn toàn bất 
tỉnh (vô ửiúc)khi họ đi đây đi đó, khi đang ăn hay khi đang 
chìm đắm trong các dục lạc. Buông thả cho những ác dục 
duới hình thức làm điều ác, nói lời ác hoặc ý nghĩ ác là 
phóng dật ở mức tồi tệ nhất của nó. ít nghiêm trọng hơn là sự 
ám ảnh với các dục trần. Và còn có một loại phóng dật 
(pamãda)khác vi tế và nhẹ nhàng hơn. 

C^uên Làm Điều Thiện 

Quên tu tập hay trau dồi các thiện pháp một cách 
thành thực, liên tục và không ngừng nghỉ cũng là phóng dật. 

Các thiện pháp ở đây nói gọn là bố thí, giữ giới, và tu 
tâm (bhãvanã). Bạn phải hiến mình cho công việc này một 
cách chân thảnh và thích đáng. Phải biết bố thí khi có dịp với 
hết khả năng của mình. Ngũ giới phải đuợc thọ trì suốt đời 
và bất cứ khi nào có thể đuợc hãy giữ thêm bát giới và các 
giới khác. Tâm phải đuợc tu tập cho đến mức có thể. Những 
công việc này phải đuợc làm một cách nghiêm túc và đều 




412 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


đặn. Thực hành nửa vời có nghĩa là thiếu sự chân thật và 
quên nhiều điều. 

Các thiện pháp cần thiết cho sự phát triển tâm là tứ 
niệm xứ (satipatthãna), tứ chánh cần (sammappadhãna), tứ nhu ý túc 
(iddhipãda), ngũ căn (indriya), ngũ lực (bala), thất giác chi (bojjhanga) 
và bát thánh đạo (magga). Nguời hành thiền cần phải phát triển 
những thiện pháp này một cách thảnh thực và nghiêm túc. 

Quan sát các oai nghi của thân nhu đi, đứng, ngồi, 
nằm,.... khi nó xảy ra là quán thân. Quan sát sự gò bó, nóng 
bức,... là quán các cảm thọ; quan sát những ý nghĩ và sự 
tuởng tuợng xuất hiện trong tâm là quán các trạng thái tâm; 
trong khi quan sát những hoạt động nghe, thấy,... , là quán 
pháp. Chú tâm tỉ mỉ vào mọi thứ đang sanh khởi và biết rõ 
nó là sự áp dung cẩn thận của chánh niệm. Bốn niệm xứ đua 
đến tứ chánh cần và sự áp dụng của các chi pháp giác ngộ 
khác. Do đó, quan sát sự phồng và xẹp của bụng và v.v... 
một cách thấu đáo là đã trau dồi các thiện pháp một cách 
thấu đáo. Bất cứ một hành vi quên nào sẽ là thiếu sự thấu 
đáo, cùng một nghĩa với phóng dật (pamãda). 

Hơn nữa, nếu bạn quan sát thất thuờng thay vì làm 
điều đó một cách đều đặn, tức là thỉnh thoảng bạn sẽ bị quên, 
tất cả những truờng hợp quên nhu vậy là phóng dật (pamãda). 
Neu bạn chỉ quan sát đuợc một hay hai tiếng thì có nghĩa là 
bạn đã phóng dật (pamãda) những giờ còn lại trong ngày. 
Trong truờng họp đó định của bạn đã bị ngăn lại và sẽ khó 
để phát triển đuợc tuệ minh sát một cách hoàn hảo. 




Mahasi Sayadaiv 


413 


Lại nữa, nếu bạn buông lỏng tinh tấn hay nếu sự nhiệt 
tâm của bạn suy giảm, bạn có khuynh huớng trở nên phóng 
dật hay bị quên. Neu trong tiến trình bảnh thiền bạn đầu 
hàng do không thấy mình tiến bộ hay do yếu sức khoẻ hay vì 
bất kỳ một lý do nào khác, bạn đã ngung chánh niệm và để 
cho phóng dật chi phối. Loại phóng dật này rất rõ ràng trong 
truờng hợp của một số nguời. Có những nguời không bao 
giờ nghĩ đến việc bảnh thiền. Một số thậm chí còn ngăn cản 
nguời khác bảnh thiền. Những nguời nhu vậy đã đắm chìm 
trong phóng dật suốt cả cuộc đời họ. Nói nguời khác từ bỏ 
hành thiền đuợc xem là phóng dật (pamãda) ở mức tồi tệ nhất 
của nó. Một số vị su không bảnh thiền mặc dù họ xuất gia 
với mục đích là hành thiền (để chúng ngộ chân lý). Tuy vậy thay 
vì bản thân mình phải nỗ lực hành thiền, họ chẳng những 
không hành mà lại còn ngăn cản những nguời khác hành 
thiền nữa. 

Tóm lại, sẽ là phóng dật (pamãda)nếu một nguời không 
trau dồi các thiện pháp một cách nghiêm túc, không ngừng 
nghỉ và toàn tâm toàn ý. 

Đối nghịch của quên là nhớ, là chánh niệm, là không 
phóng dật hay thận trọng (appamãda). Tránh tà nghiệp, tà ngữ 
và sống một cuộc đời hiền thiện là không phóng dật 
(appamãda); hay không cho những tà tu duy một lối thoát nhờ 
thực hành thiền định và thiền minh sát; hay chuyển huớng 
tâm ra khỏi các dục trần bằng sự tu tập tâm (bhãvanã); hay bố 
thí hoặc nghĩ đến việc bố thí hay làm những điều thiện khác. 




414 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Đặc biệt, không phóng dật tốt nhất là quan sát và hay biết 
mọi sự phát sanh từ sáu giác quan. 

Không phóng dật đuợc các thiền sinh tại trung tâm 
thiền này áp dụng một cách triệt để trong cuộc sống hàng 
ngày. Việc giữ giới giúp họ thoát khỏi những hành động và 
lời nói bất thiện. Chánh niệm liên tục loại trừ những ý nghĩ 
bất thiện và giữ cho tâm tránh xa những dục trần. Neu thỉnh 
thoảng tâm có phóng đi, nó sẽ đuợc ghi nhận và ngăn chặn 
kịp thời. Vì lẽ nguời hành thiền luôn luôn quan sát những 
hình ảnh xuất hiện trong tâm, nên không thể có những ý nghĩ 
tham dục, và sự hồi tuởng (đến các đục trần). Điều này có nghĩa 
rằng chánh niệm đã và đang đuợc phát triển nhờ sự thực 
hành chân thành, liên tục, đều đặn và không sút giảm. Sự 
trau dồi appamãda hay không phóng dật của họ nhu vậy rất 
tốt và thực sự làm cho chúng tôi phấn khởi. 

Sự Thực Hành Pháp Không Phóng Dật 

"Hãy cố gắng hoàn ửiành phận sự giải ửioát của các con bằng pháp 
không phóng dật (hay chánh niệm)." Hàng ngày Đức Phật thuờng 
khuyên nhủ các đệ tử của ngài nhu vậy. Đó cũng là lời 
khuyên cuối cùng của Đức Phật truớc khi ngài nhập Niết 
Bàn. Cốt lõi của lời khuyên này là nguời đệ tử hãy nỗ lực 
tinh tấn để hoàn thành mục đích chứng đắc đạo quả A-la- 
hán, mục tiêu tối hậu của đời phạm hạnh, sự chứng đắc vốn 
đua vị A-la-hán đến chỗ suy xét để biết, "Kammyarii katam: 




Mahasi Sayadaiv 


415 


nhữnggìcầnlàmđãđưọclàmxong." Thật không dễ để đắc A-la-hán 
thánh quả. Người hành thiền cần phải có sự giúp đỡ hay 
phưcmg tiện để hoàn thảnh mục đích ấy cũng như người một 
người cần phải có những dụng cụ hay công cụ để thực hiện 
một công việc nào đó vậy. Vì thế để giúp những đệ tử của 
mình thành tựu mục đích chứng đắc A-la-hán thánh quả, 
Đức Phật đã chỉ ra pháp không phóng dật như một công cụ 
tốt nhất cho mục đích ấy. Nhờ không phóng dật người đệ tử 
hiến mình cho việc thực hành giới, định, và tuệ cho đến khi 
chứng đắc thánh quả A-la-hán. 

Hiầi Đúng ÝNghĩa Của AỊpamãdena Sampữdeứia' 

ở trên, chúng tôi đã nói đến tính chất công cụ của 
pháp không phóng dật (appamãdena) trong mối liên quan với 
chủ thể bởi vì cách hiểu của hầu hết mọi người về câu nói 
cuối cùng của Đức Phật không họp với sự giải thích đưa ra 
trong chú giải. Mọi người tin rằng lời khuyên cuối cùng của 
Đức Phật là: "Hãy giữ chánh niệm hoàn toàn." Sự phiên dịch này 
khá họp lý nhưng nó không chú trọng đến những gì mà 
người đệ tử phải hoàn thành. Trái lại chú giải đã thêm chi tiết 
vào câu nói ấy như vầy: "Appamãdenasampãddhãtisati-avippavãsena 
sabbakiccãnisampãdeyyãửia" Câu PãỊi trên bao gồm bổ ngữ "sabba 
kiccãni" vốn có nghĩa là "tatcảmụcđích,tầcảphậnsựhaytatcảsựviệc". 
Vì vậy, những động từ sampãdetha và sampãdeyyãtha chắc 
chắn phải là các tha động từ chứ không phải những tự động 




4 i 6 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


từ (độngtừkhôngcầnbổngữ). Appamãdena có nghĩa là bằng pháp 
không phóng dật (chánh niệm) và vì nó được dùng chung với 
tha động tự nên nó sẽ không được hiểu theo nghĩa của một 
mục đích mà theo nghĩa của một phương tiện cho sự thảnh 
tựu mục đích. Vì thế đoạn PãỊi trong chú giải ở trên có thể 
được dịch là "Chứigta nên hoàn ửiành các phận sự liên quan đến giói, 
định, tuệ bằng pháp không phóng dật." Như vậy lời cuối cùng của 
Đức Phật có nghĩa là: "các connên làm tất cả những gì cần phă làm liên 
quan đến giói đỉnh và tuệ vói tâm chánh niệm (không phóng dật’). Cách 
dịch tương tự cũng áp dụng cho câu 'appamãdenasampãdeửia'mà 
trong các buổi lễ truyền giới cho người Phật tử các vị Tỳ- 
kheo chủ toạ thường đọc. 

Lòi Dạy Cuối Cmg 

Lời dạy cuối cùng của Đức Phật vào cái đêm trước 
ngày nhập diệt (Bát Niấ Bàn) gồm những từ "vaya dhamma 
sankhãra". Câu này có nghĩa rằng tất cả mọi hiện tượng của 
hiện hữu (cácpháphữuvi)đeu phải chịu tan hoại và không đáng 
tin cậy; rằng tâm và vật chất đều vô thường, luôn luôn hoại 
diệt; rằng mọi sự cuối cùng đều sẽ phải chấm dứt và do đó 
chúng ta phải thực hành giới, định, và tuệ một cách triệt để. 
Chẳng hạn, hãy suy xét về căn nhà mà bạn đã xây xem. Bất 
chấp sự kiên cố của nó nhu một căn nhà mới, chắc chắn nó 
sẽ tan hoại theo thời gian và trước khi sự tan hoại cuối cùng 
của nó xảy ra nó sẽ hư hoại dần dần. Một căn nhà được 




Mahasi Sayadaiv 


417 


người ta trông đợi kéo dài một trăm năm thì mỗi năm nó sẽ 
hư hoại một phần trăm và như vậy trong từng giây phút nó 
cũng có sự tan hoại tương xứng. 

Chúng ta thường không nói đến những đơn vị thời 
gian nhỏ hơn một giây nhưng theo kinh điển, có rất nhiều 
sát-na tâm trong một giây và suốt quá trình của một giây ấy 
sự tan hoại xảy ra không ngừng. Giống như căn nhà khéo 
được xây dựng ấy, thân con người cũng phải chịu quy luật 
vô thường. Nó cường tráng rõ rệt ở độ tuổi mười sáu, đôi 
mươi. Lúc đó con người chấp thủ vào thân của mình, tin 
tưởng vào sức mạnh và tính chất tươi trẻ của nó. Họ cũng tự 
tin về kiến thức, sự hiểu biết và khéo léo của mình. Họ xem 
mình như được miễn khỏi sự hoại diệt nhưng thực sự cả tâm 
lẫn thân đều không bền vững ngay cả trong một cái nháy 
mắt. Thậm chí khi đang ngủ, đang ăn hay khi đang làm việc, 
các hiện tượng tâm-vật lý cũng vẫn sanh và diệt không 
ngừng. Điều này những hành giả thực hành chánh niệm liên 
tục theo phương pháp tứ niệm xứ có thể nhận ra được. Nó 
không phải là một kinh nghiệm vượt ngoài tầm khả năng của 
người bình thường. Một số người nói rằng ngày nay việc có 
được một kinh nghiệm như vậy là điều không thể xảy ra 
nhưng tôi nghĩ đây là một quan niệm sai lầm do thiếu sự 
thực hành lâu dài mà thôi. 

Như vậy, do sự tan hoại không ngừng nay mà ngay cả 
một người sống đến trăm tuổi cuối cùng cũng phải trở thảnh 
một thây ma. Chính vì tính chất mong manh của sự sống mà 




4 i 8 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Đức Phật nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc thực hành 
giới, định, và tuệ để đi đến giải thoát. 

Người hành thiền quan sát mọi hiện tượng ở từng sát 
na thấy, nghe, ... , là đang thực hành chánh niệm đúng theo 
lời khuyên của Đức Phật “Appamãdenasampãdeửia” "các con nên 
làm tất cả những gì cần phải làm liên quan đến giới định và 
tuệ với tâm chánh niệm (khôngphóng dật). Khi định phát triển, 
lúc đó sự hiểu biết sâu sắc về hai hiện tượng của hiện hữu, 
đó là sắc bị biết và tâm hay biết (nãmarũpaparicchedanãna,1ríphân 
biệtdanhvàsac)sẽ phát sanh. Ke tiếp, người hành thiền suy xét 
trên tính chất vô thường, khổ, và vô ngã của mọi hiện tượng 
(sammasananãna,1ríửiamsáttamtuứng). Trí này được theo sau bởi trí 
minh sát vào sự tan hoại của mọi hiện tượng ở từng sát na 
(udayabbayanãna, sanh diệt trí, hay trí quán sự sanh và áệt). ở giai đoạn 
này người hành thiền thấy ánh sáng, có cảm giác đê mê và 
tin rằng việc thực hành minh sát của mình đã hoàn tất. 
Nhưng không phải như thế vì sau đó, nếu tiếp tục quán, vị ấy 
sẽ thấy cả danh và sắc đều diệt mất (BhangaNãna, diệttrí, hay trí 
quán sự diệt). 

Ke tiếp, chánh niệm liên tục sẽ dẫn đến trí quán sự sợ 
hãi (Bhaya Nãna), trí quán sự nguy hiểm (Ãdinav-Ãnupassanã- 
Nãna), trí quán sự nhảm chán (Nibbid-Ãnupassanã-Nãna), Irí muốn giải thoát 
(Muncitu-Kamyatã-Nãna), tìí quán sự tỉnh sát (Patisankh-Ãnupassanã-Nãna) 
và Irí xả đối với các hành (Sankhãmpekkhã Nãna). Những trí này vẫn 
chưa đủ để đưa người hành thiền đến mục tiêu tối hậu. Khi 
nó được phát triển, Irí thuận thứ (Anuloma-Nãna) và chuyầi tộc 




Mahasi Sayadaiv 


419 


(Gotaabhu-Nãna) sẽ phát sanh và được theo sau bởi nhập lưu 
thánh đạo trí và nhập lưu thánh quả trí. Tuy nhiên, để đắc 
các đạo quả cao hơn, người hành thiền phải tiếp tục thực 
hành lại từ sanh diệt trí và kinh qua các loại trí minh sát khác 
theo đúng trình tự cho đến khi đạt đến nhất lai thánh đạo và 
nhất lai thánh quả. Rồi cũng lại lập lại tiến trình phát triển ấy 
cho đến khi đạt đến giai đoạn bất lai, và A-la-hán. Chỉ lúc đó 
người hành thiền mới đạt đến sự giải thoát viên mãn họp 
theo lời khuyên cuối cùng của Đức Phật. 

Như vậy, trong khi những người khác có thể sống 
phóng dật (quên), chìm đắm trong các dục trần và xa rời 
những thiện nghiệp, chúng ta sẽ tránh sống phóng dật, chiến 
thắng những điều ác bằng giới, loại trừ sự phóng dật của 
những tư duy ác và các dục trần bằng việc tu tập tâm. Có thể 
nói không phóng dật đóng vai trò chính yếu trong Đạo Phật. 
Thực vậy, theo các bản chú giải, không phóng dật là mẫu 
mực của lời Đức Phật dạy trong suốt sứ mạng 45 năm của 
ngài. 


BấtTín(Assadđhi) 

Saddhã có nghĩa là đức tin nhưng không phải là đức 
tin theo nghĩa chấp vào một quan niệm không có căn cứ và 
bất họp lý. Saddhã ở đây chỉ muốn nói tới sự chấp nhận của 
chánh kiến về chân Phật, chân Pháp, chân Tăng và về quy 
luật nhân quả hay nghiệp báo. Tin vào nghiệp là chánh kiến 




420 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


dựa trên Saddhã hay tín. Bình luận về Tam Quy (saiana)các 
bản chú giải mô tả kiến ấy nhu chánh trực kiến về nghiệp 
(ditthijukamma), có gốc ở đức tin (saddhã). 

Giống nhu chánh kiến về nghiệp, chánh kiến nơi chân 
Phật, chân Pháp, và chân Tăng cũng là một vấn đề của đức 
tin. Mồi tôn giáo đều có Đấng Thuợng Đe hay bậc đạo su tối 
thuợng, có giáo lý do đấng sáng lập ấy dạy hoặc mặc khải và 
có những tín đồ theo giáo lý ấy. Làm thế nào để chúng ta 
biết đuợc họ có phải là thật hay không phải thật? Đối với đạo 
Phật, câu trả lời là một vị chân Phật phải có chín ân đức. Một 
trong những ân đức đó là Arahan (A-la-hán) vốn có nghĩa 
không còn tham, sân, si và các phiền não khác và nhu vậy nó 
đủ để tiết lộ tính chân thật của vị đạo su. Nguời ta nói rằng 
cái gọi là Đấng Thuợng Đe hay Đấng Sáng Tạo muốn con 
nguời phải kính trọng và tôn thờ ông ta và sẽ trừng phạt 
những ai bất kính. Điều này đã cho thấy sự khát khao quyền 
lực và lòng sân hận của ông nhu thế nào. Nhung Đức Phật 
dạy rằng chúng ta sẽ đi theo nghiệp của chúng ta, rằng thiện 
nghiệp sẽ cho quả tốt và ác nghiệp sẽ cho quả xấu. Ngài 
không nói rằng những nguời sùng bái ngài sẽ đuợc cứu độ 
còn những nguời không sùng bái ngài sẽ bị trừng phạt. 
Trong lời dạy của ngài không có những dấu hiệu của tham 
hay sân. Ngài chỉ khuyên dạy các hàng đệ tử hãy tự giải 
thoát mình khỏi những phiền não ấy mà thôi. 

Còn về giáo lý, cách kiểm chứng của nó là bằng kinh 
nghiệm. Giáo pháp phải có sáu ân đức và một trong số đó là 




Mahasi Sayadaiv 


421 


thiết thực hiện tại (sanditthika), nghĩa là pháp phải được chứng 
ngộ, phải được kinh nghiệm ngay trong hiện tại. Vì thế 
chúng ta có thể biết giáo pháp ấy là chân hay giả dựa trên 
căn bản của sự kinh nghiệm. Các tôn giáo khác không nói 
cho chúng ta biết những gì tín đồ của họ có thể kinh nghiệm; 
tất cả những lời dạy của họ phải được cấp nhận bằng đức tin 
mù quáng. Còn giáo pháp của Đức Phật thích hợp với sự 
thẩm xét theo kinh nghiệm. Chẳng hạn, nếu một người thực 
hành theo sự chỉ dẫn của chúng tôi họ sẽ có được kinh 
nghiệm tâm linh trong khoảng hai tuần và nếu thực hành 
thêm năm hay sáu tuần nữa họ sẽ có những minh sát trí lạ 
thường. 

Tăng cũng vậy, là chân tăng nếu có chín ân đức như 
‘suppatìpanna’, thiện hành hay khéo huấn luyện, khéo tu tập. Tất 
nhiên mỗi tôn giáo đều nhìn nhận tầm quan trọng của sự 
khéo tu tập nhưng chúng ta phải biết phân biệt giữa thiện tu 
và ác tu. Thiện tu có nghĩa là sẽ được giải thoát khỏi tham, 
sân và những điều ác khác. Một sự tu tập như vậy thường 
không tìm thấy trong các giáo pháp ngoài Phật Giáo. Những 
hệ thống tôn giáo ngoài Phật giáo không giúp chúng ta nhổ 
bật gốc những điều ác trong khi sự tu tập trong Phật Giáo 
bảo đảm sự dập tắt hoàn toàn của chúng. Tăng là những 
người đã nguyện tuân theo sự tu tập này. 

Đức tin nơi Phật, Pháp, và Tăng đem lại rất nhiều lợi 
ích. Do thiếu đức tin này mà một số người chẳng những 
không làm điều thiện mà thậm chí còn làm những điều ác. 




422 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


CÓ những người bác bỏ nhân quả, không tin nghiệp (kamma) 
và ý niệm về một kiếp sống tương lai, vì thế họ không màng 
đến việc tránh ác và làm thiện. Do thiếu đức tin, một số ít ỏi 
điều thiện họ làm xuất phát từ lòng thương người đều bị 
những ác nghiệp đè bẹp. Hầu như họ không có gì để dựa vào 
cho hạnh phúc tương lai của họ sau khi chết. Trái lại người 
có đức tin biết tránh điều ác và làm mọi điều thiện đến mức 
có thể. Vì thế họ tạo được những tiến bộ tinh thần và bảo 
đảm một đời sau tốt đẹp. 

Vô Tàm (Ahirila) và Vô Qi^ (Anottappa) 

Hổ thẹn và sợ hãi là những gì chúng ta có thể kinh 
nghiệm trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng hổ thẹn không 
phải là cảm giác không vui vì không có quần áo đẹp hay địa 
vị trong xã hội. Hirĩ là sự hổ thẹn liên quan đến việc làm ác. 
Cũng vậy, ottappa có nghĩa là sợ hãi việc làm ác. Không có 
sự hổ thẹn hay lương tâm được gọi là vô tàm (ahừika, không biết 
hổ thẹn) và không có sự sợ hãi đối với việc làm ác được gọi là 
vô quý (anottappa, không biấ sợ hă). Vô tàm và vô quý thường đi 
chung với nhau nhưng hai loại khuyết điểm đạo đức này về 
tính chất lại khác nhau. Ví nhu một người sạch sẽ không 
muốn bị vấy bẩn bởi đồ dơ nhu thế nào, một người hiền 
lương cũng không muốn lương tâm (hini lòng tàm) mình bị vẩn 
đục bởi điều ác như thế ấy. Tuy nhiên chính ottappa (quý) 
mới sợ hãi hậu quả của điều ác. Nói cách khác, tàm (hin) 




Mahasi Sayadaiv 


423 


khiến một người do dự làm điều ác bởi vì nó dẫn người ấy 
đến chỗ suy xét: “Chỉnhữngngưòihènnhát,ngusivànhữngnguờiửiiiộc 
giai cấp hạtìệnmói làmầằiác. Làmộtngưòi thuộc gia đình cao quý, có Irí tuệ, 
hiền ửiiện và can đảm, ta sẽ không làm điều ác.” Nhưng chính ottappa 
(quý) mới khiến một người biết sợ dư luận và miễn cưỡng làm 
điều ác. 

Vì thế một vị Tỳ-kheo hay một người hành thiền hay 
một người hiền lương do lòng tàm (hin)thúc đẩy sẽ tránh điều 
ác do ý thức về lòng tự trọng của mình hay người ấy có thể 
tránh điều ác do tôn trọng xã hội hay do sợ bị chư thiên nếu 
không muốn nói những người biết được việc làm xấu của 
mình, chỉ trích. 

Như vậy, chúng ta chùn bước không làm điều ác khi 
lương tâm đạo đức làm cho chúng ta ghê tởm với việc ấy hay 
khi nghĩ đến những hậu quả tức thời và sau khi chết khiến 
chúng ta sợ hãi. Chỉ khi chúng ta không có lòng tàm quý (hổ 
ửiẹnvà ghê sợđiều ác) chúng ta mới có khuynh hướng làm điều 
ác; nói cách khác, mọi ác nghiệp đều bén rễ trong việc thiếu 
hai pháp ngăn cản này. Tiến bộ tinh thần của con người là do 
hai pháp tàm và quý và nếu không có hai pháp này, về 
phương diện đạo đức, con người sẽ tụt thấp xuống mức của 
loài dã thú. Chính vì điều này mà tiếng PãỊi gọi chúng là 
lokapãla-dhamma, pháp hộ trì thế gian, hay pháp được dùng 
để bảo vệ xã hội loài người. 




424 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Appassutata ỰPĨÂ, Thiểu Văn) 

Theo Đức Phật; kiến thức nghèo nàn hay không có 
kiến thức cũng là một khuyết điểm mà chúng ta phải loại trừ 
để đoạn giảm phiền não. 

Kiến thức có hai loại, một là kiến thức chúng ta có 
được do nghe (ãgamasuta) và hai là kiến thức có được do hiểu 
biết độc lập (adhigạmasuta). Trong khi nhiều người có thể vẫn 
trong tình trạng ngu dốt, chúng ta sẽ đi tìm kiến thức. 

Một số loại kiến thức liên quan đến những công việc 
thế gian, một số liên quan đến đời sống tinh thần của chúng 
ta. Dù thuộc loại nào, kiến thức cũng là tốt. Kiến thức thế 
gian có lợi ích cho cuộc sống thế gian, vì thế càng biết nhiều, 
càng tốt. Một số người biết rất ít về những vấn đề thế gian. 
Kiến thức của họ bị giới hạn trong phạm vi khu vực họ ở; họ 
chưa bao giờ sống ở nơi khác. Sự ngu dốt ấy sẽ không đem 
lại lợi ích gì cho họ, nhất là khi đến thăm những nơi xa xôi, 
họ sẽ không biết phải làm gì. Vì thế chúng ta nên tìm kiếm 
kiến thức thế gian càng nhiều càng tốt. 

Nhưng cái chúng tôi muốn nhấn mạnh là kiến thức 
thuộc tinh thần. Một số người có rất ít kiến thức về Phật- 
Pháp. Có số người chưa từng nghe nói về Đức Phật huống 
hồ biết được tí gì về giáo pháp của ngài. Có rất nhiều người 
như vậy ở khắp nơi trên thế gian. Ngay cả ở Miến Điện cũng 
vậy, Pháp hoàn toàn xa lạ đối với những người sống ở vùng 
biên địa. ở một số ngôi làng cũng có những vị pháp sư 




Mahasi Sayadaiv 


425 


nhưng những bài pháp nghiêm túc của họ rất khó để mọi 
người hiểu. Phần lớn những bài pháp chỉ đề cập đến việc bố 
thí, giữ giới, sự chết và tang lễ. Ngay cả như thế cách họ 
thuyết cũng không toàn diện mà có tính qua loa chiếu lệ và 
không đáp ứng được những gì mà truyền thống đòi hỏi cho 
những dịp vui hay buồn trong cuộc sống. 

Có thể nêu ra đây một bài pháp mẫu của họ: “Bujihaffti 
buddho yo bhagavã - Đức Thế Tôn được gọi là Phật bởi vì ngài đã ửiấy rõ tứ 
ửiánh đế. Một ửiòi Đúc Phật trú tại Kỳ Viên tinh xá ở kin h ửiành Xả-vệ 
(Sãvaílhi). Lúc bấy giờ...” vàv.v... Người thuyết thường nói bằng 
một cái giọng quyền hành. Họ ít khi nói cho người ta biết 
chính xác phải có thái độ nhu thế nào khi bố thí hoặc phải 
trau dồi những tư duy nhu thế nào mỗi khi giữ bát quan trai 
giới, ở một số nơi những hướng dẫn như vậy vẫn chưa được 
mọi người lưu ý, nhất là những người vẫn xem những bài 
pháp truyền thống chỉ nhu những lời dạy của Đức Phật (tức 
người thuyết pháp chỉ lập lại những lòi dạy của Đức Phật chứ không ửiiyấ 
nhữngglcótínhửiựcđụngtrangcuộcsong). Trong những buổi thuyết 
pháp ấy, những bài pháp về thiền minh sát (vipassanã) thực sự 
rất hiếm. 

Cái gọi là những hướng dẫn về thiền minh sát của một 
số vị thiền sư thì hầu nhu không chính xác và toàn diện. 
Chúng không bảo đảm cho người hành thiền thực hành theo 
đó sẽ đắc định, hay minh sát trí hay thảnh công trong thiền. 
Một số những hướng dẫn thậm chí còn thiếu thẩm quyền của 
kinh điển. Nói chung người ta không biết gì về thiền minh 




426 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


sát và người hành thiền phải tự thực hiện những nhu cầu tâm 
linh của họ. Qua những bài giảng của các vị thiền sư tinh 
thông, kinh nghiệm họ có thể gia tăng kiến thức của họ dần 
dần. Họ cũng nên nghiên cứu các cuốn sách có thẩm quyền 
và tham vấn các vị thầy đa văn quảng kiến về những vấn đề 
mà họ không hiểu. Ngày nay, có những bản dịch tiếng Miến 
về Kinh Điển PãỊi có thể cho chúng ta một kiến thức tốt về 
Pháp. Tuy nhiên do cấu trúc câu từ cổ điển nên khi nghiên 
cứu chúng ta cần phải có sự giúp đỡ của một vị thầy. 

Hoàn Thành Kiến Thúc Trong Một Bài Kệ 

Mức kiến thức mà người hành thiền phải có đã được 
chú giải giải thích khi bộ luận này mô tả một người hành 
thiền am tường nhu một người chỉ hiểu một bài kệ duy nhất 
nhưng sống đúng theo nó. 

Như vậy sự hiểu biết thấu đáo về một bài kệ duy nhất 
có nghĩa là đã hoàn thành kiến thức. Dĩ nhiên nếu bạn hiểu 
nhiều hơn, thì càng tốt. Nhưng điều cần thiết là phải thực 
hành đúng theo những gì chúng ta hiểu. Bạn có thể tinh 
thông kinh điển nhưng kiến thức ấy sẽ có ít tác dụng nếu bạn 
không áp dụng nó vào cuộc sống hàng ngày của mình. Nó 
trở thảnh vô dụng và bạn cũng chẳng tốt hơn gì người hiểu 
biết ít về những giá trị đạo đức. Chẳng hạn, có câu chuyện về 
hai vị Tỳ-kheo trong chú giải Pháp Cú nhu sau: 




Mahasi Sayadaiv 


427 


Thời Đức Phật có hai người bạn ở kinh thảnh Xá-vệ 
cùng đi xuất gia với nhau. Sau khi học xong Luật Tạng 
(Vinaya) trong năm năm, hai vị được Đức Phật bảo rằng tuỳ 
theo quyết định của mình một vị Tỳ-kheo có thể làm một 
trong hai việc, đó là., hành thiền minh sát hoặc nghiên cứu 
Pháp. Một trong hai vị sư chọn hành thiền vì ông cảm thấy 
mình đã quá tuổi để có thể học pháp. Vì thế dưới sự hướng 
dẫn của Đức Phật, ông đi đến một trú xứ trong rừng để hành 
thiền và cuối cùng trở thảnh một vị A-la-hán đầy đủ bản lĩnh. 
Vị Tỳ-kheo kia học Pháp, thuyết giảng hết chỗ này đến chỗ 
kia cho 500 vị Tỳ-kheo. 

Thời gian sau, một số đông Tỳ-kheo đi đến an cư mùa 
mưa trong rừng được vị Trưởng-lão hướng dẫn hành thiền và 
sau khi đắc A-la-hán thánh quả, các vị từ giã vị Trưởng-lão 
để đi về diện kiến Đức Phật. Vị Trưởng-lão nhờ các vị nhân 
danh mình đảnh lễ Đức Thế Tôn và các vị đệ tử của ngài 
cũng như vị Tỳ-kheo bạn hiện đang là pháp sư ở đó. Các vị 
Tỳ-kheo làm theo nhu vậy và vị Trưởng-lão Pháp sư đã giật 
mình khi thấy số đông Tỳ-kheo này tuyên bố là đệ tử của 
bạn mình, ông đã không đánh giá cao về bạn mình nhu vậy. 
Ông tự hỏi tại sao một vị sư sống trong rừng chẳng bao giờ 
nghiên cứu Pháp lại có được nhiều đệ tử đến thế. Vì vậy ông 
nhất định sẽ vấn pháp khi vị sơn tăng này trở về. 

Khi vị sơn tăng trở về diện kiến Đức Phật. Ngài gởi 
bát và y nơi phòng của vị Pháp sư và đi đến chỗ Đức Phật. 
Sau khi đảnh lễ Đức Phật xong, ngài quay trở lại chỗ bạn 




428 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


mình. Vị Pháp sư lúc đó đã sửa soạn một số câu hỏi để thử 
thách vị scm tăng. Nhưng Đức Phật, sau khi đoán được ý 
định của vị pháp sư, đã đi đến chỗ cuộc hội ngộ để chặn 
trước bất kỳ cố gắng nào của ông nhằm làm bẽ mặt vị A-la- 
hán sống ở rừng bằng những câu hỏi không thích đáng. Vì 
một cố gắng như vậy sẽ đem lại cho ông những quả nghiệp 
rất nghiêm trọng. 

Đức Phật đã hỏi vị pháp sư về các bậc thiền, sự đắc 
định và về danh và sắc (nãmarũpa). Tất nhiên vị này không thể 
trả lời những câu hỏi của Đức Phật, ông đã bối rối khi được 
hỏi về thánh đạo nhập lưu. Nhưng đối với vị son tăng thì câu 
hỏi không có gì là khó. Đức Phật cũng hỏi họ về ba thánh 
đạo cao hơn khác, vị pháp sư một lần nữa bối rối nhưng vị 
sơn tăng đã trả lời được mọi câu hỏi. 

Giống NhưNgưòi Chăn Bò 


Đức Phật tán dương vị Tỳ-kheo ở rừng chứ không tán 
dương vị pháp sư. Điều này tất nhiên không làm hài lòng 
những đệ tử của vị pháp sư. Ngay sau đó Đức Phật tuyên bố, 
“Dùmộtngưòicóthểửiiiyấpháp,haygiảnggiảivềsựanlạcvàhạnhphúccủa 
con người, nhưng nếu người ấy không thực hành, người ấy cữig Idiông ửioát 
khỏi những phiền não; người ấy không ửiể đạt đến một thánh đạo nào. Và như 
vậy người ấy chẳng khác gì một người chăn bò kiếm sống bằng cách đếm bò 


và giữ bò cho người khác.” 




Mahasi Sayadaiv 


429 


Chúng ta biết người chăn bò phải chăm sóc đàn bò và 
cuối ngày giao nó lại cho chủ. Anh ta làm công việc chỉ để 
lấy tiền, không được chút sữa nào từ bày bò anh chăm sóc 
mà phần ấy thuộc về người chủ. Cũng vậy, vị Tỳ-kheo dạy 
pháp được hàng đệ tử chăm sóc và cúng dường thức ăn như 
một hình thức trả ơn cho dịch vụ của vị ấy. Nhưng không 
thực hành, vị ấy không thể hưởng được những quả lợi ích 
của pháp như thiền định, thiền minh sát, đạo và quả. Thực sự 
những quả lợi ích của pháp chỉ có ý nghĩa đối với những 
người sau khi đã được nghe nó từ một vị sư đa văn và rồi 
thực hành nó cũng giống như sữa chỉ có người chủ bò được 
dùng nó mà thôi vậy. 

Neu một người thuyết về ngũ giới, nhưng bản thân 
không thực hành chúng, họ có thể được kính trọng như một 
người thầy nhưng sẽ không được lợi ích gì từ giới. Chỉ 
những người áp dụng giới trong cuộc sống hàng ngày mới 
hưởng được những quả lợi ích của giới trong đời này và đời 
sau. Cũng vậy, những quả lợi ích của các pháp cao hơn chỉ 
dành cho những người thực hành thiền định và thiền minh 
sát thọ hưởng. Tất nhiên là việc thực hành phải đúng. Người 
hành thiền thọ trì pháp thiền một cách nghiêm túc có thể 
không nói được nhiều về pháp nhưng người ấy được bảo 
đảm về những quả của thánh đạo và sự diệt tận của phiền 
não và khổ đau. 

Chính vì vậy Đức Phật luôn nhấn mạnh đến sự cần 
thiết của thực hành. “Một người đù chỉ có ửiể nói được một ít về pháp 




430 Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


nhung nếu nguời ấy ửiực hành giói, đỉnh, và tuệ họp theo pháp, người ấy sẽ 
thấy rõ sự thục, khắc phục được tham, sân, si, và không chấp thủ đòi này hay 
đòi sau, tâm người ấy được giải thoát hoàn toàn và vị ấy làngưòiđãđoạnlrừhấ 
mọiphiàinão.” 

Đây là đoạn dịch từ kinh PãỊi hồ trợ cho lời tuyên bố 
trong chú giải nói rằng dù chỉ nghe một bài kệ nhưng ghi 
nhớ và hành theo sẽ đem lại lợi ích cho chúng ta và nó cũng 
có thể có nghĩa là hoàn thành tri kiến. Lại nữa trong kinh 
Tiểu Nghiệp Phân Biệt Đức Phật nói rằng một tinh thần tìm 
hiểu (biấ hỏi những điều cần hỏi) góp phần vào sự củng cố tri kiến 
và các thiện nghiệp của thân, khẩu, ý trong đời này và rằng 
một người có tâm tìm hiểu nhu vậy có thể sẽ đạt đến cảnh 
giới chư thiên sau khi chết và nếu tái sanh làm người sẽ là 
người rất mực thông minh. 

Vì thế chúng ta nên tầm cầu kiến thức qua sự thẩm 
tra, xét hỏi. Như ngạn ngữ Miến thường nói Việc hỏi là tuỳ 
bạn, nếu bạn không biết những phưomg pháp hành thiền hay 
nếu bạn không nắm rõ một điều gì về Pháp hay nếu việc 
nghiên cứu kinh điển vẫn còn làm cho bạn bối rối và không 
sáng tỏ, thì hãy hỏi. Thậm chí có những điều thiền sinh 
không hỏi các vị thiền sư vẫn giúp họ. Lúc mới đầu, người 
hành thiền có thể không biết gì cả nhưng họ có thể có được 
nhiều kiến thức dưới sự hướng dẫn của một vị thiền sư. Bạn 
không nên nghĩ rằng việc hành thiền minh sát là bất khả nếu 
không có một kiến thức nhất định về uẩn, xứ, giới, v.v... Vì 
mồi ngày vị thiền sư sẽ nói cho người hành thiền biết tất cả 




Mahasi Sayadaiv 


431 


những gì họ cần phải biết khi xem xét sự tiến bộ của họ. Hơn 
nữa, trong lúc hành thiền, hành giả sẽ có những tuệ minh sát 
lạ thường. Như vậy người hành thiền ở trung tâm này vừa có 
được kiến thức do vị thầy truyền đạt và vừa có được kiến 
thức dựa trên kinh nghiệm. 

Kosajja (ỈỄI'Ế, Giãi Đãi) 

Một người có thể giãi đãi (lườibiếng) trong những công 
việc đời thường hay trong đời sống tinh thần của anh ta. Nói 
chung hai loại giãi đãi này thường đi với nhau. Loại giãi đãi 
sau khiến một người do dự làm điều thiện, miễn cưỡng nghe 
pháp, không sẵn lòng học hỏi kinh điển hay hành thiền. 
Chúng ta nên vượt qua sự giãi đãi này và vận dụng sự tinh 
tấn tích cực. 

Có bốn loại chánh tinh tấn(sammãpadhãna), đó là., 1) tinh 
tấn ngạn ngừa sự sanh khỏi của những thân hành ác, lòi nói ác, và ý nghĩ ác mà 
chúng ta vẫn chưa phạm, 2) tinh tấn tránh lập lại một điều ác chúng ta đã 
phạm, 3) tinh tấn trau dồinhữngthânhành thiện, lời nói thiện, vàýnghĩửiiện 
chưa sanh, 4) tinh tấn duy trì và phát triầr điều thiện chúng ta đã làm. Như 
vậy, chúng ta nên tránh điều ác mà chúng ta đã thấy hay 
nghe ở ai đó đã làm nhưng vẫn chưa xảy ra đối với chúng ta; 
thấy rằng một điều ác đã khởi lên và không lập lại nó là loại 
tinh tấn thứ hai; làm những điều thiện mà chúng ta vẫn chưa 
làm, đặc biệt là thiền minh sát chúng ta vẫn chưa thực hành 
là loại thứ ba và cố gắng duy trì cũng như phát triển điều 




432 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


thiện chúng ta đã làm, đặc biệt là thiền định và minh sát trí 
chúng ta đã có được là loại tinh tấn thứ tư. 

Thiền đòi hỏi phải có bốn loại chánh tinh tấn này. 
Neu bạn không quan sát các căn hay giác quan của mình bạn 
sẽ bị quấy rối bởi những điều ác cũ và mới. Mỗi sát na chánh 
niệm có nghĩa là chúng ta đã tinh tấn chặn trước cả hai loại 
ác chưa sanh lẫn đã sanh; và nó cũng có nghĩa là đã tinh tấn 
phát triển các minh sát trí mới cũng nhu tinh tấn để gia tăng 
và hoàn thiện các minh sát trí đã phát sanh nơi chúng ta. 

Một số người lười biếng không muốn tự thân bố thí 
mà bảo người khác làm thay cho họ. Sự bố thí do uỷ nhiệm 
này về phương diện nghiệp báo không đem lại lợi ích nhiều 
cho họ. Một số người Phật tử lười biếng không muốn tụng 
kinh ở Phật điện hay nghe pháp, hay nghiên cứu kinh điển 
hoặc hành thiền. Cho dù có hành thiền, họ cũng không vận 
dụng hết sức tinh tấn. Có thể nói họ chỉ hành một cách miễn 
cưỡng và do đó có rất ít tiến bộ. Tất cả những thiếu sót này 
là do lười biếng. Vì thế họ nên phát khởi nghị lực để làm 
những điều được xem là thiết yếu cho đời sống tinh thần của 
họ. 


Thất Niệm (MuỊỊhassacca) 

về cơ bản, thất niệm, quên và phóng dật (pamãda)là 
giống nhau cũng nhu thận trọng và chánh niệm vậy. Vì thế 
những gì chúng tôi đã nói về pamãda (phóng dật) có thể áp 




Mahasi Sayadaiv 


433 


dụng cho thất niệm. Neu thất niệm trong những công việc 
đời thường hay trong đời sống tinh thần đem lại sự tai hại thì 
chánh niệm trong cả hai lãnh vực ấy của cuộc sống sẽ đem 
lại lợi ích. 

Một số người giàu không bao giờ bố thí. Do khiếm 
khuyết về bố thí một tương lai bất hạnh sẽ chờ đợi họ sau khi 
chết. Một số không quan tâm đến giới; thậm chí ngũ giới 
cũng không được họ giữ một cách nghiêm túc. Họ thường 
nói rằng họ vẫn chưa già và còn đang sống một cuộc sống 
thoải mái (nên chưa cần phải giữ giới). Nhưng họ có biết đâu rằng 
bao người trẻ đã chết! và nếu chết không giới, họ có thể phải 
đoạ vào bốn ác đạo. Vì thế, chúng ta nên ghi nhớ trong tâm 
sự quan trọng của giới ngay cả khi còn trẻ. Thiền định, thiền 
minh sát và vấn đề tu tập tâm còn xa lạ đối với hầu hết mọi 
người. Có những người biết được một chút nào đó về thiền 
thì lại nghĩ rằng những pháp cao siêu này không dành cho 
thế hệ của họ. Nhưng nếu họ chết trẻ chắc chắn họ sẽ bỏ lỡ 
kinh nghiệm tâm linh vô giá này. 

Thiền minh sát đặc biệt quan trọng. Neu một người 
Phật tử không đạt được những kết quả của thiền minh sát, sự 
tin tưởng vào Phật-Pháp của họ kể như không đáp ứng được 
mục đích. Vì trong khi bố thí, trì giới, và thiền định có thể 
được tìm thấy ở các tôn giáo khác thì thiền minh sát là giáo 
lý duy nhất của Đức Phật. Thực hành minh sát đúng cách 
không phải là việc dễ. Một số người có mong muốn thực 




434 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


hành minh sát nhưng họ đã chết mà không hoàn thành được 
ước nguyện của mình vì không có người hướng dẫn. 

Một số không bỏ lỡ cơ hội hành thiền này. Lúc ban 
đầu có thể chánh niệm của họ chưa đủ mạnh nên nhiều hiện 
tượng lẽ ra họ phải quan sát và loại trừ, đã thoát khỏi sự chú 
ý của họ. Song với sự phát triển của trí minh sát vào bản chất 
sanh diệt của mọi hiện tượng trong từng sát-na, sự chú ý của 
họ trở nên nhạy bén hơn và được tập trung tốt hon trên mọi 
hiện tượng khởi sanh. Lúc này không có gì thoát khỏi sự ghi 
nhận của họ. Với chánh niệm như vậy cuối cùng họ có thể 
đạt đến bốn giai đoạn của thánh đạo. 

Chánh niệm mà người hành thiền có được nhờ quan 
sát trên các đối tượng giác quan được nhấn mạnh trong Kinh 
Niệm Xứ, đó là, chánh niệm trên thân, thọ, tâm, và pháp. 
Như trong kinh nói, “Sabbamabhimeyya-(ngwờz’/ỉàn/ỉt/ỉ/ềỉ/7M/ró 
úcảmọiỉủệntuợngxuàhỉện)'\ mọi hiện tượng ở đây muốn nói 
tới tất cả hiện tượng tâm-vật lý hay danh và sắc phát sanh từ 
sáu giác quan. Điều này đòi hỏi phải hướng tâm đến những 
gì được thấy trong lúc ấy và ghi nhận sự kiện đó, đối với các 
hoạt động nghe, ngửi, nếm,... cũng vậy. Sự chú ý được tập 
trung trên các đối tượng khi chúng sanh khởi nối tiếp nhau. 
Neu trong khi đang quan sát sự phồng và xẹp của bụng, bạn 
nghe hay ngửi thấy một cái gì bạn có thể chuyển sự chú ý 
qua đối tượng ấy. Làm thế nào để không một điều gì thoát 
khỏi sự chú ý của bạn hay bạn quên (không ghinhận)nó. Một sự 
chú ý nhạy bén đặc biệt như vậy thường xuất hiện cùng với 




Mahasi Sayadaiv 


435 


sự phát triển của sanh diệt trí (udayabbayanãna). Sự chú ý rơi 
trên đối tượng ngay tức thời giống như những con chim mổ 
hết hột thóc này đến hột thóc khác vậy. Đây là một trạng thái 
tâm gọi là chánh niệm hiện tiền (upatửiitasatì). 

Duppannalã - Liệt Tuệ 

Chúng ta nên thực hành pháp đoạn giảm (Sallekba 
dhamma)với mục đích chứng đắc trí tuệ minh sát. Những 
người ngoài Phật Giáo không thể có trí tuệ minh sát, kể cả 
những người theo đạo Phật nhưng không hành thiền theo 
kinh Đại Niệm Xứ cũng thế. Thậm chí những người thực 
hành theo phương pháp Tứ Niệm Xứ nhưng nếu mục đích 
của họ chỉ là để đắc định hoặc thiền cũng không có trí tuệ 
minh sát này. 

TứNiệm Xứ Và Thiền Min h Sát 

Một số người cho rằng những gì dạy trong kinh Đại 
Niệm Xứ không phải là thiền Minh Sát mà là thiền định vì, 
theo họ, satipatthãna (niệm xứ) được kể trong định uẩn hay 
trong nhóm định (samãdhikkhandha) và như vậy đã hàm tàng 
chánh tinh tấn và chánh định. Quan niệm này được dựa trên 
một nghiên cứu hời hợt về bài kinh và chú trọng quá nhiều 
đến từ satipatthãna (niệmxứ). Trong khi đó, phần đầu của bài 
kinh có đề cập đến từ Tỉnh Giác “Sampajano-tỉnh giác hay sự hiểu 




436 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


biết đứig như ửiực bằng phân tích” và từ này chắc chắn chỉ nói đến 
trí tuệ minh sát. Phần sau của bài kinh nói đến Quán tánh 
sanh và diệt - “samudayavayadhammanupassi-quán sự sanh khỏi và 
ngiyên nhản của sự hoại diệtTu tập thiền chỉ (Samatha bhãvanã) 
không liên quan đến việc minh sát vào tính chất sanh diệt và 
các nhân của chúng. Hay nói khác hon nó chỉ đòi hòi người 
hành thiền phải giới hạn sự chú tâm của họ trên đối tượng đã 
chọn để duy trì sự ổn định. 

Bài kinh cũng nói về trạng thái thoát khỏi tham ái và 
tà kiến (anissitocavữiaratì); không chấp trước vào bất cứ thứ gì ở 
đời (nacakincilokeupãdiyati). Tu tập thiền chỉ không liên quan 
đến việc giải thoát khỏi tham ái, tà kiến và vô chấp vốn chỉ 
thích hợp với thiền minh sát. Ngay cả phần nói về hơi thở vô 
ra,... của thiền chỉ, cũng được định rõ là không chỉ dành cho 
sự tu tập thiền định thôi mà còn để góp phần vào sự tu tập 
minh sát trên căn bản của định nữa. Không cần phải bình 
luận về phần thiền minh sát của bài kinh. Chúng ta thấy việc 
quán thọ, tâm và pháp cũng đã không liên quan gì đến thiền 
chỉ và không có gì phải hoài nghi về tầm quan trọng của 
chúng trong sự thực hành minh sát vậy. 

Không Có Kiến Thúc Của ConNgưòi 

Người hành thiền khi đi phải biết rằng mình đang đi. 
Lời dạy này của Đức Phật trong kinh Đại Niệm Xứ có thể bị 
những người ngu dốt xem thường. Đối với họ lời dạy ấy 




Mahasi Sayadaiv 


437 


không có chút gì đáng kể vì sự hiểu biết mà bài kinh nói đến 
ngay cả những con vật như chó, mèo,... cũng có. Đe loại trừ 
sự hiểu lầm này, chú giải đã giải thích lời tuyên bố ấy và sự 
giải thích của chú giải không phải là một sự sửa sai lại kinh 
điển PãỊi hay một sự thêm thắt gì vào đó mà, có thể nói, đó 
chỉ là một sự xác chứng hợp với tinh thần của Phật-Pháp 
(Buddha-Dhamma) mà thôi. 

Theo chú giải, thực sự rằng khi đang di chuyển (đi) 
ngay cả một con chó cũng biết rằng nó đang di chuyển. 
Nhưng để biết rằng cái đang di chuyển ấy họp với kinh Đại 
Niệm Xứ thì lại trái ngược hoàn toàn với tâm của một con 
vật. Đối với những con vật và những người bình thường 
không hành chánh niệm sẽ không biết được rằng họ đang di 
chuyển ở từng khoảnh khắc của việc bước. Họ cũng không 
biết được rằng những bước chân nối tiếp nhau bao hàm trong 
tiến trình ấy là do ước muốn đi tạo ra. Đôi lúc một người có 
thể nhất thời biết những gì mình đang làm nhưng nói chung 
họ luôn đãng trí và chìm đắm trong những suy nghĩ không 
dính dáng gì đến những gì họ đang làm. 

Hơn nữa, ý thức của họ gắn liền với niềm tin vào tự 
ngã. Họ tin rằng thân và tâm của họ vẫn giữ nguyên như vậy 
bất kể thời gian và không gian có thay đổi. Họ không thể 
vượt qua được cái ảo tưởng này do sự hay biết bình thường 
không phải là hoạt động của chánh niệm (nghĩalànóldiônglàm 
chohọcóchánhniệmđưọc). Sự hay biết bình thường thậm chí còn 
có thể củng cố cho niềm tin vào tự ngã hay ngã kiến của họ. 




438 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Và điều này không liên quan gì với chánh niệm vốn đuợc 
Đức Phật nhấn mạnh trong kinh Đại Niệm Xứ. 

Khi định tâm phát triển, nguời thực hành chánh niệm 
học cách để phân biệt giữa thân và tâm. Nguời ấy phân biệt 
đuợc tính cứng và chuyển động của thân khác với tâm; 
nguời ấy biết tính cứng và chuyển động này xuất hiện do 
uớc muốn chuyển động (khỏi lên) nhu thế nào, nguời ấy cũng 
thấy đuợc sự biến mất của uớc muốn và chuyển động ở từng 
sát-na ra sao. Trong khi đi nguời ấy quan sát và nhận thức rõ 
tính không liên tục và sự tan biến trong sáu động tác hay 
nhiều hơn sáu động tác ở mỗi buớc vị ấy buớc. 

Tm Lòi Ba Cầu Hỏi 

Sự minh sát rõ ràng này đua ra đuợc câu trả lời cho ba 
câu hỏi, đó là., 1) Ai đi? Có một ngã thế đi hay không? 2) 
Cái đi ẩy là của ai? Có tác nhân nào làm việc đi hay không? 
3) Tại sao cái đi xảy ra? 

1) Khôngcómộtngãửiểđivìrõràngđóchỉlàmộttiếnlrinhsanhvà 
diệt nối tiếp nhau của ưóc muốn đi và các tiạng ửiái cứng và 
chiyầiđộng. 

2) Không có một chủ ửiể hay tác nhân nào làm việc đi cả. 

3) Chỉ có sự tập họp của các yếu tố vật lý, đó là tính cứng và chuyầi 
động,... Không có tác nhân nào tạo ra cầ đi ngoài uóc muốn đi 
và những yếu tố vật lý nối tiếp nhau 




Mahasi Sayadaiv 


439 


Tuệ Phân Biệt Danh sắc (Namampaparicchedanana) 

Người hành thiền thực hành chánh niệm ở từng 
khoảnh khắc đi,... như vậy sẽ phát triển được trí tuệ minh sát 
đúng theo kinh Đại Niệm Xứ. Những người không chánh 
niệm không có được tuệ giác này và bước đi với loại tâm 
tiêu biểu tính cách của những con vật. Sự khác biệt giữa 
danh và sắc không bao giờ xảy ra đối với họ. Trái lại người 
hành thiền có chánh niệm phân biệt được giữa các yếu tố vật 
lý của sự cứng và chuyển động cùng với tâm quan sát ở từng 
khoảnh khắc, dù cho họ đang làm gì. 

Sự xuất hiện của trí tuệ phân biệt danh sắc tùy thuộc 
vào mức chánh niệm liên tục của một người đối với những gì 
họ đang làm cũng nhu đối với những hành động của thân. 
Tuệ này được gọi là tuệ phân biệt danh sắc và sự nội quan 
(xoay vào bên trang) là tuyệt đối cần thiết cho sự phát triển của 
nó. Tuệ này không tùy thuộc vào sự suy đoán hay suy xét. 
về vấn đề cho rằng chỉ có danh và sắc, danh bao gồm tám 
mươi mốt loại tâm hiệp thế và năm mươi hai tâm sở, còn sắc 
bao gồm hai mươi tám loại sắc,.. .là vấn đề thuộc kiến thức 
dựa trên khái niệm. Nó không phải là trí tuệ minh sát độc 
lập. 

Thế nào là tám mươi mốt loại tâm hiệp thế? Liệu tất 
cả những loại tâm ấy có khởi lên trong tâm của một người 
bình thường không? Chín loại tâm quả đáo đại (mahaggata 




440 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


vipãka) chỉ được tìm thấy trong các cõi Phạm Thiên sắc giới 
và vô sắc giới. Các tâm thiện, duy tác đáo đại (mahaggạtakusala, 
kiriyã) là thuộc tính của những người đã đắc thiền. Ngay cả 
những tốc hành tâm duy tác dục giới cũng chỉ được thấy nơi 
các vị A-la-hán. Liệu bạn có thực sự biết những loại tâm này 
không có trong tâm bạn không? Trong hai mươi tám loại sắc 
có một loại gọi là itthibhãvarũpa (sắc nữ tánh) chỉ thuộc về giới 
phụ nữ. Liệu những người đàn ông có thể biết được loại sắc 
này bằng kinh nghiệm không? Có phải kiến thức phát sanh 
do suy xét trên cái không thể biết được xem là kiến thức về 
thực tại không? Chúng ta phải thảnh thực thừa nhận rằng đó 
chỉ là sự hiểu biết về những tên gọi và khái niệm đã được áp 
đặt trên những thực tại cùng tột mà thôi. Hiển nhiên sự hiểu 
biết theo khái niệm khác xa với sự hiểu biết sâu sắc hay 
minh sát trí vào sự khác biệt giữa danh và sắc, một loại tuệ 
minh sát thấp nhất và hoàn toàn xa lạ đối với những người 
không thực hành chánh niệm. 

Tuệ Phân Biệt Nhân Diyên (Paccayapariggahanãna) 

Thực hành chánh niệm liên tục sẽ tạo ra tuệ minh sát 
vào mối quan hệ nhân quả giữa danh và sắc. Khi định của 
bạn phát triển, bạn trở nên chánh niệm rõ hơn về những gì 
bạn làm cũng nhu về những gì xảy ra trước khi bạn làm một 
điều gì. Chẳng hạn, khi đang quan sát sự phồng xẹp, bạn 
cảm thấy ngứa ở đâu đó. Bạn muốn gãi, bạn ghi nhận ước 




Mahasi Sayadaiv 


441 


muốn (gậi), sự co và duỗi,... của tay bạn. Theo cách này bạn 
hay biết đuợc mối quan hệ nhân quả giữa tâm của bạn và 
những thay đổi trong những động tác của thân bạn. 

Hơn nữa, vào khoảnh khắc thấy với chánh niệm bạn 
nhận thức rõ đuợc các nhân làm phát sanh nhãn thức, đó là., 
nhãn căn, cảnh sắc và sự chú ý đến cảnh sắc ấy. Thuờng 
thuờng, nguời hành thiền có đuợc sự nhận thức rõ nhu vậy là 
nhờ bắt đầu với sự nghe. Nguời ấy nhận thức đuợc rằng cái 
nghe tuỳ thuộc vào nhĩ căn, âm thanh và sự chú ý đến âm 
thanh ấy. Điều này sẽ trở nên rõ ràng hơn trong truờng hợp 
của những âm thanh khó chịu mà hành giả không thể phớt lờ 
đuợc. 

Khi nguời hành thiền đang quan sát sự phồng và xẹp, 
tâm vị ấy có thể lang thang đi nơi khác (phóng tâm). Neu vị 
ấy không quan sát khuynh huớng này, nó sẽ biến thảnh một 
sự suy nghĩ lan man. Đôi khi vị ấy ghi nhận đuợc nó và đua 
sự chú ý của mình vào phồng xẹp trở lại. Lúc đó vị ấy biết 
đuợc nhân sanh của chúng, nghĩa là vị ấy biết do tác ý không 
nhu lý (ayonisomanasilãra)mà tâm lang thang hay phóng tâm, và 
nhờ tác ý nhu lý (yonisomanasilãra) vị ấy ngăn đuợc sự phóng 
tâm này. Thỉnh thoảng tâm vị ấy duờng nhu rỗng không. 
Phồng xẹp không rõ ràng, thân có vẻ nhu đã biến mất và vị 
ấy nghĩ rằng không có gì để cho vị ấy ghi nhận nữa. Sau đó 
vị ấy lại ghi nhận đuợc mọi cảnh trần phát sanh. Vị ấy biết 
rằng chánh niệm có mặt là do có đối tuợng của sự chú tâm. 




442 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Hơn nữa, vị ấy cũng nhận ra rằng sự trở thảnh không 
ngừng của danh sắc trong kiếp hiện tại là do nghiệp quá khứ 
làm duyên. Nhu vậy sự hiểu biết của vị ấy đã đuợc mở rộng, 
tất nhiên ở đây chỉ đề cập đến một số sự kiện rõ ràng mà 
thôi. Tuệ minh sát của vị ấy vào mối quan hệ nhân quả giữa 
danh và sắc đuợc kết hợp với Đoạn Nghi Thanh Tịnh 
(kankhãvitaranavisuddhi). Tuệ này phát sanh do kinh nghiệm chứ 
không phải do lý luận mà có. Theo bộ luận Thanh Tịnh Đạo, 
tuệ này bảo đảm một sự tái sanh tốt và đua đến nhập luu 
thánh đạo. Tuy nhiên nguời hành thiền phải không đuợc tự 
mãn với nó mà nên tiếp tục việc hành thiền của mình. 

Tuệ Thẳm Sát Tam Tướng (Sammãsananãna) 

Khi vị ấy tiếp tục hành thiền, vị ấy sẽ biết rõ được sự 
tan hoại của các hiện tượng tâm vật lý (danh-sắc) từ lúc bắt đầu 
cho đến lúc chấm dứt. Trong khi quan sát từng hiện tượng 
danh sắc, tâm vị ấy có thể phóng đi, vị ấy ghi nhận nó, và 
những ý nghĩ lan man này biến mất. Trước đây vị ấy không 
thể theo dõi được từng ý nghĩ ngay tức thì như vậy, nhưng 
bây giờ vị ấy có thể chú ý đến nó ngay được liền. Vì thế vị 
ấy hiểu rõ sự sanh khởi của nó, sự diễn tiến của nó và sự 
hoại diệt của nó một cách thấu đáo. Những ý nghĩ thường 
biến mất khi vị ấy tập trung trên chúng, nhờ vậy vị ấy có 
được một tuệ giác rõ ràng về quy luật vô thường. 




Mahasi Sayadaiv 


443 


Các đối tượng và những dấu hiệu sanh khởi trong tâm 
vị ấy dần dần biến mất. ở đây những hình ảnh trong tâm nhu 
cây cối, con người, các vị sư, ..., là những khái niệm nhưng 
tâm thấy chúng là một thực tại. Tuy nhiên tâm cũng biến mất 
và vị ấy sẽ hay biết được những ảo ảnh này. 

Khi đi, người hành thiền thấy sải bước này biến mất 
trước khi vị ấy bước một sải bước khác. Trong mỗi sải bước 
cũng vậy, sự nhấc chân lên, đưa về phía trước và đặt chân 
xuống, mỗi động tác như vậy sẽ xuất hiện như một sự 
chuyển động riêng biệt. Hay có thể nói mỗi bước được tách 
rời ra và vì thế tính nhất thời của nó thể hiện rất rõ ràng. Đối 
với sự phồng xẹp của bụng cũng được thấy đúng như vậy. 

Khi bạn nhận thức được tính vô thường của mọi hiện 
tượng như vậy, bạn đã có tuệ thẩm sát tam tướng 
(sammasananãna). Tuệ này làm cho bạn biết được bản chất 
không vừa lòng (unsatisíàctorynature), khổ, hữu vi và vô ngã cũa 
tất cả hiện hữu. Nó được gọi là sammasananãna vì nó khiến 
bạn phải suy đi xét lại không ngừng về bản chất vô thường, 
khổ, và vô ngã, ba dấu ấn của sự hiện hữu mà bạn vừa mới 
khám phá. Tuệ thẩm sát tam tướng này là tuệ đầu tiên trong 
mười loại tuệ minh sát. 

Tuệ Sanh Diệt (Udayabbayanãna) 

Neu bạn tiếp tục quan sát không suy xét trên ba dấu 
ấn của sự hiện hữu, sự nhận thức và hay biết của bạn sẽ trở 




444 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


nên sắc bén và nhanh hơn. Bạn sẽ giữ được chánh niệm liên 
tục mà không cần phải có một nỗ lực đặc biệt nào cả. Bất cứ 
điều gì xảy ra với đối tượng của sự chú ý cũng sẽ rất nhanh 
chóng và rõ ràng. Chỉ có sự sanh và diệt, ở giữa sự sanh và 
diệt này bạn không thấy bất cứ thứ gì cả. Tuệ chỉ đi sâu vào 
sự sanh và diệt hay sự bbắt đầu và chấm dứt của mọi hiện 
tượng này được gọi là Tuệ Sanh Diệt (Udayabbayanãna). 

ở giai đoạn này sự nhận thức và trí của bạn sắc bén 
đến độ bạn có thể theo dõi được tất cả các đối tượng giác 
quan vốn sanh khởi rất nhanh. Dường như không có gì thoát 
khỏi sự chú ý của bạn. Bạn thấy được ánh sáng rực rỡ kỳ 
diệu, và cảm nghiệm một trạng thái đê mê, sung sướng. Tuy 
nhiên kinh nghiệm này chỉ là sản phẩm phụ của việc thực 
hành minh sát. Bạn sẽ không có kinh nghiệm này nếu bạn 
không đạt đến tuệ sanh diệt và bạn không thể có được tuệ đó 
nếu bạn thực hành không đúng hoặc nếu bạn thực hành 
không đều đặn. Việc thực hành không ngừng nghỉ cả ngày 
lẫn đêm trừ một vài giờ ngủ là cần thiết cho sự chứng đắc tuệ 
này và dẫn đến các đạo trí cao hơn. 

Kinh nghiệm đầy hoan hỷ xuất phát từ tuệ sanh diệt 
này làm phát sanh đức tin mãnh liệt và bảo đảm một sự tái 
sanh an vui trong những cõi cao hơn. Trong Kinh Ví Dụ Con 
Rắn (Alagadđũpama) của Trung Bộ Kinh Đức Phật có nói: “Chư 
Tỷ-kheo, vì pháp được Ta Idiéo giảng, làm cho tỏ lộ, làm cho khai thông, làm 
cho khai ửiị, được loại Irừ các vải quấn cũ, nên nhũng vị nào chỉ đủ lòng tin nơi 




Mahasi Sayadaiv 


445 


Ta, chỉ đủ lòng ửiưong mến đối vói Ta, ửiì tất cả những vị ấy được hướng về 
chưThiêa”Chú giải giải thích đoạn kinh này như sau: 

“Lòi này của Đúc Phật muốn nói đến những người đang thực hành 
Min h Sát Những hành giả này chưa có được những quả lợi ích của Thánh Đạo 
ngoài việc thực hành minh sát vói đúc tin. Nghĩa là vì tin Đúc Phật mà họ thực 
hành . Trong Idii đang nỗ lực để đạt đến những tuệ min h sát, họ tào dâng một 
niàn tịnh tínnơi Đức Phật và đúc tinnày sẽ đưahọ đi tái sanh trang thế giói chư 
thiên như thể có một đôi tay nâng họ lên trên đó vậy’ ’ 

ở đây đức tin mà Kinh Điển PãỊi muốn nói tới là 
niềm tin mãnh liệt phát sanh như kết quả của việc thực hành 
minh sát. Niềm tin này thường trào dâng trong lúc ánh sáng 
nhất thời của tuệ minh sát cấp thấp phát sanh. Nó thể hiện rất 
rõ ràng cùng lúc với sự xuất hiện của tuệ sanh diệt 
(udayabbanãna). 

Theo chú giải thì người có được loại đức tin này được 
gọi là bậc Tiểu Nhập Lưu (Cũlasotãparma). Điều này đã được 
trích dẫn trong Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga). 

Tuệ Diệt (Bhanganãna) 

Thực hành tiếp tục đưa đến sự biến mất dần và cuối 
cùng là mất hẳn của ánh sáng, hỷ lạc, và những kinh nghiệm 
phi thường khác. Những sự kiện xảy ra trong tâm trở nên dễ 
thấy và rõ ràng hơn bao giờ hết. Các hiện tượng không xuất 
hiện ra tướng và biến mất nhanh chóng. Dường như chúng 
biến mất trước khi người hành thiền quan sát được chúng. 




446 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Trong khi đang quan sát sự phồng xẹp,.. .người hành thiền 
không có một hình ảnh trong tâm nào về (cái) bụng hay thân 
hay chân tay gì cả. Các đối tượng của sự chú ý không di 
chuyển từ nơi này đến nơi khác mà biến mất tức thời ngay 
chính tại chồ (sanhlên) của nó. Có thể nói các hiện tượng mà 
người hành thiền quan sát biến mất cùng với sự biến mất của 
tâm. Sự nhận thức về những sự kiện này được gọi là Tuệ 
Diệt (Bhangsnãna) hay trí minh sát vào tính chất tan hoại của 
các pháp. Người hành thiền đạt đến tuệ này không phải bằng 
suy luận mà bằng sự nội quan. Chẳng hạn khi quan sát sự co 
và duỗi (của tay hay chân) vị ấy không có một hình ảnh nào về 
cánh tay và vị ấy cũng không hình dung bất cứ sự chuyển 
động nào của nó. Vị ấy chỉ thấy sự biến mất của tâm quan 
sát và đối tượng của sự chú ý như những đơn vị tách rời 
nhau. Đối với sự phồng xẹp của bụng cũng tương tự như 
vậy. 

Từ lúc người hành thiền thấy các đối tượng của sự 
chú ý diệt mất đi như vậy, vị ấy sẽ không thấy có lý do gì để 
phải gán cho những vật ấy là thường, lạc, ngã, tịnh nữa. Vị 
ấy đã nhận ra bản chất thực của hiện hữu, đó là, tính chất vô 
thường, khổ và vô ngã của nó. Vì thế theo Thanh Tịnh Đạo, 
chỉ có tuệ diệt mới có thể giúp người hành thiền vượt qua 
được những ảo tưởng về thường, lạc, và ngã đối với sự hiện 
hữu của vị ấy một cách thấu đáo. 




Mahasi Sayadaiv 


447 


Bhayanana, Adĩoavanana, vàNibbidanana 

Với tuệ kinh úy (Bhayanãna), người hành thiền gần như 
đã cầm chắc được những tiến bộ thêm nữa. Thực hành tiếp 
tục sẽ giúp vị ấy phát triển được các tuệ minh sát khác. Chỉ 
thấy sự tan hoại, vị ấy trở nên sợ hãi (bhayanãna:kinhúytuệ,hay 
tuệ thấy sự sợ hãi). Vị ấy thấy ra những khuyết điểm (ãdĩnavãnãna: 
quá hoạn tuệ, tuệ ửiấy những tội lỗi hay khuyết điểm Irong ngũ uẳn). Vì thế 
vị ấy trở nên chán ghét sự hiện hữu. Người bình thường 
thích hưởng thụ cuộc sống bởi vì họ không thấy những hiểm 
họa của nó. Neu biết được sự tan hoại không ngừng của nó 
chắc chắn người ấy sẽ trở nên chán ghét và mệt mỏi 
(ĩũbbidãnãna, tuệ yểm ly hay nhảm chán). Tuệ này rất quan trọng. 
Trong nhiều bài kinh, sau khi chỉ ra ba dấu ấn của cuộc sống, 
Đức Phật thường thường nói, “Do thấy như vậy, bậc thánh đệ tử trở 
nênnhàmchánđốivóisacthânnày” và rồi ngài tiếp tục nói, “Donhàm 
chán, vị ấy ly tham và chứng đắc thánh đạo.” Chúng tôi cho rằng Đức 
Phật đã đồng nhất tuệ nhàm chán với tất cả các tuệ đi trước 
cũng như những tuệ đi sau nó. 

MuccitukamyatãnãnavàCácTuệMỉnhSáíKhác 

Do nhàm chán kiếp sống, người hành thiền không 
muốn chấp thủ vào thân và tâm hay sự hiện hữu của mình 
nữa và lúc này ước muốn từ bỏ chúng (Mucdtukamyatãnãna, tuệ 
đục thoát, hay mong muốn giải thoát) phát sanh. Đe hoàn thành ước 




448 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


muốn của mình, vị ấy phải tiếp tục thực hành để đạt đến tuệ 
phản khán (patisankhãnãna). Khi sự tập trung hay định phát 
triển, vị ấy có thể phớt lờ mọi hiện tuợng phát sanh. Lúc này 
trong vị ấy chỉ còn sự hay biết đơn thuần về chúng 
(sankhãrupekkhanãna,tuệhànhxả)mà không cần có bất cứ sự cố 
gắng nào. 

ở giai đoạn này nguời hành thiền chỉ vận dụng nỗ lực 
lúc ban đầu. Sau đó không cần phải có bất cứ nỗ lực đặc biệt 
nào nữa. Trong vị ấy giờ đây chỉ có sự hay biết đơn thuần, vị 
ấy thấy rằng tất cả những gì sanh khởi đều nối tiếp theo nhau 
diệt mất. Vị ấy duy trì đuợc trạng thái này trong hai hoặc ba 
giờ mà không cảm thấy bị chuột rút, nóng bức hay đau đớn 
gì cả. Oai nghi (tưửiếngồi,.. .)của vị ấy không thay đổi. Neu vị 
ấy có bất cứ sự đau đớn hay bệnh tật của thân nào, lúc đó nó 
sẽ không xuất hiện. Một số chứng bệnh thậm chí còn biến 
mất. Với sự phát triển đầy đủ của tuệ này, tuệ thuận thứ 
(anupatilomanãna)và sau đó nguời hành thiền thấy Niết-Bàn ở 
mức thánh đạo và thánh quả. 

Vì thế nếu bạn mong muốn thấy Niết-Bàn hay chứng 
Đạo Quả trong kiếp sống này bạn phải cố gắng để có đuợc 
các tuệ minh sát bắt đầu với tuệ phân biệt danh sắc 
(nãmarũpaparicchedanãna) cho đến tuệ thuận thứ (anulomanãna). Đe 
đạt đến mục đích này bạn phải quan sát tất cả mọi hiện tuợng 
tâm-vật lý phát sanh từ sáu căn và thấy đúng nhu chúng thực 
sự là. Đối với những nguời không thực hành chánh niệm, 
mồi đối tuợng giác quan mà họ không biết đúng nhu thực có 




Mahasi Sayadaiv 


449 


nghĩa là đã có sự ngủ ngầm của vô minh như một phiền não. 
Và khi những hoàn cảnh thuận lợi có mặt phiền não ngủ 
ngầm này sẽ tìm được một lối thoát ra. Những hạt giống của 
vô minh thường mang theo những hạt giống của tham và sân, 
và dưới một vài điều kiện, các trần cảnh được nhớ lại, những 
ngọn lửa tham và sân sẽ bùng lên như một hệ quả tất yếu. Vô 
minh, tham ái và sân hận làm phát sanh nghiệp xấu hoặc tốt, 
rồi đến lượt chúng những nghiệp này sẽ dẫn đến tái sanh 
cùng với già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não theo sau nó. Những 
ngọn lửa của cuộc sống này sẽ nuốt chửng những người 
không chánh niệm khi thấy, nghe, suy nghĩ,.... Vì thế Đức 
Phật nói trong Kinh Aditta: “con mắt đang bốc cháy, cảnh sắc đang 
bốc cháy...” 

Đối với người hành thiền chánh niệm trên mọi hiện 
tượng phát sanh từ sáu giác quan khi họ thấy, nghe,..., và có 
được những tuệ minh sát những ngọn lửa này sẽ bị dập tắt 
hoàn toàn. Vì thế chúng ta nên cố gắng đoạn trừ vô minh 
bằng trí tuệ chọc thủng vào bản chất thực của danh và sắc 
(họp thể thân tâm). 

Cố Chấp (SanditỊhipaiãmãsa) 

Sanditthiparãmãsa nghĩa đen là tư duy sai lầm trên 
quan kiến của mình, tuy nhiên tùy theo ngữ cảnh mà nó còn 
có ý nghĩa khác, chẳng hạn ở đây, nó phải được hiểu là 
ãdhãnaggãha: chấp thủ và duppatinissagga: khó từ bỏ quan 




450 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


niệm của mình. Vì vậy nếu hợp ba chữ lại nó có nghĩa là cố 
chấp vào quan kiến của mình hay ngắn gọn: cố chấp. Theo 
Chú giải, Đức Phật đặc biệt đề cập đến loại cố chấp vào tà 
kiến này nhu một bất lợi cho nỗ lực tinh thần trên Đạo Lộ. 
Đức Phật nói: “NguờikháctinrằngchỉcólrikiếncủahọlàchánhkiếnHọ 
chấp chặt vào quan điểm củahọ và Idió lòng ửiayđổinó.Nhưngchứigtaởđây 
sẽ không bảo ửiủ và chấp chặt quan điểm của mìn h một cách mù quáng. 
Chúng ta sẵn sàng để từ bỏ nó liên cơ sở họp lý. Chứig ta sẽ chấp nhận pháp 
hành nào giúp chúng ta đoạn giảm những phiền não.” 

Chú giải mô tả sự cố chấp nhu một thái độ của tâm 
khiến một nguời chấp chặt vào quan điểm của mình xem nó 
là chánh kiến duy nhất. Họ sẽ không từ bỏ quan điểm ấy cho 
dù Đức Phật và các bậc giác ngộ khác có gắng để tranh luận 
với họ. Thái độ cố chấp này cũng đuợc thấy trong cuộc sống 
hàng ngày nữa, tuy nhiên nó không đến nỗi nghiêm trọng, vì 
nó không đặt ra một sự đe dọa cho đời sống tâm linh. Chẳng 
hạn, có những quan niệm khá phổ biến về vị trí của quả đất, 
mặt trời, mặt trăng và những hành tinh khác mà các tác phẩm 
cổ điển đã mô tả. Những quan niệm này hoàn toàn trái nguợc 
với những khám phá của khoa học hiện đại. Nguời xua giải 
thích về rặng Hy-mã-lạp-sơn (Hymalayas) và năm con sông 
chính cũng không đúng với thực tế địa du hiện nay. Tuy 
nhiên, sự cố chấp đối với những quan niệm này không làm 
tổn hại đến đời sống tâm linh vì chúng không liên quan đến 
việc thực hành giới, định và tuệ. 




Mahasi Sayadaiv 


451 


Chỉ có sự cố chấp liên quan đến việc thực hành Pháp 
là nghiêm trọng. Nó làm cho người ta mù quáng chấp chặt 
vào một quan kiến sai lầm nào đó. Neu một người giáo điều 
đến độ không thể từ bỏ được niềm tin của mình vào tự ngã, 
vào sự hiện hữu liên tục (ửiưòng kiến) hay sự hủy diệt của nó 
sau khi chết (đoạnkiến), họ sẽ bị cản trở trong tiến bộ tâm linh 
của họ. Một trong những quan niệm sai lầm nhất là quan 
niệm bác bỏ nghiệp và các kiếp sống tương lai. Những người 
chấp chặt vào quan niệm này chắc chắn sẽ không tránh làm 
điều ác và nếu có, họ sẽ làm điều thiện với giá an vui và 
hạnh phúc của kẻ khác. Họ cũng sẽ không thực hành Pháp 
dẫn đến Đạo Quả và Niết Bàn. Một niềm tin sai lầm khác là 
không tin có Đức Phật và các vị A-la-hán, những người đã 
đạt đến trí tuệ phi thường ở đời. 

Những người tin chắc vào tự ngã và sự bất diệt của nó 
quả quyết rằng tự ngã tồn tại vĩnh hằng; sau khi thân vật lý 
thô này tan hoại, nó sẽ di chuyển đến một thân khác và tiếp 
tục tồn tại ở đó. Họ không chấp nhận lời dạy của Đức Phật 
cho rằng danh sắc của hiện hữu mới phát sanh như kết quả 
của phiền não và nghiệp, rằng sự diệt của phiền não và 
nghiệp dẫn đến sự diệt của danh sắc và nó cũng có nghĩa là 
sự diệt hoàn toàn của khổ. Do sự tin tưởng này họ không đi 
theo Thánh Đạo cho đến tận cùng. Như vậy thường kiến là 
một chướng ngại cho sự tiến bộ tâm linh. Tuy nhiên, vì nó 
không phản bác nghiệp và quả của nghiệp, nó vẫn có thể cho 
người tin nó đạt đến thế giới của chư thiên. Trái lại, những 




452 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


người chủ trương sự hủy diệt hoàn toàn sau khi chết (đoạn 
kiến) không thể đạt đến cảnh giới chư thiên vì họ đã phản bác 
nhân quả hay quy luật của nghiệp. Tà kiến này của họ loại 
trừ sự khả dĩ của tái sanh nhu một vị chư thiên hay sự chứng 
đắc Thánh Đạo. 

Chướng ngại khác cho tiến bộ tâm linh là giới cấm 
thủ (sẾabbatapãramãsa), tà kiến cho rằng một sự thực hành hay 
cách cư xử nào đó tự thân nó sẽ bảo đảm sự giải thoát khỏi 
cái khổ của luân hồi. Chính giới cấm thủ này tin rằng sự giải 
thoát hoàn toàn tùy thuộc vào việc sinh sống, ăn uống và ngủ 
nghỉ giống nhu những con vật. Việc tôn thờ những con vật 
cũng được xem là giới cấm thủ (sĩlabbatapãramãsa), đối với việc 
tôn thờ mặt trời, mặt trăng, thần sông, thần biển, chư thiên, 
Phạm thiên,... cũng thế. Tóm lại, bất cứ việc thực hành nào 
không liên quan đến Tứ Thánh Đế hay Bát Thánh Đạo mà 
chỉ đòi hỏi thực hành giống như những con vật và tôn thờ 
chúng đều là giới cấm thủ (sĩlabbatapãramãsa)và trông đợi vào 
nó như một cách để đoạn tận cái khổ của luân hồi cũng đều 
là giới cấm thủ. 

Hầu hết những pháp hành ngoài Phật Giáo với ý định 
đưa đến đoạn tận khổ và hạnh phúc vĩnh hằng đều là giới 
cấm thủ (sẾabbatapãramãsa). Một số người tin rằng họ có thể tự 
tẩy sạch mọi bất tịnh nghiệp trong sông Hằng. Một số thậm 
chí còn nghĩ rằng việc thờ cúng chư thiên, Đe Thích (Sakka) 
hay Phạm Thiên sẽ bảo đảm cho họ được tái sanh lên thiên 
giới và hạnh phúc sau khi chết Một số chủ trương rằng hiến 




Mahasi Sayadaiv 


453 


tế bò, dê, hay những con vật khác sẽ giải thoát cho họ khỏi 
những tội lỗi và được sống một cuộc sống an vui. Những 
pháp bảnh nhu vậy khác xa với nỗ lực chứng ngộ Tứ Thánh 
Đe hoặc trau dồi giới, định, tuệ, và vì thế nếu xem chúng là 
một cách để giải thoát thì đó là giới cấm thủ. Những người 
chấp chặt vào những việc thực hành này không đi theo Con 
Đường Bát Chánh và do đó cũng không bao giờ đạt đến Đạo 
Quả Trí được. 

Tín ngưỡng tôn giáo luôn luôn đúng dưới mắt những 
tín đồ của nó nhưng từ quan điểm của những người không 
tin thì nó hoàn toàn sai. Tuy nhiên bạn không thể buộc tội 
một người là cố chấp nếu họ đi tìm chân lý mà không bị giáo 
điều. Ngày nay một số người không phải là Phật tử nòi hay 
dòng dõi nhưng đã để tâm nghiên cứu kinh sách Phật Giáo 
và sau khi hiểu ra có người đã cải sang đạo Phật. Một số 
người từ Châu Âu và Châu Mỹ sau khi đi đến Miến Điện 
hành thiền đã đạt được những kết quả nhất định. Họ có thể 
mô tả những tuệ minh sát mà họ kinh nghiệm được rất chính 
xác. Những người phương Tây này hoàn toàn không bị cố 
chấp. 


Sự Cố Chấp GiữaNhữngNgiiòi Phật Tử 

Sau Đại Hội Kết Tập Kinh Điển lần thứ ba đã xuất 
hiện Bộ Kathãvatthu (Nhũng Điểm Dị Biệt), một quyển sách 
thuộc Tạng Diệu Pháp ghi lại lời dạy của ngài Mahãmoggali- 




454 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


puttatissa. Nội dung cuốn sách liệt kê ra những tà kiến khác 
nhau thời bấy giờ. Trong số đó có những tà kiến liên quan 
đến pháp hành và nhu vậỵ đã tạo thảnh một chuớng ngại cho 
tiến bộ tâm linh của nguời chấp chặt vào chúng. Tà kiến về 
tự ngã là một truờng hợp điển hình. Ngày nay một số nguời 
tin rằng việc quán các hiện tuợng tâm vật lý sanh khởi ở sáu 
giác quan và nhận ra bản chất vô thuờng, khổ, và vô ngã của 
chúng là điều không cần thiết. Một số nói rằng chỉ cần có 
kiến thức về Tứ Thánh Đe là đã có sự chứng ngộ về Chân Lý 
rồi. Một số chủ truơng chỉ quán về Niết Bàn là bảo đảm có 
đuợc trí tuệ minh sát đặc biệt. Một số tin rằng thiền định tự 
nó có thể làm cho một nguời đạt đến Đạo Quả dù vị ấy 
không nhận thức đuợc tính chất sanh và diệt của danh sắc và 
ba đặc tính vô thuờng, khổ và vô ngã của chúng. 

Neu những tà kiến này ăn rễ sâu đến độ nguời ta 
không thể từ bỏ đuợc chúng, chúng sẽ làm phát sanh một sự 
cố chấp. Một số nguời khăng khăng cho rằng ngày nay 
không ai có thể đắc các tuệ minh sát bất chấp mọi nỗ lực 
hành thiền của họ. Những nguời hoài nghi nhu vậy tất nhiên 
sẽ không thực hành nên đạo quả đối với họ là điều bất khả. 
Một số còn chủ truơng rằng sẽ là vô ích nếu hành thiền mà 
truớc tiên không vuợt qua thân kiến. Chúng tôi không chấp 
nhận quan niệm này. Vì, mặc dù những Phật tử Miến mong 
muốn hành thiền, họ có thể vẫn chua hoàn toàn thoát khỏi 
thân kiến, nhung họ chấp nhận lời dạy của Đức Phật rằng sự 
hiện hữu chỉ là danh và sắc, rằng chúng phải chịu vô thuờng, 




Mahasi Sayadaiv 


455 


khổ và vô ngã. Họ không tỏ dấu hiệu gì về sự cố chấp vốn có 
thể ngăn cản nỗ lực tinh thần của họ. Trong tiến trình hành 
thiền khi họ chứng đuợc tuệ phân biệt danh sắc, ngã kiến 
phổ thông bị loại trừ. Với sự xuất hiện lần luợt của các tuệ 
minh sát, càng lúc họ càng nhận ra tính mong manh của cuộc 
sống sâu sắc hơn cho đến cuối cùng họ loại trừ đuợc ngã 
kiến bằng Thánh Đạo Trí. 

Tỳ-Kheo Sãti VàN^Kiến 

Neu Ngã kiến ăn sâu trong bạn đến nỗi bạn không thể 
khắc phục đuợc nó, nó có thể sẽ gây nguy hiểm cho đời sống 
tâm linh của bạn giống nhu truờng họp của vị tỳ-kheo Sãti 
thời Đức Phật này. Thời Đức Phật, một vị tỳ-kheo tên Sãti 
nghiên cứu rất kỹ về Túc Sanh truyện (chuyện tìài thân của Đức 
Phật) và đã kết luận rằng thức là tự ngã hay attã. Vị ấy đi đến 
kết luận này dựa trên việc nhận dạng đuợc nhân vật chính 
trong các câu chuyện ấy là Đức Phật. Theo các câu chuyện 
ấy thì dù là Vua Mahãjanaka, hay Rồng Chúa Bhuridatta, 
hay voi chúa Saddana hoặc Vua Vessantarã, cuối cùng thì 
cũng là Đức Phật. Chắc chắn thân vật lý của vua Mahãjanaka 
hay bất kỳ vị Bồ Tát nào khác sẽ không chuyển sang kiếp 
sống của Đức Phật, các cảm thọ, các tuởng và hành nghiệp 
của họ trong các tiền kiếp cũng thế. Chỉ có thức của 
Mahãjanaka,... là trở thảnh thức của Bồ Tát Thái Tử 
Siddhattha mà thôi, Thức ấy đuợc thể hiện trong Đức Phật 




456 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


hiện tại. Lý luận theo cách này, vị ấy kết luận rằng chính 
thức đi từ kiếp này sang kiếp khác không phải chịu sự hủy 
diệt. 

Quan niệm của Sãti đuợc đề cập trong Kinh Ái Đoạn 
Tận(Mahãíanhãsankhayasutta) của Trung Bộ nhu sau: ‘Theonhưtôi 
hiểu lòi dạy của Đúc Thế Tôn thì c hín h ửiúc (vinnãna) hiện hữu Irong kiếp 
Irước di chiyển từ kiếp này sang kiếp khác. Thức hiện tại không là gì khác 
ngoài thức của kiếp tmớc.” 

Nhu vậy Tỳ Kheo Sãti đã đồng nhất thức với tự ngã 
và tin vào sự bất tử của nó. Các vị tỳ-kheo khác đã nói với vị 
ấy rằng đó không phải là những gì Đức Phật dạy; rằng tiến 
trình tâm của một cá nhân chỉ là một dòng tâm trôi chảy với 
những đon vị tâm mới không ngừng thay thế cho những đơn 
vị tâm cũ; và chính do tiến trình (Irôi chảy) liên tục này Đức 
Vua Mahãjanaka (tìàithân của Đức Phật) đuợc đồng nhất với Đức 
Phật mà thôi, chứ thức là vô thuờng, không phải thức cũ đi 
vào hiện hữu mới. Nhung tỳ-kheo Sãti vẫn không từ bỏ quan 
niệm của mình. Vị ấy chấp chặt vào đó xem nhu lời dạy 
chính đáng của Đức Phật. Do không thể làm cho vị ấy tỉnh 
ngộ, các vị tỳ-kheo đã trình bày sự việc lên Đức Phật. 

Đức Phật cho gọi Sãti đến để hỏi rõ sự thực. Sãti trình 
bày lại quan niệm của mình với Đức Phật và Đức Phật hỏi vị 
ấy quan niệm nhu thế nào về thức. Sãti trả lời, “BạchĐức Thế 
Tôn,đólàcáitựngã(attã)nóinăngvàcảmửiọ.Tựngãnàytothayxautùytheo 
nghiệp thiện hay ác mà nó đã làm trang tiến tình hiện hữu của nó. Con xác 
nhận cái ngã ấy với thức.” 




Mahasi Sayadaiv 


457 


Đức Phật quở trách, “Nàykẻsimêkia! Ta đã tùng dạy ầằi đó 
choákhi nào? Phải chăng bằng nhiều cáchTađãnói về ửiúc là do điyên sanh? 
Không có nhân duyên ửiức không sanh đó sao? ông đã hiểu sai lòi dạy của Ta 
và còn khiến cho những nguòi khác công khai chỉ Irích ta Vói quan niệm sai 
lầm này ông đã tụ hỉy hoại bản ửiân mìn h và đem lại bất lợi cho ông lâu dài, 
ông có biákhông?’ 

Rồi Đức Phật đã hỏi các vị tỳ-kheo xem với quan 
niệm nhu vậy Sãti có thể đạt đến bất kỳ một trí tuệ minh sát 
nào đuợc không. Các vị tỳ-kheo trả lời, “Thua không, bạch Đức 
Thế Tôn.” Đức Phật sau đó nhấn mạnh đến sự sanh khởi do 
duyên của thức với những ví dụ. “Này các Tỷ-kheo, do duyên nào 
lửasanhvàlủaấy cótêntùyửieo duyên ấy: duyên củi, lủasanh, lủaấy gọilàlủa 
củi. Diyên vỏ gỗ bào, lửa sanh, lửa ấy gọi là lủa vỏ bào. Duyên cỏ, lửa sanh, lủa 
ấy gọi là lủa cỏ. Duyênphânbò, lủa sanh, lửaấygọilàlủa phân bò. Duyên trấu, 
lửa sanh, lủa ấy gọi là lửa trấu. Duyên đống rác, lủa sanh, lủa ấy gọi là lửa đống 
rác. Cũngvậy,này các Tỷ-kheo, do đuyên,thứcsanh, vàthứcấy cótêntùyửieo 
duyên ấy Do duyên mắt và các sắc, ửiúc sanh, và ửiúc ấy có tên là nhãn ửiúc. 
Do duyên tai và các tiếng, ửiức sanh, và ửiúc ấy có tên là nhĩ thức. Do duyên 
mũivàcáchuong,thúcsanh,vàthứcaycótênvàtỷửiúc.Dođi:yênlumvàcác 
vỊ, thức sanh, và ửiúc ấy có tên là thiệt ửiúc. Do duyên ửiân và các xúc, thức 
sanh,vàthứcaycótênlàthânửiức.Dođi:yênývàcácpháp,ửiứcsanh,vàthức 
ấy có tên là ý ửiúc.” Nhu vậy Đức Phật đã giải thích tự thân mỗi 
đom vị tâm sanh lên khác biệt nhau và riêng biệt nhau nhu 
thế nào rồi nó diệt và đuợc thay thế bằng một đon vị tâm 
mới ra sao. Dù đuợc Đức Phật giải thích tận tuòng nhu vậy, 



458 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Sati cũng không từ bỏ tà kiến của mình và đã bỏ lỡ Thánh 
Đạo do sự cố chấp của vị ấy. 

TỳKheoAritỔia 

Một vị khác không những dính mắc thái quá vào tà 
kiến về tự ngã mà còn chấp chặt vào các tà kiến khác nữa. 
Thời Đức Phật có một vị tỳ-kheo tên là Arittha. ông không 
phải là một người dốt như Sãti. Trái lại ông là người học 
rộng và chính do kiến thức quảng bác này mà ông đã có 
khuynh hướng chỉ trích giáo lý của Đức Phật, ông lý luận 
như vầy: “Các tục gia đệ tử của Đức Phật vẫn song một đời 
sổng gia đình. Họ không tránh các dục lạc. Nhưng thỉnh 
thoảng họ đi nghe Pháp, suy tư trên Pháp và thực hành 
Pháp, một số đã đạt đến ba thánh Đạo đầu (nghĩa là có số đã đắc 
Nhập Lưu, Nhất Lai, và thậm chí Bầ Lá). Cũng vậy, các vị Tỳ-kheo 
có thế thích thú trong những màu y khả ải của họ, nghe 
những tiếng hay, ăn những món ăn ngon, ...Neu họ có thế thọ 
hưởng ngũ dục được như vậy thì có lý nào họ không được 
đắm chìm trong sắc đẹp, tiếng hay, mùi thom,... của phụ nữ. 
Trong những phân tích cùng tột, sắc của người nữ không 
khác với sắc của một tẩm y, cũng vậy, về cơ bản, sự xúc 
chạm bằng thân với người nữ không khác với cảm giác xúc 
chạm do giường hay y áo tạo ra. ” Lý luận theo cách này vị 
ấy khăng khăng cho rằng việc thọ hưởng các dục lạc đối với 
vị Tỳ-kheo là thích hợp. Nói cách khác, vị ấy thách thức 




Mahasi Sayadaiv 


459 


Giới Luật đến mức tuyên bố rằng: “việc trục xuất một vị tỳ 
kheo phạm tội hành dâm với một người nữ là không hợp lý vì 
không có lý lẽ biện minh. ” 

Lý luận của Arittha có vẻ hơi giống lý luận của một 
số triết gia thời nay cho rằng việc uống ruợu cũng giống nhu 
nguời ta uống nuớc vậy thôi, đó là điều thích hợp vì cả hai 
đều đuợc tạo thành từ yếu tố nuớc (ãpodhãtu). Nó cũng giống 
nhu sự lý luận của những nguời khăng khăng cho rằng một 
nguời ý thức đầy đủ về thực tại của các nguyên tố và không 
có sự dính mắc vào sự thực chế định cũng nhu khái niệm sẽ 
không cần phải day dứt về chuyện giết một con gà hơn cắt 
một trái bầu vì cả hai đều đuợc làm từ cùng những nguyên tố 
vật chất. Những kẻ ngụy biện nhu vậy quả thực đáng kinh 
sợ. Nó xuất phát từ sự quá độ của tu duy độc lập và những 
nguời nuơng nhờ vào những vị thầy này chắc chắn sẽ gặp 
thảm họa về đạo đức. 

Các vị Tỳ-kheo khác phản đối kịch liệt quan niệm của 
Arittha, nhung vô ích. Arittha vẫn cố chấp vào quan điểm 
của mình và vì thế các vị phải trình báo sự việc lên Đức 
Phật. Đức Phật cho gọi Arittha đến và nói, ‘Ta đã dạy điều nhu 
ửiế cho ai khi nào? Phải chăng ta ửiưòng nói rằng bất cứ một hành động dâm 
đục nào được thực hiện bởi một vị Tỳ-kheo cữig là một chuông ngại Irên 
Thánh Đạo cho vị ấy, rằng các đục có khuynh huớng làm tổn hại nhiều hơn là 
an vui, rằng chứig cữig giống như một khúc xương khô mà con chó đói cố súc 
gặm hay như một miếng ửiịt là nguyên nhân tranh giành giữa những con kên 
kên đó sao? Không những ông đã hiểu sai lòi dạy của ta mà còn làm mất uy tín 




46 o 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


ta dưới mắt mọi nguời. Hon thế nữa, ông đã tự bứng gốc và làm cho mìn h mất 
tất cả sự hỗ trợ.” Tuy nhiên, bất chấp sự bác bỏ của Đức Phật về 
quan điểm của mình, Arittha vẫn chấp chặt vào nó và không 
thực hiện đuợc một tiến bộ tâm linh nào do sự cố chấp ấy. 

Những QuanNiệm Sai Lầm Thòi Nay 

Ngày nay có rất nhiều những nhận thức sai lầm về 
pháp. Có lần một nguời phụ nữ nọ nói rằng sách của tôi (tức 
ngàiMahãsộcó một lỗi. Trong cuốn sách ấy tôi cố làm sáng tỏ 
một điều rằng với sự phát triển của tuệ sanh diệt 
(udayabbayanãna)hỷ duyệt (pĩtipãmojia)sẽ phát sanh, rằng mặc dù 
hỷ duyệt này không phải là Niết Bàn bất tử, song đối với vị 
hành giả đắc tuệ sanh diệt thì nó thực sự là Niết Bàn vì 
những hành giả này chắc chắn sẽ chứng đắc Niết Bàn nếu họ 
tiếp tục thực hành thiền minh sát. Lời tuyên bố của tôi hoàn 
toàn phù hợp với Dhammapada (Pháp Cú Kinh) và sự giải thích 
của chú giải về bài kệ nói rằng: “Amatarii tam vijãnatam” - Hỷ 
duyệt là Niết Bàn Bẩ Tử của người hành thiền đã đạt đến trí tuệ thay âfợc sự 
sanhvàầậcủadanhvàsẳc. ”Tuy thế, tôi vẫn bị nguời ta buộc tội 
là đã xem hỷ duyệt đồng nghĩa với Niết Bàn. Sau này khi vị 
thiền su thầy của cô ta chỉ ra cho thấy bài viết của tôi phù 
họp Kinh Tạng PãỊi và các bản chú giải nhu thế nào cô ta đã 
thừa nhận lỗi lầm của mình. May thay cô không có thái độ 
cố chấp giống nhu Sãti và Arittha. 




Mahasi Sayadaiv 


461 


Một người phụ nữ khác đã chỉ trích phương pháp 
thiền tôi giới thiệu ở một trong những cuốn sách của tôi mà 
cô thấy là không thể chấp nhận được. Cô cho rằng ""định 
(samãdhi) chỉ khả dĩ nếu sự chú tâm được tập trung vào một 
đổi tượng duy nhất, ” rằng “việc chú tâm ghi nhận bất cứ 
điều gì người ta thấy, nghe,...có nghĩa là (tâm) trạo cử 
(uddhacca)”. Vì thế cô đã đặt câu hỏi là nếu một hành giả sau 
khi xuất thiền (đính)rồi sử dụng chánh niệm để ghi nhận mọi 
hiện tượng phát sanh từ các giác quan thì điều đó chẳng phải 
đã làm suy yếu định hay sao. Thực sự lời tuyên bố của tôi 
hoàn toàn dựa trên những diễn giải của bài Kinh Song Tầm 
(Dvedhãvitakka sutta) được ghi chép trong chú giải Trung Bộ 
Kinh. Tuy nhiên vì cuốn sách của tôi chỉ là một khảo luận 
ngắn về những pháp môn thiền, nên tôi đã không tiện dẫn 
chứng kinh điển PãỊi trong đó. 

Có hai loại định, đó là, định của thiền chỉ (samãtha 
samãdhi)và định của thiền minh sát (vipassanãsamãdhi). Trong hai 
loại ấy, định của thiền chỉ đòi hỏi tâm phải giới hạn vào một 
đối tượng duy nhất. Neu pháp hành thiền định này liên quan 
quan đến bài tập Kasiụa, người hành thiền phải tập trung tâm 
trên một đối tượng duy nhất, chẳng hạn, trên biến xứ đất 
(vòng tràn làm bằng đầ sét) để phát triển cận định (upacãa samãdhi) 
hay an chỉ định (appanãsamãdhi).Nếu quán bất tịnh thì tâm cũng 
phải được tập trung trên một đối tượng duy nhất, như một 
xác chết chẳng hạn. Khi ba mươi hai thể trược là đối tượng 
của sự tập trung, lúc ban đầu người hành thiền phải tập trung 




462 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


trên cả ba mươi hai thân phần. Chỉ ở giai đoạn sau vị ấy mới 
tập trung trên những thân phần nổi bật và bỏ qua những phần 
không rõ. Cuối cùng, vị ấy giới hạn sự chú tâm của mình vào 
một thân phần duy nhất để đạt đến hai loại định (cậnđỉnhvàan 
chỉ đỉnh). Vì thế chắc chắn một điều rằng người ta có thể tu tập 
định của thiền chỉ chỉ bằng cách chú tâm đến một đối tượng 
duy nhất. 

Nhưng đối với định của minh sát thì không thể nói 
như thế. Có thể có trường họp một số hành giả với trí tuệ 
nhạy bén vẫn đạt đến đạo quả sau một lúc chánh niệm về 
một đối tượng duy nhất. Nhưng có lẽ những hành giả nhu 
vậy rất hiếm. Vì trong thiền minh sát quý vị phải quán ít nhất 
hai hiện tượng, đó là danh và sắc. Như Đức Phật nói: “Sabbarii 
abhimeyyam”, nghĩa là người hành thiền phải quan sát tất cả 
mọi hiện tượng đang sanh khởi từ các cửa giác quan. Vì thế, 
một chỉ thừa hành giả có thể nhập vào một bậc thiền nào đó 
mà mình đã chứng, sau khi xuất thiền vị ấy quan sát trạng 
thái thiền ấy, rồi lại nhập vào thiền và xuất nhu trước để 
quan sát trạng thái thiền ấy. Nhờ thực hành thiền định và 
thiền minh sát luân phiên nhu vậy vị ấy có thể đạt đến Đạo 
Quả. 

Hoặc vị ấy có thể nhập thiền, xuất thiền và quan sát 
các hiện tượng sanh khởi từ sáu căn. Khi thân và tâm mệt 
mỏi vị ấy sẽ nhập thiền trở lại. Khi xuất khỏi thiền, vị ấy 
quan sát mọi thứ đang sanh khởi. Lập đi lập lại tiến trình này 
nhiều lần, đó là, nhập thiền, xuất thiền, rồi thực hành chánh 




Mahasi Sayadaiv 


463 


niệm trên các hiện tượng đang sanh khởi, vị ấy phát triển trí 
tuệ minh sát và đạt đến Đạo Quả. Cách quán này được mô tả 
trong chú giải Kinh Song Tầm nhu sau: 

“Như vậy Đức Phật đã mô tả tiến trình hành min h sát có thiền định 
làm duyên khi còn là Bồ Tát Cả ửiiền định và ửiiền min h sát của vị ấy có thể ở 
Irong tình Irạng phôi thai. Thựchànhminhsál,vịayphảingoilâuvàcảmthay 
mệt Có khi vị ấy cảm thấy nóng trang thân, đổ mồ hôi và trán vị ấy đường như 
toát ra chất hoi vả khí. Tâm vị ấy cũng mệt mỏi. Người hành thiền lúc đó nên 
nhập vào thiền tìủ lại và sau khi đã làm dịu cơn mệt mỏi của thân và tâm, vị ấy 
cảm thấy thoă mái và tiếp tục thực hành min h sát Sau một lúc nếu mệt nữa, vị 
ấy sẽ lập lại như trước. Như vậy an trú trong thiài có lợi ích rất lớn đối vói việc 
thực hành minh sát” 

Đây là cách quán các hiện tượng đáng quán, sau khi 
xuất khỏi thiền. Neu thực hành thiền minh sát bạn nên bắt 
đầu với những sắc rõ, đặc biệt là với sắc tứ đại. Rồi bạn phải 
quán bản chất của thọ và tâm. Từ những gì Đức Phật dạy 
trong ưng Bộ Kinh (“Người hành thiền tuệ tri con mắt là vô thường, 
cảnhsắclàvôthưòng, và cái thấy là vô thường,.. .”)điều này có nghĩa là 
vào lúc thấy, nghe,... người hành thiền phải chú ý đến các 
hiện tượng khác nhau chứ không chỉ một. Hơn nữa, Thanh 
Tịnh Đạo và các bản chú giải khác còn cho chúng ta biết 
người hành thiền đạt đến đạo quả bằng cách quán không phải 
(tâm) thiền mà các hiện tượng rõ ràng vào lúc ấy nhu thế 
nào. Trong cuốn sách của tôi tôi đã mô tả việc thực hành 
minh sát sau thiền theo các bản chú giải PãỊi. Chắc chắn nếu 
một người có chút kiến thức về kinh điển PãỊi và nắm bắt 




464 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


được một chút gì đó về thiền minh sát sẽ không có gì khó 
hiểu. 

Định phát sanh trong lúc một người quán các hiện 
tượng khác nhau này được gọi là sát-na định (kbanikasamãdhi), 
loại định chỉ kéo dài thoáng chốc trong khi quán. Không có 
tuệ minh sát nào là khả dĩ nếu không có định này. Người 
hành thiền không có kinh nghiệm thiền định căn bản và chỉ 
dựa vào một mình minh sát quán sẽ phát triển trí tuệ minh 
sát qua sát na định và đạt đến Thánh Đạo. Định của minh sát 
này không giới hạn vào một đối tượng duy nhất. Người hành 
thiền đang hành minh sát phải quán tất cả danh sắc phát 
sanh. Tất nhiên vào sát na quan sát, tâm vị ấy được gắn chặt 
trên đối tượng và không bị phân tán. Điều này rất rõ ràng đối 
với người hành thiền một cách hiệu quả. 

Có lẽ người viết bài chỉ trích cuốn sách của tôi đã 
không hiểu về sát na định minh sát (vipassanãkhanikasamãdhi) 
một cách thấu đáo qua sách vở hay kinh nghiệm tự thân. Neu 
người ấy vẫn chấp chặt vào quan điểm của mình, tôi nghĩ 
chính thái độ cố chấp này sẽ ngăn cản nỗ lực tinh thần của 
người ấy. 

Sự Cố Chấp Của SunakMiata 


Thời Đức Phật có một vị Tỳ-kheo dòng Licchavi tên 
là Sunakkhata. Vị này có thời gian làm thị giả cho Đức Phật. 
Nhờ thực hành thiền định vị ấy đắc tứ thiền và có thiên nhãn 




Mahasi Sayadaiv 


465 


thông. Sau đó vị ấy hỏi Đức Phật xem vị ấy nên làm gì để 
đắc thiên nhĩ thông (dibba-sota). Do thấy có một chướng ngại 
cho việc chứng đắc thiên nhãn thông của vị ấy nên Đức Phật 
từ chối. Vị ấy nghi ngờ Đức Phật không tiết lộ bí mật vì ngài 
không muốn cho ai có nhiều thần thông như ngài. Sự nghi 
ngờ này đã làm suy thoái đức tin của Sunakkhatta nơi Đức 
Phật. Hơn nữa do không thực hành minh sát vị ấy không có 
một niềm tin vững chắc. Và do có những tố chất ác trong 
tiền kiếp vị ấy khuynh hướng về những ác pháp. 

Vì thế một ngày kia vị ấy cảm thấy rất thoả thích khi 
thấy du sĩ ngoại đạo Korakhattiya sống trần truồng và hành 
vi cư xử giống như một con chó. Vị ấy nghĩ, “Korakhattiyanày 
mói đích thực là một bậc Thảnh, ông ăn giống như chó, Idiông cần cầm thức 
ăn bằng tay. ông ấy làmộtbậc A-la-hánkhông còn phiền não đích thực đây,” 
vị ấy tôn sùng lõa thể ngoại đạo này như vậy. Nhưng Đức 
Phật đoán biết được ý nghĩ của vị ấy và nói, ‘Thậtlạửiaymột 
nguờinhưônglại tuyên bố làđệtửcủata”Đức Phật tiếp tục tiên đoán 
số phận của đạo sĩ lõa thể. “Bảyngàynữa,Korakhattiyanàysẽchávì 
bội thực.” Y sẽtáisanhlàmmột“asura” (a-tu-la, mộtphinhânác). Xảccủay sẽ 
bị vất bỏ tong nghĩa địa Neu ông đi đến đó và hỏi cái xác ấy, nó sẽ đứng dậy và 
nói cho ông biấ về sự tái sanh của nó tong cõi A-tu-la cho ông coi.” 

Sunakkhatta mong muốn buộc tội Đức Phật là người 
nói dối và ông đã rồ dại làm hết sức mình để khiến cho lời 
tiên đoán của Đức Phật không xảy ra. Tuy nhiên, sau đó ông 
phải thừa nhận rằng mọi thứ đã xảy ra đúng theo tiên đoán 
của Đức Phật. Mặc dù vậy ông vẫn không có nhiều đức tin 




466 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


lắm nơi ngài mà vẫn tiếp tục chấp vào những pháp hành lầm 
lạc. Do sự cố chấp này ông đã từ bỏ Tăng Đoàn và phủ nhận 
Đức Phật có tri kiến thù thắng siêu nhiên. Vì lẽ ông không 
thực hành thiền minh sát và đắc Đạo Quả nên ông không thể 
từ bỏ quan kiến sai lầm của mình và vẫn khuynh huớng về 
những ác ý với sự cố chấp ấy. 

Ngày nay trong số những nguời đến đây thực hành 
cũng có thể có đôi nguời giống nhu Sunakkhatta. Nguời nhu 
vậy chúng ta có thể nói rằng không phải do đức tin thúc đẩy 
họ đến đây mà do những động cơ khác. Họ không thực hành 
nghiêm túc vì thế không có đuợc một kinh nghiệm phi 
thuờng nào. về định họ còn không phát triển đầy đủ, nói gì 
đến minh sát. Họ có khuynh huớng xem thuờng thiền, tuy 
nói rằng họ đã hành rất nhiều nhung chẳng kinh nghiệm 
đuợc điều gì kỳ đặc cả. Đã vậy họ lại chấp vào những tà kiến 
và bao lâu họ còn bị nhận chìm trong sự cố chấp, họ vẫn sẽ 
làm những điều ác và gây nguy hiểm cho đời sống tâm linh 
của những nguời đặt niềm tin vào họ. 

Thiền Định Vả Sự Thanh Tịnh Tâm 

Có quan niệm cho rằng chỉ có an chỉ định hay định 
của bậc thiền mới làm cho tâm của một nguời thanh tịnh, ở 
Miến Điện quan niệm này không thịnh hành lắm vì các bản 
chú giải đã tuyên bố rõ rằng sự thanh tịnh tâm còn đuợc dựa 
vào cận định (hpacãra samãdhi). Hơn nữa, chú giải Kinh Đại 




Mahasi Sayadaiv 


467 


Niệm Xứ nói đến 19 phần trong quán thân kể cả niệm hơi 
thở vô-ra,.. .như những đề mục luyện tập tâm dẫn đến cận 
định. Vả lại, theo Thanh Tịnh Đạo, trong số bốn mươi đề 
mục tu tập tâm có một đề mục Phân Tích Tứ Đại 
(catudhãtuvavattbãna) là đề mục tác ý các giới (dhãtumanasikãra 
kammatửiãna) của Kinh Đại Niệm Xứ, và người hành thiền thực 
hành thuần quán sẽ bắt đầu với việc quán 18 giới (dhãtu) 12 
xứ (ãyatana), năm uẩn (kbandha)và danh sắc (nãma-rũpa). 

ở đây rõ ràng người hành thiền có thể đạt đến cận 
định bằng cách quán tứ đại, và cận định với sát-na định minh 
sát là như nhau trong nghĩa vượt qua các triền cái. Cận định 
hay sát-na định này dẫn đến sự thanh tịnh tâm cũng như năm 
loại tuệ (pannã) và sự thanh tịnh của tri kiến (kiếntịnh). Điều này 
đã được nói rõ trong các thư tịch cổ và sự thanh tịnh hoàn 
toàn của tâm và kiến này phát sanh do kinh nghiệm của 
người hành thiền thực hành một cách nghiêm túc theo 
phưong pháp Tứ Niệm Xứ. Theo sự hiểu biết của chúng tôi 
con số những hành giả có được kinh nghiệm như vậy lên đến 
hàng ngàn người. Do đó, cận định hay sát na định minh sát 
bảo đảm sự thanh tịnh tâm là điều không có gì phải hoài 
nghi. Những ai tin chắc rằng chỉ có thực hành thiền định mới 
đưa đến sự thanh tịnh tâm sẽ thấy nỗ lực tu tập của họ là vô 
ích nếu họ không thể đắc thiền và có những hoài nghi về 
định của minh sát. Một quan niệm cực đoan như vậy sẽ là 
một chướng ngại cho thiền minh sát và mọi người cần phải 
tránh. 




468 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Sự CỐ Chấp CủaMộtE)ạo Sư Ngoại E)ạo 

Sau khi đắc nhập luru do nghe bài kệ của Trưởng Lão 
Assaji, hai du sĩ ngoại đạo Upatissa và Kolika, người mà sau 
này trở thảnh Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên đã quyết định đi 
đến với Đức Phật. Họ mời thầy của họ là Sanjaya cùng đi 
nhưng ông này từ chối. Sanjaya nói rằng lâu nay ông đã là 
đạo sư của một bộ phái nên việc trở thảnh đệ tử của Sa-môn 
Gotama sẽ là không thích hợp cho ông. Khi được nghe nói 
rằng mọi người sẽ bỏ ông để đi theo Đức Phật, ông trả lời 
ông không lo chuyện đó vì những người ngu tạo thành số 
đông của nhân loại sẽ đến với ông. Đây là trường hợp cố 
chấp vì lợi dưỡng, danh vọng. 

Do đó chúng ta nên tránh sự dính mắc thái quá vào 
những tà kiến đi ngược lại với sự giác ngộ chánh Pháp. Một 
số người tin chắc rằng cả đời họ chẳng thiếu thốn gì và vì thế 
họ không biết tận dụng cơ hội để hành thiền và điều này có 
nghĩa là về phương diện tâm linh họ phải chịu một sự tổn 
thất rất lớn. Trong cuộc sống đời thường cũng vậy chúng ta 
không nên cố chấp vào những điều không hợp lý. Chúng ta 
nên suy nghĩ kỹ trước khi tin hay chấp nhận một quan điểm 
nào và nếu cần thiết hãy sẵn sàng thay đổi hoặc vứt bỏ quan 
kiến của chúng ta. Tất nhiên một người bảo thủ thường 
không dễ từ bỏ quan điểm của mình bất chấp những lời dạy 




Mahasi Sayadaiv 


469 


hợp lý của các bậc hiền thánh giống như Đức Phật và vì thế 
họ phải chịu khổ đau trong kiếp này cũng như các kiếp sau. 

Trong đời sống hàng ngày sự cố chấp vào một quan 
niệm nào cũng là một sự bất lợi cho an vui và hạnh phúc của 
chúng ta. ở mức thấp nhất, một người phủ nhận những gì 
người khác đã trải qua sẽ bị quở trách là người bảo thủ. Tuy 
nhiên sự cố chấp trong cuộc sống đời thường này không làm 
tổn hại đến đời sống tâm linh trong khi sự cố chấp trong đời 
sống tôn giáo có thể làm tổn hại đến những cơ hội tái sanh 
thiên giới hay chứng đắc tinh thần của một người. Vì thế 
chúng ta nên suy xét một cách hợp lý trên những gì các bậc 
hiền trí và những học giả đa văn đnói và sẵn sàng từ bỏ 
những quan niệm cũ nhưng sai lầm của mình thay vì cố chấp 
một cách mù quáng vào chúng. 

Từ trước đến đây tôi đã giải thích đầy đủ tất cả những 
phiền não mà Đức Phật liệt kê trong bài Kinh Đoạn Giảm 
(Sallekha). Đức Phật đã kết luận bài kinh bằng cách khích lệ 
các vị đệ tử hãy đi vào hành thiền dưới một gốc cây hay bất 
kỳ một nơi thanh vắng nào khác. Theo chú giải chúng ta nên 
quán ba mươi tám loại đề mục luyện tâm để phát triển định 
và quán tính chất vô thường, khổ và vô ngã của danh sắc 
cũng như năm uẩn, mười hai xứ,.. .để phát triển trí tuệ minh 
sát. Tóm lại, chúng ta nên thực hành cả thiền chỉ lẫn thiền 
minh sát. 

Như vậy, chính Đức Phật đã nhấn mạnh đến sự cần 
thiết phải thực hành thiền định, vì thế chúng ta không nên 




470 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


xem nhẹ nó. Các bậc A-la-hán thuở xưa đều thực hành minh 
sát trên căn bản thiền định. Nhưng phải nhớ rằng quán năm 
uẩn,...là thiền minh sát chứ không phải thiền định. Tuy 
nhiên sẽ không đúng khi nói rằng quán tứ oai nghi,...như 
Kinh Đại Niệm Xứ đề nghị là thực hành thiền định. Trong 
thực tế, quán bản chất (vôửiưòng,ldio, vôngấ)của danh sắc khác 
biệt với 40 đề mục thiền định và là thuần quán. 

Ket thúc bài kinh Đức Phật thúc giục các vị Tỳ-kheo 
thực hành thiền quán dưới một gốc cây hay một nơi yên tĩnh 
nào đó. Điều này cho thấy Đức Phật đã đưa ra những hướng 
dẫn đầy đủ cho việc thắng phục các phiền não. Việc có đi 
theo và thực hành đúng như lời Đức Phật chỉ dẫn hay không 
hoàn toàn tuỳ thuộc vào người đệ tử. Chúng ta không nên 
quên những gì chúng ta phải làm cho sự giải thoát tinh thần 
của chúng ta. Bằng không, khi đã quá trễ, chúng ta sẽ cảm 
thấy đau khổ và dằn vặt do hối tiếc (vì đã không nghe ửieo lòi dạy 
của Đức Phật vậy). 


DịchXongTại Viên Không Cuối Hạ 2013 




Mahasi Sayadaiv 


471 


Mục Lục 

Giảng Giải Kin h E)oạn Giảm 
Câu Hỏi Của Tntòng Lão Cunda 
Những QuanNiệm Sai Lầm về Atta 
Thế Giới Luận Thuyấ 
Câu Trả Lòi Của Đức Phật 
Năm Uân Hoạt Động 
Những PhiầiNão Tiần Tàng 
Ngặn Chặn PhiầiNão... Nhờ Thiầi Quán 
“Cái Này Không Phải Là Tôi” 

Quán Như ThếNào...L)iệt TàKiấi 
SơThiầiVàN^Mạn 
Những Thuộc TứẾi Của Sơ Thiầi 
Năm Trăm Tỳ Kheo Bị Đánh Lùa 
Câu Chuyện về Trưởng Lão MahãNã^ 

Câu Chuyện về Trưởng Lão Culasuma 

Những Kinh Nghiệm Phi Thường 

HỉệnTạiLạcTrứ 

Jhãna Trong Thiầi Min h Sát 

Lối Sống Đoạn Giảm PhiầiNão 

Giải Rộng về Việc Thực Hành.... 

Không Bạo Hành (Avữiirhsa) 

Phương Diện Khỏi Tâm 
Phương Diện Tránh Né 
Phương Diện Hướng Thượng 
Phương Diện Dập Tắt 

Quả Báo Của N^ệp Bạo Hanh và Không Bạo Hanh 


1 

1 

2 

4 

13 

15 

16 
17 
19 
21 

23 

24 
24 

27 

28 

29 

30 

31 

33 

34 

35 
39 

41 

42 
44 
46 




472 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Câu Chuyện Tntòng Lão Puli^ltatissa 
Xả Lợi Của Vị A-La-Hán 
Tiầi Kiếp Của Tisa 
Sát Sanh 

Phương Diện Doạn Giảm 

Khỏi Tâm Không Sát Sanh 

Thiầi Định Và Không Sát Sanh 

Thiầi Min h Sát Biện Pháp Cứu Chữa Vĩnh Viễn 

Hanh Dộng Sát Sanh 

Bảo Người Khác Giầ 

Ăn Thịt Cá Đối Vói Vị Tỳ Kheo 

Quả N^ệp Của Sát Sanh 

Những Đứa Bé ChấNon 

Câu Trả Lòi Của Đức Phật 

Vì Giá Một Con Cừu 

Chuyện Tiầi Thân Matakabhatta 

ThiệnN^ệp Không Sát Sanh 

Ngạy Của Phật 

Hanh ThiầiĐể Có Tuệ Giác 

GiácN^ 

Thân Vật Lý Của Đúc Phật 

Bài Pháp Đầu Tiên và Bát-Niấ-Bàn 

Bằng Chứng lỊch Sử 

Xả-Lọi Của Đúc Phật 

Kích Cỡ Và Mâu Sắc Của Xả Lọi 

TiộmCap 

Kiêng Tránh (Viratì) 

Không Tiộm Cắp..Giá Tn Tinh Thần 


47 

48 
50 

50 

51 

52 

53 
5 

58 

59 

60 

63 

64 

65 

66 
68 
71 
73 
80 

83 

84 

85 

86 
86 

87 

88 
91 
94 




Mahasi Sayadaiv 


473 


Quả Nghiệp Của Trộm cắp và Không Tiộm cắp 

Ngày E)ại Hội 

Phạm Hạnh 

TàDâm 

Brahmacariya 

Phương Diện Tránh Né 

Bảy Hoạt E)ộng Tình Dục Nhỏ 

Phạm Hạnh Của Người Nam 

Phạm Hạnh Của Người Nữ 

Câu Chuyện về Khemã 

Câu Chuyện về uppalavanna 

Câu Chuyện về Patãcãiã 

Câu Chuyện về Kundalakesĩ Theh 

Câu Chuyện về KisaGotami 

Câu Chuyện về Dhammadinnã 

Visãkhã 

Nói Dối (Musãvãda) 

Tầm Quan Trợng Của Tính Chân ThậL.Bầng Chứng 

Thánh Và Phi Thánh 

Cituppãdavãia 

QuảN^ệp 

Những Lợi ích Ngay Trong Hiện Tại 

Thuốc Chữa Độc 

Chữa Khỏi Bệnh 

Chữa Bênh Bằng Tinh Thần 

Làm Mưa 

VuaSutasoma 

Kẻ Ăn Thịt Người Bị Lưu Đày 


95 

101 

103 

104 

105 

106 
107 
114 
116 
117 

123 

124 

125 
125 
127 
129 
134 

136 

137 

138 

139 

140 

141 
144 

144 

145 

145 

146 




474 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Porisãda, Kẻ Ăn Thịt Nguời 

Bắt Vua Sutasoma 

Sự Quan Tâm Của Vua Sutasoma 

Những Vần Kệ Giá Tn 

Ánh Hưởng Của Cha Mẹ 

Súc Mạnh Cao Quý Của Pháp Bậc Thiện Trí 

Thuận Theo Lòi Dạy Của E)úc Phật 

Sự Thanh Tịnh và Thiầi Mmh Sát 

Xe Vua Rồi Cữig Phải Chịu GiàNua 

ThânNguời Rồi Cữig TrởNên Già cỗi 

Một Tấm Gương Tm>ền Cảm Hứng 

XaNhấ 

Giữ Đúng Lòi Hứa 
Sự Chuyển Hoá Của Porisãda 
Bài Học Từ Câu Chuyện 
Nói Lòi Chia Rẽ 
ChiaĐểTri 

Khắc Phục Lòi Nói Ly Gián 

Quả N^ệp Của Lòi Nói Ly Gián 

Câu Chuyện về TLNi Isidãsi 

Câu Chuện Của Uđumbana Devi 

Sự Xuấ Gia Của Mdãsi 

KầLuận 

Nói Lòi Thô Ác 

Chiấi Thắng Nhờ Chánh Niệm 

QuảN^ệp Của Nói Lòi Thô Ác 

Tái Sanh Làm N^ Quỷ Do Nguyầi Rủa 

Xỉ VảĐưaĐấiTái SanhNgạQuỷ 


147 

150 

151 

152 

153 

155 

156 

157 

158 
160 
163 

165 

166 
168 
173 

173 

174 
177 

179 

180 
185 
189 

195 

196 

198 

199 

200 
201 




Mahasi Sayadaiv 


475 


Nói Lòi Phù Phiếm 
Câu Chuyện Của Ghatìkãra 
Quả Nghiệp 
Tham 

BốnLoạiÝTham 
Ý Sân 

MuờiTàDạo 

TàKiấi 

Muời Phần Tà Kiấi 
PhủNhậnNghiệp Và Quả CủaNghiệp 
Sự Sáng Tạo 

Nghiệp, Lòi Giải Thích Duy Nhấ 

Một Kiấi Chấp KMi Khửig 

Sự Xác Nhận về Đúc Tin 

Định Hướng Con Đường Tà Kiấi Và Chánh Kiấi 

TriKiấiCănBản 

Phương Pháp Thiầi 

Sự Xác Nhận về Chánh Kiấi 

Thường Kiấi Và Đoạn Kiấi 

Chánh Kiấi Dụa Trên Tri Hỉẩi Biấ về Nhân Quả 

Sự Phục Hồi Của Hiện Hữu 

Thoát Khỏi Những Dị Giáo Nhờ Tri Phân Biệt Nhân Quả 

Sự Phát Sinh Của Trí Thẩm Sát Tam Tướng 

Sự Phát Sinh Của Đạo Trí 

Thấy Tứ Thánh E)ế E)ồng Thòi 

Ba Giai Đoạn Của Đạo 

Tà Tư Duy 

Chánh Tư Duy 


203 

205 

208 

212 

213 

217 

220 

221 

223 

230 

233 

235 

235 

238 

241 

244 

246 

250 

252 

254 

256 

257 
259 

263 

264 

265 
268 
271 




476 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


TàNgữ 
Chánh Ngữ 
TàNghiệp 
Tà Mạng 
Chánh Mạng 

Chánh Mạng và Tà Mạng CủaNguời Xuấ Gia 

Ba Loại Tiấ Chế 

Tả Tinh Tẳn 

Chánh Từih Tấn 

TàNiệm 

Chánh Niệm 

Tà Tri 

Chánh Tri 

Tà Giải Thoát 

Vị Alahán Ánh Sáng 

VỊAlahánNồiSầ 

VỊAlahánNồiĐấ 

Chánh Giải Thoát 

Hôn Trầm Thuỵ Miên 

Thanh Tịnh Tâm Nhờ Mmh Sát 

Buồn Ngủ Không Nhấ Thiầ Là PhiầiNão 

Hôn Trầm TựNhiên 

TiạoCử 

Hoài N^ Chánh Pháp 
Hoài N^ về Pháp Hành 
Hoài N^ Thiầi Định 
Hoài N^ Thiầi Min h Sát 
Nguyên Nhân Của Sự Lần LộnNày 


278 

278 

279 

280 
281 
283 

287 

288 
288 
290 
292 

297 

298 

299 
302 
304 

304 

305 
307 
309 

312 

313 
315 

317 

318 
318 
318 
320 




Mahasi Sayadaiv 


477 


Mọi Hình Thúc Của sắc 
Phong E)ại 

Không Hoài Nghi về Sự Tu Tập TứNiệmXứ 

Thanh Tịnh Târn Nhờ Nhấ Thòi E)Ịnh 

Chiấi Thắng Hoài N^ Bằng Mừửi Sát Tri và Thánh E)ạo Tri 

PhầnNỘ 

OánHặn 

Nguyên Nhân Của Sự Thù Hặn 

Câu Chuyện Của Kãlãyakkhini 

Oán Thù...Làm E)iều Sai Trái E)ối Vói Các Bậc Thánh 

Vô ơn 

Lòng Biấ ơn Của Xả-Lợi-Phấ 

GanhEXia 

Ghen Tỵ 

BỏnXẻn 

Câu Chuyện về Kosiya 

Bản Chat Của Bỏn Xẻn 

Không Phải Tấ Cả E)ầi Là Bỏn xẻn 

Bà La Môn Todeyya 

Muời Bốn Câu Hỏi 

Năm Loại BỏnXẻn 

Bỏn Xẻn về Chỗ ở 

Bỏn Xẻn về Gia Quyấi 

Mong Muốn Đuọc Độc Quyền Sở Hữu 

Bỏn Xẻn về Sự Xung Tán 

Bỏn Xẻn về Pháp 

Những Trói Buộc Của Khố 

Giả Dối 


321 

323 

325 

326 

327 

331 

332 
332 
334 

336 

337 
339 

341 

342 

344 

345 
348 
348 
350 
353 
355 

355 

356 
363 

365 

366 
368 
370 




478 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Những Yấa Tố Của Tinh Tấn 
Tinh TấnNghiêm Túc Là cần Thiấ 
Lòi Mòi Của Dúc Phật 
Hỉấn Có Sự Giác Ngộ Trong Một Tuần 
Bài Pháp Dầu Tiên Của Dúc Phật 
Chánh Niệm Trong Khi Nghe Pháp 
Che GiấuNhững Khu>ết Điấn 
Quá Mạn, NgDan Cố 

Đúc Khiêm Tốn Của Tôn GiảXả-Lọi-Phấ 
Khó Dạy 

Dễ Dạy Là Đúc Cần Thiấ Cho Tiấi Bộ Tâm linh 
Bạn Ác 

A-Xả-Thế và Đề-Bà-Đạt-Đa 

Lòi Thmh cầu Của Đề-Bà-Đạí-Đa 

Bạn Lành Hay Thầy Tốt 

Quên Làm Điều Thiện 

Pamãda và Tham Dục 

Sự Thực Hanh Ph^ Không Phóng Dật 

HỉấiĐúngÝN^iìaCủa AppamãdenaSampãddha 

Lòi Dạy Cuối Ctìng 

BấíTứi 

Vô Tàm và Vô Quý 
Thiểu Văn 

Hoàn Thành Kiấi Thúc Trong Một Bài Kệ 

GiốngNhưNguời Chăn Bò 

Kosạija-Giãi Đãi 

ThấNiận 

Liệt Tuệ 


371 

375 

377 

379 

380 

381 

387 

388 
390 
392 
394 
396 

399 

400 
403 
408 
410 

414 

415 

416 
419 
422 
424 
426 
428 

431 

432 
435 




Mahasi Sayadaiv 


479 


TứNiệm Xứ và Thiầi Min h Sát 
Không Có Kiấi Thúc Của ConNguời 
Tuệ Phân Biệt Danh sắc 
Tuệ Phân Biệt Miân Duyên 
Tuệ Thẩn Sát Tam Tướng 
Tuệ Sanh Diậ: 

Tuệ Diệt 

Bhayanãna - Ãdĩnavã nãna - Nữ)bidãnãna 
Muccitukamyatãnãna và Các Tuệ Min h Sát Khác 
Cố Chấp 

Sự Cố Chấp GiữaMiữngNgười Phật Tử 
Tỳ Kheo Sãti vàN^Kiấi 
TỳKheoAritứia 

Những QuanNiệm Sai Lầm Thòi Nay 
Sự Cố Chấp Của Sunakkhata 
Thiầi E)ịnh Và Sự Thanh Tịnh Tầm 
Sự Cố Chấp Của Một Du SĩNgoại Đạo 


435 

436 

439 

440 

442 

443 

445 

446 

447 
449 

454 

455 
458 
460 
464 
466 
468 




48 o 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 



“Pívutmcị, *ũeư/i^ *líú, Q/ítự, 

Avt, “TCímA, Sáứít- 



Chư Tăng: Sư Minh Thông (cô Bạch Yến); Sư Minh Hạnh 
(HH Hoàng Đức Dũng); Sư Huệ Tiến; Sư Trung Thiện 
Tu Nữ: sc Viên Thành (Tam Bảo Tự); sc Liễu Tâm; sc 
Huyền Nghi và các em trong GĐ Phật tử Bửu Long 
TP HCM: Lâm Thị Quới; Nhan Kim Sa; Lê Thị Huyền; 
Võ Văn Cần; Đỗ Ngọc Triết; Hồng Ngọc; Phan Binh; 
Thanh Giảng+Hoằng Để; GĐ Phan Thân+Tú Anh; Nhóm 
cô Hạnh Thiền (chùa Bửu Quang); Huỳnh Thị Ngọc 
Tuyết, Huỳnh Thị Tuyết Vân, Hồ Thị Hạnh; Lê Thị Chi, 
Đặng Thị Thu Hưong, Lâm Diệu Hiền, Phạm Hoàng 
Oanh, Nguyễn Thị Thu Thảo; Vưu Viễn Tuấn, Vưu Khải 
Hoà, Vưu Khải An; Lý Huệ Dư; GĐ Võ Thành Đô & 
Đặng Thị Hoa; GĐ Như Pháp; GĐ Nguyễn Như Hổ, GĐ 
Diệu Trường Nguyễn Thị Vân, Lý Trần Triết & cha mẹ. 
Trần thị Hiển (HH Trần Quang Tuấn); GĐ Nguyễn Thị út 
(Diệu Hưong) và các con cháu; GĐ Lê Tấn Hà, Lê Thị 
Lan Hương, Lê Tấn Đạt, Lê Tấn Hoà; Diệu Ngọc; Lý Thị 
Hữu Hạnh; GĐ Nguyên Thoả và nhóm PT Hà Nội; GĐ 









Mahasi Sayadaiv 


481 


Phạm Thị Liễu+ Trương Phùng Nghi; GĐ Cao Thảnh 
Nghĩa; GĐ Dương Thị Tuyết Mai; GĐ Dương Thị Tuyết 
Thu; Nguyễn Kim Hoàn; GĐ Nguyễn Thị Ngôn; Lê Thị 
Phiếu; GĐ Chị Diệp; Minh Tâ,; Ma Tuyết Lan (Diệu 
Hạnh); Cô Ba Lang (Hồng Thị Nhơn); Nguyễn Thị Lang 
(em); Lâm Thanh Thảo; Nguyễn Bá Dương; Nguyễn Thị 
Phê; Micheline Thu; GĐ Chị Tắt; GĐ Minh-Chi- Khôi; 
GĐ Uyên; GĐ út Hoàn; GĐ Hạnh Hoàng; GĐ Ma Thuý 
Nga; GĐ Linh; GĐ Trần Thị Mi; GĐ Agnes Bạch; MaThị 
Nhung, Ma Văn Bi; Ma Bản, Ma Văn Lợi; GĐ Nguyễn 
Ngọc Như, GĐ Phụng; Thanh Hạnh; GĐ Lê Tấn Hà, Lê 
Thị Lan Hương; Ngọc Phượng; Diệu Minh; GĐ Bá Học, 
Bá Cường (cầu an mẹ Bạch thị Đức); GĐ Huệ Đức 
(Thanh Hạnh); GĐ Nguyễn Thị Thu Thảo; GĐ Hoà 
Thuận, Thanh Hạnh; GĐ Loan+Lực, Kim Yến; GĐ Thuỳ 
Bích; GĐ Như Huệ+Đặng Ân; GĐ Ngọc Sương; GĐ Như 
Kim+Thiện Trung; GĐ Ngọc Hương+Jer..; GĐ Thu 
Tuyết+ Nguyễn Dương; GĐ Trần Thị Huệ; GĐ Minh 
Thiện, Như Pháp; GĐ Nguyên Đài; GĐ Cô Thuý (Tịnh 
Ngọc); GĐ Hai Hằng; Cô Liễu Vân, Diệu Thường; Trần 
Ngọc...; Trần Văn Thìn, Nguyễn Phương Nghĩa; Ngọc 
Châu; Nguyễn Hoàng Phố (nhóm sống Thiền); Nhóm 
thiền sinh Tâm Bình An; Anatta Diệu Phương (HH mẹ 
Hoàng Thị Ngọc); GĐ Ng Tâm, Ng Hai, GĐ Ng Ngoan, 
GĐ Ng Thanh Tiền, Ng Kim Hoa, Ng Một, GĐ Tư Sự, 
GĐ cô Tám, GĐ cô Bảy, GĐ Bác Trúc, TN Diệu An, 
Trung Đạo, GĐ Hiền, Chú út Nhôm; Nhóm PT Thanh 
Tâm (Sư Minh Phương); GĐ Cao Minh Được, Nhóm PT 




482 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Thầy Thiện Nguyện; Lê Văn Hải+Đặng Thị Anh Đào; 
Nguyên Ngọc, Nguyên Thao, Nguyên Thuỷ, Nguyên Hỷ, 
Ngọc Vĩnh, Phuơng Quýnh và nhóm cô Tuyết; GĐ 
Duơng Thị Lao+Phạm Văn Hội, Phạm Thị Dung, Phạm 
Thị Hồng, Phạm Văn Đầy, Phạm Văn Hoàng, Hồ Thị 
Thảo Nguyên; Huỳnh Công Hung; Huỳnh Thị Mỹ Linh; 
Nguyễn Huỳnh Trang; Đào Lệ Trinh; Cô Hồng Nhung 
(Cần Thơ); Cô Diệu Ngọc; Thanh Thuỷ; Nhóm Tất Tuấn; 
GĐ anh Minh và cháu Nguyễn Minh Lộc; 

An Giang: GĐ Đào Điều, GĐ Thảo Nguyên, GĐ Cuờng 
Dung, 

Bà Rịa-Vũng Tàu: Nguyễn Minh Triết; Nguyễn Xuân Hội 
Hà Nội: PT Hoa Minh; GĐ Nguyễn Thị Bích Thuỷ; GĐ 
Diệu Huệ (HH: Ô Đỗ Văn Thao, HT 86 tuổi); Phạm Văn 
Đức+Lý Thị Phuơng Hoa; Vũ Viết Hoà+Nguyễn Thị 
Tâm; PT Diệu Hoa; PT Diêụ Hạnh; Trần Duy Minh, Trần 
Thị Thanh Huơng; Tạ Huyền Trang+Vũ Quyền Mạnh; Võ 
Thị Hoa (Ba Đình, Hà Nội); Đỗ Văn Nguyên; Nguyễn Thị 
Tuyên; Bùi Thị Kim Loan; Phạm Đức Hạnh; Nguyễn 
Thanh Tuyền; Phạm Thị Mùi; Duơng Thị Thùy Huơng; 
Đoàn Thị Điệp; Phạm Thị Lan; 

Đồng Nai-Lâm Đồng: GĐ Đài Trang; GĐ Thanh Thuỷ; 
Đô Thu-Khiết Hà, Huơng-Viên-Liêm; Trịnh Phuơng 
Thảo, Nguyễn Thị Minh Hằng, Lê Nguyễn Hiếu Thiện, 
Nguyễn Thị Kim Hiền, Lê Văn Phuớc (USA. HH bà Tâm 
An); GĐ Bà Nguyễn Thị Hốt (Thiện Lạc), Lê Thanh Hải, 
Lê Thị Vĩnh Hoà, Thanh Hung, Thuỳ Huơng, Thú Loan 
Nguyễn Quỳnh, Nguyễn Mai Thảo Nguyên, Thảo Minh, 




Mahasi Sayadaiv 


483 


Mai Thị Hồng Hạnh, Kim Phượng, Viết Hùng, Viết Anh, 
Mai Thị Nghĩa, Anh Tám (Phước Sơn); Ảnh Hoa & Ảnh 
Nguyệt; GĐ Cô Viên Hương; GĐ Ô Phạm Xuân Quang; 
Đà Nằng: GĐ Cương Hảo (nhóm PT Đà Nằng); Hựu 
Huyền; GĐ Phước Trí (chú Trung) 

Hải Ngoại: GĐ Liêm+Điệp (Pháp); GĐ Thanh Nghiêm, 
Thanh Lương (Đạo Tràng Từ Nghiêm); GĐ Ngộ Không; 
GĐ Diệu Hạnh; GĐ Tâm Hương; La Vân, Dương Thanh 
Mai; Micheline Trần Thu (Pháp); Nguyễn Thị Hồng; 
Hồng Thị Nhơn; Agnés Bùi; GĐ Phạm Kim (HH Phạm 
Kim Khánh, Lê Thị Sương); Minh Tâm (Canada); PT 
Tâm Tường-Trần Ngọc Ấn và Diệu Thảo-Hà Thị Ngọc 
Anh; Anh Nguyễn Châu Long, bé Phương, cô Lành (úc); 
Anh Trần Ngọc Phước (úc); Lê Thị Huệ (HH Lê Trung 
Thành) 




484 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


Giảng Giải Kinh Đoạn Giảm 

Thiền Sư Mahãsi Sayadaw 
“7^ 'TCAext- "Pítảp- cLựA 


Nhà Xuất Bản Tôn Giáo 
25 Trần Duy Hưng — Hà Nội 
ĐT: 04-35566701—Fax: (04) 35566702 

CQ 

Chịu Trách nhiệm xuất bản 
Nguyễn Công Oánh 
Biên Tập 

Nguyễn Tường Long 

Sửa bản in : TK Pháp Thông 
Trình bày và Bìa : Sumana Kim Lan 
Đối tác liên kết 

Ô Trương Vì Hùng - TP Hồ Chí Minh. 

Tel: 


Số lượng in 500 bản- khố 14x20cm. In tại 

Số Xuất bản:. 

In xong nộp lưu chiểu Quý năm 2013 






Mahasi Sayadaiv 


485 




Tập sách này do 
Cô Tu Nữ Diệu Tâm 
CyƯM Aê- C^ửíi) 

Cùng Ô Phạm Văn Biện và các con cháu 
Ấn Tống 


















486 


Luận Giải Kinh Đoạn Giảm 


I Tập Sách Này Do Đại Đức Minh Hạnh Phát 

Tâm Ấn Tống Để Hồi Hướng Phước Báu Đến I 
m Song Thân Đã Quá Vãng: 1 

= - Ồn<^ “yicỊư/^tn, = 


SeMj(i T^íiẩM' 

*ĐắC' “yieỊXA/^M *Vàví ‘t^ceet 

*ụỉÁ Áê, “VãM ''Kim 
















